/ARATHUSTRA. 
ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 


` 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC nhã nam 


ZARATHUSTRA. 
ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 


'. Ngoài các bản thường còn có 50 bản đặc biệt in trên giấy thượng hạng 
đánh số từ 1 đến 50 vò có Lriên của Nhã Nam dành cho Lác già, nhà xuất bản 
và các bạn yêu thích sách đẹp. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 
Dịch từ bản tiếng Đức ALSO SPRACH ZARATHUSTRA 


Bản quyền bản tiếng Việt © Công ty Văn hỏa và Truyền thông 
Nhã Nam, 2008. 


Bản quyền tác phẩm đã được bảo hộ. Mọi hình thức xuất bản, sao chụp, 
phân phối đưới dạng in ấn hoặc văn bản điện tử, đặc biệt là việc phát tần 
trên mạng Internet mà không có sự cho phép bằng văn bản của 
Nhà xuất bản là ví phạm pháp luật và làm tổn hại đến quyền lợi của 
nhà xuất bán và tác giả. Không ủng hộ, khuyến khích những hành ví 
vi phạm bản quyền. Chỉ mua bán bản in hợp pháp. 


FRIEDRICH NIETZSCHE 


ZARATHUSTRA. 
ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 


_Túc phẩm dành cho tất cả 
và không dành cho một ai 


TRÀN XUÂN KIÊM địch và giới thiệu 


nã ñRT NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOC 


GIỚI THIỆU 


riedrich Nietzsche sinh ngày 15 tháng Mười năm 1844 tại 
| ri tĩnh Turim, nơi chào đời trước đây của nhà thần học 
Luther, cha đẻ ra phong trào Cải cách. Khi Nietzsche được năm tuổi 
thì người cha, một mục sư phái Luther, qua đời. Gia đình cậu bé đọn 
về ở Naumburg, một thành phố nhỏ, vào năm sau đó. Vào tuổi này, 
Nietzsche đã tỏ ra là một cậu bé mộ đạo, thông minh, trịnh trọng và 
đã được người ta đặt cho biệt danh là Ông mục sư con. Ngay từ lúc 
còn nhỏ và suốt thời niên thiếu, Nietzsche đã làm thơ và sáng tác 
nhạc, những vũ khúc, những giai khúc ca ngợi tổ tiên gốc Ba Lan của 
mình, những bá tước dòng họ Nietzski bị ngược đãi phải trốn khỏi 
quê hương. 

Từ năm 14 tuổi (1858), Nietzsche được gửi vào học tại trường 
trung học Schulpforta, một nơi nổi tiếng đã từng đào tạo ra 
Klopstock, Novalis, Fichte và anh em nhà Schlegel. Đến năm 20 tuổi 
(1864), Nietzsche vào đại học Bonn, nhưng chỉ học ở đây một năm 
thï bỏ qua đại học Leipzig theo vị giáo sư ông hâm mộ, nhà ngữ học 
thời đanh Ritschl. 

Biến cố quan trọng nhất khi Nietzsche 21 tui là việc ông tình 
cờ khám phá ra tác phẩm của Schopenhauer trong một tiệm sách cũ. 
Như Malebranche khám phá ra I2escartes, như Kant khám phá ra 
Hume, Nietzsche bàng hoàng ngây ngất. Nietzsche mua ngay một 
số sách mang về nhà đọc, đọc liên miên không ngừng nghỉ trong 


suốt hai tuần lễ liền, trừ vài giờ gục xuống ngủ. 


Một biến cố quan trọng khác thuộc lĩnh vực tỉnh cảm xảy ra 
khi Nietzsche được hội kiến nhạc sĩ tài danh mà ông hằng ngưỡng 
mộ, Richard Wagner. Lúc đó Nietzsche 24 tuổi. Nhà nghệ sĩ lớn và 
kể ngưỡng mộ trẻ tuổi rất tâm đầu ý hợp, vì câ hai đều cùng say mê 
triết học Schopenhaưer. 

Năm sau, do sự tiến cử của Ritschl, “đây là một thiên tài”, 
Nietzsche được mời làm giáo sư đại học Bâle ở Thụy Sĩ về môn ngữ 
học cổ điển (Hy Lạp, Latinh) dù ông chưa trình luận án tiến sĩ, và 
mới 25 tuổi. Giảng dạy được một năm, Nietzsche được mời làm giáo 
sư thực thụ. 

Tháng Năm năm 1869, Nietzsche đến thăm gia đình Wagner 
ngụ tại Tribschen đo lời mời của ông này. Nhạc sĩ tài hoa tuổi gần 
lục tuần lúc ấy đang sống với người vợ trẻ Cosima, con gái của nhạc 
sĩ Liszt và là vợ đã ly đị của nhạc trưởng Haus von Bulow. Người 
thiếu phụ thông minh, say đấm và cao quý ấy gợi nên trong tâm 
cảm Nietzsche một ngưỡng vọng đam mê nồng cháy nhưng cầm nín 
vô vọng. Theo lời Andler, “Từ đây khởi đầu một thiên tình sử cao 
đẹp nhất của thế kỷ XX, thiên tình sứ câm lặng và đau xót mà mãi 
đến ngày nay vẫn chưa một ai biết rõ”. 

Năm 1870, chiến tranh Pháp-Đức bùng nổ, lúc này, Nietzsche 
đã nhập quốc tịch Thụy Sĩ, nhưng vẫn tình nguyện phục vụ trong 
đoàn cứu thương, đưa các thương binh về Đức. Nhưng chẳng bao 
lâu, Nietzsche khám phá ra cuộc chiến gợi là chống “xâm lăng” đó 
thực chất lại là một cuộc chiến tranh xâm lược. Ông ghê tởm và quay 
về Bâle, sau khi đã mắc bệnh kiết y và yết hầu. Từ đây sức khỏe của 
Ông suy sụp và chẳng bao giờ phục hồi được như cũ. 

Năm 28 tuổi (1872), Nietzsche xuất bản tác phẩm đầu tiên: 
Khởi nguyên bị kịch Hy Lạp từ tỉnh thân âm nhạc (Die Geburt der 
Tragõdie aus dem Geiste der Musik). Và năm sau, Nietzsche cho ấn 
hành hai phần đầu của cuốn Quan điểm phi thời (nzeitgemãsse 
Betrachtungen): Davfd Sirauss, Kẻ tín ngưỡng và Nhà văn (David 
Strauss, đer Bekenner und Schriftsteller) và Về sự sử dụng và nguy 
hại của sứ học đối với đời sống (Vom Nu†zen und Nachteil đer 


Historle fur đas Leben). 

Phần ba của cuốn Quan điểm phí thời được xuất bản năm 1874 
dưới tên Schopenhauer, Nhà Giáo đục (Schopenhauer als Erzieher), 
và phần thứ tư cũng là phần chót, được ấn hành hai năm sau đố 
(876) giới thiệu Richard Wagner tại Bayreuth (Richard Wagrer in 
Bayreuth). 

Từ 1874, sức khỏe Nietzsche càng lúc càng tồi tệ, Đến tháng 
Sáu năm 1875, bắt đầu bệnh nạn của Nietzsche, Những cœm đau đầu 
như búa bổ, dạ đày quận thắt kinh hòn, làm nôn mửa lên miên có 
khí đến vài giờ, mắt nhức nhối không chịu nổi khí tiếp xúc với ánh 
sáng hơi chói. Mùa Hạ năm 1876, Nietzsche rời đại học lén đường 
đưỡng bệnh. Nietzsche từ Thụy Sĩ đi Ý, thăm Gêne, Pise, Naples và 
sống vài tháng tại Sorrente cùng người bạn gái quý tộc lớn tuổi, cô 
Malwida von Meysenbug. 

Năm 1878, Nietzsche ấn hành cuốn Con người, ð! Quá đối là 
Người (Menschliches, Allzumenschliches). 

Ông cũng nộp đơn xin từ chức giáo sư đại học vì bệnh hoạn 
liên miên không thể giảng dạy được. Từ đây trở về sau, trong mười 
năm liên tiếp từ 1879 đến 1889, năm nào Nietzsche cũng cho chào 
đời một tác phẩm mới, mặc dầu ông sống trong tình trạng “ba phần 
tư là đau đớn, phần còn lại là kiệt lực”; các tác phẩm này đo các bạn 
bè của Nietzsche chép lại ghi chú, và chữa bản thảo hộ ông. 

Năm 1879: Quan điểm và Thương ngôn (Vermischte 
Meinungen und Sprũche) được xuất bản như phần Phụ lực của cuốn 
Con người, ô! Quá đỗi là Người. Năm 1880: Kẻ lang thang phiêu bạt 
và Chiếc bóng (Der Wanderer und sein Schatten), được xem như 
đoạn thứ nhì và là đoạn chót của cuốn Con người, ! Quá đối là 
Người. Năm 1881: Bình minh (Die Morgenrõfe). Nietzsche sống qua 
mùa Đông và mùa Xuân tại Géne, mùa HẠ tại Sils Maria (Engadin), 
mùa Thu tại Gêne. Nàầm 1872: Trị thức hoan say (Die Fröhliche 
Wissenschaft). Nietzsche thay đối chỗ ở luôn: mùa Đông ở tại Gêne; 
mùa Xuân tại Messina; mùa Hạ tại Tauterburg với cô bạn gái mới, 


Lou Salomé, và người em gái Elisabeth; mùa Thu sống tại LeipZig; 


tháng Mười một năm đó, Nietzache đi Rapallo. Sau lần tỏ tình thất 
bại với Lou Salomé qua trung gian của một người bạn, Nietzsche 
điên cuồng toan uống độc dược tự tử ba lần. 

Mùa Đông 1883, khi 39 tuổi, Nietzsche bắt đầu viết phần thứ 
nhất của bản trường thi Zarathustra đã nói như thế tại Rapallo. 
Tháng Ba và tháng Tư, Nietzsche đi Gêne; tháng Năm sống tại 
Rome. Mùa Hạ đi 5ils Maria, nơi đây Nietzsche hoàn tất phần thứ 
hai của tác phẩm Zarathustra. 

Trong năm năm liên tiếp, từ 1883 đến 1888, mỗi mùa Hè 
Nietzsche đều về Sils Maria, và mỗi mùa Đông đều đến nghỉ tại 
Nizza. 

Tháng Giêng năm 1884, Nietzsche viết xong phần thứ ba của 
cuốn Zarathustra tại Nizza. Phần chót của tác phẩm được hoàn tất 
trong mùa Đông năm sau, 1885, tại Nizza và Mentone. 

Năm 1883, xuất bản cuốn Bán kia cối bờ Thiện Ác (Jenseits von 
Gut und Bõse), và năm 1887 cuốn Tiến đến một phổ hệ luân lý (Zur 
Genealogie der Moral). 

Năm 1888 là năm sức sáng tạo của Nietzsche tuôn tràn mãnh 
liệt nhất. Nietzsche ấn hành cuến Trường hợp Wagner (Der Fall 
Wagner) và viết xong bốn cuốn khác: Hoàng hón của những thần 
tượng (Die Götzen-Dãmmerung) được ín ra năm 1889, tác phẩm tự 
truyện Ecce Homo, được ấn hành lần đầu năm 1908, sau khi 
Nietzsche từ trần; Kả chống Chúa (Der Antichrist) và ietzsche 
chống Wagner (Nietzsche contra Wagner) được in chung một tập 
năm 1895, 

Sau mười năm giảng đạy tại đại học, tiếp đến mười năm ẩn dật 
sáng tác, năm 1889 mở ra một giai đoạn mười năm mới trong cuộc 
đời Nietzsche. Vào tháng Giêng năm 1889, khi chứng kiến cảnh một 
người phu xe đánh đập tàn nhần vào đầu một con ngựa ngoài 
đường phố Tưrin, Nietzsche chạy đến quỳ xuống ôm cổ con vật 
khốn nạn, dịu đàng hôn lên nó, rồi xây xấm ngã lăn ra. Từ đó 
Nietzsche sống trong một tình trạng té hệt hoàn toàn vẻ thân xác lẫn 
tâm hồn, cho đến khi từ giã cõi đời tại Weimar, kinh đô của Goethe 


và Schiller, vào ngày 25 tháng Tám năm 1900. Thi hài Nietzsche đem 
về an táng ở nghĩa trang Rõcken. 

Những ghi chú của Nietzsche từ năm 1883 đến 1888, về sau 
được thu tập lại và ấn hành đưới tên chung là Ý chí cường hực (Der 
Wlille zur Macht). 

Ảnh hưởng Nietzsche thật rộng rãi và sâu đậm. Ngay từ khi 
Nietzsche cồn sống, vào năm 1888, Georg Brandes đã giảng dạy tư 
tưởng của ông tại đại học Copernhague. Sau đây, ta chỉ kể một số ít 
nhà văn, nhà thơ lớn chịu ảnh hướng và tôn thờ ông: Rilke, Stefen 
George, Thomas Mamn, Shaw... Trong lĩnh vực triết học, Nietzsche 
được xem là một trong những ông tổ của “triết học hiện sinh”; 
Jaspers, Heidegger, Sartre đều là những kê theo Nietzsche, vượt 
Nietzsche hoặc chống Nietzsche. Trong giới âm nhạc, Richard 
Strauss, Mahler và Delius đã đem tác phẩm Nietzsche phổ nhạc. 
Hằng năm, con số những sách vở và tạp chí viết về Nietzsche bằng 
đủ mọi thứ tiếng trên thế giới đạt đến một số lượng khổng lồ. 


Trong thiên tự truyện Ecco Homo (Đây là con người ấy)). 
Nietzsche đã thuật lại tí mỉ sự khai sinh và phôi dựng khúc trường 
thí Zara£hustra mà ta có thể ghi thành niên biểu như sau: 

Tháng 8.1881: tại Surlelj, bên một tầng đá dựng, Nietzsche đột 
nhiên bị tràn ngập chói lòa bởi thị kiến về sự Quy hồi vĩnh cửu của 
vạn vật. Từ đây, thị kiến này sẽ ám ảnh tâm hồn Nietzsche khôn 
nguôi và sẽ trở thành một trong những chủ đề chính yếu của tư 
tưởng Nietzsche. 

20.8.1881: Nietzsche phác họa dự định viết một bài trường thi 
gồm bốn phần, liên quan đến nhà tiên trí Zarathustra, lấy tên là Ngo 
thiên và Vĩnh cửu (Mittag und Ewigkeit). 

Tháng 1.1883: mười tám tháng sau thị kiến ở Surleij, Nietzsche 
nhìn thấy “... Một hóa thể thành Hai - Và Zarathustra bước qua bên 
cạnh tôi...” ở Rapallo. Đã đến lúc chín mùi cho trái cây sáng tạo. 
Nietzsche thường nói đùa là ông giống như loài voi, phải hoài thai 


suốt mười tám tháng trời mới sinh hạ. 


Từ 1 đến 10.2.1683: trong mười ngày liền, Nietzsche viết liền 
miên một mạch xong phần thứ nhất của tác phẩm. Đến tháng Sáu 
năm 1883, phần này được ấn hành bởi nhà xuất bản Schmeitzner ở 
Leipz1g. 

Từ 2.6 đến 6.7.1883: cũng liên tục một mạch trong vòng mười 
ngày, Nietzsche viết xong phần thứ hai, sau đó được nhà 
Schmeitzner ấn hành vào tháng Chín cùng năm. 

Từ 8 đến 20.1.1884. tại Nizza, Nietzsche hoàn thành phần thứ 
ba của tác phẩm, được ấn hành vào tháng Ba năm 1884 bởi cùng nhà 
xuất bản. 

Tháng 1 đến tháng 2.1885: viết xong phần thứ tư tại Nizza và 
Mentone, sau chỉ in thành bốn mươi bản vào tháng Tư năm 1885 
bằng Hiền riêng của Nietzsche, dành tặng bạn bè. Nietzsche chỉ gửi 
tặng bảy bản. 

Đến năm 1892, lần đầu tiên tác phẩm gồm cả bốn phần mới 
được ín chung thành một tập. Về sau Nietzsche dự định viết tiếp 
phần thứ năm để kết thức bản trường thi bây giờ được quan niệm 
như một bi kịch, trong đó Nietzsche dự tính trình bày cái chết của 
nhà tiên tri Zarathustra. Zarathustra chết vì đã rao giảng chân lý 
khủng khiếp nhất về sự Quy hồi vĩnh cửu, chân lý đạy rằng vạn sự 
sẽ quay trở về thêm vô lượng lần trong vòng tròn trằm luân vô hạn, 
Zarathustra dạy con người chúc phúc cho thế giới, cho loài người, và 
thốt lên tiếng Vâng thuận mệnh với tấm lòng biết ơn thâm tạ. 
Nhưng phần thứ năm này, không bao giờ chào đời, một phần vì cảm 
hứng của Nietzsche đã cạn, một phần vì những như cầu phê bình, 
bút chiến khác. 

Nietzsche thẩm định rất sáng suốt về công trình sáng lạo và 
suy tư của mình. Ông viết trong thư gửi cho nhà xuất bản. “Đây là 
một bài thơ, một cuốn Phúc Âm thứ năm, một điều mới lạ tuyệt vời 
chưa có tên gọi”. Và viết cho Rohde: “Tất cả những điều chứa đựng 
trong cuốn Zarathustra đều độc đáo, kỳ diệu vô song, từ trước giờ 
chưa từng cố ai nói đến. Kê nào đã trằm mình đấm say trong tác 


phẩm, sẽ trở lại sống giữa loài người với một bộ mặt đổi mới”. Rồi 


trong Ecce Homơ: “Chưa từng có kẻ nào đã viết được một bài thơ 
như thế, chưa từng bao giờ có người nào mà lại cảm xúc và đau khổ 
sâu xa đến thế. Chỉ có một vị thần linh, một Dionysos mới có thể đau 
khổ đến như vậy”. Zarathustra mang chứa tất cả những bình minh, 
những chiều tà, những hang động, những núi đá, những ấn sĩ, 
những đám đông, những con dã thú, những thất vọng, những hân 
hoan, những đớn đau câm nín, những phũ phàng tần bạo mà thơ 
mộng vô song... và theo lời những nhà phê bình trứ danh: “chưa bao 
giờ ngôn ngữ Đức lại được đưa đẫn đến một hình thức phô diễn 
điễm lệ đến thế”. 

Về nội dung, Zarathustra chứa đựng tất cả những ý tưởng nền 
tảng của tư tưởng Nietzsche: Siêu nhân, Quy hồi vĩnh cửu, Ý chí 
cường lực. 

Đối với những độc giâ cần đào sâu tư tưởng triết học 
Nietzsche trong cuốn Zara(hustra, chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu 
hai tác giả sau đây: 

1) Martin Heidegger: Nietzsche hai tập, n. x. b. Pfullingen 
(1961), Was heisst đenken7 Tũbingen (1954), từ trang 19-47 và 
trang 61-78; và bài Zarathustra là ai? trong cuôn Vortrãge und 
Aufsãtze (1954). 

2) Eugen Fink: Nietzsche Phílosophie, n. x. b. Kohlhammer 
(1960), từ trang 59-110. (Ngoại trừ hai tập Níe¿zsche của Heidegger, 
tất cả các tác phẩm vừa kế đều đã dịch sang Anh ngữ hay Pháp ngữi. 

Zarathustra là tên một nhà Hên trì Ba Tư được Nietzsche sử 
dụng làm nhân vật chính cho bài trường thị, vì Nietzsche cho rằng 
người Ba Tư là những người đầu tiên đã quan niệm được lịch sử như 
một toàn bộ vĩ đại gồm những loạt Hến hóa kế tục, mỗi giai đoạn lại 
được tiên báo bằng sự xuất hiện của một vị tiên tri. Tên tác phẩm 
Zarathustra đã nói như thế được Nietzsche cảm hứng từ lời mở đầu 
của tất cả những kinh điển Phật giáo: evam me sutam, có nghĩa là: 
tôi đã nghe (đức Thế Tôn thuyết) như thế. Ảnh hưởng Phật giáo mà 
Nietzsche tiếp nhận được qua Schopenhauer, rồi qua sự tìm hiểu 


cúa riêng ông, rọi chiều những luông sáng mới trên khuôn mặt và 


nhần cách của Zarathustra. Do đó, nhìn Zarathustra như một thiền 
sư Phật giáo, với tất cả cung cách tàn bạo ngang tàng của một thiền 
sư, hoặc nhìn Zarathustra như một bằ tát thị hiện nghịch hạnh, 
chúng ta sẽ đễ đàng tâm lĩnh được những gì Zarathustra đã nói và 
những gì còn được phong kín ẩn mật sau lời nói của Zarathustra. 

Tác phẩm gồm có bốn phần và một phần Tự Ngôn khai tấu, 
được xếp vào phần thứ nhất. Sự phân chia thành bốn phần tương 
ứng với những khoảng thời gian mà Zarathustra trở lại với nỗi cô 
đơn, quê hương muôn thuở. Phần thứ nhất bắt đầu khi Zarathustra 
giã biệt quê hương và hỗ biếc của quê hương để lên núi vào năm ba 
mươi tuổi. Mười năm sau, Zarathustra hạ san rao giảng đạo lý. 
Trong rừng sâu, Zarathustra gặp một bậc thánh ẩn sĩ chưa biết rằng 
“Thượng đế đã chết”; ở chốn công trường, nơi Zarathustra ngỏ lời 
cùng đám đông dân chúng và bị chế giễu cười cợt, Zarathustra làm 
bạn với xác chết của người đi dây làm trò xiếc và gặp gỡ thăng hẻ. 

Bậc thánh ẩn sĩ không ngõ lời với con người vì điều kiện sinh 
hoạt của một ẩn sĩ đưa ông vượt quá thân phận con người bình 
thường và tiến đến gần Thượng đế. Ngôn từ đối thoại thường nhật 
của vị ấn sĩ là sự cầu nguyện. Nhưng còn ấn sĩ Zarathustra, một ấn 
sĩ biết rằng Thượng để đã chết và chỉ còn lại con người, thì phải nhất 
thiết ngỗ lời với con người về khả tính tối thượng của con người: 
Siêu nhân. Siêu nhân (Ữbermensch) là kẻ đã vượt thắng được (ũber- 
wuưn den) Con người, nghĩa là vượt thắng được chính mình. Đám 
đông dân chúng ở chốn công trường tượng trưng cho loài người. 
Chàng đi dây làm trò xiếc giữa hai ngọn tháp là hình ảnh của con 
người đang bước trên con đường giữa quá khứ và tương lai, giữa con 
thú và Siêu nhân. Thằng hề có thể chính là Zarathustra, và cũng có 
thể biểu trưng cho con người mạt hậu (đer letzte Mensch), con người 
hạ đẳng xuất hiện sau cùng vào buổi hoàng hôn của nhân loại, trước 
khi một Bình minh mới rực hiện. 

Thấy rằng đám đông đân chúng chưa có đôi tai được sửa soạn 
để nghe đạo lý Siêu nhân, Zarathustra trở lại với nỗi cỡ đơn cùng 
con ó và con rắn kiên nhẫn chờ đợi giờ của mình. 


Trọn vẹn chủ đề phần thứ nhất là vạch ra hình ảnh Siêu 
nhân, qua bối cảnh cái chết của Thượng đế. Thượng đế đã chết, 
con người phải sống đời sống của mình một cách bi tráng và phải 
khai mở tất cả khả tính tiềm Ấn trong mình: Siêu nhân phải sống. 
Trong 22 bài thuyết giáo của phần thứ nhất, Zarathustra đồng thời 
tấn công đập phá những thù địch, những chướng ngại và xây dựng 
hình ảnh Siêu nhân. 

Zarathustra tấn công thủ địch hư vô chú nghĩa thời hiện đại 
dưới hình thức những nhà luân lý truyền bá giấc ngủ, sự buồn chán 
và nghệ thuật ngủ ngon (Và những giảng tòa và đức hạnh, t. 52); 
đưới hình thức những kẻ tin tưởng vào linh hồn bất tử và một cõi 
bên kía tốt đẹp hơn sau khi chết (Về những người nuôi ảo tưởng thế 
giới bên kia, t. 57), những người khổ hạnh, tìm cách dập tắt tiếng 
nói của thân xác ( Về nhữn ø kẻ khinh miệt thân xác, t. 62); dưới hình 
thức những kẻ chán nản mệt mỏi rao giảng sự khước từ đời sống 
(Về những kẻ rao giảng sự chết, t. 80). Zarathustra đập phá những 
chướng ngại cho sự khai mở khả tính của con người, đập phá 
những định chế xã hội, đập phá nhà nước hay quốc gia, đập phá 
báo chí, quân đội, công lý ( Về thần tượng mới, t. 88; Và người tội 
nhân mặt mét, t. 68; Và chiến tranh và các chiến sĩ, t. B4; Và đọc và 
viết, t. 72), đập phá đám đông nhốn nháo và những thần tượng của 
đám đông (Về những con ruôi ở công trường, t. 93), những kẻ có 
lòng xót thương bác ái (Về tình yêu kẻ láng giêng, t. 109), 
Zarathustra thống mạ giới phụ nữ ( Vẻ những thiếu nữ và bà già, t. 
116), tố giác tính chất tương đối của các giá trị đạo đức (Về một 
nghìn lễ một mục đích, t. 105). Xuyên qua những sự tấn công, đập 
phá, thống mạ dữ đội này, dần dần hiển lộ hình ảnh Siêu nhân, ý 
nghĩa và chiều hướng phải tiến tới của mặt đất trần gian. Siêu nhân 
là kê đã tự thành tựu cho chính mình ba cuộc hóa thân: từ lạc đà 
thành sư tử, và từ sư tử thành trê thơ ( Về ba cuộc hóa thân, t. 48). 
Siêu nhân tạo thành một bầu không khí mới, trong đó đau khổ và 
hân hoan biến đổi ý nghĩa (Và những hoan lạc và đam mê, t. 65), 
trong đó thoát sinh những đức hạnh mới: ý chí sáng tạo ( Về những 


cort đường của kẻ sáng tạo, t. 112), sự trinh khiết hỗn nhiên bột phát 
tươi vưi ( VỀ sự trính khiết, t. 98), tình bạn (Về bằng hữu, t. 101), sự 
trân trọng tôn kính đời sống chung đôi (Về con cái và hôn nhân, t. 
123), sự cao nhã của tâm hồn ( Về cái cây trên đỉnh núi, t. 75), cái 
chết ( Vẻ cái chết tự nguyện, t. 127), tình yêu những gì xa xôi vời vợi 
và đức hạnh hiến tặng triền miên ( Về tình yêu kẻ láng gièng, t. 109; 
Về đức hạnh ban phát, t. 131). 

Phần thứ hai quy tụ quanh chủ đề chính yếu là Ý chí cường lực 
(der Will zur Macho. Cái chết của Thượng đế ngoài ý nghĩa giải 
phóng tất cả những khả tính ẩn giấu của con người, còn mang ý 
nghña quan trọng thứ hai là hoàn trả thời gian lại cho con người để 
từ đây thời gian là kích thước đích thực của con người, một kích 
thước trước đấy đã bị tước đoạt và gán cho Thượng đế. Trong kích 
thước mới này, con người sáng tạo Íao tác và chơi đừa như “một đứa 
trẻ chơi đùa” (Héraclite), con người sáng tạo in hằn ý chí của mình 
lên thời gian, nghĩa là trên dòng biến dịch, vì như Nietzsche đã viết 
ở một nơi khác: “in hằn ấn tích của tính thể lên đòng biến dịch - đấy 
là ý chí cường lực tối thượng”. Chủ đề Ý chí cường lực cũng được 
trình bày qua một vận chuyển nhịp đôi: vừa tấn công tần phá vừa 
hiển bày phôi dựng. 

Zarathustra tiếp tục xông trận đập phá. Sau khi tỉnh dậy từ 
một giấc mơ thấy rằng đạo lý của mình đang bị xuyên tạc, biến 
tướng (Đứa bé với tấm gương, t. 141), Zarathustra quyết định lên 
đường tìm đến quần đảo Vĩnh Phúc, nơi những đứa con lý tưởng 
của hắn cùng những bạn bè, những môn đệ hắn đang trú ngụ (Trên 
những hòn đảo Vĩnh Phúc, t. 146). Zarathustra tấn công trở lại 
những mục tiêu trước đấy: những kẻ có lòng thương xót (t. 151- 
155), những con người đức hạnh (t. 161-165), đám tiện dân (t. 166- 
169), những nhà hiền triết nổi đanh (t. 16-180), những nhà học giả 
(t. 213-216), những nhà siêu hình học chú trương “tri thức thuần 
khiết băng trinh” (t. 208-212), những “con nhện độc” biểu trưng cho 
tình thân cừu hận và rao giảng sự bình đẳng, bình đẳng chính trị 


như của chủ nghĩa xã hội, chế độ dân chú hay bình đẳng trước mặt 


Thượng đế như của Ki-tô giáo (t. 170-175), những kẻ lập thuyết cách 
mạng (t. 222-227). 

Zarathustra còn châm ngòi cho một cuộc tấn công mới nhắm 
đến mẫu người cao nhã hay tự cho mình là cao cả: những linh mục 
(t. 156-160), những người anh hùng, đối nghịch với các “chiến sĩ” (t. 
200-203), những thi sĩ (t. 217-221), và cả hình bóng của 
Schopenhauer xuyên qua viên bốc sư tiên tri rao giảng sự bất hạnh 
thống khổ (t. 228-233). Giữa hai cuộc tấn công là ba ca khúc vang 
vọng ngậm ngùi: Dạ khúc, Vũ khúc và Mộ khúc. 

Cuộc tấn công lần này để chuẩn bị đất đai cho đạo lý mới của 
Zarathustra về Ÿ chí cường lực được nhắn gửi đến những thính giả 
chọn lọc hơn và thụ hẹp hơn. Zarathustra không ngỏ lời cùng đám 
đông đân chúng nữa như trong phần thứ nhất, mà chỉ ngỏ lời với 
những môn đệ, những bằng hữu và những đứa con - tượng trưng 
cho hy vọng nấu nung nhất của hắn. Sau ba ca khúc, đạo lý về Ý chí 
cường lực hiển hiện minh bạch trong bài thuyết giáo Về sự chiến 
thắng tự thân (t, 194). Con người chiến thắng tự thân không phải 
theo lối chủ nghĩa khắc kỷ, mà là để vươn lên việc sáng tạo những 
hình thể mới của cường lực, vươn lên cao vời mạnh mẽ mãi mãi như 
một ngọn thấp vươn cao. Về sự cứu chuộc (t. 234) ngoài công tác 
chống đối lại ý tưởng cứu rỗi của Ki-tô giáo và của siêu hình học nói 
chung, ngoài việc xiển đương sự cứu rỗi con người bằng lý tưởng 
siêu nhân, còn đào sâu chủ đề Ý chí cường lực bằng cách đặt chiều 
hướng cứu chuộc vào trong tương quan giữa quyên lực và thời gian. 
Thời gian thì bất khả phục phản, ý chí cường lực thì khao khát 
những hình thể mới của tương lai, vậy có thể nào ý chí cường lực ấy 
khao khát ngược trở lai, nghĩa là khao khát quá khứ chăng? Câu trả 
lời đã đến với Zarathustra trong Giờ phút im lặng nhất (t. 246), kết 
thúc phần thứ hai. Zarathustra đã run rẩy, hãi kinh, khóc lóc trước 
câu trả lời quá khủng khiếp, và cho răng mình “chưa đủ sức mạnh 
của con mãnh sư để rống lên chân lý ấy”. 

Phần thứ ba là tuyệt đỉnh của tác phẩm, cũng là tuyệt đỉnh tư 
tưởng Zarathustra. Zarathustra lên đường trở lại quê hương u tịch 


của hắn để chờ đợi giờ phút tối hậu cho đạo lý hắn chín mùi. Dẫu 
hắn có lần ngỏ lời với những thúy thủ hay với gã điên ở đại đô thị 
(Và ảo tượng và ẩn ngữ, t. 258; Về sự tha thứ bó qua, t. 292), tất cả 
phần ba thực ra chỉ là những lời độc thoại của Zarathustra với chính 
mình về đạo lý tối thượng của hắn: sự Quy hồi vĩnh cửu (die Ewige 
Wederkumfl). 

Rao giảng về Siêu nhân, Zarathustra ngó lời với đám đông 
đân chúng; rao giảng Ý chí cường lực, Zarathustra ngỏ lời với môn 
đệ, bằng hữu; rao giảng đạo lý về sự Quy hỗi vĩnh cửu, Zarathustra 
chỉ thủ thi với tâm hồn mình. Đạo lý bí Ẩn, khủng khiếp này dạy 
rằng tất cả chúng ta, những con người thượng đẳng, những con 
người hạ đẳng, cùng tất cả vạn sự, sẽ quay trở lại dưới cùng hình 
thức này, từ nỗi đau đớn quần quại, cơn hoan lạc ngây ngất cho đến 
tiếng thở đài mây khói nhất, tất cả sẽ quy hồi trở lại vô số lần trong 
vòng trằm luân vô hạn của vạn kiếp thiên thư. Đạo lý về sự quy hồi 
vĩnh cứu được trình bày trong các chương: Về ảo tượng và ẩn ngữ 
(t.258), Trước buổi rạng đông (t. 272), Kê bình phục (t. 356), Về nỗi 
khát vọng mênh mông (t. 366). Trước chân lý kinh hoàng ấy, 
Zarathustra đã bao phen đo đự, thụt lùi, sợ hãi. Hắn phải im về an 
ủi trong nỗi cô đơn heo hút, tự phủ dụ mình bằng những hạnh 
phúc đuối theo sau (Và nằm lạc phúc bất đắc di, t. 266; Trên núi 
Ôhu, t. 287; Trở lại quê hương, t. 304), hắn phải đập vỡ một lần cho 
mãi mãi tất cả những ảo tưởng xưa cũ (Về những bảng giá trị cũ và 
mới, t. 325), phải đánh những đòn chí tử vào kẻ thù cế cựu là Tỉnh 
thần Trì độn Năng nề, tỉnh thần làm trì trệ không cho con người 
phóng mình nhảy múa thênh thang (t. 318-324) biểu hiện là con rắn 
đen trong cổ họng mục tử và thằng lòn; hắn phải xưng dương 
những điều bị cấm đoán (Về ba điều xấu ác, t. 310). Phần thứ ba 
được kết thúc bằng hai ca khúc: Vữ khúc thứ nhì (t. 370) là tiếng 
hoan ca của riềm vui trên đau khổ. Báy ấn tích hay là Khúc ca 
thuận mệnh (t. 376) là ấn tích của tiếng “Vâng” linh thánh đóng 
trên vòng biến dịch của sự quy hồi vĩnh viễn. Bài thơ ở phân đoạn 
ba của Vũ khúc thứ nhì, sau này đã được nhạc sĩ Mahler phổ vào 


trong “Hòa tấu khúc số 3” và được nhạc sĩ Delius dùng làm phần 
trang trọng nhất trong bản “Lã đời”. 

Phần thứ tư của tác phẩm mang một đặc chất riêng biệt, trái 
nghịch với ba phần trước cả về văn thể lẫn trong dự định. Phần này 
được xây dựng lớp lang như một đoản kịch. Trong khi vui hưởng sự 
cô đơn phong mật của mình tại thạch động cùng hai con thú thân 
yêu, Zarathustra gặp lại viên bốc sư tiền tri và lão này muốn đem 
lòng xót thương bác ái, “tội lỗi cuối cùng”, để quyến dụ thử thách 
hắn. Tâm trí Zarathustra rối loạn tơi bời, nhưng hắn đã vượt thắng 
được cám đỗ cuối cùng đó. Trong lúc ấy, Zarathustra nghe một 
tiếng kêu đầy thống khổ điêu linh xui hắn lên đường tìm kiếm Con 
người thượng đẳng, kè đã phát ra tiếng kêu thống khổ. Hắn lần lượt 
gắp hai ông vua dắt một con lừa, một người bị đỉa bám vào tay hút 
máu, viên pháp sư, vị giáo hoàng cuối củng nay đã nghỉ việc vì 
Thượng đế đã chết, kê xấu xí nhất loài người đã giết chết Thượng đế, 
một kê giàu sang vô hạn đã từ bỏ của cải của mình để biến thành 
người ăn xin tự nguyện, và cuối cùng là chiếc bóng lang thang phiêu 
bạt của hắn. Trong khi tất cả đều tầ tựu đến hang đá của 
Zarathustra, hắn nằm ngủ giữa buổi Ngọ Thiên, “trong nỗi lặng yên 
tịch mịch cùng niềm bí ấn của có đại muôn màu”, vui hưởng hạnh 
phúc triền miên. Về đến hang khi chiều xuống, Zarathustra nhận ra 
rằng Con người thượng đẳng mà hắn lao đao tìm kiếm suốt ngày 
hôrn nay, chính là tất cả những kẻ hắn đã từng gặp gỡ. Hắn dự Bữa 
ăn cuối cùng với bọn họ, thuyết giáo về Con người thượng đẳng, rồi 
lên ra khỏi hang tìm lại bầu không khí lồng lộng thuần khiết trên 
cao. Hang đá ồn ào những tiếng cười nói của những con người 
thượng đẳng, Zarathustra quay vào hang một lần, rồi lại lên ra khỏi 
hang vui hưởng cô đơn. Khi nghe hang đá đột nhiên im bặt tiếng 
người, Zarathustra quay trở vào thì bắt gặp những con người 
thượng đẳng đang tôn vinh và sùng bái con lừa lên ngôi Thượng đế. 
Zarathustra phá vỡ lễ trọng đành cho con lừa và dẫn tất cả ra ngoài 
hang đá. Đêm đã đến. Nửa Đêm đang đến, và những con người 
thượng đẳng cười tươi hoan hỉ trong hạnh phúc huyền diệu vô 


ngần. Sáng hôm sau, trong khi tất cả những con người thượng đẳng 
còn đang mê ngủ, Zarathustra thức giấc cùng mặt trời, một mình ra 
khỏi hang và nhìn thấy Dấu hiệu báo tin cho hắn đã xuất hiện: con 
sư tử tươi cười hoan hỉ và đàn bồ câu bay quanh. Giờ cho đạo lý tối 
thượng của Zarathustra đã đến. Tác phẩm kết thúc với quang cảnh 
Zarathustra lại rời hang đá để bất đầu một cuộc đăng trình mới, 
“mạnh mẽ như một mặt trời ban mai”. 

Nhằm mục đích giúp bạn đọc nắm vững ý nghĩa những nhân 
vật biểu tượng trong phần thứ tư này, chúng tôi xin mô phỏng theo 
Gilles Deleuze trong cuốn Nietzsche (P. Ú. F, 1965, t. 42-43) để dựng 
lại những khuôn mặt của Con người thượng đẳng: 

1) Vị giáo hoàng cuối cùng: kẻ biết rằng Thượng đế đã chết, 
nhưng lại tin rằng Thượng để chết vì ngạt thở bởi lòng xót thương 
bác ái dành cho con người. Không còn chủ nhân nữa, nhưng ông ta 
vẫn chẳng tự do và chỉ sống trong hoài niệm. 

2) Hai ông vua: biểu trưng cho trào lưu của “đạo đức phong 
tục” một thứ đạo đức muốn đào luyện và huấn luyện con người trở 
thành con người tự do bằng những phương tiện tàn bạo, bức bách 
nhất, Vì thế, mới có hai ông vua, ông vua bên trái tượng trưng cho 
những phương tiện, ông vua bên phải tượng trưng cho những cứu 
cánh. Thế nhưng, trước hay sau cái chết của Thượng đế, nền đạo đức 
đó cũng đều suy đồi và chỉ đưa tới sự chiến thắng của đám tiện dân, 
nô lệ. Hai ông vua dắt theo Con lừa, về sau được những người 
Thượng đăng tấn phong làm Thượng đế mới. 

3) Con lừa (hay Con lạc đà ở phần ID: những con thú của miền 
sa mạc (hư vô chủ nghĩa). Chúng mang vác, mang vác những gánh 
nặng đến sa mạc. Hai khuyết điểm của con lừa: tiếng “Không” 
khước từ của nó xuất phát từ tỉnh thần cừu hận và tiếng “Vâng” 
chấp nhận của nó (I-A, I-A) là một tiếng Vâng giả mạo, tiếng Vâng 
ấy đồng nghĩa với mang vác, đảm đương. Thoạt tiên, con lừa tượng 
trưng cho người Ki-tô giáo: nó mang vác rhững giá trị gọi là “siêu 
việt bền trên đời sống”. Sau cái chết của Thượng đế, tự nó mang vác 


chính mình, mang vác sức nặng những giá trị của “con người trần 


thế”. Vì cho rằng mình đảm nhận “thực tại như nó là thế” cho nên 
con lừa được những người Thượng đẳng phong làm Thượng đế mới. 
Con lừa chỉ là hình ảnh méo mó buồn cười và phản bội của tiếng 
“Vâng” linh thánh theo tỉnh thần Dionysos. Con lừa khẳng định, 
nhưng chỉ khẳng định những sản phẩm của hư vô chủ nghĩa. Hai lỗ 
tai đài của nó đối nghịch với những lỗ tai thanh mânh nhỏ nhấn 
khúc khuýu của Dionysos và Ariane. 

4) Kê xấu xí nhất loài người: là kẻ đã giết chết Thượng đế vì 
không chịu đựng nổi lòng xót thương bác ái của Thượng đế. Thế 
nhưng, sau khi Thượng để chết rồi, con người ÿ vẫn là con người cũ; 
và lại còn xấu xí hơn nữa: thay vì sống trong ý thức bất ổn rằng 
Thượng đế đã chết cho mình, giờ đây y lại sống trong ý thức bất ốn 
rằng Thượng đế đã chết vì tay mình; thay vì lòng thương xót đến từ 
Thượng đế, bây giờ y phải chịu đựng lòng xót thương càng khó chịu 
đựng hơn nữa của đám tiện dân. Chính y là kẻ làm chú lễ tấn phơng 
con lừa lên ngôi Thượng đế mới, và khiến con lừa thốt ra tiếng 
“Vâng” (1-A) giả mạo. 

5) Kẻ tận tâm của tỉnh thần: là kẻ muốn thay thế những giá trị 
thiêng liêng, thay thế tôn giáo và ngay cả đạo đức nữa bằng trí thức. 
Trị thức phải có tỉnh cách khoa học, chính xác, rạch ròi, bất luận đối 
tượng của nó là lớn hay nhô. Tri thức chính xác về sự vật nhỏ nhoi 
nhất sẽ thay thế cho lòng tin tưởng của chúng ta vào những giá trị 
“lớn lao, vĩ đại” đầy chất mơ hề. Vì vậy, gã mới chìa tay cho đỉa cắn 
và mới chú tâm thực hiện lý tưởng của mình là nghiên cứu một đối 
tượng vô cùng nhỏ bé: bộ óc loài đỉa. Nhưng gã chẳng biết rằng tri 
thức cũng chính là loài đỉa, tri thức thay thế cho tôn giáo và đạo đức 
bằng cách theo đuổi cùng một mục tiêu như chúng: cắt xén, phân xẻ, 
phán đoán cuộc sống. 

6) Người ăn xim tự nguyện: một kẻ đã từ khước ngay cả chính 
trị thức. Gã chỉ tin vào hạnh phúc của con người và đi tìm hạnh phúc 
ấy trên mặt đất trần gian. Nhưng một hạnh phúc dẫu tầm thường 
đến đâu, cũng không thể Bm thấy được nơi đám tiện đân, tức bọn 
người đầy tinh thần cừu hận phục thù và đầy ý thức bất ồn. Hạnh 


phúc chỉ được tìm thấy nơi những con bồ. 

7) Viên pháp sư. là con người của ý thức bất ổn, tự giày vò 
hành hạ mình thường trực, khi Thượng đế còn sống cũng như khi 
Thượng đế đã chết. Ý thức bất ổn nhất thiết mang tính cách phô bày, 
trình diễn. Nó trình điễn đủ mọi vai trò, ngay cả vai trò của kẻ vô 
thần, của thi sĩ, của Ariane. Nhưng ý thức ấy luôn luôn đối trá và 
mắng rủa lại. Khi than trách rằng “đây là lỗi của tôi”, nó muốn gợi 
lồng thương xót, gợi ra ngay cả mặc cảm phạm tội nơi những con 
người hùng mạnh, nó muốn làm hổ thẹn tất cả những gì sống động, 
nó muến tung rải nọc độc khắp nơi. Trong lời than vãn của nó, vẫn 
có “một chiếc còi rúc giả tiếng chim”. 

8) Chiếc bóng: biểu trưng cho hoạt động của văn hóa, ở bất cứ 
chỗ nào, nó cũng tìm cách thực hiện mục tiêu của mình là trở thành 
một con người tự đo, được tuyển lựa và đào luyện: trong trị thức, 
trong hạnh phúc, khi còn Thượng đế, lúc Thượng đế đã chết... 
Nhưng mà nơi nào nó cũng chộp hụt mục tiêu của mình vì chính 
mục tiêu ấy cũng là một Chiếc bóng. Mục tiểu Con người thượng 
đẳng ấy bị thất bại, hụt hỏng. Chiếc bóng đã lang thang phiêu bạt 
theo Zarathustra đi khắp mọi nơi, nhưng lại vắng mặt vào hai giờ 
phút quan trọng nhất báo hiệu sự Hóa thân: giờ phút nửa trưa đứng 
bóng của buổi Ngọ Thiên và giờ phút Nửa Đêm. 

9) Viên bốc sư tiên trí. tao giảng rằng “mọi sự đều vô bổ”. Y 
báo trước giai đoạn cuối cùng của chủ nghĩa hư vô: lúc mà con người 
thấy nỗ lực thay thế Thượng đế của mình là phù phiếm, thấy rằng 
chẳng thà đừng ước muốn gì cả còn hơn là ước muốn hư vô. Vì thế, 
viên bốc sư Hên tri tiên báo sự xuất hiện của con người mạt hậu hay 
con người hạ đẳng. Vì biểu trưng trước được kết cục của hư vô chủ 
nghĩa, nên y đã tiến bước xa hơn những con người thượng đẳng. 
Nhưng điều thoát vuột khỏi lão, chính là điều hãy còn nằm ở quá 
bên kia con người mạt hậu hạ đẳng: con người trớc muốn sự suy tàn 
của chính mình. Với mẫu người này, hư vô chủ nghĩa được thành 
tựu thực sự và được thắng vượt bởi chính sức mạnh của mình: đã 
gần đến giờ phút hóa thân, giờ phút của Siêu nhân. 


* s 


Trên tất cả, vẫn là Ấn ngữ của nhân vật Zarathustra. 
Zarathustra là ai? Heidegger đã từng có phen nêu ra cầu hỏi. 

“Zarathustra đã nói như thế” đằng vọng lại lời kinh Phật. Tôi 
đã nghe như thế, như thị ngã văn. Thế nhưng cái “Như Thị” của cái 
“Ngã Văn” ấy là gì? Đạt đến cái Như Thị ấy là bước vào cõi miền 
lồng lộng của Như Lai. 

Zarathustra đã nói như thế. Nhưng Zarathustra là ai? Là một 
kê phá hoại lẫm liệt thênh thang trong thiện và ác? Một kẻ nuôi 
dưỡng mối nguy hiểm lớn lao nhất, cơn đau bệnh tàn tạ triền miên 
trong tâm hồn? Một tàng đá ném vỡ những vì sao? Một kẻ bỉ báng 
vô luân, sẵn sàng bắt tay với quỷ dữ? Một kẻ dạy con người ám sát 
Thượng đế để Siêu nhân ngự trị? Một kê rao giảng về vòng trầm 
luân của sự quy hồi vĩnh cứu? Một kẻ tung hoa hồng chúc phúc cho 
thế giới trong niềm hoan lạc triền miên ngây ngất? Một tiếng hát 
thiêng liêng vút lên trong Đêm tối? Một nguồn suối buốt lạnh trên 
đỉnh cao đang mơ mộng một bầu trời thiên thanh vĩnh thúy? Một kẻ 
mang mặt nạ la hét cô đơn trong một “tác phẩm đành cho tất cả và 
không đành chơ một ai”? 

Câu hỏi vẫn còn rớt lại từ bao giờ trên một Cõi miền phong kín 
thiên thu. 

TRẤN XUÂN KIÊM 


PHÂN MỘT 


TỰ NGÔN CỦA ZARATHUSTRA 


1 


ăm ba mươi tuổi, Zarathustra rời xứ và hỗ lên núi. Trên nủi 

cao, Zarathustra hưởng thụ tinh thần và nỗi cô đơn của 
mình triên miên không hề mỏi mệt trong suốt mưởi năm, Nhưng 
sau cùng, tâm hôn Zarathustra biến đổi; một buổi sáng nọ, thức 
giác cùng bình minh, Zarathustra tiễn đến trước mặt trời và thốt 
ra những lởi sau: 


Hỡi thiên thể vĩ đại kia! Hạnh phúc của mi sẽ ra sao nếu 
không có những người mà mi soi chiếu? 

Mười năm nay kể từ khi đến với hang đá của ta, mi sẽ chán 
nản mệt mề với ánh sáng và quỹ đạo của mi, nêu không cỏ ta 
cùng con ó và con rắn của ta. 

Nhưng chúng ta đã đợi chờ mi mỗi sảng mai, chúng ta đã 
dùng phần dư thừa của mi và đã cảm tạ mi. 

Giờ đây, ta đã chán ngắn sự khôn ngoan của ta, như con ong 
đã hút quá nhiều mật. Ta cần có những bàn tay vươn về với ta. 

Ta muốn ban cho và phân phát, mãi đến lúc những kẻ 


26 FRIEDRICH NIETZSCHE 


hiển minh giữa loài người lại trở nên hạnh phúc vì sư điên 
cuỗông của họ, và những kẻ nghèo nàn được sung sướng vì sự 
glàu có của mình. 

Chính vì thế ta phải đi xuống tận những chiêu sâu tương tự 
như mi mỗi buổi chiều khi mi biến mình sau biển cả, mang theo 
ảnh sáng rạng rỡ cho thế giới dưới lòng đất, hỡi vì tinh tú giàu 
sang vô lượng kial 

Ta phải biến mắt như mi, ta phải Jấn zắf* - nói theo những 
người mà ta khát khao xuống cùng họ. 

Vậy thi, hỡi con mắt tĩnh lặng kia ơi, hãy chúc phúc cho 
ta, mi, kẻ có thế ngắm nhìn mà không thèm thuông đỗ ky một 
hạnh phúc dẫu có quá đà. 

Mi hãy chúc phúc cho chén rượu muốn tràn, cho chất nước 
óng vàng cháy tuôn-từ đó và mang theo khắp nơi phản ánh hạnh 
phúc tôi đại của mi. 

Mi hãy nhìn đây! Chẻn rượu này lại muốn cạn không và 
Zarathustra muốn trở lại làm người. 


Cuộc hạ san** của Zarathustra bắt đầu như thế. 


9 


Zarathustra một mình xuống núi và không gặp một ai. Nhưng 
khi Zarathustra tiễn vào rừng, trước mặt hắn bất ngở hiện ra một 
lão trượng, ông lão đã rời chiếc chỏi tranh thánh thiện của mình 
để đi tìm rễ cây trong rừng. Và lão trượng đã nói với Zarathustra 
như thê vầy: 


ZARAIHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẾ 27 


- Người lữ khách này không xa lạ với ta; cách đây nhiễu 
năm rồi hắn đã có lần qua đây. Hắn tên là Zarathustra, nhưng 
hắn đã biến đổi. 

Lúc ấy ngươi đã mang tro tàn của ngươi về núi; nay ngươi 
lại muốn mang lửa nông về thung lững hay sao? Ngươi hả không 
sợ hình phạt dành cho kẻ gây ra hóa hoạn? 

Phải rồi, ta đã nhận ra Zarathustra. Mắt hắn trong suốt và 
miệng hắn chẳng biểu lộ nét nào chán ngán. Hẳn chẳng bước đi 
như kẻ đang khiêu vũ đó sao? 

Zarathustra đã biến đổi. Hắn đã tự hóa thân thành trẻ thơ, 
hắn đã giác ngộ: giở đây ngươi còn tìm chí bên những người 
đang mê ngủ? 

Ngươi đã sống trong cô đơn như sống giữa lòng biển cả đạt 
dào, và biển cả mang ngươi đi. Khổ thân cho ngươi, vậy ra giở 
ngươi lại muôn đạt tấp vào bờ? Khổ thân cho ngươi, giở ngươi 
lại muốn tự mình kéo lôi theo thân xác? 

Zarathustra trả lời: “Tôi yêu loài người”. 

- Vậy thì, nhà hiền triết bảo, tại sao ta lại đi vào rừng và đi 
vào trong nỗi cô đơn? Không phải vì ta đã quá yêu thương loài 
người sao? 

Giờ đây ta yêu thương Thượng đề; ta không thương yêu 
loài người. Dưới mắt ta, loài người là một cái gì quá đỗi bất 
toàn. Tỉnh yêu loài người sẽ giết chết ta. 

Zarathustra đáp: “Nào tôi có nói đến tình yêu! Tôi đến hiện 
cho loài ngưởi một tặng phẩm”. 

Vị thánh tiếp lời: 

- Đừng ban cho loài người điều gì cả. Tốt hơn ngươi nên 
tháo gỡ họ ra khỏi một cái gì đó và giúp họ mang vác nó, 


28 FRIEDRICH NIE1ZSCHE 


chăng gì quý hơn thế đối với họ: miễn là, điều đó cũng làm 
chính bản thân ngươi thỏa dạ! 

Và nếu ngươi muốn ban cho, thì đừng ban cho họ cái gì 
vượt quá một của bố thí và hãy chờ họ đến ăn mày nơi ngươi! 

Zarathustra đáp: 

- Không, tôi không bố thí. Tôi không đủ nghèo để làm việc 
bố thí. 

Vị thánh bật cười vì lởi lẽ của Zarathustra và nói như vây: 
“Vậy thởi ngươi hãy cố gắng làm cho họ chấp nhận kho tảng 
của ngươi. Họ nghỉ ngở những ẩn sĩ cô đơn và không tin rằng 
chúng ta đến để gia ơn ban phát cho họ. 

Đối với họ, những bước chân của chúng ta vang lên trên 
đường phố mang một âm thanh quá đỗi tịch liêu. Họ lại cỏn 
sinh lòng lo ngạt khi ban đêm nằm ngủ trên giưởng, họ nghe 
tiếng một người lặng lẽ bước đi ngoài đường phố, rất lâu trước 
khi mặt trời ló dạng, có lẽ họ tự hỏi mình: “Kẻ trộm kia đang 
làm gì vậy?” 

Ngươi đừng nên đến với loài người, hãy ở lại với rừng caol 
Tốt hơn nữa ngươi nên đến với những con thú! Tại sao ngươi lại 
không muốn được như ta, một con gầu giữa đàn gấu, một con 
chim giữa bảy chim?” 

“Và vị thánh làm gì trong rừng sâu?” Zarathustra lên tiếng hỏi. 

VỊ thánh trả lời: “Ta sáng tác những bản nhạc và hát lên, 
và khi sáng tác, ta cười, ta khóc, ta gầm gừ: đó là cách ta ngợi 
ca Thượng đề. 

Bằng những bài ca, những tiếng khóc, tiếng cười, tiếng 
gầm gửừ, ta tạ ơn Thượng để của ta. Nhưng cỏn ngươi, ngươi 
mang đến món quà gì cho chúng ta?” 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 20 


Khi Zarathustra nghe hết những lởi này, hắn cúi chào vị 
thánh và bảo: “Tôi có thể cho ngài gì đây? Thôi, xin ngài hãy để 
tôi đi ngay, cốt cho tôi đửng lây của ngài món gì cả!” Rồi hai 
người, ông lão và người đàn ông, chia tay nhau như thế, tươi 
cười như hai đứa bé. 

Nhưng khi Zarathustra một mình, hắn tự hỏi lỏng: “Có thể 
như thê được chăng? Vị thánh giả nua sống trong rừng thắm ấy 
hãy còn chưa nghe nói rằng Thượng để đã chết rồi sao?” 


3 


Khi Zarathustra đặt chân vào thành phố gần nhất ven rừng, hắn 
gặp một đám đông đang tụ họp trên công trưởng, vì người ta báo 
trước rằng một người làm trò đi dây xiếc sắp biểu điễn. Và 
Zarathustra nói với dân chúng như vây: 


Ta rao giảng với các ngươi về Siêu nhân. Con người là cái 
gì cần phái được vượt qua. Các ngươi đã làm gì để vượt qua con 
người? 

Cho đến nay, tất cả những sinh vật đều đã sáng tạo nên một 
cái gì vượt quá chủng, các ngươi lại muốn mình là nghịch triều 
trong cơn sóng lớn ấy, muốn quay trớ lại với con thú hơn là vượt 
qua con người sao? 

Con khỉ đối với con người là gì? Một đối tượng cười nhạo 
hay một sự hổ thẹn đầy đớn đau. Và con người cũng phải như thế 
đối với Siêu nhân: một đối tượng để cười nhạo hay một hồ thẹn 
đớn đau. 


30 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Các ngươi đã vượt qua con đường dẫn từ loài sâu bọ đến 
loài người, nhưng về nhiều phương diện, các ngươi vẫn còn là 
loài sâu bọ. Xưa kia các ngươi đã là loài khi và cả bây giờ nữa, 
con người còn khi hơn bắt luận con khi nào. 

Ngay kẻ hiền triết nhất trong các ngươi cũng chỉ là một cái 
gì phân tán và hỗn tạp: nửa cây nửa ma. Thê mà, ta có mởi gọi 
các ngươi trở thành cây cối hay ma quỷ không? 

Này đây, ta rao dạy cho các ngươi Siêu nhân! 

Siêu nhân là chiều hướng, là ý nghĩa của trái đất. Ý chí 
các ngươi phải bảo: Siêu nhân phải là chiêu hướng, ý nghĩa 
của trái đất. 

Hỡi những người anh em, ta van xin các ngươi, hấy frung 
thành với mặt đất và chớ có tin những kẻ nói với các ngươi về 
những hy vọng lững lờ bên trên mặt đất! Họ là những kế đầu 
độc, dẫu họ có ý thức điều đó hay không. 

Họ là những kẻ khinh miệt đời sống, những kẻ hấp hối và 
cũng chính là những kẻ bị đầu độc, mặt đất đã quá mỏi mệt chán 
chê họ: họ hãy cút đi cho khuất mắt! 

Xưa kia, báng bổ Thượng để là lời báng bố nặng nhất, 
nhưng Thượng đề đã chết và cũng chết theo Thương đề là những 
kể báng bổ ây. Giờ đây, điều đáng kinh khiếp hơn nhiêu, là báng 
bổ mặt đất và coi trọng ruột rà của cái bất khả thấu nhập hơn ý 
nghĩa, chiều hướng của mặt đất! 

Xưa kia, linh hồn đưa mắt nhìn thân xác với vẻ khinh miệt, 
và lúc bây giờ, chẳng có gì cao cả hơn sự khinh miệt ấy: linh hồn 
muốn cho thân xác ốm o, khả ố, đói khát! Làm thê, linh hồn tưởng 
là đã thoát được thân xác, thoát được thân xác và mặt đất! 

Ôi! Linh hồn ấy chính nó cũng còn ốm o, khả ố và đói 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẺ 3] 


khát: và sự tàn bạo là nỗi khoái lạc của linh hồn này. 

Nhưng cả các ngươi nữa, hỡi những anh em của ta, hãy nói 
cho ta biết: thân xác các ngươi bảo hiệu gì được cho linh hồn các 
ngươi? Linh hồn các ngươi há chẳng phải là sự nghèo nàn, nhơ 
bẩn cùng sự tự mãn đáng thương sao? 

Thật ra, con người là một dòng sông nhơ bẩn. Phải là biển 
cả bao la mới có thể đung thông tiếp nhận một dòng sông uế 
trược mà không bị nhiễm ô. 

Này đây, ta rao giảng cho các ngươi về Siêu nhân: Siêu 
nhân là biển cả bao la nơi cơn khinh bỉ ngút ngàn của các ngươi 
có thể đến dìm mình vào đó. 

Còn gì cao nhã trác việt có thể đến với các ngươi cho 
bằng giở phút của sự khinh bí ngất trời? Giờ phút mà ngay cả 
hạnh phúc, lý trí cùng đức hạnh của các ngươi cũng biễn thành 
kinh tớm. 

Giờ phút mà các ngươi bảo rằng: “Sá gì hạnh phúc của ta! 
Hạnh phúc ấy là sự nghèo nàn, nhơ bẩn và sự tự mãn đảng 
thương. Thể mà, hạnh phúc của ta lẽ ra phải làm cho chỉnh cuộc 
hiện sinh thành chính đáng!” 

Giờ phút mà các ngươi bảo rằng: “Sá gì lý trí ta! Lý trí Ấy có 
khát khao hiểu biết, như con sư tử khát khao tương thực không? 
Lý trí chỉ là sự nghèo nàn, nhơ bẩn và sự tự mãn đáng thương!” 

Giở phút mà các ngươi bảo rằng: “Sá gì đức hạnh của tai 
Nó hãy còn chưa làm ta thành mê sảng. Ta chán nắn mệt mỗi với 
những điều thiện và điều ác của mình lắm rồi! Tất cả những thứ 
đó chỉ là sự nghèo nàn, nhơ bẩn và sự tự mãn đáng thương!” 

Giờ phút mà các ngươi bảo rằng: “Sá gì sự công chính của 
ta! Chẳng có lửa nông nảo bao phủ trong ta. Thế mà, kẻ công 


32 FRIEDRICH NIETZSCHE 


chính giống như một thỏi than nóng bỏng!” 

Giờ phút mà các ngươi bảo rằng: “Sá gì sự thương hại nơi 
ta! Lòng thương hại hả chẳng phải là cây thập giá nơi thiên hạ 
đóng đình kẻ yêu thương loài người sao? Nhưng lòng thương hại 
của ta không phải là một cuộc đóng định.” 

Các ngươi đã từng nói như vậy bao giờ chưa? Các ngươi 
đã từng thét lớn như vậy bao giờ chưa? Hỡi ôi! Giá gì ta đã được 
nghe các ngươi thét to lên những lời như thế! 

Không phải tội lỗi, nhưng chính sự tự mãn của các ngươi 
đang kên gào chống lại trởi xanh, chính sự bủn xin của các 
ngươi, ngay cả trong tội lỗi, đang ra sức kêu gào với trời xanh! 

Vậy thời, đâu là lằn chớp đữ đến liếm lưỡi vào các ngươi? 
Đâu là cơn điên cuồng phải thấm nhập vào các ngươi? 

Này đây, ta rao dạy cho các ngươi về Siêu nhân: Siêu nhân 
chính là lần chớp đữ, chính là cơn điên cuông đó! 


Khi Zarathustra đã nói như thế, có một kẻ trong đám động 
kêu t†o lên: “Chúng tôi nghe nói khá nhiều về người đi đây làm 
xiếc rồi: giờ hãy cho chúng tôi thấy mặt y thôi!” Và cả đám dân 
chúng rộ lên cười Zarathustra. Nhưng người đi đây làm xiếc lại 
tưởng thiên hạ nói đến mình, nên liền khởi đầu biểu điễn. 


4 


Trong khi đó, Zarathustra lặng nhìn đám dân chúng, lòng đầy 
kinh ngạc. Rồi Zarathustra lên tiêng: 
Con người là một sợi đây căng thẳng giữa con thú và Siêu 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 33 


nhân - sợi dây căng ngang một hồ thẳm. 

Vượt qua hô thắm: nguy hiểm; cất bước giữa đường đi: 
nguy hiếm; nhìn lại đằng sau: nguy hiểm - rùng mình sớn ốc và 
đứng dừng: nguy hiểm. 

Điều cao đại nhất nơi con người nằm ở chỗ con người là 
một chiếc cầu chứ không phải một mục tiêu; điều mà ta có thể 
yêu thương nơi con người là: con người là một sự chuyển tiếp và 
một sỰ suy tần”. 

Ta yêu những kẻ nào chỉ biết sống bằng cách làm cho mình 
trầm một, diệt vong, vì họ đang bước qua bở bến bên kia. 

Ta yêu những kẻ khinh bỉ ngất trời, vì họ chính là những 
kẻ ngưỡng mộ mê cuồng, những mũi tên của khát vọng lao vút 
qua bến bờ bên kia. 

Ta yêu những kẻ không để tâm tìm kiếm bên kia những vì 
sao một lý lẽ để diệt vong hay để hy sinh, mà trái lại chỉ hy sinh 
dâng hiến cho mặt đất, để một ngày kia, thời đại của Siêu nhân 
ngự trí trên mặt đất. 

Ta yêu kẻ nào sống để hiểu biết và muốn hiểu biết để cho 
một ngày kia Siêu nhân được sông mãi. Như thế là họ cũng ước 
muốn chính sự suy tàn của mình. 

Ta yêu kẻ nào làm việc và phát minh, để xây đựng nơi trú 
ngụ cho Siêu nhân, để sửa soạn đã: đai, thủ vật cùng cây cối 
cho Siêu nhân xuất hiện: vì như thê là ước muốn chính sự suy 
tàn của mình. 

Ta yêu kẻ nào yêu mễn chính đức hạnh của họ: bởi vì đức 
hạnh là một ý chí muốn sự suy tàn, và một mũi tên của khát vọng. 

Ta yêu kẻ nào không dành lại cho chính mình một mảnh nhỏ 
nào của tinh thần, kẻ nào muốn hoàn toàn là tỉnh thần của đức hạnh 


34 FRIEDRICH NIETZSCHE 


mình: vì với tư cách là tỉnh thần như thể, họ băng vượt qua cầu. 

Ta yêu kẻ biến đức hạnh mình thành ý hướng và vận mệnh 
của chính mình: vì như thế, do tình yêu đức hạnh của chính 
mình, họ mới khát khao sống thêm và không sống thêm nữa. 

Ta yêu kê nào không khát khao có quá nhiều đức hạnh. Có 
nhiều đức hạnh trong một đức hạnh duy nhất hơn là trong hai 
đức hạnh: đấy là một nút thắt nơi số mệnh đan kết. 

Ta yêu kê nào có linh hôn phung phá, không muốn người 
khác cảm ơn mình và cũng chăng hỏi trả lại: bởi vì họ luôn luôn 
ban phát và không muốn trì thủ lấy cho mình. 

Ta yêu kẻ nào hổ thẹn khi vận may ngả về với mình, và tự 
đặt câu hỏi: ta có gian lận chăng? - bới vì họ muốn điệt vong. 

Ta yêu kẻ nào ném ra những lời vàng ngọc đằng trước 
những hành vi của họ và luôn luôn giữ đúng hơn những gì mình 
hứa: bởi vì họ muốn chính sự suy tản của mình. 

Ta yêu kẻ nào biện chính cho những người trong tương lai 
và giải thoát cho những người trong quá khứ, vì họ muốn điệt 
vong bởi những người hiện tại. 

Ta yêu kẻ trừng phạt Thượng đề của mình vì yêu Thượng 
đề đó: cần phải để cho cơn phẫn nộ của Thượng để họ làm họ 
điệt vong. 

Ta yêu kẻ nào tâm hôn sâu thắm, ngay cả trong vết thương, 
kế mà một tai ương nhỏ bé nhất cũng có thể làm họ diệt vong; 
vì họ sẽ hân hoan vượt qua cầu không hề do đự. 

Ta yêu kẻ nào tâm hôn tràn đầy viên mãn đến độ tự quên 
chính mình, và tất cả mọi sự đều được cưu mang trong họ: như 
thế tất cả mọi sự đều sẽ trở thành sự suy tản của chính họ. 

Ta yêu kể nào tự do tự tại trong tâm hôn và trong tỉnh thần: 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẺ 35 


như thế đầu óc họ chỉ dùng làm ruột rà cho quả tim, nhưng quả 
tim họ kéo họ về sự suy tàn. 

Ta yêu những kẻ nào tựa như những giọt nặng đang kiên trì 
rơi từng giọt một từ tảng mây tối ám lơ lửng trên đầu loài người: 
họ báo trước lằn chớp dữ đang đến và diệt vong với tư thế là 
những người tiên bảo. 

Này đây, ta là một đẳng tiên trì của sắm sét, một giọt nặng 
rơi từ mây xuống: sắm sét đó tên là Siều nhân. 


5 


Khi Zarathustra đã nói xong những lời này, hắn lại nhìn đám dân 
chúng lần nữa, rồi im lặng tự nhủ lòng mình: 


Họ đang phá ra cưởi kìa; họ chẳng hê hiểu ta, miệng ta 
không hợp cho những lỗ tai đó. 

Liệu ta có phải chọc thủng tai họ để cho họ học nghe bằng 
mắt? Liệu ta có phải đánh chũm chọe và la gào như những linh 
mục thuyết giáo trong tuân chay? Hoặc giả đân chúng chỉ tin 
vào những kẻ ăn nói cà lăm? 

Họ có một cái gì đó làm họ hãnh diện. Vậy, họ gọi tên cái 
đang làm ho hãnh diện là gì? Họ gọi đó là nên văn minh, chính 
nền văn mình làm họ khác biệt với kẻ chăn đê. 

Chính vì thế, về những người đó, họ không thích nghe chữ 
“khinh bĩ''. Vậy thời ta sẽ ngỏ lời với lòng kiêu hãnh của họ. 

Ta sẽ nói cho họ nghe về điều đáng khinh bỉ hơn cả: đấy 
là con người cuối cùng hay con người hạ đẳng nhất.* 


36 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Và Zarathustra nói với dân chúng như vẫy: 


“Đã đến lúc con người tự đặt cho mình một mục tiêu. Đã 
đến lúc con người vưn trỗng mầm mống hy vọng cao đại nhất 
của mình. 

Đất đai con người hiện giở hãy còn khá màu mỡ. Nhưng 
một ngày kia, đất đai ấy sẽ thành khô kiệt nghèo nàn, và chẳng 
một cây đại thụ nào còn có thể mọc lên ở đó nữa. 

Than ôi! Đã gần đến lúc mà con người không còn bắn vượt 
qua con người mũi tên của khát vọng họ, lúc mà dây cung của 
họ sẽ không thể rung vang nữa! 

Ta nói thật cùng các ngươi điều này: phải còn mang theo 
mình sự hỗn mang, mới có thể làm nảy sinh một ngôi sao lung 
linh điệu vũ. Ta nói thật cùng các ngươi điều nảy: các ngươi 
đang mang trong bản thân mình một sự hỗn mang. 

Hỡi ôi! Đã gần đến lúc mà loài người không còn khai sinh 
ra những vì sao mới trên trần thế nữa. Hỡi ôi! Đã gần đến húc 
xuất hiện kẻ đáng khinh bỉ nhất của loài người, kẻ không còn tự 
biết khinh bỉ chính mình. 

Này đây, ta tả cho các ngươi về con người hạ đẳng nhất. 

“Tình yêu? Sáng tạo? Khát vọng? Sao trên trời? Mấy cái 
đó là thứ gì vậy?” Con người hạ đẳng nhất hỏi như thể và nheo 
nheo một mắt. 

Mặt đất sẽ trớ thành chật hẹp hơn và cơn người hạ đẳng 
nhất nhảy cà tưng cả tang trên đó, con người thu nhỏ tất cả mọi 
sự lại. Dòng giống hắn cũng vững bền không thể hủy diệt được 
như loài rệp cây; con người hạ đăng nhất là kẻ sống rất dai. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 3T 


“Chúng tôi đã phát minh ra hạnh phúc”, những người hạ 
đẳng nhất nói như thế và họ nheo nheo một mắt. 

Họ đã bỏ rơi những xứ miền ở đó đời sống kham khố: vì 
họ đang cần sức nóng. Họ hãy còn yêu kẻ láng giêng đồng loại 
và họ cọ xát vào người này: vì họ đang cần hơi nóng. 

Đối với họ, ngã bệnh hoặc sống với lòng boài nghỉ là một 
tội lỗi: họ thận trọng tiền bước trên đời. Thật quả là kẻ điên mới 
còn va chạm những hòn đá hay những con người! 

Một ít thuốc độc nơi này, nơi nọ: điều đó ban cho họ những 
giÃc mông thoâi mái. Và sau củng, nhiều thuốc độc để được chết 
một cách thoải mái. 

Người ta cũng hãy còn làm việc, vì việc làm là một sự 
phóng tâm tiêu khiến. Nhưng người ta cẩn trọng lưu tâm sao cho 
sự phóng tâm tiêu khiển ấy không làm mình một. 

Người ta không còn trở thành nghẻo hay giảu nữa: chuyện 
đó quá đỗi khó nhọc. Ai là kể còn muốn, cai trị? Ai là kẻ còn 
muốn được vâng lời? Chuyện đó quá đỗi khó nhọc. 

Chẳng có lầy một người chăn chiên, chỉ rặt một đàn cừu! Ai 
nãy đều ước muốn cùng một điều; mọi người đều bình đẳng: kẻ 
nào mang một tâm trạng khác sẽ sẵn lòng vào nhà thương điên. 

“Ngày xưa, mọi người đều điên cả”, những kẻ tỉnh tế nhất 
trong bọn họ bảo thế, và họ nheo nheo một mắt. 

Họ thận trọng và biết tỏ tường những gì đã xảy ra: đến độ 
họ không ngớt chế giễu mình về chuyện ấy. Họ cũng còn cãi vã 
nhau đây, nhưng để rồi hòa giải với nhau ngay - sợ rằng làm 
đau da đày. 

Họ cũng hơi thính thích ban ngày và hơi thính thích ban 
đêm: nhưng điều họ tôn sủng là sức khỏe. 


38 FRIEDRICH NIETZSCHE 


“Chúng tôi đã phát mình ra hạnh phúc”, những con người 
hạ đẳng bảo thế, và họ nheo nheo một con mắt”. 


Đến đây kết thúc bải thuyết pháp đầu tiên của Zarathustra, 
bài thuyết pháp cũng được người đời gọi là “Tự ngôn”*, bởi vì 
vào lúc ấy, Zarathustra bị ngắt lởi bởi những tiếng kêu thét và 
nỗi vui mừng nhốn nháo của đám đông. “Hỡi Zarathustra! Hãy 
ban cho chúng tôi con người hạ đẳng nhất ấy - họ kêu lên, - hãy 
làm cho chúng tôi trở thành giống như những người hạ đẳng 
nhất Ấy! Chúng tôi sẽ khỏi mang nợ Siêu nhân của Zarathustra!” 
Và toàn thể dân chúng vui mừng sung sướng chậc lưỡi nghe rào 
rào. Song Zarathustra buôn bã tự nhủ lòng mình: 

“Họ chẳng hề hiến ta: miệng ta không có lời hợp cho 
những lỗ tai đỏ. 

Hẳn là ta đã sống quá lâu trên núi, ta lắng nghe quá nhiều 
âm thanh suối nước róc rách cùng tiếng cây cối rì rào: giờ đây 
ta lại nói với họ như nói với những kẻ chăn dê. 

Linh hồn ta thanh thân trong sáng như một ngọn núi ban 
mai. Nhưng họ lại tưởng ta là người lạnh lẽo và xem ta như một 
kẻ làm trò hè đang thốt những lời bông lơn trâng tráo. 

Và kìa, họ đang nhìn ta và cười rộ: trong khi cười, họ vẫn 
còn thủ ghét ta. Có nỗi gì băng giá trong tiếng cười của họ”. 


ó 


Nhưng vào lúc ấy xảy ra một điều làm cho mọi cửa miệng đều 
câm tiếng cười và mọi con mắt đều nhìn sững. Vì trong thởi 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 30 


gian ấy, người đi dây làm trò xiếc đã khởi sự biểu diễn: anh ta 
bước ra tử một con đường ngầm ở bờ thành rồi bước đi trên sợi 
đây căng thẳng giữa hai ngọn tháp, bên trên công trưởng và 
đám đông dân chúng. Vào lúc anh ta đang ở ngay giữa đường 
dây, cánh cửa lại bật mở ra lần nữa, rồi một gã thanh niên quân 
áo sặc sỡ trông giống như một thẳng hề, nhảy ra ngoài rượt mau 
theo anh chàng đi dây xiếc. Gã cất cái giọng khủng khiếp kêu 
to: “Tiến lên, đỗ khập khễnh, tiễn lên mau, đổ chậm chạp, 
nham hiểm, đỗ mặt tái xanh vì sợ hãi! Mau lên không thôi ta sẽ 
thọc lét mi bằng gót chân ta! Mi đang làm gì giữa hai ngọn tháp 
vậy? Lẽ ra mi phải bị nhốt trong tháp mới đúng; mi đang cản 
đường một kẻ tài giỏi hơn mi!” - Và cử dứt mỗi lởi gã lại tiễn 
đến gần anh chàng đi dây thêm một tý; nhưng khi gã chỉ còn 
cách anh chàng đi đây một bước thì xảy ra chuyên khủng khiếp 
này làm mọi cửa miệng đều câm tiếng và mọi con mắt đều sững 
sờ: thằng hè rú lên một tiếng kêu quái đị rỗi nháy qua đầu anh 
chàng đi dây đang cản đường. Khi nhìn thấy kẻ địch mình 
chiến thắng, anh chàng đi dây điên đầu lão đảo hụt chân khỏi 
dây; chàng ta mất thăng bằng và nhanh như chớp, rơi vào hồ 
thắm, như một cơn lốc xoáy bằng tay chân ngưởi. Công trường 
và đám đông dân chúng tựa như biển cả khí dông tổ nổi lên. 
Mọi người bỏ chạy hỗn loạn, nhất là đúng nơi mả thân xác 
chàng đi đây sắp rơi xuống. 

Trong lúc đó Zarathustra chẳng hề nhích động, và tâm thân 
ấy rơi đúng ngay cạnh hắn, rách nát, gãy vụn, nhưng hãy còn 
sống. Một lúc sau, người bị thương định tỉnh lại và nhìn thấy 
Zarathustra đang quỳ gối gần anh ta; “Ngài làm gì đấy? chàng 
ta lên tiếng hỏi. Tử lâu tôi biết rằng sẽ có lúc ma quỷ ngáng chân 


40 FRIEDRICH NIETZSCHE 


cho tôi ngã. Giờ đây ma quỷ đang lôi tôi về hỏa ngục: ngài 
muốn cản đường ma quỷ đừng làm thế chăng?” 

- Bạn hỡi, tôi xin đem danh dự bảo cùng bạn: tất cả những 
điều bạn nói đều không có thực; chẳng có ma quỷ, cũng chẳng 
có hỏa ngục. Linh hồn bạn sẽ chết, còn chết nhanh hơn là thân 
xác bạn nữa: vậy, bạn chớ sợ hãi bất luận điều gì!” 

Chàng đi dây ngước mắt lên nhìn, ngờ vực. Rồi sau đó 
chàng ta trả lời: “Nếu quả ngài nói thực, tôi chẳng mất mát gì 
khi mắt đi sự sống. Tôi chỉ còn là một con vật mà người ta bắt 
nhảy múa bằng những nhát roi và những cái miệng ốm o”. 

- Không đâu, Zarathustra đáp, bạn đã lẫy nguy hiểm làm nghề 
của mình, chuyện đó chẳng có gì đáng khinh cả. Giờ đây nghề 
nghiệp bạn xô bạn vào cõi chết, vì vậy ta sẽ tự tay mai táng bạn”. 

Khi Zarathustra đứt lời, kẻ hấp hỗi không trả lời nữa; 
nhưng bàn tay chàng ta sở soạng như muốn tìm bàn tay 
Zarathustra để tạ ơn. 


7 


Trong khi đó, hoàng hôn chậm buông và công trường phủ đầy 
bóng tôi; đám đông tân mát ra về vì ngay cả sự tò mỏ và sự sợ 
hãi cũng làm cho họ chán. Nhưng Zarathustra vẫn ngôi trên mặt 
đất, cạnh xác chết, tâm hồn chỉm đấm trong những suy tư: 
Zarathustra đã quên bẵng thời gian. Sau cùng, đêm xuống và 
một ngon gió lạnh thổi qua con ngưởi cô đơn. Lúc ấy, 
Zarathustra mới đứng đậy, tự nhủ lòng mình: 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 4I 


“Ngày hôm nay, thật ra Zarathustra đã đánh được một mẻ 
cá hời! Zarathustra đã không đánh lưới được người sống, nhưng 
là một xác chết, 

Đời sống con người quả thật lạ lùng và bao giờ cũng tối ư 
vô nghĩa: một thằng hề cũng có thể trở thành điều bát hạnh 
giáng lên đầu nó. 

Ta muốn giảng đạy cho loài ngưởi chiều hướng cùng ý 
nghĩa của cuộc hiện sinh: đó là Siêu nhân, lằn chớp đữ lỏe ra tử 
đám mây ảm đạm là con người. 

Nhưng ta hãy còn xa cách họ và tính thần ta không nói 
củng lương năng họ. Đối với loài người, ta hãy còn đứng giữa 
một thăng điên và một xác chết. 

Đêm tôi thật mịt mùng, và mịt mùng là những con đường 
Zarathustra dân bước. Hãy đến đây, hỡi người bạn đồng hành cứng 
đơ giá lạnh! Ta mang bạn đến một nơi mà tự tay ta sẽ mai táng bạn”. 


8 


Khi Zarathustra đã tự nhủ lỏng như thể rồi, hắn vác xác chết trên 
vai và khởi sự lên đường. Nhưng ới chưa được trăm bước thì có 
một người lên đến bên Zarathustra thì thầm bên tai hắn - kẻ đang 
thì thầm với hắn lại chính là thằng hè trên tháp! Gã thì thào: 
“Hỡi Zarathustra! Hãy mau rời khỏi thành phố này vì nơi đây có 
quá nhiều người thủ ghét ngài. Những người thiện hảo và công 
chính thủ ghét ngài, họ gọi ngài là kế thủ và người khinh rmiệt 
họ; những tín đồ của đức tin đích thực thủ ghét ngài và gọi ngài 


là mối nguy hiểm cho đám đông. Ngài hãy còn may là được 


42 FRIEDRICH NIET2ZSCHE 


người ta chế giễu, vì thực sự ngài đã ăn nói nhự một thằng hề. 
Ngài hãy còn may vì làm bạn với tên chó chét: khi tự hạ mình 
như thế, ngài đã tự cứu mình được lần này. Nhưng ngài hãy mau 
lia bỏ thành phố - bằng không, ngày mai là người sống, tôi sẽ 
nhảy qua một xác chết”. Sau khi thì thầm như vậy với 
Zarathustra, thằng hề biến đạng; và Zarathustra tiếp tục hành 
trinh qua những con đường tối ám. 

Ở cổng ra vào thành phố, những người phu đào huyệt bắt 
gặp Zarathustra; họ đưa đuốc soi mặt hắn, và khi nhận ra 
Zarathustra, họ chế giễu: “Zarathustra mang theo thằng chó 
chết! Hoan hô, Zarathustra làm kẻ đào huyệt! Vì chúng ta có 
những bàn tay quá sạch để đào mỗ chôn con thịt ấy. Vậy ra 
Zarathustra muốn ăn trộm thức ăn của quỷ à? Can đảm đữ. Thích 
thú tợn! Miễn là quỷ sứ đừng ăn trộm khéo hơn Zarathustra! - 
Quý sứ sẽ ăn trộm cả hai người, hắn ta sẽ ngấu thịt cả hai người! 
Rồi họ cùng chụm đầu cười vang với nhau. 

Zarathustra không thốt một lời, tiếp tục con đường. Sau 
suốt hai giờ đi đọc theo những khu rừng củng những đầm lây, 
Zarathustra cứ nghe mãi những tiếng chó sói tru rồng vì đói mỗi 
đến đỗi cơn đói cũng cào xé chính lòng hắn. Vì vậy, Zarathustra 
đừng bước trước một căn nhả lẻ loi, bên trong có ánh lửa lập lòe 
soi chiều. Zarathustra tự nhủ lòng mình; 

“Cơn đói bắt chộp lấy ta như một tên cướp. Giữa những 
khu rừng củng những đầm lầy, cơn đói bắt chộp lẫy ta, trong 
đêm tối dày đặc mịt mùng. 

Cơn đói của ta có những ý thích bốc đồng. Thường ta chỉ 
thấy đói sau bữa ăn, và suốt ngày hôm nay, cơn đói chẳng chịu 
đến: vậy thì cơn đói đã lê lết chậm trễ nơi nao?” 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 43 


Nhủ xong, Zarathustra gõ cửa. Một lão trượng xuất hiện; 
ông lão mang theo đèn và lên tiếng hỏi: “Ai đến với ta cùng giÁc 
ngủ trằn trọc của ta đó?” 

- Một người sống và một kẻ chết, Zarathustra trả lời. Xin 
lão trượng cho tôi ăn uống: cả ngày nay tôi đã quên ăn uống. Kẻ 
nào cho người đói khát ăn uống sẽ bồi bổ nguyên khí tâm hẳn 
mình: minh triết khôn ngoan đạy như thế”. 

Ông lão trở vào nhà, nhưng rồi lại trở ra ngay, và đưa cho 
Zarathustra bánh củng rượu: “Đây là một vùng tàn bạo cho 
những kẻ đói khát, ông lão lên tiếng: vì vậy ta mới cư ngụ tại 
đây. Người và vật đến với ta, nhà ẩn sĩ. Nhưng ngươi hãy mời 
người bạn đồng hành của ngươi ăn uống đi chứ, y coi bộ còn 
mỗi mệt hơn ngươi”. 

Zarathustra trả lời: 

“Bạn đồng hành của tôi đã chết rồi, tôi sẽ khó mà ép y ăn 
uống”. 

Ông lão càu nhàu: 

“Chuyện đó chẳng liên can gì với ta; kẻ nào gõ cửa nhà ta 
phải dùng những gì ta dâng mời. Các ngươi hãy ăn uống và chúc 
các ngươi sức khỏe!” ; 

Sau đó, Zarathustra còn đi bộ thêm hai giờ nữa, dò đẫm theo 
những con đường và tin vào ánh sáng của những vì sao: vi hắn đã 
quen đi đêm và thích nhìn tận mặt những gỉ còn đang say ngủ. 
Nhưng khi ánh triều dương ló dạng, Zarathustra thấy mình đang 
ở trong một khu rừng sâu mịt mùng chung quanh chẳng thấy rõ 
một lối đi nào. Lúc bây giờ Zarathustra đặt xác chết vào một thân 
cây rỗng, cao hơn tầm đầu - hắn muốn lũ chó sói khỏi với tới - rồi 
ngả người nằm nghỉ trên rong rêu xanh mát. Liền đó, Zarathustra 


44 FRIEDRICH NIETZSCHE 


thiếp ngủ, thân thể mệt nhoài, nhưng linh hồn thanh thản. 


9 


Zarathustra ngủ thật triền miên, lhông những ánh triêu dương 
vớn trên mặt hắn mà cả ánh sáng ban mai. Sau cùng Zarathustra 
mở mắt: kinh ngạc, Zatathustra ngắm nhìn khu rừng và sự tĩnh 
mịch, kinh ngạc, Zarathustra nhìn bản thân mình. Rồi như một 
gã lính thủy đột nhiên nhìn thấy đất liền, hắn vụt đứng đậy, thét 
lên một tiếng mừng rỡ: hắn vừa nhìn thây một chân lý mới. Và 
Zarathustra tự nhủ lòng mình như sau: 


“Ta bắt đầu thây rõ: ta đang cần những người bạn đồng 
hành, những người bạn đồng hành còn sông - chứ không phải 
những người bạn đông hành đã chết và những tử thi mà ta mang 
theo nơi nào ta muốn tới. 

Ta đang cân những người bạn đồng hành còn sống theo 
bước ta, vì họ muốn tự theo bước chính họ - khắp mọi nơi ta 
muốn đến. 

Ta bắt đầu thấy rõ: Zarathustra chẳng nên ngỏ lời cùng 
đám đông mà chỉ nên lên tiếng với những người bạn đồng hành! 
Zarathustra chẳng nên biến thành người chăn chiên và con chó 
canh giữ một đàn chiên! 

Ta đã đến chính là để tách lìa nhiều con chiên khỏi đàn 
chiên. Đám đông dân chúng và bầy chiên sẽ căm phẫn ta: những 
kẻ chăn chiên sẽ xer+ 2arathustra là tên trộm đạo. 

Ta gọi họ là những kẻ chăn chiên, nhưng thật ra họ có tên 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 45 


là những con người thiện hảo và những kẻ công chính. Ta gọi họ 
là những kẻ chăn chiên, nhưng thực ra họ có tên là những tín đồ 
của đức tin đích thực! 

Hãy nhìn những con người thiện hảo và những kẻ công 
chính! Họ thủ ghét kế nào nhất? Kẻ đứng lên đập vỡ những bảng 
giá trị của họ, kẻ húy hoại, kẻ phạm tội trọng*: thê mà, đó là kẻ 
sáng tạo. 

Hãy nhìn những tín đồ của đức tin đích thực! Họ thủ ghét 
kể nào nhật? Kẻ đứng lên đập vỡ những bảng giá trị của họ, kê 
hủy hoại, kể phạm tội trọng: thế mà, đó là kê sáng tạo. 

Điều mà kể sáng tạo tìm kiếm, chính là những bạn đồng 
hành, chứ không phải những xác chết, những bây chiên và 
những đám tín đồ. Những con người sáng tạo như hắn, đây 
chính là điều mà kẻ sáng tạo tìm kiếm - những con người ghí 
khắc những giá trị mới trên những tâm bảng tỉnh khôi. 

Điều mà kẻ sáng tạo tìm kiếm, chính là những bạn đồng 
hành, những người thợ gặt để trợ giúp hắn: vì nơi hẳn, mọi sự 
đều chín muỗi cho mùa gặt. Nhưng hắn lại thiêu trăm ngàn lưỡi 
hái: vì thế kẻ sáng tạo giận dữ điên cuồng bứt ra những bông lúa 
của mình, 

Điều mà kẻ sáng tạo tìm kiểm, chính là những bạn đồng 
hành, những người biết mài sắc lưỡi hái của mình. Người ta sẽ 
gọi họ là những kẻ phá hoại và những kẻ khinh miệt thiện ác. 
Nhưng chỉnh họ là những con người sẽ gặt hái và cử hành lễ vui. 

Những con người sáng tạo như mình, đấy là điều mà 
Zarathustra đang tìm kiếm, những con người gặt hái và vui 
hưởng cùng với mình: nào có làm gì được với những đàn chiên, 
những kẻ chăn chiên và những xác chết! 


46 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Còn ngươi, người bạn đồng hành đầu tiên của ta, xin hãy 
an nghỉ! Ta đã mai táng ngươi cẩn thận trong lòng cây rỗng, ta 
đã cẩn trọng đề phòng cho ngươi khỏi bị sói tha. 

Nhưng ta rời ngươi đây, thời gian đã trọn rồi. Giữa hai buổi 
bình minh, một chân lý mới đã hiện đến với ta. 

Ta chẳng nên làm người chăn chiên, cũng chẳng nên làm 
kẻ đào huyệt. Ta sẽ chẳng bao giờ ngỏ lời với dân chúng: đây là 
lần cuối cùng, ta ngỏ lởi với một xác chết. 

Ta muốn tìm gặp những con người sáng tạo; những con 
người gặt hái và vui hưởng: ta muốn chỉ cho họ thấy bảy sắc cầu 
vông cùng tất cả những bậc thang dẫn đến Siêu nhân. 

Ta sẽ ca hát bài ca của ta cho những nhà ẩn sĩ, những con 
người hai bóng trong cô đơn; và cho bất luận ai còn tai nghe 
được những điều kỳ diệu, ta sẽ làm tim ta trĩu nặng vĩnh phúc 
tuyệt với. 

Ta tiến bước về mục tiêu của ta, ta đi trên con đường của 
ta; ta sẽ nhảy qua đầu những kẻ ngập ngừng do dự và những kể 
trì chậm lối đi. Bước đi của ta sẽ là sự suy tàn của bọn chúng!” 


10 


Zarathustra tự nhủ lòng mình như thế, trong khi mặt trời nằm 
trên thiên đỉnh; rồi hắn ngước mắt nhìn đỏ hỏi - vì hắn nghe trên 
đầu mình tiếng kêu sắc lạnh của một con chim. Và kìa! Một con 
ó lượn thành những vòng trỏn rộng trên trời, và một con rẫn treo 
tòn ten nơi cổ ó, không giống như một con mỗi nhưng như một 
người bạn: vì rắn quân vòng quanh cổ ó. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ A7 


“Nhmg con thú của ta!” Zarathustra bảo thế và lòng hắn 
dây lên nỗi hân hoan êm ä. 

“Con vật kiên hãnh nhất đưới ánh mặt trời và con vật giảo 
hoạt nhất đưới ánh mặt trời - chúng đã lên đường trong sự biết 
ơn. 

Chúng đã muốn biết xem liệu Zarathustra có còn sống 
không. Thật ra, ta hãy còn sống chăng? 

Ta đã gặp nhiều nguy hiểm giữa loài người hơn là giữa loài 
thú. Zarathustra đang theo những con đường nguy hiểm. Cầu 
xin những con vật của ta hướng dẫn ta!” 

Khi Zarathustra đã nói như thê xong, hắn nhớ lại những lời 
của vị thánh giả nua trong khu rừng, hắn thớ dài nhủ với lòng 
mình như vảy: 

“Ta còn phải khôn ngoan trí huệ hơn nữa! Ước gì ta giảo 
hoạt từ tận đáy lòng, như con rẫn của ta. 

Nhưng ta đang đòi hỏi điều không thể được: vậy thì ta cầu 
xin cho lòng kiệu hãnh luôn đi đôi với trí huệ hiền minh của ta. 

Và nếu có một ngày nào trí huệ hiền minh bỏ ta: - Hỡi ôi! 
Nó thích cất cảnh tuyệt mù - thì ít ra lòng kiêu hãnh cũng tiếp tục 
tụng bay cùng cơn điên của ta!” 


Cuộc hạ san của Zarathustra đã bắt đầu như thê. 


NHỮNG BÀI THUYẾT GIÁO CỦA ZARATHUSTRA 


VỀ BA CUỘC HÓA THÂN 


14 a sẽ thuyết minh cho các ngươi nghe về ba cuộc hóa 

§}m của tinh thần: làm thế nào tỉnh thần trở thành lạc 
đà, làm thế nào lạc đà trở thành sư tử, và sau củng làm thế nào 
sư tử trở thành trẻ thơ. 

Có rất nhiều gánh nặng đối với tinh thần, đối với tĩnh thần 
dũng mãnh kiên trì được sự tôn kính khích động: đũng lực của 
tỉnh thân ấy đòi hỏi những gánh nặng nặng nề nhất. 

Có cái gì nặng nề đâu? Tình thần can đảm cắt tiếng hỏi như 
thể; rồi nó quỳ gối như con lạc đà và muốn người ta chất thật 
nặng lên lưng mình. 

Hỡi kẻ anh hùng, đâu là gánh nặng nặng nè nhất để cho tôi 
hất lên mình tôi và để cho sức mạnh của tôi được vui hưởng? - 
Tinh thần can đảm lên tiếng hỏi như thê. 

Há chẳng phải là điều này: tự khiêm tốn nhún nhường để 
xúc phạm đến lòng kiêu hãnh của mình? Làm hiển lộ cơn điên 
nơi mình để biến trí huệ hiền minh thành trò cười thiên hạ? 

Hoặc giả là điều này: từ bỏ chính nghĩa mình đúng vào lúc 
nó đang xưng vinh sự chiến thắng? Leo lên những đỉnh núi cao 
để cảm dỗ kẻ cám đỗ? 

Hoặc giả là điều này: sinh sống bằng những trái đẻ rừng 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 49 


cùng cỏ non của trí thức, và chịu đựng cơn đói cào nát tâm hồn, 
vì tình yêu chân lý? 

Hoặc giả là điều này: ngã bệnh và xua đuổi hết những kế 
an ủi đi, để kết bạn với những người điệc, những ngưởi chẳng hề 
nghe được những gì ngươi muốn nói? 

Hoặc giả là điều này: lặn sâu xuống làn nước đục, nếu đó 
là nước của chân lý, và không xua đuổi những con ếch lạnh cùng 
những con cóc nóng sốt? 

Hoặc giả là điều này: yêu thương kẻ khinh bĩ ta và đưa tay 
về phía ma quỷ khi ma quỷ muốn làm ta khiếp hãi? 

Tính thần đững mãnh nhận lãnh tật cả những gánh nặng 
đó: như con lạc đà vừa được chất hàng xong, vội vã lên đường 
về sa mạc, tính thần đũng mãnh cũng vội vã về với sa mạc của 
đời mình như thế. 

Nhưng giữa lòng sa mạc hoang liêu cô độc nhất đã 
thành tựu cuộc hóa thân thứ nhì: ở đây tinh thần biến thành 
sư tử, tính thần muốn chinh phục tự do và làm chủ sa mạc 
riêng của mình. 

Ở đây tinh thần tìm kiếm người chủ cuối cùng của nó: tỉnh 
thần muốn làm kẻ thù của người chủ ấy, và làm kẻ thù của vị 
Thượng đề cuối cùng của mình, để đạt chiến thắng vinh quang, 
tinh thần muốn chiến đấu với con đại khủng long. 

Đâu là con đại khủng long mà tinh thân không còn muốn gọi 
là Thương đề hay Chủ nhân nữa? Con đại khủng long ấy là “Mi 
phải”. Nhưng tinh thần của con mãnh sư thì bảo rằng “Ta muốn”. 

Con đại khủng long “Mi phải” rình dỏ tính thần dọc 
đường, lấp lánh ánh vàng dưới lớp da sừng có muôn ngàn vấy 
và trên mỗi vẩy, lóc sáng dòng chữ vàng: “Mi phải”. 


50 FRIEDERICH NIETZSCHE 


Những giá trị cổ lỗ ngàn đời lấp lánh sáng trên những chiếc 
vầy ấy, và con rồng mạnh nhất trong loài rồng nói như thế này: 
“Giá trị của tắt cả vạn sự đang lấp lánh trên mình ta”. 

Tất cả giá trị đã được sáng tạo nên, cũng như tất cả những 
giá trị đang được sáng tạo, đều nằm trong (ta. Thực ra, không nên 
có câu “Ta muốn” nữa! Con đại long ấy nói như thê. 

Hỡi những anh em ta, tại sao lại cần đến con mãnh sư của 
tỉnh thần? Chúng ta há chẳng có khá đủ loài vật khỏe mạnh vừa 
có tinh thần khước từ vừa tuân phục hay sao? 

Sáng tạo nên những giá trị mới; - đó là điều mà ngay cả 
con mãnh sư cũng chưa làm được; nhưng tự giải phóng mình để 
tiền đến những sáng tạo mới mẻ, - đấy là điều mà sức mạnh của 
con mãnh sư có thể làm được. 

Tự giải phóng mình, thốt ra tiếng “Không” linh thiêng 
ngay cả với bổn phận: đấy là nhiệm vụ dành cho con mãnh sư, 
hối những anh em của ta. 

Chinh phục quyền sáng tạo những giá trị mới, - đầy là cuộc 
chinh phục khủng khiếp nhất đối với một tính thần kiên khổ và 
đầy lỏng tôn kính. Thực ra, đối với tinh thần, đây là một sự đánh 
cướp và là hành ví của một con thú săn môi. 

Ngày xưa, tỉnh thần yêu mễn câu “Mi phải” như là điều 
thiện hảo linh thánh nhất của mình; giờ đây tỉnh thần phải thấy 
sự Ảo tưởng và độc đoán ngay cả trong điều linh thánh nhất, cốt 
để tự do giải phóng khỏi tình yêu mến của mình: cần phải có 
một con mãnh sư cho một cuộc đạo tặc như thẻ. 

Nhưng hỡi các anh em, hãy nói ta nghe, đứa trẻ thơ có thể 
làm điều gì mà con mãnh sư đã không thể làm được? Tại sao con 
mãnh sư đữ tợn phái biến thành trẻ thơ? 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẺ ‹1 


Trẻ thơ là sự ngây thơ và quên lãng, một sự tái khởi miên 
viễn, một trỏ chơi, một bánh xe quay vòng quanh mình, một vận 
chuyển đầu tiên, một tiếng “Vâng” linh thánh. 

Vâng, hỡi các anh em, đối với trò chơi sáng tạo, cần phải có 
một tiếng '°Vâng” linh thánh. Ý chí riêng của chính mình, đây chính 
là điều mà hiện giờ tinh thần mong muốn; thê giới riêng của chính 
mình, đây là điều mà kẻ đã đánh mắt thế giới muôn chiếm được. 

Ta đã nêu ra với các anh em ba sự hóa thân của tinh thần: 
làm thê nào tinh thân trở thành lạc đả, làm thế nào lạc đà biến 


thành sư tử, và cuỗi cùng, làm thế nào sư tử trở thành trẻ thơ”. 


Zarathustra nói như thế. Và vào lúc này, Zarathustra cư ngụ 
trong thành phố mà người ta gọi là thành phố Con Bò Tạp Sắc. 


VỀ NHỮNG GIẢNG TÒA VỀ ĐỨC HẠNH 


gười ta đến khoe với Zarathustra là có một nhà hiền triệt 

thuyết giảng tuyệt vời về giấc ngủ và đức hạnh, do đó được 
hưởng đầy danh vong cùng phần thưởng; theo lời thiên hạ thì tất 
cả thanh niên đều chen nhau ngồi chung quanh giảng tỏa rơi 
ông ta thuyết giảng. Zarathustra đến tịnh thất của nhà hiền triết, 
rồi cùng với đám thanh niên, Zarathustra ngồi trước giảng tỏa. 
Và nhà hiền triết rao giảng như sau: 


“Vinh danh và tôn kinh cho giấc ngủ. Giấc ngủ là nguyên 
lý vạn sự. Các ngươi hãy tránh xa những kẻ trần trọc không yên 
hoặc những kẻ canh thức ban đêm! 

Ngay cả tên trôm cũng hổ thẹn trước giấc ngủ. Bước chân 
nhẹ nhàng của kẻ trộm chạy trốn trong đêm tối. Nhưng kẻ canh 
đêm lại không biết đến nỗi hố thẹn, hắn nâng tủ và lên thổi 
không chút thẹn thùng. 

Biết ngủ, không phải là một chuyện nhô nhoi: phải khổi sự 
bằng cách canh thức tỉnh táo cả ngày. 

Mười lần trong ngày, ngươi phải tự vượt thắng chính mình: 
đó là bằng chứng của sự mệt mỏi tốt lành và đó là thuốc phiện 
cho tâm hồn. 

Mười lần trong ngày, ngươi phải tự hỏa giải với chính 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 53 


mình; bởi vỉ nếu tr vượt thắng mình là chuyện cay đẳng, thì kẻ 
nào không tự hỏa giải được sẽ ngủ không yên. 

Ngươi phải tìm thấy mười sự thật trong ngày; bằng không, 
ngươi sẽ tìm kiếm những sự thật trong đêm tối và linh hỗn ngươi 
sẽ vẫn còn đói khát. 

Mười lần trong ngày, ngươi phải cười vang hoan hỉ; bằng 
không, ban đêm ngươi sẽ bị quấy rồi bởi bao tử, cha sinh ra nỗi 
buôn phiên. 

Ít người biết được điều đó, nhưng phải biết rõ tất cả những 
đức hạnh để ngủ ngon. Tôi sẽ làm chứng gian chăng? Tôi sẽ 
phạm tội ngoại tình chăng? 

Tôi sẽ thèm muốn người đầy tớ gái của ông bạn láng 
giêng chăng? Tất cả những câu hỏi đó đều không phù hợp cho 
một giấc ngủ ngon. 

Và ngay cả khi sở đắc được tất cả mọi đức hạnh, người ta 
vẫn còn phải tự thỏa hiệp với mình về một điều: cho chính 
những đức hạnh ây đi ngủ đúng lúc. 

Những người đàn bả xinh xắn dễ thương Ấy, ngươi đừng 
nên để họ cãi cọ nhau! Và lại cãi cọ trên lưng ngươi, hỡi kẻ vô 
phúc! 

Làm hòa với Thượng đề và với đồng loại, đấy chính là điều 
mà giấc ngủ ngon mong muốn. Và làm hòa cả với ma quỷ của 
đồng loại ngươi, bằng không nó sẽ đến ám ảnh ngươi lúc ban đêm. 

Vinh danh và tuân phục quyển bính, ngay câ thứ quyên bính 
khập khiễng! Giấc ngủ ngon muốn thế. Có phải lỗi ở ta chăng, 
nêu quyên bính thích bước đi trên những đôi chân vặn vẹo? 

Kê nảo dẫn bầy chiên của mình đến găm cỏ trên cánh đồng 
cỏ xanh tươi nhất bao giờ cững là kẻ chăn chiên giỏi nhất đưới 


%4 FRIEDRICH NIETZSCHE 


mắt ta: giấc ngủ ngon muốn như thế. 

Ta chẳng hẻ muốn có nhiều vinh dự, hoặc có nhiều kho tàng 
vĩ đại: điều đó làm ta tức tối. Nhưng người ta sẽ trằn trọc chẳng 
yên nếu không có một tên tuổi hoặc một kho tàng nho nhỏ. 

Ta thích đón tiếp một nhóm bạn bè nhỏ hơn là một nhóm 
bạn bè đữ tợn, nhưng họ phải đến và đi cho hợp lúc: giấc ngũ 
ngon đòi hỏi như thế. 

Ta cũng có thích thú lớn lao đối với những kẻ nghèo nàn 
về tỉnh thần: họ làm ta đễ ngủ. Nhất là họ sung sướng khi người 
ta luôn luôn cho họ là có lý. 

Ngày trôi qua như thê đôi với những người đức hạnh. Khi 
đêm buông xuống, ta cẩn thận đề phòng không kêu gọi giấc ngủ. 
Giấc ngủ không muốn được kêu đến, vì giác ngủ là chủ nhân 
của tất cả mọi đức bạnh! 

Nhưng ta suy nghĩ đến những gì ta đã làm hay đã nghĩ 
trong ngày. Trong khi kiên nhẫn nhai lại như một con bỏ, ta tự 
hỏi mình: Vậy đâu là mười lần mi tự chiến thắng chính bản 
thân mi? 

Và đâu là mười lần hỏa giải, và mười sự thực, và mười 
chuỗi cưởi làm lòng mi thỏa thích? 

Trong khi ta trầm tư điều đó, trí óc được nhẹ nhàng ru theo 
bốn mươi tư tưởng, thì đột nhiên giấc ngủ xâm chiếm ta, giẤc 
ngủ mả ta chẳng hè kêu gọi đến, chủ nhân của những đức hạnh. 

Giấc ngủ đập vào mắt ta: mắt ta trïu nặng. Giấc ngủ chạm 
vào môi ta, và môi ta cứ mở rộng. 

Thực ra, bằng những bước chân nhẹ nhàng mây khói, giác 
ngủ lên vào trong ta, tên trộm mà ta ưa thích, và đánh cắp những 
tư tưởng của ta: ta sững sở câm lặng như chiếc giá viết kia. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 55 
Nhưng ta không đứng thẳng được lâu; ta đã nằm duỗi ra rồi”. 


Khi Zarathustra nghe nhà hiền triết nói như thế, hắn cười 
thảm trong lòng, vì một nguồn ánh sáng đã trỗi lên trong hắn. 
Và hắn tự nhủ lỏng mình như sau: 


“Ta thấy nhà hiển triết này điên rồ với bốn mươi tư tưởng 
của ông ta: nhưng ta sẵn lòng tin rằng ông ta thực tuyệt vời trong 
giấc ngủ. - 

Hạnh phúc thay cho những kẻ nào sông gần nhà hiền triết 
ấy! Một giấc ngủ ngon lành như thế dễ truyền lan, dẫu có phải 
xuyên qua một bức tưởng dày, 

Lại có cả một vẻ quyền rũ toát ra từ giảng tòa của ông ấy. 
Và không phải là điều vô ích khi những người thanh niên đến 
ngồi chung quanh con người rao giảng đức hạnh đó. 

Minh triết của ông ta bảo rằng: hãy canh thức tỉnh táo để 
ngủ ngon. Và thực ra, nếu cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì và nều 
ta phải chọn một điều phí lý, ta thấy rằng điều phi lý đó xứng 
đáng nhất cho sự lựa chọn của ta. 

Giờ đây, ta hiểu rõ điều mà xưa kia người ta tìm kiếm trước 
tất cả mọi sự, khi họ tìm kiếm những bậc thầy của đức hạnh. Họ 
đi tìm kiếm một giấc ngủ ngon cùng những đức hạnh được phủ 
bởi những cây thuốc phiện! 

Đối với tất cả những nhà hiền triết được trọng vọng xiển 
dương tột độ trên những giảng tòa kia, mỉnh triết hay sự khôn 
ngoan chính là giấc ngủ ngon không mộng mi: họ không biết 
đến ý nghĩa nào cao cả hơn của đởi sống. 

Ngay cả hôm nay cũng vẫn còn vài người thuộc đòng dõi 


56 FRIEDRICH NIETZSCHE 


kê thuyết giáo về đức hạnh kia, và họ không luôn luôn chính 
trực như ông ta: nhưng mà thời của họ đã qua rồi. Vì vậy họ sẽ 
không đứng được lâu: kìa, họ đã nằm dài xuống. 

Hạnh phúc thay những kẻ đang mơ màng này: vì chẳng 
bao lâu họ sẽ ngủ thiếp đi”. 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ NHỮNG NGƯỜI NUÔI ẢO TƯỞNG 
THÊ GIỚI BÊN KIA 


gày xưa, Zarathustra cũng đã phóng chiếu ảo tưởng của 
Nău bên kia con người, giỗng như tất cả những kế nuôi ảo 
giác về cõi-bên-kia*. Lúc ấy, Zarathustra đã xem thế giới như là 
công trình của một vị Thượng đề khổ đau quần qui. 


“Trước đây thế giới đã xuất hiện với ta như là giắc mộng và 
sự phát minh của một đắng Thượng đế: tương tự những hương 
khói muôn màu trước đôi mắt của một viên bốc sư bất mãn. 

Thiện, Ác, và Hân hoan và Thống khổ, và Tôi và Anh, - tắt 
cả đối với ta lúc ấy đều là những hương khỏi muôn mảu trước 
mắt một đẳng sáng tạo. Đẳng sáng tạo đã muón đừng nhìn chính 
mình nữa, - và lúc báy giờ, ngài sáng tạo ra thê giới. 

Đối với kẻ đang chịu đựng thông khổ, quả là một niềm vui 
ngây ngất khi được rời mắt khói nỗi khổ đau và được tư quên 
lãng mình. Niềm hoan lạc ngất ngây và sự tự lãng quên mình: 
có một lúc thế giới đã xuất hiện với ta như thế đó. 

Cái thế giới vĩnh viễn bất toàn này, hình ảnh bất toàn của 
một mỗi mâu thuẫn ngàn thu - một nỗi hoan lạc say đắm đối với 
đẳng sáng tạo bất toàn của nó: có một lúc thế giới đã xuất hiện 
với ta như thê đó. 


58 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Vì vậy, cả ta nữa, ta cũng đã phóng chiếu ảo tưởng của 
mình vượt quá bên kia loài người, giống hệt như tất cả mọi kẻ 
nuôi äo giác về cõi-bên-kia. Mà thực ra, có phải là bên kía con 
người chăng? 

Than ôi! Hỡi các anh em, vị Thượng đề mà ta đã sáng tạo 
ra là công trình của con người và là sự điên cuồng của con người, 
tương tự như tất cả những đắng Thượng đề thần linh khác. 

Vị Thượng để đó chỉ là con người, là mảnh vụn thảm 
thương của một con người và một “Ngã thể”: vị Thượng để 
hình ma bóng quế ấy xuất sinh từ mớ tro lạnh và từ lò than hồng 
của chính ta. Thực ra, vị Thượng đề ấy không đến với ta từ cõi- 
bên-kial 

Hỡi các anh em, lúc bấy giở sự gì đã xảy đến cho ta? Ta, kẻ 
đang thống khổ, ta ty vượt bỏ mình, ta mang mớ tro tàn hương 
lạnh của ta về miền núi cao, ta phát minh cho chính ta một ngọn 
lửa rực rỡ hơn. Và nhìn kiat Bóng ma đã tan thành mây khói. 

Đôi với ta, kẽ đã bình phục, giờ đây mà còn tin vào những 
hình ma bóng quế như thê nữa là cả một điều đau khổ sỉ nhục. 
Ta muôn nói với những kẻ nuôi ảo giác về cõi-bên-kia như thế. 

Đau khổ và bất lực, - đấy là cái đã tạo nên những cõi-bên- 
kia, tạo nên cơn điên cuỗng ngắn ngủi mà duy kẻ chịu đựng 
thông khổ ngất trời mới biết đến. 

Sự mỏi mệt muốn, chỉ bằng một cái nhãy, đặt chân đến tận 
những miễn biên viễn, một củ nhảy trí mạng*, sự mỏi mệt nghèo 
nàn ngu đột đó lại còn chẳng muốn ước muốn nữa: chính sự mỏi 
mệt đó đã tạo nên tất cả những vị Thượng để thần linh cùng tất 
cả những cõi-bên-kia. 

Hãy tin ta, hỡi các anh em! Chính thân xác đã tuyệt vong 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 59 


về thân xác, - bằng những ngón tay của tỉnh thần lạc lối, thân 
xác đó đã sở soạng đọc theo những thành lũy tối cao. 

Hãy tin ta, hỡi các anh em! Chính thân xác đã tuyệt vọng về 
mặt đất, - thân xác đã nghe những ruột rà của Thực thế lên tiếng. 

Vì thế, thân xác mới muốn thỏ đầu qua những bức tường 
tối cao, và chẳng những thò đầu qua mà thôi* nó còn muốn đi 
vào trong “thế giới khác”. 

Nhưng cái “thế giới khác” đó lại né tránh con người, cái 
thế giới bị giâm thiểu và phí nhân đó thực ra chỉ là một cõi trời 
Hư không; và những ruột rà của Thực thể không lên tiếng với 
con người, nếu không phải là bằng giọng nói của con người. 

Thực ra, khó mà chứng minh Thực thể và khó mà bắt Thực 
thể phải lên tiếng. Hỡi các anh em! Hãy nói cho ta biết, anh em 
há chẳng thấy là những sự vật đặc thù kỳ diệu nhất lại được 
chứng minh rõ ràng hơn sao? 

Vâng, cái Ngã thể đó, - với tình trạng mâu thuẫn hỗn loạn 
mơ hỗ của nó đã xác quyết sự hiện hữu của mình một cách chân 
thực nhất - cái Ngã thể đứng ra sáng tạo, ước muốn, định giá, 
ban bồ tiêu chuẩn và giá trị cho mọi vật. 

Và cái Ngã thể này, cái Thực thể chân thực nhất, nói về 
thân xác và lại còn ước muốn thân xác nữa, ngay cả khi Ngã thể 
ấy mơ mộng, lang thang và chớp cánh bay với đôi cánh gãy. 

Cái Ngã thế ấy học cách để luôn luôn lên tiếng một cách 
chân thực hơn: càng học hỏi, Ngã thể ấy càng tìm thây những 
tiếng nói đành ngợi ca thân xác và mặt đất. 

Ngã thể của ta đã dạy cho ta một niềm kiêu hãnh mới, giờ 
ta đem giảng đạy cho loài người: đừng nên vủi đầu mình vào 
trong đồng cát những sự vật thiên đình nữa, nhưng phải biết kiêu 


60 FRIEDRICH NIETZSCHE 


hãnh mang lẫy đầu mình, một cái đầu trần thế đứng ra sáng tạo 
những ý nghĩa cho mặt đất trần gian! 

Ta rao đạy cho loài người một ý chí mới: hãy ước muốn con 
đường nảy, con đường mà loài người đã theo đuổi một cách mù 
quáng, hãy tán thành con đường này và đừng nên lánh xa nó bằng 
cách lê lết sát đát, như những người bệnh cùng những kẻ hấp hồi! 

Chính những người bệnh cùng những kẻ hấp hối đã khinh bỉ 
thân xác và mặt đất, đã tạo ra những sự vật thiên đình cùng những 
giọt máu cứu thế. Nhưng, những chất thuốc độc dịu ngọt sầu thắm 
đó, bọn chúng lại cũng đã vay mượn từ thân xác và mặt đất! 

Chúng muốn thoát khỏi sự khôn khổ lầm than của chúng, 
và chúng nhìn thấy những ngôi sao lóng lánh quá xa mình. Vì 
thê chúng thở đài: “Than ôi! Giá gì có những con đường thiên 
giới để chúng ta có thể bò lết vào một Thực thể khác, một hạnh 
phúc khác!” - Rồi chúng bày đặt ra những điều giả tạo và những 
thức uống đấm máu của chúng! 

Những tên bội bạc vong ân đó, chứng tưởng rằng đã được 
giải phóng khỏi thân xác và mặt đất này. Nhưng cơn động kinh 
và nỗi vui thủ mê ly ấy, chúng có được nhở đâu? Nhờ thân xác 
chúng và nhở mặt đất nảy. 

Zarathustra là người có lỏng khoan thứ đối với các bệnh 
nhân. Thực ra, Zarathustra chẳng hề nối giận về cách thức tự an 
ủi hay về sự bội bạc của họ. Cầu cho họ chóng hồi phục, tự vượt 
thắng mình và tự tạo cho mình một thân xác thượng đẳng hơn. 

Zarathustra cũng chẳng nổi giận đối với người đang thời 
hồi phục đưa mắt trìu mến nhìn về ảo tưởng xa xưa và giữa đêm 
khuya đi lang thang quanh ngôi mộ chôn vị Thượng để của 
mỉnh: nhưng ngay cả những giọt lệ của y hãy còn là bệnh hoạn 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 61 


và hư nhược. 

Bao giờ cũng có nhiều người bệnh hoạn trong số những kẻ 
đang mơ mộng và khát vọng Thượng đế; họ cuồng nộ thù ghét 
kẻ đạt được tuệ giác, họ thù ghét thứ đức hạnh trẻ trung nhất có 
tên là: chính trực. 

Họ luôn luôn nhìn lại đằng sau về các thời đại tối tắm mủ 
mịt: quả thực lúc bấy giở cơn điên và đức tin là chuyện khác. 
Cơn điên cuồng của lý trí đã xuất hiện đưới hình ảnh của 
Thượng đề, và thời ây, hỗ nghỉ là tội lỗi. 

Ta biết quá rỡ những kẻ giống với Thượng đề: chúng muốn 
rằng thiên hạ tin nơi chúng và hoài nghi là một tội trọng. Nhưng 
ta biết quá rõ chúng tin tưởng vào điều gì hơn cả. 

Thực ra, chúng không tin vào những cõi-bên-kia cùng 
những giọt máu cứu thế: chính chủng cũng tin vào thân xác 
nhiều hơn và chính thân xác chúng là cái được chúng xem là sự 
vật tự nội, 

Nhưng đổi với bọn chúng, thân xác là một điều bệnh hoạn: 
và chúng sẽ sẵn lỏng thoát ra khỏi xác thịt mình. Chính vì thể 
chúng mới lắng nghe những kẻ thuyết giáo về sự chết, và chính 
chúng cũng thuyết giảng về những cõi-bên-kia. 

Hỡi các anh em! Nên lắng nghe tiếng nói của thân xác lành 
mạnh: đó là một tiếng nói chân thực hơn và thuần khiết hơn. 

Thân xác lành mạnh lên tiếng một cách chân thưc hơn, 
thuần khiết hơn, thân xác toàn vẹn, đứng thẳng: thân xác ấy nói 
vẻ ý nghĩa của mặt đất trần gian”. 


Zarathustra đã nói như thê. 


VỀ NHỮNG KÈẺ KHINH MIỆT THÂN XÁC 


a muốn nói với những kê khinh miệt thân xác về hành vi 
ti họ. Họ không cần phải thay đổi phương pháp giảng dạy, 
nhưng họ chỉ nên tử giã chỉnh thân xác mình, - và như thế là trở 
thành câm tiếng. 

“Tôi là xác và hỗn”, đứa trẻ nói như thê. Và tại sao người 
ta lại không nói như những đứa trẻ? 

Nhưng kẻ nào đã thức tỉnh và có ý thức lại bảo: “Tôi hoản 
toản là thân xác và chỉ là thân xác; linh hồn chỉ là một chữ dùng 
chỉ một phần của thân xác”. 

Thân xác là một lý lẽ trọng đại, một phức thể với một ý 
nghĩa, một cuộc chiến tranh và một tình trang hỏa bình, một đàn 
cửu và một kẻ chăn chiên. 

Hỡi người anh em, cả cái lý trí nhỏ bé của ngươi mà ngươi 
gọi là “tinh thần” cũng là khí cụ của thân xác ngươi, một khí cụ 
nhỏ bé và một món đồ chơi cho cái lý lẽ trọng đại của ngươi. 

Ngươi nói lên tiếng “tôi” và ngươi hãnh diện với tiếng đó. 
Nhưng còn cái cao đại hơn, cái mà ngươi không muốn tin, chính 
là thân xác ngươi và lý lẽ trọng đại của ngươi: thân xác ây không 
nói “tôi” nhưng nó là tôi trong khi hành động. 

Những gì mà cá giác quan cảm nghiệm, những gì mà tính 
thần truy nhận, đều chẳng hề có cứu cánh tự thân. Nhưng các giác 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ : SE) 


quan và tĩnh thần lại muốn thuyết phục cho ngươi tin rằng chúng 
là cứu cánh của vạn sự, đấy là tỉnh tự phụ tự kiêu của chúng. 

Giác quan và tỉnh thân chỉ là những khí cụ và những món 
đồ chơi: đẳng sau chúng, hãy còn có Tư ngã. Cả Tự ngã nữa, 
cũng tìm kiếm với đôi tai của tinh thần. 

Tự ngã luôn luôn lắng nghe và tìm kiếm: Tự ngã so sánh, 
đôi chiếu, khuất phục, phá hoại. Tự ngã ngự trị, và Tư ngã cũng 
là chủ nhân của bản ngã. 

Hỡi người anh em, đẳng sau những tư tưởng và tình cắm 
của ngươi, còn có một vị chủ nhân mạnh mẽ hơn, một nhà hiền 
triết vô danh - đó là Tự ngã. Tự ngã cư ngụ thân xác ngươi, Tự 
ngã chính là thân xác ngươi. 

Có nhiều lý lẽ trong thân xác ngươi hơn là trong trí huệ cao 
tột nhất của ngươi. Và ai biết rõ vì sao thân xác ngươi lại cần 
đúng đến trí huệ cao tột của ngươi? 

Tự ngã ngươi cười mũi vào bản ngã ngươi cùng những 
bước nhảy vọt đầy ham hồ của bản ngã. Tự ngã bảo: “Những đà 
phần khích hưng khới đó của tư tưởng là cái gì vậy? Một chỗ rẽ 
về với mục đích ta. Ta là mép đải buộc vào bản ngã và là người 
nhắc vở cho những ý tưởng của bản ngã”. 

Tự ngã bảo bản ngã: “Bây giờ, ngươi đau khổ đi!” Và bản 
ngã đau khổ và tự hói làm thế nào để có thể không đau khố nữa 
- và cứu cánh ấy là cái mà bân ngã phải suy tưởng đến. 

Tự ngã bảo bản ngã: “Bây giờ, ngươi vui sướng đi!” Và 
bản ngã vui sướng và mơ màng nghĩ đến chuyện được triển 
miên vui sướng nữa trong tương lai - và cứu cánh ấy là cải mà 
bản ngã phải suy tưởng đến. 

Ta muốn nói một lời cùng những kẻ khinh miệt thân xác. 


64 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Rằng họ cứ khinh miệt đi, vì chính đó là điêu tỏ lòng tôn trọng 
thân xác của họ. Vậy chứ cái gì đã tạo ra lỏng tôn trọng và sự 
khinh bỉ và giá trị và ý chí? 

Chính Tự ngã sáng tạo đã tạo ra cho chính mình cả lòng 
tôn trọng lẫn sự khinh bi, chính Tự ngã đã tạo ra hoan lạc và 
thống khổ. Thân xác sáng tạo đã tạo ra cho chính nó tinh thần, 
xem như là một bàn tay của ý chí thân xác. 

Hõi những kẻ khinh miệt thân xác, ngay cả trong cơn điển 
rổ và trong sư khinh bỉ của các ngươi, các ngươi cũng đang phụng 
sự cho Tự ngã mình. Ta nói thật cùng các ngươi điều này: chính 
Tự ngã các ngươi đang muốn chết và quay mặt khỏi đời sống. 

Tự ngã ấy không còn có khả năng thực hiện những gì nó 
ưa thích: - sáng tạo vượt quá chính minh. Vì chính sự sáng tạo 
là điều mà Tự ngã khát vọng trước tất cả mọi sự, đó là ước 
nguyện nòng cháy nhất của Tự ngã. 

Nhưng giờ đây, đã quá muộn cho chuyện đó: - vì thể Tự ngã các 
ngươi muốn biên mát dạng, hối những người khinh miệt thân xác! 

Tự ngã các ngươi muốn biến mất đạng, và chính vì thế các 
ngươi đã trở thành những kẻ khinh miệt thân xác! Bới vì các ngươi 
không còn khả năng để sáng tạo vượt quá bản thân mình nữa. 

Chính vì thế các ngươi mới phẫn nộ với cuộc sống và mặt 
đất. Có một sự đồ ky vô thức trong cái nhìn ám muội của lòng 
khinh bĩ nơi các ngươi. 

Ta không bước theo con đường của các ngươi đâu, hỡi 
những kẻ khinh miệt thân xác! Đối với ta, các ngươi tuyệt chẳng 
phải là những chiếc cầu dẫn đến Siêu nhân. 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ NHỮNG HOAN LẠC VÀ ĐAM MÊ 


ỡi người anh em, khi ngươi có được một đức hạnh, và đức 

hạnh này là của riêng ngươi, thì ngươi không có chung đức 
hạnh ấy với bất cứ người nào. 

Quả thực ngươi hệt sức muốn gọi tên đức hạnh ấy ra và 
vuốt ve nó; ngươi muốn nắm vào tai nó để tin chắc là nó có thực. 

Và này đây, ngươi đem chia sẻ cùng đám đông dân chúng 
cái tên ngươi ban cho đức hạnh ấy, và ngươi đã trở thành đám 
đông và bầy cửu với đức hạnh của ngươi! 

Tốt hơn ngươi nên nói: “Cái đang tạo thành nỗi dẫn vặt 
cũng như sự ngọt ngào của tâm hồn tôi là điều bất khả ngôn, 
cái đang gây nên cơn đói cho những ruột rà của tôi thì không 
có tên gọi”. 

Đức hạnh của ngươi phải quả sức cao vời đối với sự quen 
thuộc của những định đanh: bởi vì nếu bó buộc phải nói đến đức 
hạnh ây, ngươi đừng hổ thẹn phải bập bẹ không thành lởi. 

Hãy nói lên và ấp a Ấp úng: “Đây là điều thiện hảo mà tôi 
yêu thích, chính nó làm tôi bài lỏng như thê, và chỉ như thế tôi 
mới ước muốn sự thiện hảo. 

Tôi chăng ước muốn điều thiện đỏ như giới răn của một vị 
Thượng đề, cũng chẳng phải như một định luật, một tính chất tất 
yêu của con người: tôi muốn nó chẳng phải là một người chỉ dẫn 


66 FRIEDRICH NIETZSCHE 


về với những miền đât siều việt cùng những cõi thiên đàng. 

Điều tôi yêu thích, là một đức hạnh trần thế: trong đức 
hạnh trần thê, có rất ít trí tuệ và càng ít lương thức thông thưởng 
hơn nữa. 

Nhưng con chim này đã làm tổ gần tôi: chính vì thể tôi trìu 
mến thương yêu nó, - này đây, chim đang đẻ ra những quá trứng 
vàng nơi nhà tôi”. 

Ngươi phải bập bẹ khen tụng đức hạnh của ngươi như thể. 

Xưa kia, ngươi đã mang giữ những đam mẻ và ngươi gỌI 
đó là những điều xâu ác. Nhưng giờ đây, ngươi chỉ còn lại những 
đức hạnh của rnình: những đức hạnh đó phát sinh từ những đam 
mê cuồng nhiệt trong tâm hồn ngươi. 

Ngươi đã đặt cứu cánh tối thượng của ngươi vào giữa lòng 
những đam mê cuông dại này: chứng đã trở thành những đức 
hạnh và những hoan lạc cho ngươi. 

Dẫu ngươi có thuộc nòi những người hay giận dữ, hoặc những 
kẻ ham khoái lạc, những tín đồ nhiệt tín hay những kẻ hẳn thù: 

Thì tất cả những nỗi đam mê của ngươi rốt lại cũng trở 
thành những đức hạnh, tất cả những ma quỷ của ngươi đều biến 
thành những thiên thần rạng rỡ. 

Xưa kia, ngươi nuôi những cơn chó đại trong hằm: nhưng 
rốt cuộc chúng đã hóa thành những con chim hiển và những ca 
nhân khả ái. 

Ngươi đã chế thứ thuốc làm địu cơn đau với những độc 
dược; ngươi vắt sữa nơi con bỏ Ảo não, - giờ này, ngươi đang 
uống dòng sữa ngọt chảy ra từ đôi vú mọng căng của nó. 

Và chằng điều gì xâu ác phát sinh từ ngươi nữa, ngoài điều 
xâu ác phát sinh từ cuộc chiến đâu giữa những đức hạnh của ngươi. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 67 


Hỡi người anh em, khi ngươi có được hạnh phúc, ấy là vì 
ngươi có được một đức hạnh và chẳng có gì hơn: như thế ngươi 
vượt qua cầu đến bờ bên kia dễ dàng hơn. 

Có được nhiều đức hạnh, là một điều vô củng cao nhã, 
nhưng là một số phận rất nặng nè, đã có nhiều người bỏ đi vào 
trong sa mạc và bị giết chết vì họ đã chắn nân mệt mỏi khi cứ 
phải làm bãi chiến trưởng cho những đức hạnh. 

Hối người anh em, chiến tranh và những trận chiến có phải 
là những điều xấu ác chăng? Đây là những điều xấu ác cần thiết; 
lòng đố ky, sự hỗ nghi và nhục mạ cũng có một chỗ đứng cần 
thiết giữa những đức hạnh của ngươi. 

Hãy nhìn xem mỗi một đức hạnh của ngươi đều khát vọng 
đên cải gì cao viễn nhất: đức hạnh ấy khát vọng tỉnh thần ngươi 
là kê truyền lệnh.cho nó, đức hạnh ấy ước muốn tẤt cả sức mạnh 
của ngươi trong cơn cuỗng nộ, thù hận và thương yêu. 

Mỗi một đức hạnh đều ganh tị với đức hạnh khác và sự 
ganh tị là một điều khủng khiếp. Ngay cả những đức hanh cũng 
có thể hoại vong vì ganh tị. 

Kẻ nào bị vây bọc trong ngọn lửa ganh tị, tương tự như con 
bọ cạp cuối cùng sẽ quay nọc độc tự chích lấy mình, 

Hỡi ôi! Người anh em của ta, ngươi chưa bao giờ thầy một 
đức hạnh tự nhục mạ và tự xuyên thủng chính mình bao giở sao? 

Con người là một cái gì cân phải bị vượt bỏ: chính vì thế 
ngươi phải yêu những đức hạnh của ngươi - bới lẽ ngươi sẽ diệt 
vong vì chúng. 


Zarathustra đã nói như thê. 


VỀ NGƯỜI TỘI NHÂN MẶT MÉT 


ði những pháp quan cùng những thầy tr tế, các ngươi 

chẳng muốn giết trước khi con vật lắc đầu à? Nhìn kìa, kẻ 
tội nhân mặt mét đã lắc đầu: trong đôi mắt đó lộ rõ niềm khinh 
bỉ mênh mông. 

“Bản ngã của ta là một cái gì phải bị vượt bỏ: bản ngã của 
ta chính là nỗi khinh bỉ mênh mông đối với loài người”. Đôi mắt 
hắn nói lên như thế. 

Đấy là giây phút tối thượng của hắn, giây phút hẳn tự phán 
xử chính mình: các ngươi đừng để kẻ cao trọng rơi trở xuống cõi 
thấp hèn! 

Đối với kẻ đau khổ về chính mình đến mức độ ấy, tuyệt đôi 
chẳng có sự cứu rỗi nào dành cho hắn, trừ phi là cái chết nhanh 
chóng. 

Hỡi những pháp quan! Tội giết người của các ngươi phải 
là lòng thương xót chứ đừng là sự trả thù. Và khi giết người, các 
ngươi hãy làm thế nào để tự mình biên chính cho sự sống! 

Hòa giải với kẻ mà các ngươi tuyên án tử là điều không đủ. 
Nỗi buôn của các ngươi phải là tình yêu đành cho Siêu nhân: chỉ 
như thế các ngươi mới tự biện chính cho sự kiện các ngươi còn 
tiếp tục sống. 

Hãy nói “kẻ thù”, chứ đừng nói “người gian ác”; hãy nói 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THỂ 69 


An» 


“bệnh hoạn”, chứ đứng nói “người tỉ tiện 
chứ đừng nói “kẻ phạm tội”. 

Và ngươi, viên pháp quan áo đỏ, nêu ngươi muôn lớn tiếng 
nói lên những gì ngươi đã làm trong tư tưởng, thời mọi người sẽ 
hét lên: “Hãy loại trừ đỗ tí tiện và con rắn độc ấy đi!” 

Nhưng tư tưởng là một chuyện, hành động là một chuyện, 
và hình ảnh của hành động lại là một chuyện khác. Bánh xe 
nhân quả không lăn tròn giữa những chuyện khác nhau đó. 

Đó là một hình ảnh đã làm xanh mét người tội phạm xanh 
xao. Y đã đồng đẳng với hành vi của mình khi y phạm tội. Nhưng 
y lại không chịu đựng nối hình ảnh đó sau khi đã phạm tội. 

Y Iuôn luôn tự thây mình như là tác giả của một hành vi 
duy nhất. Ta gọi đó là sự thác loạn tính thân, bởi vì một trường 
hợp ngoại lệ lại-đã trở thành quy phạm cho thực thế y. 

Con đưởng vạch sẵn thôi miên lôi cuốn trái bóng; hành 
động tội ác mà người tội đồ phạm phải đã lôi cuốn thôi miên cái 
lý trí khôn khổ của y. Ta gọi tình trạng này là “cơn điên sau khi 
hành động”. 

Hãy nghe đây, hỡi những pháp quan! Hãy còn có một cơn 
điện khác nữa; và cơn điên này diễn ra ước lúc hành động. Hỡi 
ôi! Các ngươi đã chẳng dò tìm cho đủ sâu xa tắm linh hồn ây! 

Vị pháp quan áo đỏ nói như thế này: “Tại sao tên tội phạm 
này đã giết người? - Để đánh cắp”. Nhưng ta bảo cho các ngươi 
biết: linh hồn của y thèm muốn máu tươi chứ chẳng hề khát 
khao đánh cắp: y đã khát khao hạnh phúc của lưỡi đáo trần. 

Thế nhưng, lý trí khốn khổ của y lại chẳng hiểu được cơn 
điên này và chính lý trí đó đã giúp kẻ sát nhân quyết định Tý trí 
ãy bảo: “Máu tươi thì có ăn nhằm gì! Ít ra mi há khôgg muốn 


~ 7+ L .A À 
; hãy nói “kẻ điên rô”, 


70 FRIEDRICH NIETZSCHE 


lợi dụng tội ngươi để đánh cắp hay để trả thủ sao?” 

Và y đã nghe theo lý trí khôn khổ của mình: lời lẽ của lý 
trí đè nặng như chì, - lúc bấy giờ, y đánh cắp, sau khi đã giết 
chết nạn nhân. Y không muốn hổ thẹn vì cơn điệu của mình. 

Và này đây, khối chì của tội lỗi y hãy cỏn trĩu nặng trên 
người y, lại một lần nữa, lý trí khôn khổ của y cứng đọng và tê liệt. 

Nếu ít ra y có thể lúc lắc chiếc đầu, thởi gánh nặng của y 
sẽ rơi tuột xuống: nhưng ai có thể lúc lắc chiếc đầu này? 

Con người đó là gì? Là một đồng những bệnh hoạn được tính 
thần dàn bày ra trên thế giới bên ngoài: chính thể giới bên ngoài 
là nơi mà những bệnh hoạn ây muốn thâu đạt chiến lợi phẩm. 

Con người đó là gì? Một chiếc gút thất đan bằng những 
con rắn đài, hiểm khi sống thanh thỏa với nhau, - vì thế mỗi con 
tự tiện phóng đi về phương mình muốn, để tìm lẫy chiến lợi 
phẩm từ thể giới. 

Hãy nhìn tấm thân khốn khổ ấy! Những đau đớn củng 
những dục vọng của nó, linh hồn đáng thương của nó đã cỗ 
gắng giải thích chúng, - linh hồn ấy tưởng rằng chúng là ham 
muốn giết người và lòng thèm muốn đạt được hạnh phúc của 
lưỡi dao. 

Kẻ nào ngã bệnh ngày hôm nay sẽ rơi vào điều xâu ác 
thuộc về ngày hôm nay: hắn muốn làm kẻ khác đau khổ bằng 
cái từng làm cho hắn thống khổ. Nhưng trước kia, đã có một thời 
đại khác, một sư thiện và một sự ác khác. 

Ngày xưa, lòng hoài nghỉ và ý chí muốn là chính mình là 
những tội ác. Lúc bây giờ những người bệnh trở thành kẻ tà đạo 
hay phù thủy; hắn đau khổ và muốn làm cho kẻ khác đau khổ, 
với tư cách là kẻ tà đạo hay phù thủy. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 7 


Nhưng điều đó không lọt được vào tai các ngươi: Nó sẽ có 
thể gây hại cho những kể thiện hảo trong số các ngươi, các 
ngươi sẽ bảo thẻ. Nhưng ta có sá gì đến những kẻ thiện hảo của 
các ngươi! 

Nơi những kẻ thiện hảo của các ngươi, có rất nhiều điều 
làm ta kinh tởm, và chắc chắn đó không phải là sự xấu ác nơi 
họ. Ta ước muốn họ có được một cơn điên làm họ điệt vong, như 
kẻ tội nhân mặt xanh mét này. 

Thực lòng, ta muốn rằng cơn điên của họ có tên là chân lý, 
hoặc lỏng chung thủy, hoặc sự công chính: nhưng họ chỉ có độc 
đức hạnh của họ để sống lâu, trong một sự tự mãn lâm than. 

Ta là chiếc lan can nằm đọc ven sông: kẻ nào có thể nắm 
được ta thời cứ việc năm! Nhưng ta không phải là vật nương tựa 
cho các ngươi. 


Zarathustra đã nói như thế, 


bì ` Ẫ 
VỀ ĐỌC VÀ VIỆT 


rong tất cä những thứ được viết ra, ta chỉ yêu những gì được 
tác giả viết bằng máu của chính mình. Ngươi viết bằng máu 
đi, rồi ngươi sẽ biết được rằng máu chính là tỉnh thần. 

Hiểu một dòng máu xa lạ không phải là điều dễ: ta thù ghét 
tắt cả những kế vô công rồi nghề ngồi đọc sách. 

Kẻ nào đã biết rõ độc giả thì sẽ chẳng làm gì cho người độc 
giả nữa. Hãy còn oâ một thế kỷ độc giả nữa, - và chính tỉnh thân 
cũng sẽ bốc mùi hôi thối. 

Dành cho mợi người quyên học đọc, rốt cuộc lại làm hại 
đến chẳng những là văn tự, nhưng cả tư tưởng nữa. 

Xưa kia, tinh thân là Thượng đề, rồi tính thần trở thành 
người, rồi bây giở nó hóa thân thành đám tiện dân. 

Kẻ nào dùng máu mình để viết những châm ngôn đều 
không muốn được đọc đến, nhưng muốn được học thuộc lòng. 

Trên miễn núi cao, con đưởng ngắn nhất là con đường dẫn 
từ đỉnh này sang đỉnh kia; nhưng muốn theo con đường ấy, 
ngươi phải có đôi chân vạn dặm. Những châm ngôn phải là 
những đỉnh cao, vì những kẻ mà ta ngỏ lời phải là những con 
người cao đại tráng kiện. 

Không khí nhẹ nhàng thanh khiết, mối nguy hiểm gần kè 
và tinh thần tràn đầy một về hung bạo vui tươi, đấy là những øì 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THỂ 73 


thích hợp. 

Ta muốn chung quanh ta có những yêu ma quỷ quái, vì ta 
là người can đảm. Lòng can đảm đuổi xa những ma quỷ và tự 
tạo cho mình những yêu ma quỷ quái, - lòng can đắm ước muốn 
được cười. 

Ta không còn cảm thấy như ngươi nữa. Đám mây mà 
ngươi nhìn thấy trên đầu ta, tâm màn đen tối nặng nề mà ta cười 
nhạo, - lại là đảm mây mang dông bão đối với ngươi. 

Các ngươi nhìn lên cao khí các ngươi khát vọng sự thăng 
tiến. Còn ta, ta cúi nhìn xuống thấp bởi vì ta đã lên đến chốn cao 
Với mù tuyệt. 

Ai trong các ngươi có thể cười ngất khi được ở trên những 
đỉnh cao? 

Kẻ nào đã leo những ngọn núi cao nhất đều bật cười về tất 
cả những bí kịch giả tao hay có thực. 

Vô tư lự, giễu cợt, tàn bạo, - đây là những gì mà trí huệ 
hiền minh đòi hỏi nơi ta: trí huệ hiền minh là phụ nữ và chí có 
thể yêu những chiến sĩ. 

Các ngươi bảo ta: “Cuộc đời thật lả kiên khổ khi phải 
mang theo”. Nhưng tại sao buổi sáng ngươi lại kiêu hãnh và 
buổi chiều ngươi lại cúi đầu khuất phục? 

Cuộc đởi thật kiên khổ khi ta phải mang theo: nhưng các 
ngươi đừng có cái bộ điệu tru mến dịu đảng thế kía! Tất cả 
chúng ta đều lả những con lừa đực và lửa cái trên lưng mang đây 
gánh năng. 

Chúng ta có chung điều gì với nụ hồng đang run rẩy vì một 
giọt sương trĩu nặng? 

Quả thực chúng ta yêu thương cuộc đời không phải vì 


74 FRIEDRICH NIETZSCHE 


chúng ta quen thuộc với cuộc đời, nhưng vì chúng ta đã quen 
thuộc với tình yêu. 

Trong tình yêu, luôn luôn có một chút điên cuông. Nhưng 
trong sự điên cuồng, luôn luôn có một chút lý trí. 

Và cả đối với ta, người thương yêu đời sống, ta thấy rằng 
những cánh bướm, những bọt xà phòng cùng tất cả những người 
nảo giống như cánh bướm và bọt xà phòng đều là những kẻ nêm 
trải hạnh phúc tuyệt vời nhất. 

Chính khi nhìn thấy những tâm linh hồn nhẹ nhàng, điền 
rồ, duyên dáng và khoái hoạt đó bay lượn thênh thang, 
Zarathustra mới muốn khóc òa và ca hát. 

Ta sẽ chỉ có thể tin vào một đáng Thương đề biết khiêu vũ. 

Mỗi khi nhìn thấy con quỷ hộ mạng ta, ta đều thấy nó có về 
trang trọng, tế toái, sâu hút và long trọng: nó là hiện thân của tỉnh 
thân trì độn nặng nề - chính nó kéo rơi mọi vật xuống mặt đất. 

Người ta giết người không phải bằng sự giận đữ mà bằng 
tiếng cười. Nào, hãy giết chết tỉnh thần trì độn nặng nè đi! 

Ta đã học đi; từ đó ta để cho mình mặc sức chạy. Ta đã học 
bay, từ đó, ta không cần thiên hạ mó tay đẩy mình đổi chỗ. 

Giờ đây, ta nhẹ nhàng, giờ đây ta bay bổng phiêu bồng, giờ 
đây, ta tư nhỉn thấy mình ở bên đưới chính mình, giở đây, một 
thần linh đang khiêu vũ trong ta. 


Zarathustra đã nói như thê. 


VỀ CÁI CÂY TRÊN ĐỈNH NÚI 


arathustra để ý thấy có một thanh niên tránh gặp mặt hắn. 

Một buổi chiều kia, khi một mình đi đạo qua ngọn núi nhìn 
suốt xuống thung lũng có tên là thung lũng “Con Bò Tạp Sắc”, 
Zarathustra bất gặp thanh niên ấy đang ngồi tựa lưng vào một 
thân cây, đưa mắt mỏi mệt nhìn xuống thung lũng. Zarathustra 
vòng tay ôm lây thân cây người thanh niên đang ngôi tựa lưng 
và nói như thế này: 

“Nếu muốn dùng sức mạnh tay ta lay động thân cây này, ta 
sẽ không thể làm nổi. Nhưng ngọn gió mà ta không nhìn thấy sẽ 
đổi đập bê cong thân cây theo ý muốn. Cũng thế, chúng ta bị 
uốn cong và đôi dập bởi những bàn tay vô hình”. 

Lúc bẩy giờ chàng thanh niên vụt đứng dậy, kinh ngạc 
sững sở: “Ta đang nghe Zarathustra lên tiếng vào đúng lúc ta 
đang nghĩ đến ông ta”. 

Zarathustra trả lời: “Tại sao ngươi lại kinh hoàng? Con 
người cũng như thân cây vậy. Hễ càng muốn vươn đến những cõi 
miền cao thảm rạng rỡ, thì những cội rễ càng phải bám sâu vào 
lỏng đất, vào bóng tối và vào sâu thẳm, bám sâu vào sự xâu ác!” 

- Vâng, bám chặt vào sự xấu ác! Chàng thanh niên cảm 
khái kêu lên. Làm sao ngài phát giác được tâm hôn tôi như thể?” 

Zarathustra mỉm cười đáp: “Có những tâm hỗn người ta sẽ 


76 FRIEDRICH NIETZSCHE 


không bao giờ phát giác ra được, trừ phi người ta bắt đầu bằng 
cách phát minh ra chúng”. 

- Vâng, vào sự xấu ác! Chàng thanh niên lại kêu lên lần nữa. 

HỡiI Zarathustra, ngài đã nói lên sự thật. Tôi không còn tin 
cậy nơi bản thân tôi nữa, kể từ khi tôi muốn nâng mình lên cao 
vời vợi, và chăng ai còn tin cậy vào tôi nữa, - tại sao sự thể lại 
như thế? 

Tôi hóa thân quá nhanh: hiện tại của tôi khước tử quá khử. 
Khi leo lên cao, tôi thường nhảy bó nhiều bậc thang, - chẳng bậc 
thang nào lại tha thứ cho tôi điều ây. 

Khi đã ở trên đỉnh cao rồi, tôi luôn luôn thấy mình cô đơn 
hoang tịch. Chẳng ai ngõ lời cùng tôi, ngọn gió của cô đơn làm 
tôi run rẩy. Tôi đã tìm kiếm điều gì trên những đỉnh cao heo hút? 

Sự khinh bỉ củng khát vọng của tôi đồng lớn mạnh; càng 
lên cao, tôi càng đâm ra khinh bỉ những người đang leo lên. Họ 
muốn gì trên những đỉnh cao? 

Tôi hổ thẹn khôn cùng vì đã leo lên và vấp ngã như thế! 
Tôi cười nhạo khôn xiết cái hơi thở hổn ha hổn hến của mình! 
Tôi căm thủ thậm tệ những kê đang cất cánh bay lên! Tôi mỏi 
mệt vô cùng trên những miền cao thăm thẫm”. 

Người thanh niên im tiếng. Zarathustra nhìn ngắm cái cây 
gần chỗ hai người đang đứng, rồi hắn nói như thế này: 

“Cái cây này đơn độc lễ loi vươn cao trên núi; cây ởã vượt 
bỏ loài người cùng cầm thú. 

Và giá như cái cây muốn lên tiếng, thởi cũng chẳng ai có 
thể hiểu thấu: nó quá to lớn cao đại đường kia! 

Từ đây, cái cây chờ đợi và không ngớt chờ đợi, - nó chờ 
đơi điều gì? Cái cây ở quá gần nơi trú ngụ của những tắng mây: 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 7 


ắt hắn cây đang chở đợi cú sét đầu tiên giáng xuống?” 

Khi nghe Zarathustra nói thế, ngưởi thanh niên hét lớn, vẻ 
hung tợn: “Phải rỗi, phải rồi, Zarathustra hỡi, ngài đã nói lên sự 
thật. Tôi đã khát khao sự rơi ngã sa đọa của mình trong khi khát 
vọng những đỉnh cao, và ngài là cú sét tôi đang chờ đợi! Hãy 
nhìn xem, tôi còn là gì nữa kể từ khi ngài xuất hiện với đám 
thanh niên chúng tôi? Chính lòng ganh tị đã giết chết tôi”. - 
Chàng thanh niên nói như thể rồi òa lên khóc nức nở đắng cay. 
Song Zarathustra đã đưa tay ôm choàng thân thể chàng ta và đìu 
chàng sánh bước củng mình, 

Khi hai người đã đi sát vào nhau như thê được một lúc thì 
Zarathustra bất đầu nói như sau: 

“Lòng ta tơi tả vì ngươi. Còn hơn là những lời nói, đôi mắt 
nhìn cửa ngươi bộc lộ rõ cho ta tất cả mỗi nguy hiểm ngươi đang 
trải qUa. 

Ngươi hãy còn chưa tự do, ngươi còn đang 0ìm kiểm tự do. 
Nhưng sự tìm kiếm của ngươi đã biến ngươi thành kẻ mộng du 
quá sáng suốt. 

Ngươi muốn phóng lên những đỉnh cao đây tự do tự tại, 
tâm hồn ngươi khát vọng những vì sao. Nhưng mà, những bản 
năng xâu xa của ngươi, chúng cũng khao khát tự đo. 

Những con chó đữ trong ngươi muốn được thoát chuông chạy 
rông: chúng sủa lên những tiếng bân hoan mừng rỡ trong hầm tôi, 
khi tính thần ngươi mơ mộng mở tung tất cả những cửa ngục. 

Trước mắt ta, ngươi vẫn còn là một tù nhân đang tưởng 
tượng đến tự do. Hỡi ôi! Tâm hỗn những kẻ tù nhân như thê trở 
nên tỉnh tế hơn, nhưng cũng lại trở thành xảo quyệt, xấu xa, đê 
tiện hơn. 


78 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Ngay cả kể đã giải phóng được tỉnh thần mình rồi, cũng 
vẫn còn phải tự thanh lọc cho trinh tuyển. Tâm hồn hắn vẫn còn 
chất chứa những ngục tù cùng mốc meo: vì thế mắt hắn phải trở 
nên tỉnh khiết... 

Ờ, ta biết rõ mối nguy hiểm ngươi đang trải qua. Nhưng 
mà, vì tình yêu và niềm hy vọng thê thiết của ta, ta van xin 
ngươi: chớ nên vất bỏ tình yêu cùng niềm hy vọng của ngươi! 

Ngươi vẫn còn cảm thấy mình là cao nhã quý phái, và cả 
người đời, những kẻ thủ ghét ngươi và ném vào ngươi những cái 
nhìn ác cảm, họ cũng vẫn xem ngươi là kẻ cao nhã quý phải. 
Ngươi nên biết rằng tất cả bọn chúng đều xem kẻ cao nhã quý 
phái là tảng đá ngáng trở đường đi của chúng. 

Ngay cả đối với những người thiện hảo nữa, con người quý 
phái cao nhã cũng là một chướng ngại trên đường của chúng: 
ngay cả khi bọn chúng gọi kẻ ấy là một người thiện hảo, thì chỉ 
cốt để tránh xa y. 

Con người cao nhã quý phái muốn sáng tạo nên điều mới 
lạ và một đức hạnh trinh tân. Con người thiện hảo chỉ ước ao 
điều cũ kỹ, ước ao bảo trì những sự việc già cỗi nghìn đời. 

Song mối nguy hiểm của con người cao nhã quý phái 
không phải nằm ở chỗ hắn trở thành một con người thiện hảo, 
mà là trở thành một kê xắc xược vô liêm, một tên cười cợt chế 
nhạo, một kẻ phá hoại. 

Hỡi ôi! Ta đã từng biết có những con người cao nhã quý 
phái đã đánh mắt đi niềm hy vọng cao cả nhất trong tâm hồn họ. 
Và từ đó, họ phi báng tất cã mọi hy vọng cao cả nhất. 

Kể từ đó, họ đã sống, đã liều lĩnh cho những khoái lạc 
ngắn ngủi phủ du, và phải khó nhọc lắm họ mới vạch ra cho 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẺ 29 


mình một mục tiêu để sống qua ngày. 

“Ngay chính tinh thần cũng là một khoái lạc”, - họ bảo như 
thể. Đôi cánh tinh thần họ bị gãy tan: giờ đây họ chỉ biết bò lết, 
và họ làm ô uẽ tất cả những thứ gì họ găm nhấm. 

Xưa kia họ mơ mộng trở thành những kẻ anh hùng: giờ đây 
họ chỉ còn là những tay hưởng lạc. Vị anh hùng phiền não họ, 
làm tâm hồn bọ tràn đây kính hoàng sợ sệt. 

Nhưng mà, vì tình yêu cùng niềm hy vọng thâm viễn của 
ta, ta van xin ngươi: đừng vút bố người anh hủng đang ngự trị 
trong tâm hồn ngươi! Hãy thánh hóa niềm hy vọng phiêu điêu 
cao với nhất cúa ngươi!” 


Zarathustra đã nói như thê. 


VỀ NHỮNG KẺ RAO GIẢNG SỰ CHÊT 


ó những kẻ rao giảng sự chết, và mặt đất này đây rẫy những 
@° mà người ta phải rao giảng cho họ chối bỏ sự sống. 

Mặt đất đây rẫy những con người dư thừa, đời sống bị hư 
hỏng lụn bại vì những kẻ đư thửa. Nhân danh “đời sống vĩnh 
cửu”, ước gì người ta có thể thuyết phục họ chịu từ bỏ đời sống 
này! 

Người ta. gọi những kẻ rao giắng sự chết là những kê mặc 
“áo vàng” hay những kẻ mặc “áo đen”. Nhưng ta muốn chỉ cho 
các ngươi bọn chúng đưới nhiều màu sắc khác nữa. 

Đây là những tên khủng khiếp nhất, những kẻ mang trong 
lòng con đã thú điên cuồng. Đối với chúng chẳng có sự lựa chọn 
nào khác hơn sự lựa chọn giữa những khoái lạc và những sự 
hành xác. Và ngay cả những khoái lạc của bọn chúng cũng vẫn 
là những sự hành xác! 

Ô! Những con người kinh khủng, những kẻ hãy còn chưa 
đạt tới mức người! Bọn chúng cứ rao giảng sự khước từ đời sống 
và hãy chết tiệt mất đi! 

Đây là những kẻ bị bệnh lao phổi tâm hồn; vừa lọt lòng ra 
là chúng đã bắt đầu chết và khao khát đến những học thuyết rao 
giảng sự chắn ngán môi mệt, sự khước từ, chối bỏ. 

Bọn chúng muốn được chết, và chúng ta phải tán thành 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ §I 


ước muốn của chúng. Chúng ta hãy coi chừng đừng đánh thức 
những kẻ chết đầy rẫy đó đây và đừng chạm đến những quan tài 
biết đi đó! 

Chỉ cần bọn chúng gặp một người bệnh, một lão già hay 
một xác chết, là lập tức bọn chúng kêu âm lên: “Đời sống bị 
khước từ”. 

Nhưng thật ra chỉ có bọn chúng mới bị khước từ, bọn 
chúng cùng với đôi mắt xiêu lệch chí nhìn thấy một khia cạnh 
của cuộc đời. 

Trùm kín trong một nỗi u sầu dày đặc, nhiệt cuồng khao 
khát những sự tình cờ nhỏ nhoi vô nghĩa nhất có thể gây ra sự 
chét, bọn chúng đứng đó đợi chờ, hàm răng nghiên chặt. 

Hoặc giả bọn chủng vươn tay về với những ngọt ngào của 
cuộc sống và chế giễu tính trẻ con ngây đại của mình: bọn chúng 
treo cuộc đời mình vào một sợi tơ mành mong manh và lại chế 
nhạo rằng mình còn bám víu vào một sợi tơ mành mong manh. 

Sự khôn ngoan của bọn chúng lên tiếng: “Kẻ nào còn bám 
víu vào đời sống là một tên điên khùng - nhự chúng ta là những 
tên điên khùng đó. Và đây chính là điều điên khủng vĩ đại nhất 
trong cuộc sống”. 

“Cuộc đời chỉ toàn là đau khổ”, một bọn khác bảo thê. Và 
họ đã chẳng hề nói đối. Vậy hãy làm sao cho anh chết tiệt mất 
đi. Hãy đừng lại cuộc sông chỉ toàn là đau khổi 

VÀ đây là điều mà đức hạnh anh dạy cho anh: “Hãy tự hủy 
hoại! Hãy trốn thoát khỏi chính mình!” 

“Khoải lạc nhục thể là tội lỗi”, một vài kẻ trong bọn rao 
giảng sự chết tuyên bố, “chúng ta hãy tránh xa khoải lạc nhục 
thể và hãy thôi sinh con đẻ cái!” 


82 FRIEDRICH NIETZSCHE 


“Sinh nở là chuyện khó khăn khổ sở”, một bọn khác bảo, 
“cứ sinh nở mà làm gì chứ? Người ta chỉ đẻ ra toàn những kẻ 
khốn quẫn!"" Bọn này cũng là những kẻ rao giảng sự chết. 

“Chúng ta cân có lòng thương xót”, một bọn thứ ba bảo. 
“Hãy lây khỏi tôi những gì tôi đang có! Hãy lẫy khỏi tôi bản thể 
của tôi! Như thể tôi sẽ ít bị ràng buộc với đời sống hơn!” 

Nếu bọn chúng tràn đầy lòng thương xót sâu xa, thì bọn 
chúng sẽ cô sức làm cho đời sông thành không thể chịu đựng nổi 
với kẻ đồng loại láng giềng. Độc ác - đấy là lòng tốt đích thực 
của bọn chúng. 

Bọn chúng muốn thoát khỏi cuộc đời; nhưng chúng đâu 
biết rằng với những xiềng xích và quà tặng đó, chúng còn ràng 
buộc những kê khác vào cuộc đời một cách nông nàn chặt chẽ 
hơn nữa! 

Và các ngươi, những kẻ sông một cuộc đời cần lao khắc 
khổ miệt mài đầy lo lắng - các ngươi không chán nắn mỏi mệt 
vì đời sống sao? Tâm hẳn các ngươi không chín mùi cho sự rao 
giảng về sự chết hay sao? 

Tất cả bọn ngươi, những kẻ yêu thích công việc cần lao 
miệt mài và tất cá những gì nhanh chóng, mới mẻ, lạ lùng - bọn 
ngươi đều không thể chịu đựng nối chính mình; sự chăm chú 
cần mẫn của các ngươi chỉ là một sự chạy trốn và ý chí muốn 
quên lãng tự thân. 

Nếu các ngươi có nhiều đức tin hơn vào đời sống, thì các 
ngươi sẽ ít buông thả vào giây phút hiện tại hơn. Nhưng các 
ngươi không có đủ dung lượng để đợi chở, và các ngươi cũng lại 
không có đủ dung lượng để mà lười biếng! 

Khắp nơi đều vang đội tiếng nói của bọn rao giảng sự 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 83 


chết: và thế giới đầy rẫy những kẻ mà ta cần phải rao giảng 
cho họ sự chết. 

Hoặc là rao giảng “đời sống vĩnh cứu” - cả hai đối với ta 
đều chỉ là một, - miễn là bọn chúng chết tiệt cho thật nhanh! 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ CHIẾN TRANH VÀ CÁC CHIẾN SĨ 


húng ta đều không muốn được dung thứ bởi các kẻ thù 

hiểm độc nhất cũng như bởi những kẻ mà chúng ta yêu 
mến tận đáy lòng. Hãy để ta nói cho các ngươi rõ sự thật! 

Hỡi các bạn chiến binh của ta! Ta yêu các bạn tận đáy lòng 
ta, luôn luôn ta đang là và đã là kẻ đồng loại mang củng dòng 
máu với các bạn. Và ta cũng là kẻ thủ địch hiểm độc nhất của 
các bạn. Hãy để ta nói cho các bạn rõ sự thật! 

Ta biết rõ mối-hận thủ, lòng khao khát đang nung nâu tâm 
can các bạn. Các bạn không đủ vĩ đại để có thể không biết đến 
sự hận thủ và lòng khao khát. Vậy các bạn hãy đủ cao đại để 
đừng xấu hố vì chúng! 

Và nêu các bạn không thể làm những bậc thánh của Tri 
thức, thì ít ra các bạn hãy là những chiến sĩ của Tri thức. Những 
chiến sĩ của Tri thức là những bạn đồng hành và những người 
tiên phong cho sự thánh thiện đó. 

Ta đã nhìn thấy nhiều thứ linh: ước gì ta được nhìn thấy 
nhiều chiến sĩ! Quân áo của họ mặc, người đời gọi là “đồng 
phục”: ước sao ít ra những gì họ che giấu dưới bộ đồng phục đó 
không “đăng hình” với nhau! 

Các bạn phải là những kẻ mà đôi mắt luôn luôn kiếm tìm 
một kẻ thù địch, - kẻ thù địch của các ban. Và nơi vài người trong 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 85 


số các bạn người ta phải gặp lòng thù hận ngay lúc thoạt nhìn. 

Các bạn phải tìm kiếm kẻ thù của các bạn, các bạn phải 
đánh trận chiến của các bạn, - cho những tư tướng của các bạn! 
Và nếu tư tưởng các bạn thất trận, thì ít ra lòng liêm khiết chân 
thực của các bạn cũng hát ca sự chiến thắng! 

Các bạn phải yêu hỏa bình như một phương tiện cho những 
cuộc chiến tranh mới - và một hỏa bình ngắn hạn hơn là một hòa 
bình đài hạn. 

Ta không khuyên các bạn công việc, mà là chiến đấu. Ta 
không khuyên các bạn hòa bình, mà là khải hoàn. Công việc của 
các bạn phải là một cuộc chiến đầu, hòa bình của các bạn phải 
là khúc khải hoản! 

Người ta chỉ có thể im lặng yên nghỉ khi đã có tên bén 
giương sẵn trên cung; bằng không người ta chỉ ba hoa ổn ảo và 
cãi cọ lăng nhăng.:' Hòa binh của các bạn phải là một khúc khải 
hoản! 

Các bạn bảo rằng đây chính là lý do thích đáng nhất để 
thánh hóa bản thân chiến tranh? Ta bảo thật cùng các bạn: chính 
một cuộc chiến tranh thích đáng thánh hóa tất cả mọi sự. 

Chiến tranh và lòng can đâm đã thực hiện nhiều sự việc 
cao đại hoằng viễn hơn là tình yêu thương kẻ láng giềng đồng 
loại. Từ trước tới giờ, không phải lòng thương hại nhưng chính 
sự dũng cảm của các bạn đã cứu thoát những nạn nhân. 

“Điều thiện hảo là gì?” các bạn hỏi như thế. Dũng cảm, - 
đây chính là điều thiện hảo. Hãy để cho các cô bé thơ đại bảo 
tằng: “Điều thiện hảo là cái gì vừa xinh xắn vừa cảm động”. 

Người ta sẽ gọi các bạn là kẻ có quả tim lạnh lùng, tàn nhẫn: 
nhưng mà các bạn thật có một quả tim và ta yêu mến sự hố thẹn 


86 FRIEDRICH NIETZSCHE 


của các bạn khi phái bày tỏ tâm tình thân ái. Các bạn hổ then vì 
sự thừa thãi phong phú của mình, cũng như kẻ khác thẹn thùng vì 
sự nghèo nàn khô rút của họ. 

Các bạn xấu xí? Được, hỡi các anh em của ta! Các bạn hãy 
mặc cho mình sự cao nhã tuyệt vời; đấy chính là chiếc áo 
choằng của xấu xỉ! 

Khi tâm hôn các bạn vĩ đại lên, nó trở nên tự kiêu vả trong 
sự cao đại của các bạn, có sự hung bạo. Ta biết rõ các bạn. 

Sự hung bạo là vùng đất giao ngộ giữa kẻ tự kiêu và kẻ nhu 
nhược. Nhưng câ hai đều không hiểu nhau. Ta biết rõ các bạn. 

Điều các bạn cần chính là những kẻ thù đáng ghét chứ 
không phái những kẻ thù đáng khinh. Các bạn phải hãnh diện về 
kể thù mình: như thế những thành công của kẻ thù các bạn cũng 
sẽ là những thành công của chính các bạn. 

Nồi loạn, - đó là điều cao nhã nơi những kẻ nô lệ. Điều cao 
nhã quý phái nơi các bạn phải là sự vâng lời, tùng phục! Mệnh 
lệnh của chính các bạn cũng phải là một sự vâng lời! 

Một chiến sĩ kiêu đũng là kê thích nghe câu “Mi phải” hơn 
là câu “Ta muốn”. Và trong tất cả những gì các bạn yêu mến, 
trước hết các bạn hãy làm sao cho người ta sai khiến các bạn 
thực hiện những việc đó. 

Tình yêu cuộc đời mà các bạn cưu mang phải là tỉnh yêu 
niêm hy vọng cao viễn nhất của các bạn: và hy vọng cao viễn 
nhất của các bạn phải là tư tưởng cao thâm nhất về cuộc đời. 

Tư tưởng cao thâm nhất của các bạn, hãy để ta ra lệnh - đó 
là: con người là một cái gì cần bị vượt qua. 

Vậy các bạn hãy sống cuộc đời vâng phục và chinh chiến 
của các bạn! Sá gì một kiếp sống lâu? Kš chiến sĩ nào lại muốn 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 87 
mình được dung thứ? 
Ta chăng hề dung thứ các bạn, ta yêu thương các bạn tận 


đáy tâm hồn, hỡi các bạn chiến binh của ta”. 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ THÂN TƯỢNG MỚI 


^ ột vài nơi nào đó trên thế giới, hãy còn có những dân 
G. và những đoàn lũ, nhưng nơi chúng ta, thì không có 
như thể, hỡi các anh em của ta: nơi chúng ta chỉ còn có những 
Quốc gia. 

Quốc gia? Quốc gia là cái gì thế? Nào! Hãy đỏng tai lên, 
ta sẽ nói cho các anh em nghe về cái chết của những dân tộc. 

Quốc gia chính là con quỷ lạnh lùng nhất trong số những 
con ác quỷ lạnh lùng. Nó dối trả một cách lạnh lùng; và đây là lời 
lẽ dối trá thoát ra từ miệng nó: “Ta, Quốc gia, ta là Dân tộc”. 

Quả là một sự láo khoét! Chính những kẻ sáng tạo mới là 
những người đã hình thành các dân tộc, những người treo trên 
đầu các đân tộc một đức tin và một tỉnh yêu: họ đã phụng sự cho 
đời sống như thể. 

Song những kẻ húy hoại đã giăng bấy đám đông, và chúng 
gọi đó là một Quốc gia: chúng treo lng lẳng trên đầu đám đông 
một lưỡi gươm cùng hàng trăm thèm muốn. 

Nơi nào hãy còn có đân tộc, thì đân tộc không hiểu Quốc 
gia và thù ghét nó như một con mắt quỷ quái, như một xúc phạm 
đến các phong tục và lề luật. 

Đây là dấu hiệu ta báo cho các anh em biết: mỗi một dân 
tộc đều sử đụng một ngôn ngữ riêng biệt để nói về thiện và ác; 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 80 


dân tộc láng giêng không hiểu được ngôn ngữ đó. Ngôn ngữ ấy, 
nó đã tự sáng tạo nên trong các phong tục và lề luật của nó. 

Nhưng Quốc gia thì lại dối trá trong tất cá những ngôn ngữ 
nói về thiện và ác; trong tất cả những lời lẽ Quốc gia phát biếu, 
Quốc gia đều nói dối, - và tất cả những gì Quốc gia có được, 
Quốc gia đã đánh cắp. 

Mọi sự đều giả ngụy nơi Quốc gia; Quốc gia, kế càu nhàu 
gắt góng, cần xé với những chiếc răng đánh cắp. Ngay cả ruột 
rà của Quốc gia cũng là giả mạo. 

Sự lẫn lộn tắt cả những ngôn ngữ nói về thiện và ác, đây là 
dầu hiệu ta báo chơ các anh em biết; đầy là ân tích của Quốc gia. 
Thật ra, dẫu hiệu ấy biểu lộ một ý chí khát khao được chết. Thực 
vậy, đây là một lời mời gọi những kẻ rao giảng sự chết! 

Loài người sinh sôi nảy nở quá nhiều, thừa thãi: Quốc gia 
được bày đặt ra cho những kẻ dư thừa. 

Các anh em hãy nhìn xem, Quốc gia cuốn hút bọn thừa thãi 
vộ dụng ấy mãnh liệt đện độ nào! Quốc gia ngâu nghiền và tiêu 
hóa bọn chúng dữ dội chửng nào! : 

“Chẳng còn gì lớn hơn ta trên mặt đắt: ta là ngón tay ban 
lệnh thống ngự của Thượng đế” - con ác quỷ gầm rồng lên như 
thể. Và không phải chỉ có bọn tai dài, mắt cận mới quỳ gỗi trước 
ác quỷ thôi đâu! 

Hỡi ơi! Cả trong các anh em nữa, hỡi các tâm hồn cao cả, 
con ác quỷ Quốc gia cũng thầm thì những lời dối trá đen tối 
khủng khiếp của nó! Hỡi ôi! Con ác quỷ đã đoán nhận ra những 
tấm lỏng giàu có ham thích được ban phát phung phí. 

Vâng, con ác quỷ ấy đã đoán nhận ra các anh em, ngay cả 
các anh em là những kẻ đã chiên thắng vị Thượng đề cổ xưa kia! 


90 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Cuộc chiên đâu đã làm các anh em chán nản thâm mệt, và giờ 
đây sự chán ngán ấy phụng sự cho thần tượng mới! 

Thần tượng mới ấy muốn sắp xếp chung quanh mình 
những anh hùng và những người đáng tôn kính. Con ác quỷ lạnh 
lẽo ấy muốn sưởi âm dưới mặt trời của những ý thức an bình. 

Thần tượng mới ấy sẵn sàng ban cho các anh em tất cả, 
miễn là các anh em tôn sùng nó: với giá đó, nó sẽ mua sự rạng 
rỡ của đức hạnh các anh em và tỉa nhìn lóe ra từ đôi mắt kiêu 
ngạo của các anh em. 

Nó muốn dùng các anh em như một miếng mỗi nhử đám 
đông người dư thửa. Quả thật, nó đã tạo ra một bộ máy tạc đạn, 
một con ngựa của thần chết, om sòm huyện náo trong đỗ trang 
bị kỳ cực nặng nề của những vinh đự thần thánh! 

Vâng, nó đã tạo nên một cái chết cho đám đông, một cái 
chết tự tán tụng xưng dương mình là sự sống: quả thật, đậy là 
phần vụ thiện hảo nhất cho những kẻ rao giảng sự chết! 

Quốc gia ở khắp những nơi mà tất cả mọi người đều bị 
nhiễm độc, những người tốt cũng như những kẻ xấu; Quốc gia, 
nơi bọn họ cùng đánh mất mình, người tốt cũng như kẻ xâu; 
Quốc gia là chỗn mà sự tự tử chậm của tất cả mọi người được 
gọi là “đời sống”. 

Hãy nhìn bọn dư thừa vô tích sự kia! Bọn chúng ăn cắp 
công trình của những kẻ phát kiến và kho tàng của các nhà hiền 
triết: bọn chúng gọi sự đánh cắp đó là “văn mính” - và tật cả mọi 
sự đều biến thành bệnh hoạn bất hạnh đối với bọn chúng! 

Hãy nhìn những kẻ dư thừa vô tích sư kia! Bọn chúng luôn 
luôn bệnh hoạn, bọn chúng mứa mật mình ra và gọi đó là những 
tờ nhật báo. Bọn chúng ngấu nghiên lẫn nhau nhưng lại không 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THỂ 91 


thể tiêu hóa lẫn nhau được. 

Hãy nhìn những kẻ dư thừa vô tích sự kial Bọn chúng tích 
tập tài sản và trở thành nghèo nàn hơn với mớ tài sản đó. Bọn 
chúng khao khát thèm muốn quyền lực và trước nhật là phương 
tiện của quyền lực, bọn chúng khao khát thèm muốn được nhiều 
tiền bạc, - bọn bắt lực đó! 

Hãy nhìn bọn chúng leo trèo, những con khỉ tình lanh! Bọn 
chúng leo trèo tốp nọ đến tốp kia và kéo nhào lẫn nhau vào trong 
bùn lầy, hằm hỗ. 

Tất cả bọn chúng đều muốn tiễn gần đến chiếc ngai vàng 
thống trị: đây là cơn điên cuồng của bọn chúng - làm như thể 
hạnh phúc đã nằm sẵn trên ngai vàng! Thường thì bùn lầy ngự 
trên chiếc ngai và thường thì chiếc ngai nằm trong bùn lây. 

Ta thấy tất cả bọn chúng đều như những thằng điên, những 
con khi leo trèo nhốn nhảo, hăng hái bộp chộp. Thần tượng của 
bọn chúng - con ác quý lạnh lẽo - bốc mùi hôi thối: tất cả bọn 
chúng, những kế tôn thờ thần tượng đó đều bốc mũi hôi thối. 

Hỡi các anh em, các anh em muốn chết ngộp trong mùi hôi 
bốc lên từ những chiếc mõm và từ những khát khao thèm muốn 
của bọn chúng hay sao? Tốt hơn nên đập vỡ kính rôi nhảy ảo ra 
bên ngoàải! 

Các anh em hãy trốn chạy xú khí của bọn chúng! Các anh 
em hãy tránh xa hương khỏi của những cuộc hiến tế con người 
như thê! 

Đối với những tâm hồn lớn, hãy còn có thể thực hiện được 
một đời sống tự đo. Thực ra, kẻ nào sở đắc ít ôi chừng nào thì càng 
ít bị chiếm hữu chừng đó: hãy ngợi ca sự bần hàn khiêm tốn! 

Chỉ nơi nào Quốc gia châm dứt, nơi đó mới khởi sự có con 


92 FRIEDRICH NIETZSCHE 


người không dư thửa: chỉ nơi đó mới khởi đầu khúc ca tất yếu, 
âm điệu độc đảo duy nhất và bất khả thay thế. 

Nơi nào Quốc gia chấm đưz, - hãy nhìn xem, hỡi các anh 
em! Các anh em không nhìn thấy chiếc cầu vông ngũ sắc và 
những chiếc cầu dẫn đến Siêu nhân hay sao? 


Zarathustra đã nói như thê. 


VỀ NHŨNG CON RUỒI Ở CÔNG TRƯỜNG 


ãy chạy trốn, hỡi bạn, vào trong nỗi cô đơn của mình! Ta 

nhìn thấy bạn bị ngây người vì tiếng ôn ào huyên náo của 
những vĩ nhân và bị châm chích khắp nơi bởi những chiếc vòi 
của những kẻ hạ nhân đê tiện. 

Rừng cao và đá tảng biết im lặng một cách cao quý để làm 
kê đồng hành cùng bạn. Một lần nữa, bạn hãy giống cải cây bạn 
yêu quý, cái cây với những cành lá vút cao xòe rộng: cái cây 
đứng đó lắng nghe, lặng lẽ, treo lơ lửng trên mặt biển xa. 

Nơi nào sự cô đơn thôi còn trải rộng, nơi đó bắt đầu biến thành 
công trường huyên náo; và nơi nào bất đầu biên thành công trường 
huyện náo cũng bất đầu vang dậy tiếng ồn ào của những tay đóng 
kịch đại tài cùng tiếng vo vo của những con ruồi mang nọc độc. 

Trên thế giới, những sự vật tuyệt vời chẳng đáng giá gì nếu 
không có kẻ nào biểu trưng chúng: dân chúng gọi những biểu 
trưng ấy là những vĩ nhân. 

Dân chúng chẳng bao giờ hiểu gì về điều cao đại, - ta muốn 
nói: sự sáng tạo. Nhưng họ lại nhạy cảm đối với tật cả những con 
người biếu trưng cùng những diễn viên của những sự việc vĩ đại. 

Thể giới xoay vần quanh những kẻ sảng tạo nên những giá 
trị mới: thế giới xoay vần tong một vận chuyển vô hình. Nhưng 
đân chúng và sự vinh quang lại xoay quanh những diễn viên: thế 


94 FRIEDRICH NIETZSCHE 


giới cứ chu tuần như thê. 

Người diễn viên có tỉnh thần, nhưng lại không có ý thức về 
tinh thần*. Anh ta luôn luôn tin vào điều gi đem đến cho anh ta 
những hậu quả tốt đẹp nhất, - điều gì kích thích dân chúng tin 
tưởng vào chính anh (al 

Ngày mai anh ta sẽ có một đức tin mới và ngày mốt, lại có 
một đức tin mới mẻ hơn nữa. Anh ta có một giác quan bén nhạy, 
giống như dân chúng, và những trực giác thay đổi bất thường. 

Lật đảo lại, - đó là điều anh ta gọi là chứng minh. Dẫn đến 
chỗ điên cuồng, - đó là điều anh ta gọi là thuyết phục. Và đối 
với anh ta, máu là luận chứng toàn hảo nhất trong tất cả những 
luận chứng. 

Chân lý chi dành riêng cho những lễ tai tỉnh té, thì anh ta 
gọi là đôi trá và hư ảo. Thực ra, anh ta chỉ tin vào những vị thần 
gây nên những tiếng động ôn ào trên trần thế. 

Chốn công trường thì đầy rấy những thằng hề trang trọng 
và dân chúng lại hãnh diện huênh hoang vì những vĩ nhân của 
họ! Họ xem những người này là những anh hùng thời đại. 

Nhưng mà thời đại hối thúc họ: vì thể đến phiên họ, họ hối 
thúc bạn. Họ muốn nghe tử miệng bạn một tiếng “ử” hay tiếng 
“không”. Khổ thân cho bạn khí muốn đứng vững giữa “thuận” 
và “chống”! 

Hỡi người tình tôn sủng chân lý, đừng ganh tị với những 
tỉnh thần tuyệt đối và hồi hả kia! Chưa bao giờ chân lý nằm 
trong tay những kể có đầu óc tuyệt đối nọ. 

Vì những con người nôn nâ hắp tấp kia, bạn hãy quay trở vào 
sự an toàn của bạn: chỉ ở chốn công trường huyện náo bạn mới bị 
tân công tới tấp bằng những câu hôi “thuận” hay “'không”. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 05 


Kinh nghiệm từ mọi suối nguôn sâu thẳm đều chậm chạp: 
chúng phải chờ một lúc lâu sau mới biết được cải gì đã rớt 
xuống đáy sâu của mình. 

Tất cả những gì cao đại đều điễn ra xa chốn công trưởng 
và sự vinh quang: những kẻ sáng tạo nên những giá trị mới bao 
giờ cũng cư ngụ xa chốn công trường và sự vinh quang. 

Hỡi bạn, hãy chạy trốn, hãy chạy trốn vào nỗi cô đơn của 
mình: ta nhìn thấy bạn bị cẵn đốt ngất ngư bởi những con ruôi 
mang nọc độc. Hãy chạy trồn đến nơi kia, nơi thổi qua một ngọn 
gió dữ dằn và mạnh mẽl 

Hãy chạy trốn vào nỗi cô đơn của mình! Bạn đã sống quá 
gần những con người hạ tiện và những kẻ khốn khổ đáng 
thương. Hãy chạy trôn sự trả thủ vô hình của bợn chúng! Đối với 
bạn, bọn chúng chỉ nuôi một tình cảm: trả thù. 

Đừng cất tay lên chống lại bọn chúng! Chúng đông vô số 
kể và vận mệnh của bạn không phải là làm một kẻ đuổi ruồi. 

Bọn hạ nhân cùng những kẻ đáng thương đó nhiều vô số 
kể; và đã có nhiều tòa lâu đài kiêu hãnh bị hủy hoại hoang tàn 
vì những giọt nước mưa và cỏ đại. 

Bạn không phải là một tầng đá, nhưng vô số giọt nước đã 
đục khoét sâu vào lòng bạn. Rốt cuộc bạn sẽ vỡ vụn vì những 
giọt nước nhỏ bẻ ấy. 

Ta nhìn thấy bạn mệt mỏi vì những con ruồi đầy nọc độc, 
ta nhìn thấy thân thế bạn đẫm máu vì trăm nghìn vết chích, và 
lòng kiêu hãnh của bạn lại chẳng thèm cả đến nổi giận nữa. 

Những con ruôi ấy khao khát máu tươi của bạn trong tất cả 
về ngây thơ vô tội; tâm hỗn thiêu máu của chúng không ngửng 
kêu đỏi máu, máu - và chúng châm chích một cách vô tội vạ. 


96 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Nhưng bạn là con người sâu thẳm, nên bạn đau khổ quá 
sâu xa, ngay cả đối với những vết thương nhỏ bé; và ngay cả 
trước khi những vết thương của bạn khép miệng lại, loải côn 
trùng sâu độc đó lại bò khắp bàn tay bạn. 

Ta thấy bạn quá kiêu hãnh nên không bóp nát thây những 
con vật tham lam ấy! Nhưng bạn hãy coi chừng, hãy coi chừng 
bạn bị buộc phải chịu đựng tất cả bất công nọc độc của bọn chúng. 

Bọn chúng cứ bay vo vo quanh quẩn, ngay cả khi bọn 
chúng ngợi ca bạn: lời ngợi ca của bọn chúng chỉ làm bạn thêm 
phiền não. Bọn chủng muốn được gần gũi với da thịt và máu 
tươi của bạn. 

Bọn chúng phinh nịnh bạn như người ta tâng bốc một vị 
thần hay một con quỷ; bọn chúng than oán rên rỉ trước mặt bạn, 
như trước mặt một vị thần hay một con quỷ. Nào có quan hệ gì! 
Bọn chúng chỉ là những kẻ tâng bốc phỉnh nịnh và những kẻ 
than vãn rên rĩ, không hơn không kém. 

Bọn chúng cũng thưởng tỏ vẻ để thương tử tế với bạn. 
Nhmg mà bọn hèn nhát luôn luôn hành động quỷ quyệt như thế. 
Vâng, những kẻ hèn nhát đều quỷ quyệt! 

Bọn chúng suy nghĩ nhiều đến bạn với tắm linh hồn chật hẹp 
của bọn chúng, - bạn luôn luôn có vẽ khả nghỉ đối với bọn chúng! 
Tất cả những gì làm người ta suy tư nhiều đều trở thành khả nghi*. 

Bọn chúng trừng phạt bạn vì tắt câ những đức hạnh của bạn. 
Bọn chúng chỉ hết lòng tha thứ khi nào bạn lỗi lầm, thất bại. 

Vì bạn là người khoan thứ và công chính, nên bạn bảo: 
“Bọn chúng ngây thơ vô tột trong sự nhỏ bé hèn hạ của chúng). 
Nhưng mà tâm hồn đê tiện hẹp hòi của bọn chúng nghĩ răng: 
“Mọi đời sống cao đại đều có tôi”. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 97 


Ngay cả khi bạn tỏ ra khoan thứ đối với bọn chúng, chúng 
cũng thấy như bị bạn khinh bỉ; và chúng báo đền những việc 
thiện của bạn bằng những việc ác lén lút. 

Lòng kiêu hãnh lặng lẽ không lời của bạn làm bọn chúng 
bát mãn, bọn chúng sẽ reo mửng hớn hở nều có lần nào bạn tỏ 
ra đủ khiêm tốn để làm người phủ phiếm. 

Tắt cả những gì ta nhận thấy nơi một con người, cũng là 
những cái ta khêu đây nơi bọn chúng. Vậy bạn hãy coi chừng 
những kẻ hạ nhân đê tiện! 

Đứng trước mặt bạn, bọn chúng tự cảm thấy mình nhỏ bé, 
sự thấp hèn của bọn chúng phát quang chói sáng, băn ra một sự 
trả thủ vô hình đối với bạn. 

Bạn chẳng nhận thấy là bọn chúng thường câm miệng mỗi 
khi bạn đến gần, và sức lực của chúng rời bỏ chúng như làn khói 
rời bỏ một ngọn lửa đã tàn? 

Vâng, bạn ơi, bạn là ý thức bất ổn cho đồng loại của bạn: 
bọn chúng không xứng đáng với bạn. Vì thế bọn chúng thù ghét 
và muốn hút máu bạn. 

Đông loại của bạn sẽ luôn luôn là những con ruổi mang 
đầy nọc độc; điều gì cao đại hoằng viễn nơi bạn, - thì chính điều 
đó sẽ làm bọn chúng độc địa thêm lên và luôn luôn giống với 
những con ruôi hơn. 

Hãy chạy trốn, bạn ơi, chạy trồn vào trong nỗi cô đơn của 
bạn, nơi thổi qua một ngọn gió đữ dẫn và mạnh mẽ. Vận mệnh 
của bạn không phải là một kẻ đuổi ruồi”. 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ SỰ TRINH KHIÊT 


a yêu thích rừng cao. Sống trong những thành thị thật khổ 
1 có quá nhiều người động cỡn trong thành phố. 

Chẳng thà rơi vào tay một tên sát nhân cỏn hơn rơi vào 
những giắc mộng của một người đàn bà đang động cốn, có phải 
thể không? 

Và hãy nhìn những gã đàn ông kia: con mắt của họ đủ nói 
lên điều đó, - họ chẳng biết điều gì tốt đẹp trên mặt đất hơn là 
chuyên ngủ với đàn bà. 

Họ chất chứa cả một đồng bùn nhơ tận đáy tâm hôn, và 
khổ thân cho họ nếu đống bùn đó lại có tính thần! 

Chớ gi ít ra các ngươi chỉ làm một con vật thuần túy mà 
thôi! Thế nhưng mọi con vật đều mang giữ sự ngây thơ. 

Ta đã khuyên các ngươi giết chết giác quan mình hay sao? 
Không! Ta khuyên các ngươi giữ sự ngây thơ hồn nhiên của giác 
quan. 

Ta đã khuyên các ngươi trỉnh khiết hay sao? Nơi một vải 
người, sự trính khiết là một đức hạnh, nhưng nơi nhiêu người, sự 
trinh khiết hầu như là một tật xấu. 

Những kể sau này cũng có kiêng khem giới cắm đây: 
nhưng tồi con chó Nhục cảm lỏng đầy khao khát vẫn cứ hiển 
hiện xuyên qua tật cả những hành vi của họ. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ ) 


Ngay cả trên những đỉnh cao của Đức hạnh và ngay cả 
trong sự khổ hạnh ép xác của hợ, con chó Nhục cảm đó mãi theo 
đuổi và làm họ âu lo. 

Và với dáng vẻ lịch thiệp tuyệt vời, con chó Nhục cảm đó 
biết cách nài xin một mẩu tinh thần, khi người ta khước từ cho 
nó một mẩu xác thịt! 

Các ngươi yêu thích những bí kịch và tất cả những gì làm 
tan nát con tim? Nhưng ta, ta không tin con chó cái Nhục cảm 
của các ngươi. 

Các ngươi có những đôi mắt quá tàn bạo và với một lỏng 
thèm khát đầy nhục cảm, các ngươi nhìn kể khác đau khổ. 
Chẳng phải sự khoái lạc nhục cảm của các ngươi đã giả trang 
thành lòng thương hại đấy sao? 

Ta cũng xin nói cho các ngươi nghe ẩn dụ này: có vô khôi 
ké vì muốn xua đuổi con quý ẩn náu trong mình, đã tự mình biến 
thành những con lợn. 

Nếu sự trinh khiết đè nặng ngột ngạt trên tâm hồn các 
ngươi, các ngươi phải từ bỏ nó, sợ rằng nó sẽ trở thành con 
đưởng dẫn đến hỏa ngục, - ta muốn nói đến bùn nhơ vả tính dâm 
dục của tâm hồn. 

Ta đã nói những điêu nhơ nhớp? Theo ý ta, đấy không phải 
là những điều tệ hại nhất. 

Người anh hùng tri thức kinh tởm không chịu phóng mình 
lặn sâu xuống chẳng phải khi mả chân lý nhơ nhớp, nhưng khi 
chân lý là một làn nước cạn cợi. 

Thực ra, có những con người trinh khiết một cách sâu 
thẳm: tâm hồn họ êm địu hơn các ngươi, họ sẵn sàng cười cợt 
và cười cợt thường xuyên hơn là các ngươi. 


100 FRIEDR]CH NIETZSCHE 


Họ cũng cười cợt cả sự trinh khiết nữa và họ nêu câu hỏi: 
“Sự trinh khiết là gì? Sự trình khiết chẳng phải là một điều ngu 
xuẩn điên rồ hay sao? Nhưng sự điên rổ này tự đến với chúng ta 
chứ chúng ta đã không đi đến với nó. 

Chúng ta đã hiến cho kẻ lạ ấy lòng hiếu khách của tâm hồn 
mình; giờ đây người khách lạ ấy đang cư trú trong lòng chúng 
ta, - hắn cứ mặc sức ở lại đây bao lâu lòng hắn muốn!” 


Zarathustra đã nói như thẻ. 


VỀ BẰNG HỮU 


é€éT uôn luôn có một kè dự thừa lẩn quần bên ta”, nhà ẩn sĩ 
ln như thê. “Bao giờ một lần một rết cuộc cũng hóa 
thành hai!” 

Ta và Tôi luôn luôn đàm thoại với nhau quá nông nàn: làm 
sao có thể chịu đựng nổi điều đó nếu ta không có một người bạn? 

Đối với nhà ẩn sĩ cô đơn thì người bạn luôn luôn là kẻ thứ 
ba: kẻ thứ ba là chiếc phao nổi ngăn không cho cuộc đàm đạo 
của hai kể kia chìm sâu xuống vực thấm. 

Hỡi ơi! Luôn luôn có quá nhiều vực thẳm đối với tất cả 
những kẻ ẩn sĩ cô đơn. Vì thế họ khát vọng đến một người bạn 
và chiều cao của người bạn. 

Lòng tin của chúng ta đặt vào những kẻ khác biếu lộ những 
gì mà chúng ta muốn có thể tín được vào chính mình. Khát vọng 
muốn có một ngưởi bạn của chúng ta làm chứng cho điều ấy. 

Tình yêu thưởng khi chỉ là phương kế dùng để vượt thắng 
sự đố ky. Thường người ta tấn công và tự biển mình thành kẻ 
thù chỉ cốt để che giấu sự kiện chính bản thân mình có thể bị 
tân công. 

“[t ra, hãy là kẻ thủ của ta!” - lòng tôn kính chân thật nói 
như thế, lòng tôn kính không dám kêu đòi tình bằng hữu. 

Nếu muốn có một người bạn, thì ta cũng phải muốn chiến 


102 FRIEDRICH NIETZSCHE 


đấu vì người bạn đó và muốn chiến đâu, thì phải có khá năng 
làm kẻ thủ. 

Phải xưng tụng kẻ thù, ngay cả trong một người bạn. Mi có 
thể đến gần bạn mi mà không phải bước qua trận địa của hẳn 
không? 

Bạn mí phải là kẻ thù sâu độc nhất của mi, chính lúc chiến 
đâu chồng lại hắn, mí mới gần gũi mật thiết nhất với tâm hồn hắn. 

Mi chẳng muốn mang những màn che đối với bằng hữu? 
Mi muốn làm vinh dự cho bằng hữu bằng cách tự biện hộ với 
hẳn trong nguyên tỉnh của mình? Nhưng vì vây mà hắn gửi mi 
cho quý sử! 

Kê nào không biết tự che giấu chính mình thì sẽ gây ra sự 
phẫn nộ: đấy là lý do tại sao ta phải sợ sự trần truỗng! Ở! Nêu 
mi lả đắng thân linh thì hẳn mi phải xấu hổ vì y phục mình! 

Mi không biết trang sức ăn vận đủ đối với bằng hữu: vì đối 
với hắn, mi phải là một mũi tên và một khát vọng phóng về 
hướng Siêu nhân. 

Mi đã có khi nào nhìn bạn mi say ngủ chưa - để biết rõ 
chân tướng của hắn? Lúc đó khuôn mặt bạn mi ra sao? Đấy 
chính là khuôn mặt của mí, được nhìn trong một tắm gương thô 
vụng, bất toàn. 

Mi đã có bao giờ nhìn bạn mi say ngủ chưa? MI há không 
kinh hoàng khí nhìn thấy hắn như thế? Ò, bạn ơi, con người là 
một cái gì cần bị vượt qua. 

Người bạn phải là bậc thầy trong sự tiên đoán và sự im 
lãng: mi hãy coi chừng, đừng nên muốn nhìn thấy tất cả mọi sự. 
Giấc mộng của mi phải biếu lộ cho mí những gì mà bạn mi làm 
khi hắn thức. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 103 


Lòng thương xót của mi phải là một sư tiên tri. Trước hết 
mi hãy biết rõ xem bạn mi có mong muốn lỏng thương xót hay 
không. Có lẽ hắn ưa thích nơi mi con mắt bất động đăm đăm và 
cái nhìn của vĩnh cửu, 

Lòng thương xót đấn với bạn phái được che giâu đưới một 
lớp vỏ dày, và mi sẽ phải gãy răng vì lớp vỏ cứng đó. Như thê, 
lỏng thương xót ấy sẽ đầy sự tỉnh tế, dịu dàng trìu mến. 

Mi có đáng vẻ thuần khiết, cô đơn; mi là thực phẩm và 
lương dược cho bằng hữu mi? Có vài kẻ không thể đập vỡ những 
xiềng xích của riêng mình, tuy nhiên họ lại là kẻ cứu thể cho 
bằng hữu họ. 

Mi là kẻ nô lệ? Vậy, mi không thể là một người bạn. Mi là 
bạo chúa? Vậy, mi không thể có bạn. 

Trong một thởi gian dài đằng đăng, có một tên nô lệ và 
một bạo chúa ẩn nắp trong người đàn bà. Chính vì thế người đàn 
bà hãy còn chưa có khả năng bằng hữu: họ chỉ biết đến tình yêu. 

Trong tình yêu của người đàn bà, cớ sự bắt công và sự mù 
quáng đối với tất cả những gì họ không yêu thương. Ngay cá 
trong tình yêu có ý thức của người đàn bà, bên cạnh ánh sáng, 
ta luôn luôn thấy có sự ngạc nhiên, tia chớp và bóng tôi. 

Người đàn bả hãy cỏn chưa có khả năng bằng hữu. Họ chỉ 
mới là những con mèo cái và những con chim. Hoặc giả, khá 
hơn, họ là những con bỏ cái. 

Người đàn bà hãy còn chưa có khả năng bằng hữu. Nhưng, 
hỡi những người đàn ông các anh, hãy nỏi cho ta biết, ai trong 
số các ngươi có được khả năng bằng hữu? 

HỡiI ôi, các ngươi, những người đàn ông, các ngươi hãy 
nhìn thẳng vào sự nghèo nàn keo kiết của tâm hồn các ngươi. 


104 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Những gì các ngươi ban cho bằng hữu, ta muốn đem nó ban cho 
kẻ thù của ta, và không vì thế mà ta thành nghèo nản thêm. 

Đã có tỉnh đồng chí rồi, giờ phải để cho tình bằng hữu khai 
sinh! 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ MỘT NGHÌN LẺ MỘT MỤC ĐÍCH 


arathustra đã nhìn thấy nhiều xử sở và nhiều dân tộc; hắn 

khám phá ra điều thiện và điều ác của nhiều dân tộc trong 
hoàn cánh đó. Zarathustra không tìm thấy quyền lực nào trên 
mặt đất to lớn hơn quyền lực của thiện và ác. 

“Chẳng đân tộc nào có thể sống mà lại không bắt đầu bằng 
việc phán đoán các giá trị; thế mà, muốn tự bảo toàn, dân tộc đó 
không được phán đoán giống như đân tộc láng giêng. 

Nhiều việc được dân tộc này cho là tốt thì đân tộc khác lại 
cho là xấu hổ, ty tiện, đáng khinh: đây chính là điều ta đã khám 
phá ra được. Ta đã tìm thầy nhiều sự việc ở nơi này bị gọi là xấu 
xa nhưng ở nơi kia, ngược lại, được khoác cho tắm áo đỏ thấm 
những vinh dự. 

Chẳng bao giờ một dân tộc lân bang lại hiểu một dân tộc 
khác: tâm hồn nó luôn luôn kinh ngạc về sự điên cuỗng và dữ 
tợn của kẻ lân bang mình. 

Một bảng giá trị thiện hảo được treo lơ lửng trên mỗi đân 
tộc. Thế nhưng, đây là tắm bảng ghi lại những gì nó đã vượt bỏ, 
đây là tiếng nói của ÿ chí cường lực nơi dân tộc ấy. 

Người ta gọi tất cả mọi chuyện có vẻ khó khăn là đáng ca 
ngợi; điều gì vừa có vẻ tối cần thiết và khó khăn thì được gọi là 
điều thiện. Và bất cứ điều gì giải thoát khỏi sự phiên muộn tối 


106 FRIEDRICH NIETZSCHE 


thương, điều hiểm hoi và khó khăn, thì họ gọi là linh thánh. 

Điều gì làm cho một dân tộc ngự trị, chiến thắng, tỏa rạng 
quang vinh, điều gì gây nên sự khủng khiếp, đố ky nơi dân tộc 
láng giềng thì đây là điều cao cả nhất và chiếm vị trí hàng đầu 
đối với dân tộc ấy, đây là điều được nêu ra làm thước đo và ý 
nghĩa cho vạn sự. 

Thật ra, hỡi các anh em, một khi đã nhận rố những nhu 
cầu, đất đai, bầu trời và những lân bang của một dân tộc, các anh 
em cũng sẽ suy đoán ra định luật chí phối những chiến thắng của 
dân tộc đó đối với chính mình, và các anh em sẽ hiểu rõ lý đo 
vì sao dân tộc Ấy đã leo lên bậc thang đó để vươn đến những hy 
vọng của mình. 

“Trong tất cả mọi sự, mi phải luôn luôn là kẻ đứng ở hàng 
đầu và mi phải vượt bỏ những kẻ khác: linh hỗn ganh tị của mi 
sẽ không yêu mến ai khác ngoài bằng hữu mi”, - đấy là châm 
ngôn ngày xưa từng làm run rấy tâm hồn người Hy Lạp và làm 
tâm hẳn Hy Lạp leo vượt lên con đường cao đại. 

“Hãy nói sự thật và biết sử dụng cung tên cho thiện nghệ”, 
- điều này vừa có về quý giá vừa có vẻ khó khăn đối với dân tộc 
đã ban cho tôi cái tên tôi đang mang, - cái tên đối với tôi vừa 
thân thiết vừa nặng nề quá đỗi*. 

“Hãy xưng tụng và tuân phục cha mẹ trong tận gốc rễ sâu 
thẳm của tâm hồn anh”: tắm bảng ghi những chiến thắng đối với 
mình nói trên đây đã được một dân tộc khác treo lơ lửng trên họ, 
nhờ đó, họ đã trở thành hùng cường và bất tử. 

“Hãy trung tín và vì tình yêu lòng trung tín, hãy đổ hết 
máu xương củng đanh dự của mi cho những điều có khi xấu xa 
hay nguy hiểm”: nhở châm ngôn này một dân tộc khác đã biết 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THỂ 107 


tự vượt thắng mình, và trong khi tự vượt như thể, dân tộc ấy đã 
trở nên giàu sang, mang nặng những hy vọng bao la. 

Thực ra, con người tự ban cho mình thiện và ác. Thực ra, 
con người đã không nhặt lấy, đã không tìm thấy, đã không nghe 
thấy thiện và ác như một giợng nói của trời cao. 

Chính con người đã ban giá trị cho những sư vật để tự bảo 
tồn lẫy mình, - chính con người là kẻ sáng tạo ra ý nghĩa vạn vật, 
một ý nghĩa nhân bản! Chính vi vậy họ tự gọi mình là “con 
người”, nghĩa là ké đo lường giá trị vạn vật.* 

Đo lưởng giá trị, tức là sáng tạo: vậy thì hãy nghe đây, các 
ngươi, những kẻ sáng tạo! Chính sự đặt định giá trị của họ đã 
biến những sự vật được định giá thành những kho tàng và những 
trần bảo. 

Chính nhờ sự định giá, giá trị mới được cô đính: không có 
sự định giá, hạt nhân của cuộc hiện sinh sẽ trông rỗng. Hãy nghe 
đây, hỡi những con người sáng tạo! 

Thay đổi các giá trị, tức là thay đổi những con ngưởi sáng 
tạo. Bát luận kẻ nào muốn sáng tạo đều phải luôn luôn phá hủy. 

Những kẻ sáng tạo trước tiên là những dân tộc và sau đó là 
những cá thể. Thực ra, chính cá thể là sáng tạo sau cùng và mới 
mẻ nhật trong các sáng tạo. 

Nhiều dân tộc ngày xưa treo lơ lửng bên trên họ một tắm 
bảng ghi điều thiện. Tình yêu muốn thông trị và tình yêu muốn 
tuân phục đã cùng nhau khai sinh ra những bảng giá trị như thẻ. 

Khoải lạc của đám đông thì cổ xưa hơn khoái lạc của cá 
thể. Và chừng nào ý thức tốt đẹp còn mang cái tên đoàn lũ, chỉ 
có ý thức xấu tệ mới thốt lên: 7i. 

Thật ra, cải tôi giảo quyệt, cái tôi không tình yếu, cái tôi chỉ 


I08 FRIEDRICH NIETZSCHE 


tìm kiếm lợi ích trong lợi lộc của số đông - cái tôi đó không phải 
là nguồn gốc của đoàn lũ, nhưng là dẫn tích suy đôi của đoàn lũ. 

Luôn luôn chỉ những tình nhân cùng những kẻ sáng tạo 
mới sáng tạo nên thiện và ác. Ngọn lửa tỉnh yêu và ngọn lửa 
phẫn nộ chói lòa trong tất cả mợi đức hạnh. 

Zarathustra đã nhìn thấy nhiều xứ sở và nhiều dân tộc. Hắn 
không tìm thấy trên mặt đất quyền lực nào lớn hơn những công 
trình của những kẻ yêu thương: “thiện” và “ác” là tên của những 
công trinh đó. 

Quả thật, quyền lực của những lởi khen ngợi và sĩ nhục 
này giống như một cơn ác quỷ. Hỡi các anh em, hãy nói cho ta 
biết, ai sẽ chế phục được con ác quỷ ấy? Hãy nói cho ta biết ai 
sẽ xiềng đầu con vật ngàn cổ ây? 

Từ trước đền giờ đã có cả ngàn mục tiêu, vì đã có cä ngàn 
dân tộc. Chỉ còn thiểu cái mục tiêu độc nhất. Loài người hãy còn 
chưa có mục tiêu. 

Nhưng mà, hỡi các anh em, hãy nói cho ta biết, nếu loài 
người thiếu mục tiêu thì đây có phải chỉ vỉ hãy còn chưa có loài 
người?” 


Zarathustra đã nói như thê. 


VỀ TÌNH YÊU KẺ LÁNG GIỀNG 


ác ngươi tụ tập chen chúc chung quanh kẻ láng giềng. Các 
. dùng những ngôn từ hoa mỹ để biểu thị điều đó. 
Nhưng ta nói thật cùng các ngươi, tình yêu kẻ láng giềng đồng 
loại của các ngươi chính là tình yêu bản thần các ngươi nhưng 
theo một chiều hướng xấu xa tôi tệ. 

Các ngươi tụ tập quây quần chung quanh kẻ láng giêng lân 
cận để chạy trốn chính các ngươi, và các ngươi muốn biến điều 
đó thành một đức hạnh: nhưng ta đã nhìn thâu lỏng quên mình 
“võ vị lợi” của các ngươi. 

Cái “Anh” thì giả lão cũ xưa hơn cải “Tôi”. Cái “Anh” đã 
được thánh hóa, nhưng cái “Tôï”" thì chưa như thế: vì vậy con 
người mới tụ tập đông đúc quanh kẻ láng giềng lân cận. 

Ta có khuyên các ngươi yêu kẻ lắng giềng gần gũi không? 
Ta chỉ khuyên các ngươi nên chạy trốn kẻ láng giêng vả nên yêu 
kể xa xôi với vợi*. 

Cao hơn tình yêu kẻ láng giềng là tỉnh yêu kể xa xôi miên 
viễn và tình yêu tương lai. Còn cao vút hơn tình yêu con người, 
ta đặt tình yêu sự vật và các bóng ma. 

Hỡi người anh em, bóng ma đang bước đi đẳng trước 
ngươi thì xinh đẹp hơn ngươi; tại sao lại không ban thịt xương 
ngươi cho nó? Nhưng mà ngươi đã sợ hãi và chạy trốn ở nơi kể 


110 FRIEDRICH NIETZSCHE 


lắng giêng. 

Các ngươi không thể chịu đựng nổi chính mình và các 
ngươi không yêu thương mình cho đủ: chính vì thế mả các ngươi 
muốn quyến rũ kẻ láng giềng bằng tình yêu của các ngươi và mạ 
vàng bản thân các ngươi bằng sự lầm lỗi của họ. 

Ta muốn rằng tất cả những kẻ láng giềng cùng những đoàn 
người của họ đều trở thành không thể chịu đựng nổi đối với các 
ngươi. Lúc bây giờ các ngươi bắt buộc phải tự mình sáng tạo ra 
một người bạn với trái tim yêu dâu tràn trề. 

Các ngươi kêu đỏi một người chứng khi muốn nói tốt về 
chính mình; và khi các ngươi đã thuyết phục được hẳn nghĩ tốt 
về các ngươi, thì đấy chẳng qua chỉ là các ngươi nghĩ tốt về 
chính mình. 

Không phải chỉ có kê nói lời chống nghịch lại ý thức mới 
là kẻ nói đôi. Vậy mà, đó lại là điều các ngươi đã làm trong cuộc 
giao tiếp hàng ngày và như thế, các ngươi đánh lửa kẻ láng giềng 
và đánh lừa cả chính mình. 

Vì thế người điên mới nói rằng: “Cuộc giao tiếp với loài 
người làm hư hỏng tính khí, nhất là khi ta không có tính khí”. 

Có kẻ đến với người lân cận vì hắn đang tự tìm kiếm mình; 
kẻ khác, vì muốn tự quên mình. Tình yêu tôi tệ đối với chính 
mình đã biến nỗi cô đơn của các ngươi thành một nhà tù. 

Chính những kẻ xa xôi miên viễn nhất mới trả giá cho tình 
yêu kẻ lân cận của các ngươi; và khi bọn ngươi năm người (ụ 
họp lại thì nhất định một kẻ thứ sáu ở đâu đó phải bị khai tử. 

Ta cũng không ưa những lễ lạc của các ngươi: ta đã thấy 
trong đó quá nhiều kẻ đóng trò, và cả những khán giá cũng 
thưởng cư xứ như những kẻ đóng trò. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ II 


Ta không dạy các ngươi về kẻ lân cận nhưng đạy các ngươi 
về người bạn. Người bạn hãy là cuộc lễ vui đối với các ngươi 
trên mặt đất, và là một tiên cảm về Siêu nhân. 

Ta dạy các ngươi về người bạn và tâm hồn tràn bờ của hắn. 
Nhưng phải biết làm một tắm bọt biển khi ta muốn được ôm ấp 
yêu thương bởi những trái tìm lênh lắng tràn bờ. 

Ta dạy các ngươi về người bạn cưu mang trong lòng một 
thể giới hoàn tất, một chiếc cốc tràn trề những thiện hảo, - 
người bạn sáng tạo, kẻ luôn luôn có một thế giới hoàn tất để 
phụng hiền. 

Và cũng như thế giới xoay vần trước mắt, hắn nhìn thấy 
mình lại xoay tròn theo vòng trôn ốc, giống như “thiện” được 
sinh ra tử “ác” và những cứu cánh phát sinh tử sự ngẫu nhiên. 

Hãy để tương lai củng những điều xa xôi, miên viễn nhât 
làm nguyên nhân cho những lao khổ hiện tại của các ngươi: nơi 
người bạn mình, ngươi phải yêu mễn Siêu nhân như là lý do hiện 
hữu của ngươi. 

Hỡi các anh em, ta không khuyên các anh em yêu người 
lân cận, ta khuyên các anh em yêu cái gì xa xôi miên viễn nhất”. 


Zarathustra đã nói như thê, 


VỀ NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA 
KẼ SÁNG TẠO 


ði ngưởi anh em, mí có muốn bước vào trong cô đơn? Mi 

có muốn tìm kiếm con đường dẫn đến bản lai diện mục của 
mi? Hãy nắn ná lại và lắng nghe ta nói. 

“Kẻ nào đi tìm thì dễ đánh mất chính mình. Mọi cô đơn 
đều là tội lỗi”: đám đông nói như thế. Và mi đã là thành phần 
của đám đông trong một thởi gian dải. 

Giọng nói đám đông vẫn còn vang đội trong mi. Và khi mi 
bảo: “Ta không cùng chung ý thức với các ngươi nữa”, thì đó 
chính là một lời than vãn đau đớn. 

Bởi vì cũng chính ý thức chung ấy đã khai sinh ra nỗi đau 
đớn này; tỉa sáng nhạt nhòa cuối cùng của ý thức ấy vẫn còn 
chiều rọi trên nỗi buôn của mi. 

Nhưng, mí có muốn bước đi trên con đường của nỗi buồn 
đó, con đường dẫn đến bản lai điện mục của mi? Mi hãy tỏ cho 
ta biết mi có quyền và sức để bước đi không? 

Mi có là một sức manh và một quyền lực mới mê? Mội vận 
chuyển đầu tiên? Một bảnh xe tự xoay động? Mi có thể bắt các 
vì sao xoay vằn quanh mi? 

Hỡi ôi! Có quá nhiều tham lam thèm muốn hướng vọng 
đến những đỉnh cao! Có quá nhiều những kinh động của những 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ H3 


kẻ tham vọng! Hãy tỏ cho ta biết mi không thèm khát cũng 
chẳng tham vọng! 

Hỡi ôi! Có biết bao tư tướng lớn lại hành động theo lối một 
chiếc bễ thợ rèn: khi căng phông lên chúng chỉ làm tăng thêm 
sự trống rỗng. 

Mi tự bảo là mình tự do! Ta muốn biết tư tưởng chủ yêu của 
mi chứ không muốn nghe rằng mi vừa thoát khỏi một chiếc ách. 

Mi có phải là người có quyền thoát khỏi một chiếc ách? 
Nhiều kẻ đã đánh mát luôn giá trị cuối cùng của họ khi vắt đi sự 
nô lệ của mình. 

Tự do đổi với cái gì? Điều ấy chẳng can hệ gì tới Zarathustra. 
Nhưng con mắt mi phải nói rõ cho ta biết: tự do để cho cái gì? 

Mi có thể tư chỉ định thiện, ác cho chính mình và treo ý chí 
trên đầu mi như một lề luật? Mi có thể làm vị quan tòa tự phán xử 
chính mình và làm kê trả thù cho lẻ luật do chính tay mí đặt ra? 

Cô đơn đối điện với vị quan tòa và kẻ trả thù cho lề luật đo 
chính mình đặt ra, là một điêu quá sức khủng khiếp. Tựa hỗ một 
ngôi sao lao mình vào khoảng không trống rỗng, trong hơi thở 
giả lạnh của cô đơn. 

Hiện nay mi còn đang đau khổ vì đám đông phức tạp, vì 
mi là kẻ đơn nhất, lẻ loi: hiện nay lòng can đảm cùng những hy 
vọng của mi hãy còn nguyên vẹn. 

Nhưng sẽ đến cái ngày mà mi chán nản mệt mói với nỗi cô 
đơn, lòng kiêu hãnh của mi khom lưng cúi mặt, lòng can đảm 
của mí nghiên răng sợ hãi. Sẽ có ngày mi hét lớn: “Ta cô đơn!” 

Sẽ có ngày mi không còn nhìn thây điều gì cao đại nơi mí, 
và điều gì thấp hèn sẽ quá gần gũi. Tư tưởng cao nhã trác tuyệt 
nhất của mi cũng làm mi kính hãi như một bóng ma. Sẽ có ngày 


114 FRIEDRICH NIETZSCHE 


mi hét to: “Mọi sự đều giả mạo”. 

Có những tình cảm muốn giết chết kẻ cô thân độc ảnh; nêu 
chúng thất bại, thời chính chúng phái bị tận diệt. Nhưng liệu mi 
có đám làm một kẻ sát nhân? 

Hỡi người anh em, mí đã biết đến chữ “khinh bï” rồi chứ? 
Và nỗi thông khố nơi lòng công chính của mi bắt buộc mi phải 
công chính đối với những kế khinh bỉ mi, mi cũng biết rồi chứ? 

Mi bắt buộc nhiều người phải thay đổi ý kiến của họ về mị, 
vì thế họ thủ ghét mi khủng khiếp. Mi đã tiên lại gần nhưng rồi 
mi lại vượt bỏ họ, họ không bao giờ tha thứ cho mi chuyện ấy. 

MI vượt bỏ bọn họ: nhưng mi càng phóng lên cao, thị cơn 
mắt của những kẻ đố ky lại càng thấy mi nhỏ bé. Thể mà, chính 
kẻ bay vút lên cao tít là kẻ bị thù ghét nhiều nhất, 

“Làm thế nào các ngươi có thể công chính với ta được”. - 
Mi phải nói như thế. ““Ta đã chọn sự bất công của các ngươi như 
là phần số dành cho ta”. 

Bọn chúng ném vứt sự bắt công cùng những đồ dơ bẩn vào con 
người cô đơn; tuy nhiên, hỡi người anh em của ta, nêu muốn làm một 
vì sao, thì mi vẫn cứ phải long lanh soi sáng cho bọn chúng. 

Mi hãy coi chừng những kẻ thiện hảo và những con người 
công chính! Chúng thích đóng đính lên thập giá những người nảo 
đã sáng tạo ra đức hạnh của chúng, - chúng thù hận kẻ cô đơn. 

Mi cũng phải đề phòng sự ngây thơ thánh thiện! Tất cả 
những gì không đơn giản, đều bị nó cho là bất kính, phạm thánh; 
nó cũng thích vui đùa với lửa - lửa của những dàn hóa thiêu người. 

Và hãy coi chừng sự biểu lộ tình cảm của mi! Kế cô đơn 
thường quá vội đưa tay ra cho người vừa mới gặp gỡ. 

Có nhiêu kẻ mi không nên đưa tay cho họ năm, mà chỉ nên 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THỂ 115 


đưa chân: và ta muốn rằng chân mi cũng có vuốt sắc. 

Nhưng kẻ thì địch nguy hiểm nhất mi có thể gặp phải vẫn 
sẽ luôn là chính bản thân mi, mi tự rình đò mình ở tận những 
hang sâu và rừng thẳm. 

Hỡi kẻ cô đơn, mi đang theo con đường dẫn đến bản lai 
diện mục của mình! Và trên con đường này, mi sẽ gặp gỡ chính 
tự thân cùng bảy con quỷ của mình. 

Mi sẽ cảm thấy mình là kẻ tà đạo, phù thủy, bốc sư, điên 
rổ, nghi hoặc, bát kính, bất lương đối với chính mình. 

Mi phải ước ao thiêu hủy chính tự thân mình trong ngọn lửa 
của mi: làm sao mi muốn tái sinh đũng mãnh như phượng hoàng 
con, khi trước hết mi không tự thiêu hủy tan tành thành tro khói! 

Hỡi kẻ cô đơn, mi đang bước đi trên con đường của kẻ sáng 
tạo: mi muốn sảng tạo nên mnột vị thần từ bảy con quỷ của mi! 

Hỡi kẻ cô đơn, mi đang theo con đường của người tình 
nhân: mi tự yêu thương, chính vì vậy mi tự khinh bỉ chính mìah, 
như chỉ có những tình nhân mới biết khinh bĩ. 

Kê tỉnh nhân muốn sáng tao, vi hắn khinh bí sâu sắc! Kê 
nào không biết khinh bỉ chính điều hắn yêu thương tha thiết, kê 
đó biết gì về tình yêu? 

Hỡi anh em của ta, hãy bước vào nỗi cô đơn của mi cùng 
với tình yêu của mi và sáng tạo của mn, chỉ sau đó sư công chính 
mới bước theo mi trên đôi chân khập khiễng. 

Hỡi anh em của ta, hãy bước vào nỗi cô đơn của mỉ cùng 
với nước mắt của ta. Ta yêu thương kê nào muốn sáng tạo bằng 
cách vượt bỏ chính mình và suy v1 tàn tạ như vậy”. 


Zarathustra đã nói như thể. 


VỀ NHỮNG THIÊU NỮ VÀ BÀ GIÀ 


é€ ai sao ngài lại lén lút lập lờ lướt đi trong buổi hoàng hôn 
* thể, Zarathustra? Ngài cẩn trọng giấu giém cải gì 
dưới áo? 

Một kho tàng người ta đã cho Ngài? Một đứa con của 
Ngài? Hoặc giả bây giờ Ngài lai theo con đường trộm đạo, Ngài, 
kẻ đánh bạn cùng những người hung tợn?” 

Zarathustra trả lời: 

“Hõi người anh em, thực ra đây là một kho tàng ta đã được 
ban cho; cái ta đang mang giữ là một chân lý nhỏ bẻ. 

Nhưng chân lý Ấy tinh ranh như một đứa bé; nếu ta không 
bịt mỗm nó lại, nó sẽ 1a hét quá to. 

Hôm nay, trong khi bước đi cô đơn trên đường, vào giờ mặt 
trời tàn lặn, ta gặp một mụ già, mụ đã nói với tâm hôn ta như 
thế này: 

“Zarathustra thường nói với chúng ta, những người đàn bà, 
nhưng Zarathustra chưa tửng nói cho chúng ta nghe về đàn bà 
bao giờ cả”. 

Ta đã trả lời: “Chỉ nên nói chuyện đàn bà cho đàn ông nghe”. 

Mụ giả bảo: “Ngài cũng có thể nói về đàn bà với tôi 
được; tôi đã đủ già để quên ngay tất cả những gì ngài nói cho 
tôi nghe”. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 117 


Thuận theo ước muốn của mụ già loắt choắt, ta đã nói như 
thế này: 

“Nơi người đàn bà, tất cả đều là ẩn ngữ: nhưng ẩn ngữ bí 
mật ấy có một lời giải đáp: sự hoài thai. 

Đàn ông là một phương tiện cho đàn bà: mục tiêu đản bả 
nhằm tới luôn luôn là đứa con. Nhưng đàn bà là cái gì đối với 
đàn ông? 

Người mang dòng máu đàn ông đích thực có hai khát 
vọng: sự nguy hiểm và trò chơi. Chính vì thế hắn thêm muốn 
người đàn bà như món đỗ chơi nguy hiểm nhất. 

Đàn ông phải được nuôi dưỡng cho chiên chỉnh, vả đàn bà, 
cho sự giải trí của chiến sĩ; mọi điều khác đều là điên rồ, ngu 
xuấn. 

Kê chiến sĩ không thích những trái cây quá ngọt dịu. Chính 
vì thế, hắn yêu đàn bà; người đàn bà êm địu ngọt ngào nhất vẫn 
hàm chứa một mùi vị đắng cay. 

Đàn bà hiểu rõ trễ con hơn đàn ông, nhưng đàn ông thì lại 
trẻ con hơn đàn bà. 

Mọi người đàn ông xứng với tên gọi đều có ấn giấu trong 
hắn một đứa bé muốn chơi đùa. Nào, đàn bà các người, hãy cố 
khám phá ra đứa trẻ nơi người đàn ông! 

Người đàn bà phải là một món đỗ chơi, thuần túy và mong 
manh, tựa như kim cương, tỏa rạng những đức hạnh của một thế 
giới hãy còn chưa xuất hiện. 

Hãy làm sao cho tình yêu của ngươi tỏa rạng ánh sảng lung 
linh chiêu điệu của một vì sao! Hy vọng của ngươi phải thốt lên: 
“Ôi! Ước gì ta có thế sinh hạ được Siêu nhân!” 

Hãy làm sao có lòng dũng cảm trong tình yêu của ngươi! 


118 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Mạnh mẽ kiên cường nhở tình yêu của mình, ngươi đi thẳng đến 
trước mắt kẻ đang gây ra sự sợ hãi trong ngươi. 

Hãy đặt danh dự an trủ trong tình yêu của ngươi. Thường 
đàn bà không hiểu chỉ lắm về danh dự. Nhưng đây phải là danh 
dự của ngươi: luôn luôn yêu thương nhiều hơn là các ngươi được 
yêu thương, và đừng bao giờ làm kẻ thứ nhi. 

Người đàn ông phải kính sợ người đàn bà khi nảng yêu 
thương: chính khi đó, người đàn bà hy sinh hết mọi thứ, và mọi 
thứ khác đều là rơm rác đối với nàng. 

Người đàn ông phải kinh sợ người đàn bà khi nàng thù 
hận: bởi vì tận thâm tâm, đàn ông chỉ ác độc, nhưng tận thâm 
tâm, đàn bà là xấu xa. 

Người đàn bà thủ ghét kẻ nào nhất? - Một ngày kia thỏi sắt 
nói với thanh nam châm: “Ta thù hận mi nhất trên đời vì mi 
cuốn hút ta, nhưng mi lại không đủ mạnh để lôi cuỗn ta vào 
vòng tay mi”. 

Hạnh phúc của người đàn ông là: “Tôi muốn”. Hạnh phúc 
của người đàn bà là: “Chàng muốn”. 

“Nhìn xem, thể giới vừa thành tựu!” - Đây là ý nghĩ của 
mọi đàn bà vào giây phút họ khuất phục trước tình yêu. 

Người đàn bà phải vâng phục và phải tìm thấy một chiều sâu 
cho bề mặt cạn cợt của nàng. Tâm hồn người đàn bà là một bề mặt 
cạn cợt xao động nhốn nháo giông bão ở bên trên một đáy trũng. 

Nhưng tâm hồn người đàn ông thì sâu thẳm, làn sóng của 
tâm hồn ấy gẫm thét trong những chiếc hang ngầm dưới đất: 
người đàn bà cảm nhận được sức mạnh ấy, nhưng không hiểu 
được nó”. 


Lúc bấy giờ mụ giả loắt choắt nói với ta: “Zarathustra đã 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 119 


nói nhiều chuyện dễ thương, nhất là đối với những người còn trẻ 
để nghe. 

Điều kỳ lạ là Zarathustra biết rất ít đản bà, nhưng ông ta 
lại có lý. Thế có phải bởi vì nơi người đàn bà, không có gì là bất 
khả c4? 

Và giờ đây, để bủ lại, ngài hãy đón nhận một chân lý nhỏ 
bé! Ta đã đủ già để có thể nói cho ngài biết! 

Ngài hãy bọc nó lại kỹ lưỡng và bịt kín mồm nó, kẻo chân 
lý nhỏ bé ấy sẽ kêu la quá ôn ào”. 

Ta bảo: “Bà lão, cứ tặng cho ta chân lý nhỏ bé của bà đi". 

Và mụ già loắt choắt ây nói như thế này: 

“Khi đến với đàn bà, mi đừng quên mang theo roi”. 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ VỆT CĂN CỦA CON RẮN ĐỘC 


ột ngày nọ Zarathustra nằm ngủ dưới một gốc sung vì 
M quá nóng, và Zarathustra gác tay lên trán. Nhưng 
có một con rắn độc bỏ đến gần cắn phập vào cổ Zarathustra, 
vết căn làm Zarathustra bật lên một tiếng kêu đau đớn. Khi đã 
cất tay khỏi mặt, Zarathustra chăm chú nhìn con rắn: lức bấy 
giờ con rắn nhận ra đôi mắt Zarathustra, nó vặn vẹo thân hình 
một cách vụng về lúng túng và muốn thoát thân. Nhưng 
Zarathustra đã bảo: “Đừng, đừng đi, ta còn chưa cám ơn mi 
rả! Mi đã đánh thức ta đúng lúc, vì con đưởng ta đi còn dài”, 
Con rắn độc buổn bã trả lời: “Đường của ngươi còn ngắn lắm 
vì nọc độc ta sắp giết chết ngươi”. Zarathustra mỉm cười: “Có 
khi nào một con rồng lại chết vì nọc độc một con rắn chứ? 
Nhưng này, mi hãy lấy lại nọc độc! Mi chưa đủ giàu có để 
tặng cho ta”. Con rắn bèn cuộn trỏn quanh cổ Zarathustra và 
đưa lưỡi liễm vết thương. 
Một ngày nọ khi Zarathustra thuật lại chuyện này cho các 
môn đệ nghe, đám môn đệ hỏi hắn: “Hỡi Zarathustra, đâu là ý 
hướng của câu chuyện ngài kể?” Zarathustra trã lời họ: 


“Những người thiện hảo và công chính gọi ta là kể phá hủy 
đạo đức: cầu chuyện ta vừa kể là vô đạo đức. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 121 


Nhưng nếu các ngươi có một kẻ thù, thì đửng lấy thiện trả 
ác; vì như vậy là sỉ nhục kẻ thù. Tốt hơn, nên tỏ cho hắn thấy là 
hắn đã làm điều thiện cho các ngươi. 

Các ngươi hãy nổi giận hơn là sỉ nhục hắn. Và khi bị kẻ 
địch nguyền rủa các ngươi đừng nên chúc phúc cho hắn, ta 
chẳng hài lòng chút nào. Tốt hơn các ngươi nên góp tiếng 
nguyền rủa trả lại. 

Và nếu có người phạm một bất công lớn với các ngươi, các 
ngươi hãy lập tức đáp ứng bằng cách thêm vào đây năm bất công 
nhỏ. Thật là khủng khiếp khí nhìn thấy kẻ không mang gánh 
nặng nào khác ngoài mỗi mình bắt công. 

Các ngươi biết điều đó chứ? Một bất công được chia sẻ hầu 
như đã là một quyền hạn. Và chỉ kẻ nào đủ sức chịu đựng bất 
công, kẻ ấy mới tự mình nhận lãnh nó. 

Trả thủ một ít thì có tính chất “chúng sinh” hơn là không 
trả thủ gì cả. Và nếu hình phạt không tạo thành một quyền hạn 
và một vinh dự cho kẻ phạm tội, ta cũng không thích những hình 
phạt của các ngươi. 

Chẳng thà sai lầm còn cao nhã hơn là nhất mực khăng 
khăng có lý, nhất là khi người ta có lý thật. Nhưng phải đủ giàu 
sang mới làm như thế được. 

Ta không ưa sự công chính lạnh lẽo của các ngươi, trong 
đôi mắt quan tỏa của các ngươi luôn luôn lấp lóe tia nhìn của 
đao phủ và ánh chớp của lưỡi gươm buốt giá. 

Hãy nói cho ta biết, đầu là nơi có sự công chỉnh, nghĩa là 
tỉnh yêu với đôi mắt mở to sáng suốt? 

Vậy các ngươi hãy sáng tạo nên tình yếu, tình yêu chẳng 
những chỉ mang chứa tất cả mọi hình phạt mà còn mang chứa 


122 FRIEDRICH NIETZSCHE 


tắt cả lỗi lầm! 

Vậy các ngươi hãy sáng tạo nên công lý, công lý xá tội cho 
mọi người, trừ kẻ đứng ra xét xử! 

Các ngươi còn muốn nghe ta nói lời này chăng? Nơi một 
ké muốn công chỉnh một cách khắt khe, thì chính sự dối trá lại 
trở thành lỏng nhân từ khoan ái với những người khác. 

Nhưng làm thế nào ta có thể công chính tuyệt đối được? 
Làm thế nào ta có thể ban cho mỗi người phần của họ được? 
Chính điều này là đầy đủ đối với ta: Ta ban cho mỗi người phần 
của ta, 

Sau củng, hỡi các anh em, hãy đề phòng đửng phạm điều 
bắt công với những ấn sĩ cô đơn. Làm sao một ấn sĩ lại có thể 
quên được? Làm sao y có thể báo trả lại được? 

Một ẩn sĩ cô đơn cũng tựa như một giếng sâu thăm thắm. 
Ném xuống đó một hòn đá là chuyện đễ, nhưng khi hòn đá đã 
rơi xuống đáy sâu, hãy nói cho ta biết, ai là kẻ sẽ nhặt nó lên? 

Hãy coi chừng đừng xúc phạm đến kẻ ẩn sĩ cô đơn. Nhưng 
nếu các ngươi đã xúc phạm đến ông ta thì, được rồi, cứ giết luôn 
ông ta đi!” 


Zarathustra đã nói như thê. 


VỀ CON CÁI VÀ HÔN NHÂN 


a có một câu hỏi chí dành riêng cho ngươi, hỡi người anh em. 
Giống như một máy thăm dò, ta ném câu hỏi này vào tâm 
hồn ngươi để biết tâm hồn ngươi sâu thẳm ngân nảo. 

Ngươi còn trẻ và đang khao khát có vợ con. Nhưng ta hồi 
ngươi: Ngươi có phải là một người đàn ông có quyền ao ước một 
đứa trẻ? 

Ngươi có phải là người đã tự chiến thắng bản thân, lảm 
chủ các giác quan củng các đức hạnh của mình? Ta hỏi ngươi 
như thế. 

Hay là trong ước vọng của ngươi, chỉ có con thú và nhu 
cầu của con thú lên tiếng? Hoặc sự cô đơn? Hay sự bất hòa với 
chính bản thần ngươi? 

Ta muốn sự chiến thắng và tự do của ngươi khát vọng đến 
đứa con. Ngươi phải dựng nên những đền điện bằng xương bằng 
thịt cho sự chiến thắng lẫn giải thoát của ngươi. 

Ngươi phải xây đựng một cái gỉ cao vượt hơn mình. Nhưng 
trước hết, ngươi phải tự xây đưng chính bản thân, cả thân thể lẫn 
tâm hôn cho thăng đứng. 

Ngươi không nên chỉ truyền giống ngươi rộng ra, mả còn 
phải nâng giống ngươi cao lên.* Khu vưởn hồn nhân có thể giúp 
ngươi làm điều đó. 


124 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Ngươi phải sáng tạo nên một thể xác cốt cách thượng 
đẳng, một vận chuyển đầu tiên, một bánh xe tự xoay vẫn, - 
ngươi phải sáng tạo nên một kẻ sáng tạo. 

Hôn nhân: đấy là tên ta dùng để gọi cái ý chí chung đôi 
muốn sảng tạo nên tạo vật độc nhất vô nhị, vượt bỏ những người 
đã khai sinh ra nó. Tôn kính lẫn nhau, đây là hôn nhân; tôn kính 
kẻ ước muốn một ý chí như thế. 

Đấy phải là ý nghĩa và chân lý cho cuộc hôn nhân của 
ngươi. Còn cải mà những kẻ dư thừa vô tích sự gọi là hôn nhân 
- ôi, đám đồng những kẻ dư thừa vô tích sự! - thời ta sẽ gọi nó 
bằng gì? 

Hỡi ôi! Sự nghèo nàn tâm hồn chung đôi! Hỡối ôi! Sư nhơ 
nhuốc tâm hôn chung đôi! Hỡi ôi! Sự tự mãn đáng thương 
chung đôi! 

Hôn nhân, đấy, đây là cái tên bọn họ dùng để gọi tất cả 
những điều trên; và họ bảo rằng sự phối ngẫu của họ đã được ghi 
dấu trên trời! 

Ờ! Ta không thù ghét chỉ cái trời của những kẻ dư thừa vô 
tích sự đó! Không, ta không thủ ghét chi những con thú bị vướng 
lưới trời| 

Và hãy tránh xa ta nữa vị Chúa trời khập khễnh bước đến 
để chúc phúc cho điều mà ông ta không kết hợp! 

Ngươi đừng cười những cuộc hôn nhân như thết Có đứa 
con nào thiểu cở khóc cho cha mẹ chúng? 

Ta thấy người đàn ông này đáng kính và đã chín mùi để 
lĩnh hội được ý nghĩa của mặt đất: nhưng khi nhìn thấy vợ y, 
thì trái đất đối với ta giống như chến cư trú dành cho những 
người điên. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THỂ 125 


- Ử, ta muốn rằng trái đất phải văn mình run rẩy khi ta nhìn 
thấy một bậc thánh rập đôi với một con ngỗng cái. 

Có kẻ lên đường như một anh hùng đi tìm chân lý, nhưng 
chỉ chộp được một sự dồi trá ti tiện được trang sức hoa mỹ. Hẫn 
gọi đó là hôn nhân. 

Kẻ khác thì e đè trong giao dịch và khó khăn trong lựa 
chọn. Rồi đột nhiên hắn làm hư hỏng vĩnh viễn kê phối ngẫu của 
mình. Hắn gọi đó là hôn nhân. 

Kẻ khác nữa, đi tìm một nữ tỳ có các đức hạnh của một 
thiên thần. Rồi bỗng hắn biến thành một tỳ nữ, làm tôi mọi cho 
một người đàn bà, và giờ đây, tự hắn lại cần phải biển thành một 
thiên thân. 

Ta chỉ thây khắp nơi những kẻ mua bán, đầy thận trọng và 
tất cả bọn họ đều có đôi mắt gian xảo. Nhưng ngay cả kẻ gian 
xảo nhất trong bọn cũng mua vợ cúa mình như mua một con 
mèo trong túi kín. 

Nhiều cơn điên ngắn ngủi thoáng qua, - đấy là điều ngượi 
gọi là tình yêu. Và hôn nhân của ngươi kết thúc cho nhiều cơn 
điên ngắn ngủi bằng một sự ngn xuẩn dài hạn. 

Tình yêu của ngươi đối với đàn bà và tình yêu của đàn bà 
đối với đàn ông: A! Giá gì đó là lòng thương dành cho những vị 
thần đau khổ và che mặt! Nhưng điều thường xảy ra chỉ là hai 
con thú đánh hơi lẫn nhau. 

Và ngay cả tình yêu tuyệt hảo nhất của ngươi cũng chỉ là 
một ẩn dụ ngây ngất và một nhiệt tình đớn đau. Tình yêu ấy là 
một ngọn đuốc có nhiệm vụ soi sáng bước chân ngươi trên 
những con đường cao với. 

Một ngày kia, ngươi phải yêu vượt quá chính ngươi! Vậy 


126 ERIEDRICH NIET2ZSCHE 


thì trước hết, hãy “oc yêu! Chính vì thế ngươi phải uống cạn 
chén đẳng của tình yêu ngươi. 

Có nỗi đẳng cay trong chén rượu tình tuyệt vời nhật: như 
thế, nó gợi dậy trong lòng ngươi nỗi niềm hoải vọng Siêu nhân; 
như thế nó khiên ngươi thấy khát, hỡi kể sáng tạo! 

Cơn khát của kẻ sáng tạo, mũi tên của dục vọng bắn về 
đích Siêu nhân, hỡi người anh em, bãy nói cho ta biết, đầy có 
phải là ý chí ngươi trong hôn nhân? 

Đối với ta, một ý chí như thế vả một cuộc hôn nhân như 
thể là điều linh thánh”. 


Zarathustra đã nói như thế, 


VỀ CÁI CHÊT TỰ NGUYỆN 


ó nhiều người chết quá chậm và một số người lại chết quá 
C. Chúng ta hãy còn xa lạ với câu châm ngôn: “Hãy chết 
đúng lúc!" 

Hãy chết cho đúng lúc: đó là điều Zarathustra đã đạy. 

Quá thật, kẻ nào chưa hề sống đúng lúc thì làm thế nào hắn 
có thể chết cho đứng lúc được. Giá gì hắn đừng bao giờ sinh ra trên 
mặt đât! - Đây là điều ta muốn khuyên những kẻ đư thừa vô tích sự. 

Nhưng mà những kẻ dư thửa vô tích sự lại gán quá nhiều 
tầm quan trọng cho cái chết của mình và ngay cá hạt hỗ đào 
trông rỗng nhất cũng muốn được người ta đập vỡ ồn ảo. 

Tất cả bọn chúng đều xem cái chết là chuyện quan trọng; 
nhưng cái chết cỏn chưa là một lễ hội với bọn chúng. Loài người 
hãy còn chưa biết cử hành những lễ hội tuyệt điệu nhất. 

Ta chỉ cho các ngươi thấy cái chết làm cho toàn hảo, cái 
chết trở thành một kich thích và một hứa hẹn cho những người 
cỏn sống. 

Người nào đã biết thành tựu vận mệnh mình thì chết cái 
chết của chính mình như một kẻ chiến thắng, vây quanh là 
những kẻ tượng trưng cho hy vọng và hứa hẹn. 

Chính vì thế, phải học chết, và không bao giờ nên cử hành 
một lễ hội mà không có một kẻ đang chết như thế để chuẩn nhận 


128 FRIEDRICH NIETZSCHE 


lời tuyên thệ của những người sống! 

Chết như thế là điều tuyệt nhất; tuyệt thứ nhì là chết ở 
chiến trận và vung vãi một tâm hồn cao thượng. 

Điều khả ố đối với người chiến sĩ cũng như đối với kê chiến 
thắng là cái chết của ngươi, cái chết nhăn mặt nhíu mày bỏ lê bò 
lết như một tên trộm, nhưng lại đến như một ông chủ thống trị. „ 

Ta ca tụng cái chết của ta, cái chết tự nguyện, cái chết đến 
với ta bởi vì 4 muốn chết. 

Và ta muốn chết khi nào? - Bất cứ kẻ nào có một mục tiêu 
và một kẻ kế thửa đều chọn cái chết vào lúc thuận tiện nhất cho 
mục tiêu và cho kể kế thừa đó. 

Vì lòng tôn kính đối với mục tiêu và kẻ kế thừa, hắn sẽ không 
cỏn treo những vòng hoa tàn úa trong thánh điện của đời sống nữa. 

Thật ra, ta không muốn giống với những kẻ bện dây: họ 
kéo những sợi đây con theo chiều đài và cứ luôn luôn đi giật lùi. 

Cũng có những kẻ trở thành quá già đối với những chân lý 
và những chiến thắng của họ; một cái miệng mng hết răng thì 
không còn quyền gì đối với tất cả mọi chân lý. 

Kẻ nào thèm khát vinh quang phải biết cáo từ những vinh 
đự cho đúng lúc và thực hành cái nghệ thuật khó khăn, nghệ 
thuật bỏ đi đúng lúc. 

Khi mình hợp khẩu vị nhất thì phải biết đừng; những kẻ 
muốn được yêu mến lâu đài đêu biết rõ điều ấy. 

Cố nhiên, có những quá táo chua xanh ngắt mà số phận 
của nó là đợi chờ đến ngày cuối Thu, để đột ngột trở thành chín 
vàng, nhăn nhíu. 

Nơi người này, quả tim già trước, nơi kê khác, tình thần. Và 
một vài kể già ngay từ tuổi thanh xuân: nhưng tuổi trẻ đến muộn 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 120 


là tuổi trẻ tổn tại lâu dài nhất. 

Cũng có kẻ hư hỏng cả sự sống: một con sâu độc gặm 
nhấm tim hắn. Ít ra, họ cũng phải thành tựu cái chết của mình 
cho tốt đẹp hơn. 

Cũng có quả chẳng bao giở trở thành ngọt ngào và bị hoàn 
toàn thối nhũn ngay từ mùa Hạ. Chính sự hèn nhát đã giữ chúng 
lại trên cành. 

Có quá nhiều quả cử tiếp tục sống và treo lủng lẳng trên 
cành quá lâu. Cầu mong một trận bão thổi rơi tất cả những quả 
nào thối nhữn và bị sâu ăn. 

Mong sao những kẻ rao giảng “cái chết nhanh chóng” xuất 
hiện! Chính họ là những cơn bão đích thực lay động cây nhân 
sinh! Nhưng ta chỉ muốn rao giảng cái chết chậm chạp và lòng 
kiên trì đối với tất cả những øì thuộc về “mặt đất” trần gian. 

Hỡi ơi! Ngươi rao giảng lòng kiên trì đối với tất cả những 
gì thuộc về ““mặt đất” trần gian ư? Chính trần gian đã quá kiên 
nhẫn đối với các ngươi, hỡi những kẻ báng bổ! 

Thật ra, gã Do Thái được những kẻ rao giảng cái chết chậm 
chạp tôn thờ kia đã chết quá sớm và đối với nhiều người, quả là 
tai ương vì gă đã chết quá sớm như thế. 

Gã Do Thái ấy chỉ mới biết đến những dòng lệ củng nỗi buồn 
của người Do Thái, cũng như lòng thù hận của những kẻ thiện hảo 
và công chính; rồi ước vọng chết đột ngột vò chụp lây gã. 

Giá như gã chỉ sống ở Sa mạc, xa cách tất cả những con 
người thiện hảo và công chính, khi đó có lẽ gã đã học sống, học 
yêu thương trái đất, - và học cười nữa! 

Hãy tín ta, hỡi các anh em! Gã đã chết quá sớm; có lẽ gã 
sẽ chối bỏ học thuyết của mình, nếu gã sống bằng tuổi ta hiện 


130 FRIEDRICH NIETZSCHE 


giời Gã đủ cao nhã tâm hỗn để tự chỗi bỏ chính mình như thẻ. 

Nhưng gã hãy cỏn chưa chín chắn. Tình yêu của người 
thanh niên đó chưa chín mùi và vì thiếu sự trưởng thành, gã thù 
hận loài người củng mặt đất trần gian. Nơi con người gã, linh hồn 
với đôi cánh bay của tư tưởng hãy còn bị buộc chặt, nặng nè. 

Nhưng nơi người đàn ông có chất trẻ con nhiều hơn nơi 
người thanh niên; và cũng có ít buôn bã u sâu hơn: người đàn 
ông hiểu rõ cái chết và sự sống hơn. 

Tự do để chết và tự do trong cái chết, vị thánh thốt lên 
tiếng không thiêng liêng, khi thời gian để nói vông đã qua rồi: 
người đản ông hiểu chết và sóng như thể. 

Ởi những bằng hữu, sao cho cái chết của các ngươi đừng 
là một sự báng bổ đối với con người và trần thê: đó là ân huệ ta 
xin được hưởng từ mật ngọt tâm hôn các ngươi. 

Sao cho trong nỗi thống khổ, tinh thần củng đức hạnh các 
ngươi vẫn chiếu rọi, như sắc đỏ của hoàng hôn cháy hồng mặt 
đất: bằng không thì cái chết của ngươi không thành tựu được. 

Hõi các bạn, ta muốn chính ta chết như thế đó, để cho các 
bạn yêu thương mặt đất trần gian hơn, và ta muốn vê lại với đât 
để tìm thấy sự an nghỉ trong lòng đất đã sinh ta. 

Thật ra, Zarathustra có một mục tiêu, hắn đã ném quả cầu 
mình về phía mục tiêu, giờ đây, hỡi các bạn, vì các bạn thửa tự 
mục tiêu của ta, ta ném quả cầu vàng óng ánh về phía các bạn. 

Hỡi các bạn, trên tất cả mọi sự, ta thích nhìn thấy đến 
phiên các bạn ném quả cầu vàng. Vì vậy ta mới còn nân ná ít lâu 
trên mặt đất. Hãy tha thứ cho ta điều đó!” 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ ĐỨC HẠNH BAN PHÁT 


hi Zarathustra đã cáo biệt thị trần hắn yêu mến, thị trấn 
Km tên “Con Bỏ Tạp Sắc”, nhiều người trong số những 
kẻ tự nhận là môn đệ của Zarathustra tiễn chân và theo đưa hộ 
tống hắn. Họ cứ đi như thế đến một ngã tư, tại đây Zarathustra 
bảo rằng hắn muốn một mình cô đơn đi tiếp con đường, vì hắn 
là bạn thân của những cuộc lữ hành cô độc. Khi ngỏ lởi chào tử 
biệt, các môn đệ đâng tặng hắn một cây thiền trượng có đầu cầm 
bằng vàng chạm hình một con rắn nằm cuộn quanh mặt trời. 
Zarathustra vui thích vì cây thiên trượng và đứng tỳ tay lên đó; 
đoạn Zarathustra nói với các môn đệ như thê này: 

“Hãy nói cho ta biết, vì sao vàng lại có được giá trị cao quý 
nhất? Chính vì vàng hiểm hoi, vô đụng, rực rỡ và hiền dịu trong 
vẻ huy hoàng của nó; vàng luôn luôn tự ban phát chính mình. 

Chỉ với tư cách biểu tượng cho đức hạnh tôn quý nhất, 
vàng mới đạt đến giá trị cao cả nhất. Cái nhìn của kẻ ban phát 
cũng lóc sáng như vàng. Vẻ rực rỡ của vàng hòa giải mặt trăng 
với mặt trởi. 


132 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Đức hạnh tôn quý nhất thì hiếm hoi, vô dụng; đức hạnh 
Ấy lóc sảng, rực rỡ dịu hiền: một đức hạnh ban phát là đức 
hạnh tôn quý nhất. 

Thật ra, hỡi các môn đệ, ta biết rõ các ngươi: cũng như ta, 
các ngươi khát vong đến đức hạnh ban phát. Các ngươi có điểm 
gì chung với những con mèo và những con sói? 

Các ngươi khao khát sao cho chính mình được trở thành 
những lễ vật và tặng vật: chính vì thê các ngươi đã khao khát 
thâu nhặt tất cả những sự giàu sang trong tâm hồn các ngươi. 

Tâm hỗn các ngươi khao khát triền miên không mỏi mệt 
những kho tàng cùng những bảo ngọc, bởi vì đức hạnh các 
ngươi không nhàm chán trong ý chí muốn ban phát. 

Các ngươi cưỡng bách mọi sự đi đến với mình, đi vào 
trong mình, để cho sau đó, chúng vọt trào ra từ suỗi nguồn của 
các ngươi như những tặng vật của tình yêu các ngươi. 

Thưc ra, phải có một tình yêu ban phát như thế mới làm 
được kẻ trộm cướp mọi giá trị; ta goi lòng ích kỷ ấy là lòng ích 
kỹ lành mạnh và lĩnh thánh. 

Cẻn một thử ích kỷ khác, một thứ ích kỷ quá nghèo nàn, 
đói khát, chỉ chực tìm cơ hội để đánh cắp, đấy là lòng ích kỷ của 
những con người bệnh hoạn, lỏng ích kỷ bệnh hoạn. 

Lòng ích kỷ bệnh hoạn ây nhìn tất cả những gì chói sáng 
với con mắt của tên trộm, với sự thèm thuồng đói khát, nó đánh 
giá kẻ có thức ăn dồi dào, và nó luôn luôn lởn vởn chung quanh 
bản của kẻ ban phát. 

Một sự thèm thuông tham lam như thế là giọng nói của sự 
bệnh hoạn và của một sự thoái hóa vô hình; giữa lòng sự ích kỷ 
đó, sự thèm thuông trôm cắp biểu lộ một thân xác bệnh hoạn. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 133 


Hỡi các anh em, hãy nói cho ta biết, các anh em thấy 
điều nào là xấu xa đối với chúng ta và xấu xa hơn hết thảy? 
Không phải là sự thoái hóa suy đôi sao? - Và chúng ta luôn 
luôn tiên cảm một sự thoái hóa suy đôi mỗi khi thiêu vắng 
linh hồn ban phát. 

Con đường hướng thượng của chúng ta leo từ một chủng 
loại đến một chủng loại cao cả hơn. Nhưng chúng ta rùng mình 
sơ hãi khí câm quan thoái hóa suy đổi lên tiếng: “Tất cả mọi sự 
cho ta”. 

Cảm quan chúng ta bay đến những đỉnh cao: như thê, nó là 
một biểu tượng cho thân xác ta, biểu tượng của một sự bay cao. 
Các biểu tương của những sự bay cao này là tên gợi của đức hạnh. 

Thân xác băng qua lịch sử như thế đó: thân xác biến dịch 
và chiến đâu. Còn tính thần - tỉnh thân là gì đối với thân xác? 
Tính thần là kẻ tiên báo cho những chiến đấu và những chiến 
thẳng của thân xác, là kẻ đồng hành và vọng âm của thân xác. 

Tắt cả những tên gọi của thiện, ác đều là những ẩn du: 
những tên gọi không biểu thị cái gì cả, chúng chỉ gợi ý ám chỉ 
mà thôi. Kẻ nào điên cuồng mới muốn có tri thức về chúng! 

Hỡi các anh em, hãy coi chừng giờ phút mà tính thần anh 
em muốn lên tiếng nói bằng ẩn dụ; đây chính là nguồn phát sinh 
đức hạnh của các anh em, 

Vào giây phút đó, thân xác các anh em được nâng lên cao 
vượt và được tái sinh. Niềm hoan hỉ say sưa của thân xác làm 
hoan lạc tính thần để tỉnh thần biến thành kẻ sáng tạo, phán đoán 
và yêu thương, để tỉnh thần làm kẻ thiện ích cho tất cả mọi sự. 

Khi tâm hồn anh em trào bọt, mênh mông, lênh láng tựa 
một con sông, sự chúc phúc và mối nguy hiểm cho những kẻ ở 


134 FRIEDRICH NIETZSCHE 


ven sông, thì đó là nguồn gốc khai sinh ra đức hạnh các anh em. 

Khi các anh em tự nâng hôn lên cao khỏi lời tán tụng và sỉ 
nhục, khi ý chí của các anh em - ý chỉ của một con người tran 
đầy yêu thương - muốn ban lệnh điều động mọi sự: thì đây là 
nguôn gốc của đức hạnh các anh em. 

Khi các anh em khinh bỉ những gì dễ dãi tiện nghí, chỗ 
nằm êm ấm, khi các anh em không thế nằm nghỉ đủ xa khỏi 
những giường êm: đấy là nguồn gốc của đức hạnh các anh em. 

Khi các anh em chỉ còn một ý chí duy nhất và khi các anh 
em gọi sự châm đứt mọi nhu cầu là “điều tất yêu”: thì đấy lả 
nguồn gốc của đức hạnh các anh em. 

Thực ra, đó là một “thiện và ác” mới mẻ! Thực ra, đó là 
một tiếng thầm thì sâu thẳm tinh khôi và là giọng nói của một 
nguồn suối mới! 

Đức hạnh tỉnh khôi ấy ban phát sức mạnh; đức hạnh tỉnh 
khôi Ấy là một tư tưởng trỗi bật hẳn lên và chung quanh tư tưởng 
ấy, là một linh hồn hiền mình: một mặt trời bằng vàng, chung 
quanh mặt trời là con rắn tri thức”. 


8 


Nói đến đây Zarathustra im lặng một lúc rỗi đưa mắt từ ái nhìn 
các mỗn đệ. Đoạn, Zarathustra nói tiếp như thế này, giọng nói 
của hắn đã đổi khác: 

“Hỡi các anh em, hãy trung thành với mặt đất bằng tất cả 
sức mạnh của đức hạnh các anh em! Ước gì tình yêu ban phát 
quảng đại và tri thức của anh em sẽ dùng làm ý nghĩa cho mặt 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 135 


đất. Đó là điều ta van xin, ta khẩn cầu nơi các anh em. 

Đừng để đức hạnh các anh em bay bổng khỏi những sự vật 
trần gian rồi va cánh vào những vách tường vĩnh cửu! Hỡi ôi! 
Luôn luôn có vô số những đức hạnh lạc đường bay! 

Hãy như ta, các anh em hãy đưa dẫn đức hạnh lạc lối trở 
về lại với mặt đất trần gian - vâng, hãy đưa dẫn đức hạnh đó về 
với thân xác và sự sống; để nó có thể ban cho mặt đất một ý 
nghĩa, một ý nghĩa nhân bản! 

Tinh thần và đức hạnh bị lạc đưởng, bị khinh bĩ bằng trăm 
nghìn lối. Hỡi ơi! Trong thân xác ta, vẫn còn mang chứa cơn điên 
rô cùng sự khinh bỉ đó: chúng đã trở thành thân xác và ý chỉ! 

Từ trước đến nay tinh thần củng đức hạnh đã bị thử thách, 
bị lạc đường theo trăm nghìn lối. Vâng, con người chỉ là một 
phác họa thí nghiệm. Hỡi ơi! Biết bao nhiêu vô minh và sai lâm 
đã trở thành thịt da xương máu chúng ta! 

Không phải chỉ có lý trí của hàng bao nhiêu thế kỷ, nhưng 
cả cơn điên cuồng cũng nổ vỡ trong ta. Làm kẻ thửa tự là điều 
nguy hiểm. 

Chúng ta hãy còn chiến đâu dần dà từng bước một với gã 
khổng lồ Ngẫu nhiên hay Tình cờ, và cho đến nay, sự phi lý, vô 
nghĩa vẫn còn ngự trị trên toàn thể nhân loại. 

Hỡi các anh em, ước sao tinh thần cùng đức hạnh các anh 
em dùng làm ý nghĩa cho mặt đất, và giá trị của mọi vật phải 
được canh tân lại do bàn tay các anh em! Chính vì thể các anh 
em phải chiến đấu, chính vì thế các anh em phải là những kê 
sáng tạo. 

Thân xác tự thanh lọc bằng tri thức, thân xác vươn cao lên 
bằng những thí nghiệm với tri thức; trong con người yêu mến 


136 FRIEDRICH NIETZSCHE 


phụng sự tri thức, tất cả mợi bản năng đều được thánh hóa; linh 
hồn của kẻ được nâng cao trở thành tươi vui hoan lạc. 

Hỡi y sĩ, hãy tự giúp mình rồi ngươi sẽ giúp bệnh nhân của 
ngươi. Sự trợ giúp hay nhất đối với bệnh nhân là chỉ cho hắn 
_ thấy tận mắt một người đã tự điều trị cho mình khỏi bệnh. 

Có cả ngàn con đường chưa từng ai đặt chân đến, có cả 
ngàn sức khỏe và cả ngàn hỏn đáo ẩn kín của đời sống. Cả ngươi 
lẫn đất đai cúa con người vẫn cỏn chưa khô cạn và chưa được 
khám phá trọn vẹn. 

Hãy thức tỉnh, hãy lắng nghe, hỡi những con người cô đơn! 
Từ tương lai thổi lại những hơi gió với những tiếng đập cánh bí 
mật; và một tỉn vui đang vang dội trong những lỗ tai tính tế. 

Hỡi những kẻ cô đơn hôm nay, các ngươi, những kẻ sống 
riêng biệt một góé trời, một ngày kia các ngươi sẽ tao thành một 
dân tộc; các ngươi, những tỉnh hoa của loài người, một ngày kia 
các ngươi sẽ tạo thành một dân tộc tinh hoa, - và chính từ dân 
tộc đó Siêu nhân mới xuất sinh. ` 

Thực ra, một ngày kia mặt đất sẽ trở nên một chốn bình 
phục! Một mùi hương mới đã bao phủ trái đất, một mùi hương 
giải thoát - và một hy vọng mới!” 


3 


Khi Zarathustra nói xong những lời trên, hắn im lặng, như một 
kẻ chưa nói hết lời cuối cùng của mình. Hắn cử dùng tay nhắc 
nhắc chiếc thiền trượng một lúc lâu với đáng điệu do dự bất 
quyết. Sau củng, Zarathustra nói như thế nảy, và giọng nói hắn 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 137 


đã đổi khác: 

“Hỡi các môn đệ! Giờ đây ta sẽ bỏ đi một mình! Câ các 
ngươi nữa, các ngươi cũng phải bỏ đi một mình! Ta muốn thế. 

Thực ra, ta khuyên các ngươi điều nảy: hãy xa lánh ta và 
hãy coi chừng Zarathustral Hơn nữa, các ngươi hãy hổ thẹn vì 
Zarathustra! Có lẽ hẳn đã lừa gạt các ngươi. 

Kê tìm kiểm tri thức thì không những phải biết yêu thương 
kẻ thù mà còn phải biết thù ghét những bạn hữu của mình. 

Ta báo đền ơn thầy mình một cách tệ hại nêu ta cứ mãi mãi 
làm học trò. Và tại sao các ngươi lại không muốn giật lầy những 
chùm nguyệt quế trên vương miện ta? 

Các ngươi sủng bái ta; nhưng chuyện gì sẽ xảy đến nhất 
đán một ngày kia lòng sùng bái của các ngươi đổ nhào? Hãy coi 
chừng đừng để bị đè bẹp vỉ một pho tượng! 

Các ngươi bảo các ngươi tin vào Zarathustra? Nhưng nào 
Sả gì Zarathustrat Các ngươi là những tín đồ quy ngưỡng nơi ta: 
nhưng nào sá gì tất cả mọi tín đô! 

Các ngươi hãy còn chưa gặp gỡ chính bản thân mình, thế 
mà các ngươi đã tìm thấy ta! Tất cả mọi tín đồ đều hành động 
như thế; chính vì thế đức tin chẳng đáng giá gì. 

Giờ đây ta ra lệnh cho các ngươi hãy đánh mất ta và tìm 
gặp chính bản lai điện mục của các ngươi; chỉ khi nào tt cả các 
ngươi đều chối bỏ phủ nhận ta, lúc đó ta mới trở lại cùng các 
ngươi. 

Hối các anh em, thật ra lúc đó ta sẽ đối tìm những môn đệ 
thất lạc của ta bằng một con mắt khác; lúc đó ta sẽ yêu thương 
các ngươi bằng một tình yêu khác. 

Và một ngày kia các ngươi sẽ lại là những bằng hữu của ta 


138 FRIEDRICH NIETZSCHE 


và những đứa con cúa một hy vọng độc nhất: lúc bây giờ ta 
muốn có mặt giữa các ngươi, một lần thứ ba, để cùng với các 
ngươi hành lễ Đại Ngọ Thiên. 

Sẽ là lúc Đại Ngọ Thiên khi nào con người ở giữa đưởng 
dẫn từ con thú đến Siêu nhân, khi nào con người hành lễ ca tụng 
con đưởng đẫn đến buổi hoàng hôn tàn tạ của mình như là nỗi 
niêm hy vọng mênh mông cao tuyệt nhất của đời mình, vì đây 
là con đường dẫn đến một bình mỉnh mới. 

Lúc bẩy giờ, kẻ đi xuống tản tạ sẽ tự chúc phúc cho mình 
vì được bước vào một địa cầu mới; và mặt trời của tri thức hẳn 
sẽ đạt đến thiên đỉnh. 

Tát cả mọi thân linh đều đã chết: giờ đây chúng ta muốn 
cho Siêu nhân được sông! Câu nói trên một ngày kia, vào buổi 
đại ngọ thiên, phải là ý chí tối thượng của chúng ta!” 


Zarathustra đã nói như thê. 


PHÂN THỨ HAI 


.. và chỉ khi nảo tất cả các ngươi đều chối bỏ phủ 


nhận ta, lúc đó ta mới trở lại cùng các ngươi. 


Thực ra, hối các anh em, lúc ấy chính là lúc ta đối tìm 
những bạn bè thất lạc của ta bằng đôi mắt khác; lúc ấy ta 
sẽ yêu thương các ngươi bằng một tình yêu khác. 


Zarathustra, phần thứ nhất 
(Về đức hạnh ban phát) 


ĐỨA BÉ VỚI TẮM GƯƠNG 


ôi Zarathustra lại quay trở về núi cao cùng nỗi cô đơn của 
|ệền động, xa lánh loài người để chờ đợi, giỗng như một 
kể gieo hạt đã tung vãi hạt giống xuống đất. Song tâm hồn 
Zarathustra tràn đầy nôn nao khát vọng đối với những kê mà hắn 
yêu thương, vì hắn còn có nhiều điều để ban cho họ. Quả vậy, 
điều khó khăn nhất trên đời là: vì tình yêu nên khép chặt lại bàn 
tay rộng mỡ, và giữ lòng hổ thẹn khí ban cho. 

Năm tháng cử trôi qua biền biệt như thê với nhà ẩn sĩ cô 
đơn; nhưng trí huệ hắn tăng trưởng làm hắn nhức nhối đau đớn 
vì sự sung mãn của mình. Tuy nhiên, vào một buổi sáng kia, 
thức dậy trước lúc bình minh, Zarathustra nằm dài trên giường 
suy nghĩ miên man rồi sau cùng tự nhủ lòng mình như thế này: 


“Vi sao ta lại kính hãi trong giấc mộng đến độ phái thức 
dậy? Có phải ta thấy một đứa bé tay câm một tắm gương tiền 
đến gần ta? 

Đứa bé bảo ta: “Ô, Zarathustral Hãy tự nhìn mình trong 
gương xem]” 

Khi nhìn vào gương, ta đã bật kêu lên một tiếng, tim ta run 
rẩy cảm xúc: kẻ ta nhìn thấy trong gương không phải là ta mà là 
một khuôn mặt nhăn nhó với nụ cười chế giễu của một con quý. 


142 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Thực ra, ta hiểu quá rõ ý nghĩa cùng lởi cảnh cáo mà giắc 
mộng đó gửi đến ta: học thuyết của ta đang bị lâm nguy, cô đại 
muốn mọc lên thay chỗ lúa mì. 

Những thù địch của ta đã trở nên có quyền thể và chúng đã 
làm méo mó hình ảnh học thuyết ta, đến độ những bằng hữu 
thân thiết cũng thây hổ thẹn đối với những tặng vật ta đã đảnh 
cho họ. 

Ta đã mát những người bạn; đã đến lúc ta phải đi tìm 
những người ta đã đánh mẫt!” 

Dứt lời, Zarathustra vụt đứng dậy, không phải như một 
người kinh hoàng lo âu muốn lây lại hơi thở, nhưng đúng hơn 
như một kẻ tiên trí và một ca sĩ bị Quỷ thần nhập phách. Kinh 
ngạc, sững sở, con ó và con rắn trố mắt nhìn Zarathustra: bởi vì, 
giống như buối bình minh, một hạnh phúc tương lai đang tỏa 
rạng trên gương mặt hắn. 

Zarathustra bảo: “Chuyện gì xảy đến cho ta, hỡi hai con 
thú thân yêu? Ta đã chẳng thay đổi đây sao? Lạc phúc đã chẳng 
ủa đến với ta như một cơn đông tô? 

Hạnh phúc của ta thì điên cuồng và chỉ nói toàn chuyện 
điên rổ: hạnh phúc của ta hãy còn quá trẻ - vậy các ngươi nên 
kiên nhẫn với nó! 

Ta hãy còn bị thương tổn vì hạnh phúc mình: ước gì tắt cả 
những kẻ đau khổ đều là những y sĩ của ta! 

Ta lại có thể đi xuống với bạn bè và cä với những kẻ thù 
của ta nữa! Zarathustra lại có thể ăn nói và bố thí ban phát rộng 
rãi, và làm điều thiện cho những kẻ hắn thương yêu. 

Tình yêu nôn nao hồi hả của ta tràn lan thành thác lũ chây 
ào ào xuống buổi bình minh và chiêu tà. Tử trên cao những ngọn 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 143 


núi u tịch và những đám mây dông bão của cơn đau đớn, lĩnh 
hồn ta gầm thét phóng mình xuống những thung lũng. 

Đã quá lâu ta bị thiêu đốt trong lửa khát khao, đôi mắt dõi 
nhìn trong cõi xa xăm. 

Đã quá lâu ta thuộc về cô đơn: vì thế ta đã quên đi nghệ 
thuật im lặng. 

Ta đã hoàn toàn biễn thành môm miệng, biến thành một 
tiếng gầm thét của thác nước lao xuống tử những tảng đá cao 
ngất, ta muốn phóng những lời nói của ta xuống những lũng sâu. 

Và cứ để cho đỏng thác của tình yêu ta phóng tới những 
nơi tuyệt lộ! Vi có đòng lũ nào cuối cùng lại không tìm được 
đưởng đổ ào ra biển? 

Cổ nhiên ta mang trong tâm hồn ta một cái hồ, một cái hỗ 
cô đơn tự mình đầy đủ cho chính mình; nhưng dòng lũ của tình 
yêu ta sẽ kéo cái hồ Ấy xuống đồng bằng, ra tận biển cả. 

Ta là những con đường mới, một lởi nói mới đã đến với ta; 
giống như tất cä những kẻ sáng tạo, ta đã chán ngán những ngôn 
ngữ cũ. Tinh thân ta không cỏn muốn phóng chạy trên những để 
giày cũ kỹ hư mòn. 

Mọi ngôn ngữ đều quá chậm chạp đối với ta: - hỡi bão tổ, 
ta nhảy vọt lên xe mi! Và cả mi nữa, ta muốn quất đánh mi bằng 
sự chế nhạo hiểm độc của ta! 

Ta muốn băng vượt qua những trùng khơi bao la như một 
tiếng thét dài ngây ngất hoan say, cho đến khi tìm thấy những 
hòn đảo Vĩnh Phúc nơi các bằng hữu ta trú ngụ: 

Và cả những thù địch của ta trong bọn họ. Ờ, giở đây ta yêu 
thương mê đại mỗi một kè ta có thể ngỏ lời cùng họ! Cả những 
thủ địch cũng góp phần vào niềm lạc phúc thiên thu của ta. 


144 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Và khi ta muốn leo lên con ngựa hung đữ nhất thì chính 
ngọn thương của ta giúp ta nhiêu nhất, đây là chiếc bàn đạp tốt 
nhất cho chân ta: 

Ngọn thương mà ta lao về phía những kẻ thủ! Ta biết ơn vô 
ngàn những thủ địch của ta vì cuối cùng ta lại phóng được ngọn 
thương. 

Đám mây ta căng phông như muốn vỡ nứt; giữa những 
tràng cười của cơn chớp động, ta muốn phóng nhữn; trận mưa 
đá rào rào xuống những lũng sâu. 

Lúc ấy buồng ngực ta phông căng đữ đội, và nó sẽ thối ra cơn 
bão dữ trên những núi cao; như thê ngực ta sẽ được xoa dịu lại. 

Thật vậy, hạnh phúc và tự do của ta ào đến như một cơn 
dông! Nhưng phải để cho những kê thù ta tưởng rằng đó chính là 
Ou) đữ đang nối giận ào ào trên đầu bọn chúng. 

Ờ, hỡi các bạn, cả đến các bạn nữa, các bạn cũng bị kinh 
hoàng khiếp đảm vì Trí huệ hiên minh man đại của ta; và có 
lẽ các bạn sẽ bỏ chạy trốn xa khỏi nó, củng với các thù địch 
CỦa ta. 

Ỏ, giá gì ta biết kêu gọi các bạn bằng những tiếng sáo mục 
đồng vi vút! Giá gì con sư tử Trí huệ hiền minh của ta học gầm 
thét trìu mến địu dàng! Hai chúng ta đã chung học biết bao 
nhiêu điều củng nhaul 

Trí huệ hiền minh hoang đại của ta đã hoài thai trên những 
đỉnh núi cô đơn; nó đã sinh hạ đứa con bé nhỏ nhất của mình 
trên những tảng đả khô căn. 

Và giờ đây, trong cơn điên rồ, Trí huệ hiền minh già lão và 
dữ tơn của ta chạy băng qua sa mạc khắc bạc để đi tìm những 
bãi cỏ xanh mềm mại! 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 145 
Hỡi các bạn, chính trên thắm cổ địu mượt nhung tơ của 
lòng bạn, chính trong tình yêu của các bạn, Trí huệ hiền minh 


x zy ^ ^ Ấ . , ` 
ây muốn đặt đứa con thân yêu nhất của nó vào!” 


Zarathustra đã nói như thế, 


TRÊN NHỮNG HÒN ĐẢO VĨNH PHÚC 


hững trái sung đang rơi từ trên cây xuống: những trái sun, 

mơn mởn ngọt ngào, khi rơi xuống đất thì lớp da đó bọ: 
ngoài vỡ tung. Ta là một cơn gió từ phương Bắc thổi đến chc 
những trái sung chín rụng. 

Thẻ đó, như những trái sung chín rụng, những lời giảng 
đạy này của ta đang rơi rụng xuống các ngươi, hỡi các anh em! 
Các anh em hãy hút lây mật ngọt và phần thịt cơm ngọt ngào 
của chúng. Chung quanh chúng ta là mùa Thu và bầu trời trong 
sáng và buổi xê trưa. 

Hãy nhìn xem, biết bao là phong mật tràn trề chung quanh 
chúng ta! Và còn gì tuyệt vời hơn là đưa mắt đối nhìn ra xa, nhìn 
ra đến những trùng khơi xa thắm khi ta đang ở trong sự phong 
thịnh dư thừa? 

Xưa kia, khi hướng nhìn về những trùng khơi thăm thẳm 
tuyệt mù nọ, người ta bảo: Thượng đế; nhưng giờ đây, ta đã dạy 
cho các ngươi nói: Siêu nhân. 

Thương để là một sự phỏng đoán: nhưng ta muôn rằng sự 
phỏng đoán của các ngươi không được vượt quá ý chí sáng tạo 
Của các ngươi. 

Các ngươi có thể sóng ¿ao nên một Thượng đế? Vậy thì 
đừng nói đến các thần linh với ta nữa! Song các ngươi có thể 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẺ 147 


sáng tạo nên Siêu nhân, 

Có lẽ không phải là chính các ngươi đâu, hối các anh eml 
Nhưng các ngươi có thể biến đối mình thành cha mẹ và tổ tiên 
của Siêu nhân: ước gì Siêu nhân là tác phẩm tuyệt vời nhất của 
các ngươi! 

Thượng đề là một phỏng đoán: nhưng ta muốn rằng sự 
phỏng đoán của các ngươi phải được giới hạn trong cái có thể 
suy tưởng được. 

Các ngươi có thể suy zưởng Thượng để? - Nhưng đây là 
điều cốt yếu của ý chí tìm cầu chân lý nơi các ngươi: biến đổi 
tất cả mọi sự thành những thực tại khả tưởng, khả thị và khả giác 
đối với con người! Các ngươi phải đẩy tư tưởng mình đến tận 
giới hạn cuỗi cùng của các giác quan! 

Và cái mà.trước đây các ngươi gọi là thế giới, từ nay các 
ngươi phải bắt đầu sáng tạo nên: lý trí, trí tưởng tượng, ý chí, 
tình yêu của các ngươi phải nhập thể biến thành thế giới! Và ta 
nói thật, đó là để cho lạc phúc của các ngươi, những tình nhân 
mê đắm trì thức! 

Làm thế nào các ngươi, những kẻ say mê yêu mếễn tri thức, 
có thể chịu đựng nổi cuộc đời nếu các ngươi không nuôi giữ 
trong tim mình hy vọng đó? Các ngươi không nên để bị rơi vào 
trong sự bất khả lĩnh hội lẫn sự phi lý. 

Nhưng, hỡi các bạn, hãy đế ta khai mở tắt cả lòng ta cho 
các bạn rõ: zểu quá thật có các vị thần linh, thì làm sao ta chịu 
đựng nối sự kiện chính ta không là Thượng đề! Vậy, chẳng hề có 
các thần linh. 

Chính ta đã kéo rút ra kết luận đó, nhưng rồi đến phiên nó, 
kết luận ây lại kéo lôi ta theo. 


148 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Thượng đề là một sự phỏng đoán: nhưng ai là kẻ có thể nốc 
cạn những thống khổ của điều phỏng đoán này mà không bị tử 
vong? Liệu người ta có phải lẫy đi đức tin của kẻ sáng tạo? Và 
lây đi của con ó sự phóng mình bay vút vào vùng trời vô hạn? 

Thượng để là một tư tưởng làm cong quẹo tất cả những gì 
ngay thẳng và làm đảo lộn tất cả những gì bất động. Thế nào? 
Thởi gian tan biễn mắt và tắt cả những sự vật phù ảo vô thường 
đều chỉ là giả trá. 

Tư tưởng ấy làm xương cốt con người lảo đảo xao xuyến 
và làm cho dạ đày buôn nôn: thực ra, những điều phỏng đoán 
như thể sẽ làm cho đầu óc quay cuồng mang bệnh. 

Ta gọi là phi nhân, yêm thế, mọi học thuyết nào rao giảng 
về một hữu thể độc nhất, sung mãn, tuyệt đối, bất động, tự mãn 
và thưởng tôn.. 

Tát cả những gì thường tồn đều chỉ là ẩn dụ biểu trưng*, 
và các thi sĩ đã nói đối quá nhiều. 

Song những ẩn dụ tuyệt vời nhất phải nói đến thời gian và 
sự biến dịch: chúng phải là một lời ca tụng và biện chính cho tật 
cả những gì vô thưởng phù ảo. 

Sáng tạo! - Đây là giải thoát vĩ đại khỏi mọi điêu lính 
thông khổ và làm cho đời sống nhẹ nhảng tươi sáng. Nhưng 
muốn cho con người sáng tạo khởi sinh, cân phải có nhiều đau 
khổ và nhiều cuộc hóa thân. 

Ở, trong cuộc đời các ngươi, cần phải có những cái chết 
cay đắng, hỡi những kê sáng tạo! Như thế các ngươi sẽ là những 
kẻ bảo vệ và biện chính cho tất cả những gì vô thường phủ ảo. 

Muốn cho chính kẻ sáng tạo là một đứa trẻ sơ sinh, thì 
cùng lúc hắn phải muốn làm mẹ và phải chịu đựng những nỗi 


ZARATHUSTRA'ĐÃ NÓI NHU THỂ 149 


khổ đau quần quại của người sản mẫu. 

Thực ra, ta đã bước theo con đường mình xuyên qua trăm 
linh hồn, trăm chiếc nôi và nỗi thống khổ của sự sinh nở. Nhiều 
phen ta đã giã từ vĩnh biệt, ta hiểu rõ cơn đau xé lòng của những 
giờ phút tối hậu. 

Nhưng đây là điều mà ý chí sảng tạo cùng vận mệnh của 
ta ước muốn. Hoặc giả, nói một cách chân thật hơn: vận mệnh 
ấy, chính là điều ta đã ước muốn. 

Mọi cảm giác trong ta đều đau đớn và bị giam cầm tủ hãm: 
nhưng luôn luôn ÿ chí ta hiện đến như kê giải phóng và kẻ mang 
đến niềm vui. 

Ý chí giải phóng chúng ta: đây là quan niệm đích thực về 
ý chí và tự do; - đấy là điều mà Zarathustra giảng dạy cho các 
nƯƠI. 

Đừng ước muốn nữa, đừng phán đoán nữa, đừng sáng tạo 
nữa! Ôi! Ước sao sự chán ngán vĩ đại triền miên đó đừng bao 
giờ xâm chiếm hôn ta! 

Trong sự truy tâm tri thức, ta chỉ cảm thây cuồn cuộn trong 
mình niềm hân hoan của ý chí, nỗi hân hoan được sinh sản và 
biến dịch; và nếu có sự thơ đại hồn nhiên trong tri thức ta, chính 
vì trong đó có ý chí muốn sinh sắn. 

Ý chỉ ấy đã lôi kéo ta xa khỏi Thượng đề cùng các thần 
linh: ta còn sáng tạo được gì nếu như đã có các thần linh hiện 
hữu? 

Nhưng ý chí sáng tạo nóng bỏng của ta luôn xô đẩy ta về 
với loài người như chiếc búa bị đẩy ập xuống viên đá. 

Hỡi ôi! Ôi loài người, trong đá cứng đó một hình ảnh đang 
thiếp ngủ, hình ảnh của những hình ảnh của ta! Hỡi ôi! Tại sao 


150 FRIEDRICH NIETZSCHE 


hình ảnh ấy phải ngủ yên trong tầng đá cứng rắn và xấu xí nhất? 

Giờ đây chiếc búa của ta đập túi bụi, đập phũ phàng tàn 
bạo vào nhà tù đó. Tảng đá vỡ tung ra nhiều mảnh: nào có hệ gì! 

Ta muốn tựu thành hình ảnh đó: vì một bóng ma đã đến 
viêng ta, - điều im lặng nhất và nhẹ nhàng sương khói nhật đã 
hiện đến bên ta! 

Vẽ đẹp của Siêu nhân đã đến viếng ta như một bóng ma. 
Hỡi các anh em! Giờ đây các thần linh còn có nghĩa lý gì với ta 
nữa chứ? 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ NHỮNG KẼÊ CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT 


ỡi các bạn ta, những lời lẽ chế giểu đã đến tai bạn của các 

ngươi: “Hãy nhìn Zarathustra kìa! Ông ta chẳng bước qua 
giữa chúng ta như thể chúng ta là những con đã thú đây sao?” 

Nhưng đáng lẽ nên nói là: “Kẻ nảo tìm kiếm trí thức thì 
bước đi giữa loài người như bước ø1ữa những con dã thú”. 

Kẻ đi tìm kiểm tri thức gọi con người là “con thú má hỗng”. 

Tại sao con người lại đỏ mặt như thế? Chẳng phải vì con 
người đã quá thưởng xuyên hổ thẹn? 

Hỡi các bạn ta! Kẻ đi tìm kiêm tri thức nói như thể này: Hổ 
then, hổ thẹn, hổ thẹn - đấy là trọn vẹn tất cả lịch sử của loài 
người! 

Và chính vi con người cao nhã quỷ phái không cho phép 
mình sỉ nhục những kẻ khác: con người cao nhã quý phái tự bắt 
mình phải hổ then trước tất cả những người đang đau khổ. 

Thực ra, ta chẳng yêu thương bọn chúng, những kẻ có lòng 
thương xót đang sung sướng vỉ lỏng thương hại của mình: bọn 
chúng thiêu sự hổ thẹn. 

Giá sử bị buộc phải tó lòng thương xót, thì ít ra ta cũng 
không muốn thiên hạ bảo ta là kẻ hay thương xót; và nêu ta tổ 
lòng thương xót, ta mong được tỏ lòng thương xót từ xa. 

Ta thích che mặt và bỏ chạy trước khi bị nhận diện: xin hãy 


152 FRIEDR1CH NIETZSCHE 


làm y như ta, hỡi các bạn! 

Cầu mong cho định mệnh chỉ dẫn đến trên đường đi của ta 
những người như các bạn, những người không biết đến đau khổ, 
và cả những người ta có rhể chia sẽ hy vọng, thức ăn và mật 
ngọt! 

Thực ra, ta đã từng ban phát điều này điều nọ cho những 
kế đau khổ, nhưng bao giở ta cũng thây rằng ta sẽ ban phát tuyệt 
vời hơn nữa nếu ta biết vui say hoan lạc nhiều hơn nữa. 

Kể từ khi có loải người, con người đã hưởng thụ niềm vui 
quá đối ít ỏi. Hỡi các anh em, chỉ có điều vừa nói mới là tội 
nguyên tổ của chúng ta. 

Và khi học hưởng thụ niềm vui nhiều hơn thì ta cũng học 
biết đừng làm điều ác cho kẻ khác và gây ra những đau khổ. 

Chính vì thê ta mới rửa sạch bàn tay trợ giúp kẻ đau khổ. 
Chính vì thế ta cũng lau sạch cả tâm hồn mình. 

Bởi lẽ, vi nỗi xấu hổ của y, ta cũng cảm thây xấu hể vì đã 
nhìn thấy kẻ khổ đau đương đau khổ; và khi ta đến để trợ giúp, 
ta đã xúc phạm nặng nề lỏng kiêu hãnh của y. 

Những sự hàm ơn lớn không làm cho người ta biết ơn 
nhưng làm người ta nôn nóng trả thủ; và nêu không quên đi một 
việc thiện nhỏ bé, rốt cuộc việc thiện ấy sẽ biến thành một con 
sâu gặm nhắm đục khoét tâm hôn. 

“Hãy dè dặt khi nhận lãnh! Hãy tổ ra cao quy khi nhận 
lãnh!” Đấy là điền ta khuyên những kẻ chăng có gì cả để ban. 
phát. 

Nhưng ta, ta thuộc vẻ những kẻ ban phát: ta thích ban phát 
cho những bằng hữu, với tư cách mề: người bạn. Về phần những 
người xa lạ và những kẻ nghèo }„n, hãy để cho chính tay họ 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 153 


được hái Hườ trên cây ta: như thế, họ sẽ ít thấy bị sỉ nhục hơn. 

Nhưng, chúng ta phải tiêu diệt tất cả những kẻ ăn xin! 
Thực thế, chúng ta bực bội khí phải ban phát cho họ và chúng ta 
lại nổi giận vì không ban phát cho họ. 

Cũng thẻ đối với những kê phạm tội và những ý thức xấu 
tệ! Hãy tin ta, hối các bạn, những cắn rứt của lương tâm đạy cho 
người ta cắn xé. 

Nhưng điều tệ hại nhất chính là những tư tưởng bé nhỏ tỉ 
tiện. Thực ra, chẳng thà nhúng tay làm điều ác còn hơn là có tư 
tưởng t¡ tiện nhỏ bé. 

Cô nhiên, các ngươi bảo rằng: “Khoải lạc phát sinh tử 
những xấu ác nhỏ bé sẽ tránh cho ta được nhiều lần một điều ác 
vĩ đại”. Nhưng trong lĩnh vực này, ta chẳng nên mong có chuyện 
tiết kiệm. : 

Hành động xấu ác tựa như một ung nhọt: nó làm ngửa 
ngáy nhức buốt và vỡ tung ra, - nỏ lên tiếng một cách thẳng 
thắn chân thực. 

“Này, ta là một cơn bệnh”, hành động ác lên tiếng nói như 
thế, đây là sự thẳng thắn chân thực của nó. 

Nhưng còn tư tưởng nhỏ bé tỉ tiện, thì lại giống như loài 
nắm: nó lén lút ẩn mình và không muốn ở chỗ nào nhất định, - 
cho đến khi toàn thân thể bị ung thôi, khô héo bởi những mụn 
nắm nhỏ bé. 

Tuy nhiên, ta xin thì thầm vào tai kê đang bị quỷ ám lời 
này: “Tốt hơn nên để mặc cho con quỷ của ngươi lớn mạnh lên! 
Cả ngươi nữa, cũng có một con đường cao đại dành cho ngươi!”? 

Này các anh em, chúng ta biết quá nhiều về mỗi người! Và 
chúng ta còn có thể biết rõ rệt về một vài người, nhưng điều ây 


154 FRIEDRICH NIETZSCHE 


không đú để cho chúng ta có thể xuyên thấu qua họ. 

Thật khó mà sống với loài người, bởi vì khó mà giữ được 
1m lặng. 

Và không phải đối với kẻ mà chúng ta thù ghét nhất chúng 
ta mới bất công nhất, nhưng đối với kẻ mà chúng ta hoàn toàn 
đứng dưng lãnh đạm. 

Thể nhưng, nêu các ngươi có một người bạn đang đau khổ, 
thì các ngươi hãy là một nơi nghỉ ngơi cho hắn, nhưng hãy là 
mệt chiếc giường thô cứng đối với hắn, một chiếc giường trong 
trại lính, như thể các ngươi mới hữu ích đối với hắn. 

Và nếu có một người bạn làm điều xấu với các ngươi, các 
ngươi hãy bảo hắn: ““Ta tha thứ cho mi về chuyện mi đã làm cho 
ta; nhưng còn chuyện mi đã làm như thế đối với chính bản thân 
mí, làm sao ta tha thứ được?” 

Mọi tình yêu vĩ đại đều nói như thế, nó vượt quá cả sự tha 
thứ lẫn sự thương hại. 

Phải giữ cần thận lòng mình, nếu để sống nó ra thì ta cũng 
điên đầu theo với nó! 

Hỡi ôi! Trên trái đất này còn có nơi nào người ta phạm 
phái những điên cuồng vĩ đại hơn là nơi những kẻ có lòng 
thương xót? Và trên mặt đất còn có gì gây ra nhiều đau khổ cho 
bằng cơn điên cuông của những kẻ có lòng thương xót? 

Khắn thay cho kẻ nảo yêu thương mà lại không có một 
đính cao vượt lên trên lòng thương hại của họ! 

Một ngày nọ, quỷ sứ báo ta như thể này: “Cả Thượng đề 
cũng có hỏa ngục của ngài: đó là tình yêu loài người nơi 
Thượng đề”. 

Và mới đây ta đã nghe quỷ sứ bảo như sau: “Thượng đề đã 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ _ 155 


chết; chính lòng thương xót loài ngưởi của Thượng đề đã giết 
chết Thượng để”. 

Vậy các ngươi hãy đề phòng lòng thương xót: rốt cuộc lòng 
thương xót sẽ đem đến một đám mây đen năng nề đè ép con 
người. Thật vậy, ta hiểu rất rõ những dấu hiệu tiên báo thời tiết. 

Nhưng các ngươi cũng nên nhớ kỹ lời này: tình yêu nào vĩ 
đại thì đều vượt thắng lòng thương xót của chính minh: bởi vì 
nó muốn sảng tạo nên đối tượng nó yêu thương. 

“Ta hy sinh cho tình yêu của ta, cho kẻ láng giêng của ta 
cũng như chỉnh ta”: tất cả mọi kẻ sáng tạo đều nói như thể. 

Và tát cả mọi kẻ sáng tạo đều cứng rắn, phũ phàng. 


Zarathustra đã nói như thế, 


VỀ CÁC LINH MỤC 


M: ngày nọ, Zarathustra ra hiệu gọi các môn đệ và bảo 
củng họ những lời sau: 


“Đây là các linh mục; và dẫu họ là những kẻ thù của ta, các 
ngươi nên im lặng bước qua trước mặt họ với lưỡi kiểm trong 
bao! 

Trong đám họ cũng có những anh hùng; nhiều người trong 
bợn họ đã quá khổ đau quần quại, - chính vì thế họ muốn làm 
đau khổ những kẻ khác. 

Họ là những kẻ thù đầy giảo quyệt gian ác: chẳng có gì đầy 
thù hận hơn sự khiêm cung nhún nhường của họ. Và kẻ nào tân 
công họ, kẻ đó có nguy cơ bị vây bẩn. 

Nhưng máu ta có liên hệ quyền thuộc với dòng máu của 
họ; và ta muốn rằng máu ta phải được tôn vinh ngay trong dòng 
máu họ”. 


„ , ˆ ^ ~z 4 . . ^ £ 
Khi các môn đệ đã bước đi rồi, tâm hôn Zarathustra buốt 

lên . ^ 4 . z ˆ lá rên 
nhói khổ đau; sau một lúc chống lại nỗi sâu muộn nhức nhối của 


mình, hắn bắt đầu nói như thế này: 


“Ta thương hại những lĩnh mục đó. Họ cũng làm ta kinh 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 152 


tởm chán ghét, nhưng đây là điều ta ít bận tâm nhất kể tử khi ta 
sống giữa loài người. 

Nhưng ta có lòng lân mẫn từ bĩ và ta luôn từ bí với họ. 

Tuy nhiên, ta đang đau khổ và đã đau khổ cùng với họ; ta 
thầy họ chỉ là những tù nhân in hẫn ấn tích của những kẻ bị hình 
phạt đời đời. Kẻ họ gọi là Đẳng Cứu rỗi đã trói buộc họ vào 
những xiêng xích: 

Những xiêng xích của những giá trị giả ngụy và những lời 
lẽ ảo tưởng! Ôi! Cần có một kẻ nào đó cứu họ khỏi Đắng Cứu 
rỗi của họ. 

Bị sóng bể xô đấy bập bềnh, một hôm họ tưởng đã đặt 
chân lên một hòn đáo; nhưng xem kia, đây không phải là một 
hòn đảo mà chỉ là một con quái vật đang ngủ yên! 

Những giá trị giả ngụy và những lời nói áo tưởng: đây là 
những quái vật nguy hiểm nhất đối với con người, định mệnh 
yên ngủ và chờ đợi lâu rồi trong những con quái vật đó. 

Nhưng rồi sau cùng con quải vật đã thức giấc, nó tiền đến 
nhai nuốt ngầu nghiễn kẻ đã xây đựng những căn lều trú ẩn trên 
thân mình nó. 

Ôi! Hãy nhìn những căn lều mà các linh mục đã xây nên! 
Họ gọi những chiếc hang có mùi hương âm dịu đó là những giáo 
đường. 

Ôi! Làn ánh sáng ngụy tạo giả trá, bầu không khí bưng bít 
kín bưng đó! Ở đây, linh hỗn không thể phóng bay lên cao vút 
tuyệt mù được. 

Bởi vì tín điều của họ ra lệnh: “Hãy quỳ gối mà lết lên 
những bậc thang, hối các ngươi, những kẻ phạm tội!” 

Thực ra, ta cỏn yêu sự xắc xược trơ trên hơn là những đôi 


158 FRIEDRICH NIETZSCHE 


mắt vêu váo méo xệch vì lòng hổ thẹn và sùng tín của họ. 

Ai đã tạo nên những hang đá cùng những bậc thang của sự 
hối hận đó? Há không phái là những kẻ muốn ẩn mặt và xấu hổ 
đối với bầu trời thuần khiết? 

Và chỉ khí nào bầu trời thuần khiết lấp loáng xuyên qua 
những mái vòm gãy đổ, chiếu rọi trên cỏ non củng những cây 
anh túc đỏ mọc trên những bức tưởng hoang phế, khi ấy ta mới 
lại hướng lòng vẻ những nơi trú ẩn của vị Thượng đề đó. 

Bọn họ gọi những gì chống lại họ và làm họ đau khố là 
Thượng đề, và thực ra, có rất nhiều chất anh hủng trong sự tôn 
sủng tín mộ của họ! 

Nhưng bọn họ chẳng biết yêu Thượng đề bằng cách nào 
ngoài cách đóng đính con người vào đởi sống! 

Bọn họ muốn sống như những thây ma; bọn họ khoác y 
phục đen lên tử thi của bọn họ; và ngay cả trong những lời lẽ bọn 
họ thốt ra, ta cũng ngửi thây mùi hôi thối của những căn phòng 
quản xác chết, 

` VÀ kể nào ở gần bọn họ là ở gần những ao cằm đen thẫm, 
tù đó cất lên khúc hát u sầu của loài cóc nhái. 

Bợn họ phải hát cho ta nghe những khúc hát hay ho hơn thì 
mới làm ta tin vào Đẳng Cứu rỗi của bọn họ được: các đệ tử của 
Đẳng Cứu tỗi đó phải có vé được giải thoái, cửu rỗi hơn bây giờ. 

Ta muốn nhìn thấy bọn họ trần truồng: vi chỉ vẻ đẹp mới 
có quyền rao đạy sự hối hận. Nhưng ai mà còn đế mình bị thuyết 
phục bởi nỗi u sầu ão não được hóa trang che đậy kỹ cảng đó! 

Thực ra, những Đắng Cứu rỗi của bọn họ cũng đã không 
đến từ tự do và từ tầng trời cao sang thứ bảy của tự đo! Thực ra, 
những Đẳng Cứu rỗi đó chưa bao giờ đặt chân lên tâm thâm trí 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 159 


thức cả. 

Tỉnh thần của những Đắng Cứu rỗi ây đầy lỗ hống, nhưng 
nơi mỗi lỗ hổng, họ đã đặt vào đó ảo tưởng của mìnE, và họ gọi 
vật trám lỗ hổng đó là Thượng đề. 

Tỉnh thần bọn họ bị dìm ngập trong lòng thương hại, và khi 
bọn họ căng phông, trương to lên vì lòng thương bại, thì luôn 
luôn có một cơn điên rõ vĩ đại bập bẻnh trên bề mặt. Hăng hái 
kêu la hò hét, họ đã đấy đàn chiên của họ qua cầu, làm như thể 
chỉ có một chiếc câu độc đạo dẫn đên tương lai. Thực ra, chính 
những kẻ chăn chiên đó cũng là những con chiên. 

Những kẻ chăn chiên đó cỏ tỉnh thân hẹp hòi và tâm hỗn 
bao la; nhưng mà, hối các bạn, ngay cả những tâm hồn bao la 
nhất cũng là những xứ miền chật hẹp ngần nào! 

Trên con đường họ đang đeo đuổi, họ đã ghi lên những dầu 
hiệu đẫm máu, .và cơn điên cuồng của họ đã đạy rằng với máu, 
người ta chứng minh được chân lý. 

Nhưng máu là chứng cớ tôi tệ nhát cho chân lý; máu làm 
nhiễm độc học thuyết thuần khiết nhất cũng như biến học thuyết 
đó thành ảo tưởng cùng thù hận của tâm hồn. 

Và khi một kẻ bước qua lửa đỏ vì đức tin của mình, điều 
đó chứng tỏ được gì? Thật ra, điều tốt hơn là đạo lý riêng của 
các ngươi phải xuất sinh từ trận hỏa hoạn riêng của các ngươi. 

Quả tim nông cháy và đầu óc lạnh lùng: khi hai cái đó gặp 
nhau thì nảy sinh cơn bão xoáy mang tên là “Đăng Cứu rỗi”. 

Thực ra, cỏn có những con người hoằng đại thâm viễn hơn, 
xuất sinh tử đồng dõi quý phái hơn những kẻ được đám đông 
đân chúng gọi là những đẳng cứu rỗi, những cơn bão lốc lôi 
cuốn đi tắt thảy ấy. 


160 » FRIEDRICH NIETZSCHE 


Và hỡi các anh em, các anh em phải được giải thoát khói 
những con người còn cao đại hơn tất cả những kẻ cứu rỗi đó, nều 
các anh ern muôn tìm thấy con đường tự do! 

Từ trước đến giở chẳng hề có Siêu nhân. Ta đã nhìn thấy 
cả hai bon chúng, kế cao cả nhất và kê bé nhỏ tỉ tiện nhật, trần 
truông: 

Cả h:.. đều hãy còn quá đỗi giống nhau. Thực ra ta thấy rằng 
ngay kẻ cao cả nhất cũng cỏn sặc mủi người, quá người, quá đỗi 
là người!” 


Zarathustra đã nói như thê. 


VỀ NHỮNG CON NGƯỜI ĐỨC HẠNH 


hải lên tiếng với các giác quan ơ hờ mê ngủ bằng những 
P tiếng sâm gầm và những tia pháo bông chớp nhoáng của 
trởi cao. 

Nhưng vẻ đẹp thì nói bằng giọng trầm êm: tiếng nói ấy chỉ 
thâm nhập vào những tâm hồn tỉnh thức. 

Hôm nay chiếc khiên của ta đã run rẩy và cất tiếng cười: 
đây là cơn rùng mình và tiếng cười linh thánh của vẻ đẹp! 

Hi các ngươi, những con người đức hạnh, vẻ đẹp của ta 
hôm nay cắt lên tiếng cười là cưởi vào mũi các ngươi! Giọng nói 
của nó đưa đấy đến tai ta: “Bọn chúng còn muôn được đèn trả!” 

Hỡi những con người đức hạnh! Các ngươi hãy còn muốn 
được đèn bù, trả công! Các ngươi muốn được tưởng thưởng cho 
đức hạnh mình, muôn có trởi cao thay cho mặt đất và vĩnh cửu 
thay cho hiện tại của các ngươi? 

Giờ đây các ngươi thủ ghét ta vi ta rao dạy rằng chẳng có 
phần thưởng cũng như đẳng đứng ra ban thưởng? Và thực ra, ta hãy 
còn chưa dạy rằng đức hạnh phải là phần thưởng cho chính mình. 

Than ôi, đấy là nỗi hồi tiếc của ta: bọn chúng đã đặt phần 
thưởng và sự trừng phạt vào trong căn để của mọi sự, và giờ đây, 
câ trong căn để của tâm hôn các ngươi, hối những con người 
đức hạnh! 


182 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Song, tưa như chiếc mõm lợn lỏi, lởi nói ta phải đâm nát 
đáy hồn các ngươi, ta muốn làm một lưỡi cày rạch nát các ngươi. 

Tắt cả những bí ẩn của tâm hỗn các ngươi phải xuất hiện 
Tð ràng trước ánh sáng, và khi nào các ngươi nằm dài dưới ánh 
mặt trời, tâm hồn bị bật tung gốc rễ, vỡ nát, thì sự dối trá của 
các ngươi cũng sẽ bị tách rời khỏi sự thật của các ngươi. 

Bởi vi đây mới là sự thật của các ngươi: các ngươi guả tính 
khiết cho sự nhơ bẩn của những chữ sau đây: trả thù, trừng phạt, 
tưởng thưởng, trả công. 

Các người yêu đức hạnh của mình như người mẹ yêu con; 
nhưng có bao giờ người ta nghe một bà mẹ muốn được trả tiền 
thưởng cho tỉnh yêu của mình? 

Chẳng có gì thân thiết với các ngươi hơn là đức hạnh của 
các ngươi. Khát vọng về chiếc vòng hóa thân ảo điệu đang nông 
cháy trong tâm trí các ngươi: mọi chiếc vòng đều cố gắng xoay 
tròn trên chính mình để trở về lại trên chính mình. 

Và mọi công trình của đức hạnh các ngươi đều giống với 
một ngôi sao tắt lịm: ánh sáng của ngôi sao hãy còn truyền lan 
đến từ xa, - ảnh sáng ấy bao giở mới tan biên giữa đường bay? 

Cũng thế, ánh sáng đức hạnh các ngươi cũng hãy còn 
phóng chiêu rạng rỡ ngay cả sau khi công trình đã hoàn tất. 
Ngay cả khi công trình ấy bị quên lãng và một lạc thì tia sáng 
rực rỡ của nó vẫn tôn tại, băng vượt qua không gian. 

Đức hạnh các ngươi phái là chính “ngã thể” các ngươi chứ 
không phải là một cái gì xa la, một lớp da ngoài, một chiếc áo 
choàng: đây là sự thật của đáy hồn các ngươi, hỡi những con 
người đức hạnh! 

Nhưng cũng có một số những người mà đối với họ, đức 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 163 


hạnh cốt ở chỗ quằn quại hình hài dưới những ngọn roi: và các 
ngươi đành phải đỏng tai nghe tiếng la thét của bọn họ! 

Cũng có một bọn khác gọi đức hạnh là sự lười biếng của 
những tật xấu nơi họ; và ngay khí sự thủ hận ghen tuông của họ 
nằm duỗi dài tay chân thiếp ngủ đi thì sự “công chính” của họ 
thức giấc đưa tay lên dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ. 

Cũng có một bọn khác bị lôi sểnh xuống dưới thấp: những 
con quỷ của họ lôi họ xuống. Nhưng càng chìm sâu xuống, thì 
đôi mắt họ càng lấp loáng và đục vọng của họ cảng căng thẳng 
hướng về Thượng đề của mình. 

Than ôi! Tiếng kêu thét của những bọn người đó cũng đã 
vang đến tai ngươi, hỡi con người đức hạnh, tiếng kêu của 
những kẻ bảo rằng: “Tắt cả những gì không phải là hiện thể của 
ta đều là Thượng đề và là đức hạnh đôi với ta!” 

Và có những kẻ khác tiến bước nặng nề với hai hàm răng 
nghiền chặt, giống như những chiếc xe bỏ chở đá lấn bánh 
xuống con đường dốc: họ nói nhiều về phẩm giá, về đức hạnh; 
- họ gọi chiếc phanh xe của họ là đức hạnh. 

Và có những kẻ khác giống như những chiếc đồng hề quả 
lắc được lên dây cót; họ kêu tích tắc, tích tắc và muốn người ta 
gọi tiếng tích tắc ấy là đức hạnh. 

Thực ra, những kê đó làm ta hài lòng: bắt luận nơi nào gặp 
được những chiếc đồng hồ như thế, ta sẽ vặn vẹo lên đây chúng 
bằng những lời chê giễu của ta; và bọn chúng sẽ bắt đầu kêu rò 
rô cho ta. 

Những kẻ khác hãnh diện vì một mẩu công chính nhỏ bé, 
và vì lỏng thương yêu mẩu công chính nhỏ bé đó, họ báng bổ mọi 
sự. đến nỗi cá thế giới bị chìm ngập trong sự bát công của họ. 


164 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Than ôi! Tiếng “Đức hạnh” thật ghê tởm làm sao khí thoát 
ra từ miệng lưỡi họ! Và khi họ bảo: “Tôi công chính”, thì lời nói 
ấy luôn ngân vang như là: “Tôi đã trả được thù!”* 

Họ muốn đâm vỡ mắt những kẻ thủ bằng đức hạnh của 
mình, và họ chỉ vươn cao lên để hạ thấp những kẻ khác. 

Cũng còn có những kẻ khác ngồi xổm trong đầm lầy của 
họ giữa những thân lau sậy, và bảo: “Đức hạnh, chính là cứ ngồi 
yên trong ao đầm lây lội. 

Chúng tôi không cắn xé ai và chúng tôi cũng tránh kẻ 
muốn cắn xé; về tất cả mọi sự, chúng tôi chia sẻ ý kiến mà thiên 
hạ đưa ra cho chúng tô†”. 

Cũng có những kẻ khác yêu thích những điệu bộ và nghĩ 
rằng: đức hạnh là một thứ điệu bộ. 

Đầu gối họ luôn luôn gập xuống, tay họ luôn luôn chắp 
vào nhau để ngơi ca đức hạnh, nhưng tâm hỗn họ thì chẳng biết 
tí gì về đức hạnh cả. 

Lại có những kẻ khác tưởng là đức hạnh khi bảo rằng: 
“Đức hạnh là cần thiết”; nhưng tận thâm tâm, họ chỉ tin rằng cơ 
quan cảnh sát là cần thiết, 

Có vài kể vì không biết nhìn thấy cái gì cao quý nơi con 
người, nên chỉ nói đến đức hạnh khi họ nhìn quá gân sự thấp hèn 
của can người: như thế đó, họ gọi con mắt xâu xa hung hiểm của 
họ là “đức hanh". 

Có vài kẻ muốn được giảo huấn và được nâng cao lên, và 
họ gọi đó là đức hạnh, trong khi những kẻ khác muốn bị lật 
ngược lại, - và họ cũng gọi đó là đức hạnh. 

Như vậy, mọi người đều tin rằng mình có phân trong đức 
hạnh; và ít nhất mọi người cũng đều muốn mình là kê sành sỏi 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 165 


Ax+»* 


trong chuyện “thiện” và “ác”. 

Nhưng há chẳng phải Zarathustra đã đến để nói với những 
kẻ điên cuông và di trá đó những lời này sao: “Mỹ biết gì về đức 
hạnh? Mi có ¿£ biết gì về đức hạnh?” - Hỡi các bạn, ông ta đến 
để làm cho các bạn chắn ngán những lời cũ mèm mà các bạn học 
từ những kẻ điên cuông và đối trá: để cho các bạn chán ngán 
những chữ “tưởng thưởng”, “áp chế”, “trừng phạt”, “trả thù 
công chính”, - để cho các bạn chán mứa khi nói “một hành động 
là tốt, vi nó vô vị lợi”. 

Than ôi! Hối các bạn! Phải làm sao cho “Tự ngã” các bạn 
hiện điện trong hành đông cũng như người mẹ hiện diện trong 
đứa con: đây phải là châm ngôn cửa các bạn về đức hạnh! 

Thực ra, ta đã dứt ra khỏi các bạn hàng trăm lời lẽ và 
những món đỏ chơi ưa thích nhất của đức hạnh các bạn; và giờ 
đây các bạn lại giận dỗi ta, như những đứa trẻ con giận dỗi. 

Những đứa trẻ chơi đùa trên bãi biến, và làn sóng ập vào, 
mang theo những đồ chơi của chúng vủi sâu xuống lòng biển cả. 
Bọn chúng đang đứng khóc lóc thảm thương. 

Nhưng cùng một làn sóng đó sẽ mang đến cho chúng 
những món đồ chơi mới, sẽ đổ ào ra trước mắt chủng những vỏ 
sò mới muôn màu sặc sỡ. 

Như thế đó, chúng được an ủi nguôi khuây; và cũng như 
chúng, hỡi các bạn, các bạn cũng sẽ nhận được những sự an ủi 
nguôi khuây, - những vỏ sò ốc mới ngàn màu rực rỡ!” 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ ĐÁM TIỆN DÂN 


uộc đời là một suỗi nguôn hoan lạc, nhưng bất cứ nơi nào có 

đám tiện đân đến uống thì mọi suối nguôn đều bị nhiễm độc. 

Ta yêu tất cả những gì sạch sẽ; song ta không thể nhìn 
những chiếc mõm nhăn nhó và cơn khát của những kẻ nhơ bẩn. 

Bọn chủng đã đưa mắt nhìn xuống đáy nguồn, giờ đây nụ 
cười kinh tởm của bọn chúng phản chiều từ đáy sâu. 

Bọn chúng đã làm nhiễm độc nước thánh bởi lòng tà dục, 
và khi gọi những giấc mộng nhơ nhớp của mình là niềm vui, thì 
bọn chúng cũng làm nhiễm độc luôn cả những danh từ. 

Ngọn lửa phần nộ bừng bừng khi bọn tiện dân đem trái tim 
ẩm ướt của chúng đến gần; cả tỉnh thần cũng sôi sục bốc khói 
khi bọn tiện dân tiễn đến gần ngọn lửa. 

Trong bàn tay của đám tiện dân, mọi trái cây đều trở thành 
ngọt ngào chín nẫu; cái nhìn chùng lén của bọn chúng đủ làm 
cho cái cây ăn quả khô héo lụi tàn. 

Đã có hơn một người quay mặt khỏi đời sống, chỉ vì muốn 
quay lưng lại với đám tiện dân: họ không muốn chia sẻ nước, lửa 
cùng hoa trái với bọn tiện dân. 

Đã có hơn một người bỏ đi vào sa mạc chịu cơn khát chảy 
phổi cùng những con dã thú chỉ vì họ không muốn ngôi chung 
quanh bể nước củng với bọn chăn lạc đà nhơ bẩn. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 167 


Đã có hơn một người, đến như những kẻ hủy diệt và như 
cơn giông mưa đá tàn phá những vườn cây ăn trái, - chỉ muốn 
đạp một đạp vào mõm bọn tiện dân để chặn họng chúng lại. 

Và điều ta thấy khó nhai nuốt nhất không phải là niềm 
thâm tín rằng cuộc đời tự nó cần đến lòng thù hận, cái chết và 
thập giá của những kẻ tử đạo: 

Song một ngảy kìa ta đã lên tiếng hỏi, - và câu hỏi hầu như 
làm ta nghẹt thở: Sao? Đời sống còn cản đến đám tiện dân ư? 

Những suối nguồn bị nhiễm độc, những ngọn lửa bốc mùi 
hôi thối, những giấc mộng bị ô uế và những con sâu trong thực 
phẩm hằng ngày, là những điều cần thiết sao? 

Không phải lòng thù hận, nhưng chính sự kinh tởm của ta 
đã găm nhằm đời ta. Hỡi ôi, thường ta cũng chán ngán luôn cả 
tỉnh thần khi-ta khám phá ra rằng cả đám tiện đân cũng có tỉnh 
thần! 

Ta đã quay lưng lại với những kẻ thống trị khi ta nhìn thấy 
điều mà ngày hôm nay họ gọi là thống trị: cò kè mặc cả quyền 
hành, - và lại cò kè mặc cả với đám tiện dân! 

Ta đã nhắm mắt bịt tai sống nơi những dân tộc có ngôn ngữ 
xa lạ, để cho ngôn ngữ họ dùng cò kè mặc cả về quyền hành 
cũng xa lạ với ta. 

Và, bịt kín mũi, ta đã băng qua quá khứ cùng hiện tại với 
tắm lòng đầy bất mãn kinh tởm: thực vậy, tất cả quá khứ và hiện 
tại này đều bốc lên mùi hôi thối của đám tiện dân biết sử dụng 
chữ viết. 

Tưa một kế tàn tật đã trở thành đui mù câm điếc: ta đã sống 
như thê để khỏi sống với bọn tiện dân của quyền lực, của ngòi 
bút và của những dục vọng. 


168 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Tinh thần ta đã leo lên nhiều bậc thang trong sự gian khổ và 
cẩn trọng, những của bồ thí khoái lạc là sự khích lệ cho tình thân 
ta; đời sống cứ chảy trôi nương theo cái gậy mù lòa của nó. 

Chuyện gì đã xảy đến cho ta? Ta đã tự giải thoát khỏi sự 
kinh tởm ra sao? Ai đã làm tươi trẻ đôi mắt nhìn của ta? Làm thế 
nào ta đã cất cảnh bay vút lên đến những miền non cao lông 
lông, nơi không còn có bọn tiện dân ngôi bên suối nước nữa? 

Có phải chính sự kinh tởm buồn nôn của ta đã ban cho ta 
đôi cánh cùng những sức mạnh tiên kiến được các suối nguồn 
tươi mát? Thực vậy, hẳn ta đã phải bay lên cao tít mới tìm lại 
được suối nguồn hoan lạc! 

Ô, ta đã tìm thấy rồi, hỡi các anh em! Ở đây, nơi thâm cao 
điệu vợi, nguồn suối mê vui đã trào vọt lại cho ta! Vẫn còn có 
một đòng sống ta vục uống ngất ngây mà bọn tiện dân chưa bao 
giờ đặt môi tới được. 

Hỡi nguồn suối hoan say, mi tuôn trào hầu như quá cuông 
bạo! Và thường khi mi làm để ngược hét ly cốc khi muốn rót đầy! 

Ta phải học cách tiến đến gần mí một cách khiêm tốn e đè 
hơn: tim ta đã tuôn chảy về với mi quá mãnh liệt: 

Tím ta, nơi bừng cháy lửa hạ, mùa Hạ nông say ngắn ngủi 
đầy u sầu say đắm hoan lạc của ta, ồ, quả tìm mùa Hạ của ta 
khao khát về tươi mát của mi ngân nào. 

Nỗi buồn rầu do dự của mủa Xuân ta đã tan bay! Tan bay rồi 
sự đữ tợn của những bông tuyết tháng Sáu của ta! Ta đã hoàn toàn 
biến thành mùa hạ, hoàn toàn biến thành buối xê trưa mùa Hạ. 

Một mùa Hạ trên những đỉnh cao lổng lộng, với những 
suối nguồn mát lạnh và một sự im lặng tràn đầy lạc phúc. Ô! Hỡi 
các bạn ta, hãy đến, hãy đến đây, sao cho sự im lặng này có thể 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 169 


trở thành tràn đây lạc phúc hơn nữa! 

Bởi vì đây là đỉnh cao và quê hương của chúng (a: nơi cư 
trú của chúng ta quá cao sang, quá hiểm dốc* đối với tất cả 
những kẻ ô uễ và cơn khát của họ, 

Vậy thì, hỡi các bạn, hãy ném cái nhìn vào nguồn suối của 
nỗi hoan lạc ta! Làm thê nào nguồn suối ấy bị vẩn đục vì tia 
nhìn các bạn được? Nguồn suối cười vang trong vẻ tỉnh khiết. 

Chúng ta xây tổ Ấm trên cành cây của Tương lai; và trong 
chiếc mỏ cứng, những con ó sẽ mang lương thực đến cho chúng 
ta, những kẻ cô đơn! 

Đấy là những lương thực mà bọn người ô uê sẽ không thể 
nào chia sẻ được! Vì bọn chúng sẽ tưởng rằng mình nuốt phải 
lửa hồng cháy bỏng cả họng. 

Thực vậy, ở đây chúng ta sẽ chẳng sửa soạn nơi cư trú cho 
bọn người ô uế. Hạnh phúc của chúng ta tựa như một hang động 
băng giá làm cóng lạnh thân thể củng tỉnh thần bọn chúng. 

Và tựa những cơn gió mạnh, chúng ta ruuốn sống bên trên 
đầu chúng, gần gũi những con ó, gần gũi với tuyết lạnh, gần gũi 
với mặt trời: những cơn gió mạnh đều sống như thế. 

Và như cơn giỏ, một ngày kia ta sẽ thổi về giữa bọn chúng, 
ta sẽ cắt đứt hơi thở của thân tri chúng bằng tỉnh thần ta: tương 
lai của ta muốn như thế! 

Thực ra, Zarathustra là một cơn gió dữ đối với tất cả những 
miền thấp; và đây là lời khuyên hẳn gửi đến những kẻ thù cùng 
tật cả những kẻ nào ho và khạc nhổ: “Hãy coi chừng, đừng khạc 
nhổ zgược chiều gió!” 


Zarathustra đã nói như thê. 


VỀ NHỮNG CON NHỆN ĐỘC 


ãy nhìn xem, kia là cải hang nhện độc! Ngươi có muốn 
H thấy chính con nhện độc không? Kia là mạng nhện; 
ngươi hãy sở vào đó đi để thấy nó run lấy bẩy. 

Lập tức con nhện độc bò đến ngay: chào mí, hỡi nhện độc! 
Dấu hiệu trên lưng mi hình tam giác màu đen; và ta cũng biết rõ 
những gì trong tâm hỗn mi nữa. 

Sự trả thù-ngự trí trong tâm hồn mi: mí nhe miệng cắn chỗ 
nào thì lập tức nơi đó có một mụt đen nổi lèn; nọc độc của sự 
trả thủ của mí làm linh hồn quay cuồng điên đảo! 

Chính vì thê ta mới nói với bọn mí bằng ẩn dụ, bọn mi, 
những kẻ làm linh hôn quay cuỗng điên đảo, bọn mi, những kẻ 
rao giảng sự bình đẩng! Đối với ta, bọn mi chỉ là những con 
nhện độc, những kẻ đây lòng cừu thù lén lút. 

Nhưng tồi, sau củng, ta cũng khám phá ra những cái hang 
trú ẩn của bọn mi: chính vì thể ta cưởi vào mũi bọn mi bằng 
tiếng cười vút xuống từ những đỉnh cao của ta! 

Chính vì thế, ta mới xé rách mạng nhện của bọn mi để cơn 
giận đữ xui bọn mi phải bò ra khỏi chiếc hang đầy dối trá và 
lòng cừu oán phục thù tuôn trào ra đằng sau những lởi lẽ “công 
chính” của bọn mỊ, 


Bởi vì đối với ta, con người phải được giải thoái khói mọi 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 171 


tư tưởng cửa oán phục thù: đó là chiếc cầu dẫn đến những hy 
vọng cao tuyệt nhất, và đây là chiếc cầu vỗng lóng lánh sắc màu 
của ta sau những cơn giông bão đữ đội lê thê. 

Nhưng những con nhện độc thì lại muốn sự thể diễn ra 
khác đi. “Công bằng, công chính đối với chúng ta là làm tràn 
ngập thế giới bằng những trận bão xuất phát từ sự trả thù của 
chúng ta” - những con nhện độc nói với nhau như thế. 

“Chúng ta muốn trả thù, muốn sỉ nhục tất cả những kê nào 
mà chúng ta không bình đẳng với họ”: đây là ước nguyện tự 
thâm tâm những con nhện độc. 

Và còn nữa: “Kể từ nay trở đi, ý chí muốn bình đẳng cho 
tất cả mọi người sẽ là tên gọi của đức hạnh; và chúng ta muốn 
cất cao tiếng thét chồng lại tật cả những kể nào mạnh mẽ!” 

Hỡi những kẻ rao giảng sự bình đẳng, cơn điên cuồng độc 
đoán của sự bất lực nơi bọn ngươi cất cao tiếng hét đỏi “bình 
đẳng”: những khát vọng độc đoán kín đáo nhất của bọn ngươi 
đã giả trang như thể dưới những lời lễ của đức hạnh! 

Tính huênh hoang tự kiêu đầy cay nghiệt, lòng ganh ghét 
bị ẩn ức, có lẽ đây là tính huênh hoang và lòng ganh ghét của 
cha ông các ngươi bây giờ mới bùng vỡ ra bên ngoài như một 
ngọn lửa và một cơn điên cuồng phục hận. 

Điều mà người cha im lặng thì người con nói lên bằng lời, 
và thường đứa con tỏ lộ cho ta bí mật của người cha. 

Bọn chúng giống như những kẻ nông nhiệt hăng say; 
nhưng không phải quả tim mà chính sự trả thù đã đốt lửa lên nơi 
bọn chúng. Và khi bọn chúng trở thành lạnh lùng, tế nhị, thì 
không phải tỉnh thần nhưng chính sự ganh ghét đã làm bọn 
chúng thành lạnh lùng, tế nhị. 


I?2 FRIEDRICH NIET2ZSCHE 


Sự ganh ghét cũng dẫn bọn chúng bước trên con đường của 
những nhà tư tưởng: và đây là dâu hiệu chỉ sự ganh ghét của bọn 
chúng: bọn chúng luôn luôn đi quá xa, đến đỗi sau cùng sự mệt 
mỏi làm chúng lăn ra ngủ say trên tuyết lạnh. 

Qua mãi lời than văn của bọn chúng, vang lên sự trả thủ; 
mỗi lời ca tụng của bọn chúng đều mang theo một vết thương: 
và đối với bọn chúng, làm quan tòa phán xét là một hạnh phúc 
tối đại. 

Thế nhưng, hỡi các bạn, đây là lời ta khuyên: đừng tin 
những kẻ có bản năng trừng phạt mạnh mẽ! 

Bọn chúng là giống loài thấp kém và đồng dõi hạ tiện: bọn 
chúng có gương mặt của kẻ đao phủ và của con chó săn chuột. 

Đừng tin vào những kẻ nói nhiều về sự công chính nơi họi 
Thục vậy, linh hồn họ không phái chỉ thiểu mật ngọt mà thôi. 

Và khi họ tự mệnh danh mình là “những người thiện hảo 
và những kẻ công chính”, các bạn đừng quên rằng chỉ cần có 
quyền lực là lập tức họ trở thành những tên pha-ri-xiên giả đạo 
đức ngay! 

Hỡối các bạn, ta không muốn bị hòa lẫn với những kẻ khác, 
cũng chẳng muốn bị tan hòa với bất cử ai. 

Có những kẻ rao giảng đạo lý của ta về đời sống: nhưng 
đồng thời họ còn là những kể rao giảng về sự bình đẳng và là 
những con nhện độc. 

Những con nhện độc ấy ca ngợi đời sống nhưng chúng lại 
ngôi trong hang, quay lưng lại với chính đời sống, đấy chỉ vì 
chúng muốn làm điều ác. 

Chúng muốn gây tổn thương cho những kẻ hiện đang cỏ 
quyền lực: vì đây chính là những kẻ hãy còn quen thuộc nhất đôi 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 173 


với sự rao giảng cái chết. 

Nếu sự thể khác đi, thì những con nhện độc lại rao giâng 
khác đi: vì xưa kia bọn chúng chính là những kể đã sành sỏi 
trong việc bỉ báng thế giới và hỏa thiêu những kế ngoại đạo. 

Những kế rao giảng sự bình đăng ấy, là những kè mà ta 
không muốn bị trộn lẫn chung vào. Bởi vì sự công chính nói với 
ta như thế này: “Loài người không bình đẳng với nhau”. 

Và loài người không nên trở thành bình đẳng với nhau. 
Tình yêu Siêu nhân của ta sẽ như thế nào nếu ta ăn nói khác đi? 

Chỉnh là qua hàng nghìn chiếc cầu, hàng nghìn con đưởng, 
con người sẽ gấp bước đổ xô vẻ tương lai, và phải luôn luôn đặt 
giữa loài người thêm nhiều cuộc chiến tranh, nhiều sự bất bình 
đẳng: đây chính là điều mà tình yêu vĩ đại của ta buộc ta phải 
thốt lên! 

Trong sự thủ địch của họ, họ phải trở thành những kẻ sảng 
tạo nên những ảnh tượng và những bóng ma, với những ảnh 
tượng và những bóng ma đó, họ sẽ dùng vào cuộc chiến tối 
thượng giữa họ với nhau. 

Tốt và xấu, giàu và nghèo, thấp và cao, và tất cả những 
danh từ chỉ các giá trị: biết bao là khi giới, là biểu tượng huyên 
náo của sự chiên thắng mà cuộc đời phải luôn mang về cho 
chính mình. 

Cuộc đời muốn được nâng cao lên trên những cột trụ và 
những bậc thang: cuộc đời muốn khám phá ra những phương 
trời xa thắm, muốn thám hiểm những vẻ đẹp làm hoan lạc tâm 
hôn, chính vì thể cuộc đời cần phải có đỉnh cao. 

Vì cần có đỉnh cao, cuộc đời cần có những bậc thang, và 
sự chống đối giữa những bậc thang đó với những kẻ leo cao! 


I74 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Cuộc đời muốn leo lên cao, và trong khi leo lên, cuộc đời muốn 
tự vượt bỏ chính mình. 

Và nhìn đây, hối các bạn! Đây là chiếc hang của con nhện 
độc, nơi đây có một đền điện xưa đã đổ nát hoang tàn, - các bạn 
hãy nhìn đền điện đó với đôi mắt rạng rỡ của kẻ giác ngộ! 

Thực vậy, ké nào ngày xưa đã tích tập các tư tưởng của y 
vào những viên đá dựng thành thánh điện đó, kẻ ấy đã biết rõ bí 
mật của đời sông, giống như kẻ khôn ngoan nhất trong số các 
nhà hiền triết. 

Trong vẻ đẹp cũng cần phải có sự chiến đâu, sự bất bình 
đẳng, một cuộc chiến tranh giành quyên lực và quyền thống trị 
tối thượng: đấy chính là điều kẻ nọ đã dạy cho chúng ta ở đây 
bằng ẩn dụ trong suốt rõ ràng nhất. 

Nơi đây các.khung vòm và các vòm cầu đập vỡ nhau trong 
một cuộc vật lộn linh thánh: ánh sáng và bóng tối tương tranh 
với nhau trong cô gắng của chúng hướng vẻ linh thể. 

Với cùng một sự chắc tâm và cùng một vẻ đẹp như thế, 
chúng ta hãy là thù địch của nhau, câ chúng ta nữa, hối các bạn 
ta ơi! Chúng ta hãy giao chiên với nhau mộ! cách linh thánh! 

Khổ thân! Chính ta lại bị con nhện độc, kẻ thù cố cựu của 
ta cắn phải. Với sự chắc tâm và vẻ đẹp linh thánh của nó, con 
nhện đã cắn phập vào ngón tay ta! 

“Cần phải có một hình phat, cần phải có sự công chính, - 
con nhên độc nghĩ như thế; không phải là vỗ ích khi ngươi ca 
hát lên ở đây những khúc tụng ca ca ngợi sự thù địch”. 

ÙỪ, con nhện đã trả thù! Hỡi ôi, giờ đây nó sắp làm linh hồn 
ta quay cuỏng chóng mặt với sự trả thù! 

Nhưng mà, hỡi các bạn, để cho ta đừng lảo đảo quay 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 175 


cuỗng, các bạn hãy cột cứng ta vào chiếc cột trụ này! Ta thích 
chẳng thà làm một đạo sĩ ẩn tu trên đầu cột trụ còn hơn làm một 
cơn lốc phục hận! 

Thực vây, Zarathustra không phải là một cơn lốc và một 
vỏi rỗng; và nêu hắn có là kê khiêu vũ, thì hắn không phải là kể 
khiêu vũ của loài nhện độc. 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ NHŨNG NHÀ HIỀN TRIÊT NỔI DANH 


ất cả các ngươi, những nhà hiền triết nổi danh, các ngươi đã 
ñ Re sự cho dân chúng và sự mê tín của dân chúng - 
nhưng các ngươi đã không phụng sự chân lý! Và chính vì thê mà 
dân chúng ngưỡng vọng tôn kính các ngươi. 

Và cũng chính vì thế dân chúng đã khoan thứ cho sự thiếu 
Đức tin của các ngươi, vì nỏ chỉ là một trò đủa và là một con 
đường quanh co dẫn về với dân chúng. Cũng như người chủ để 
mặc kệ bọn nô lệ của mình và cười cợt thỏa thích vì sự bổng bột 
của bọn chúng. 

Nhưng kẻ bị dân chúng thù ghét như chỏ sói bị lũ chó nhà 
thủ ghét, kẻ ấy chỉnh là tinh thần tự do, kẻ thủ của những xiêng 
xích buộc rảng, kẻ không hề tôn sủng, và cư ngụ trên những 
rừng cao. 

Xua đuổi họ ra khỏi hang động, - đây chính là điều mà dân 
chúng vẫn luôn luôn gọi là “ý thức về sự công chính phải lẽ”: 
dân chúng còn kích thích những con chó dữ tơn nhất của họ để 
chống lại tỉnh thần tự do. 

“Bởi vì chân lý có ở nơi nào có dân chúng! Khổ thân! Khổ 
thân cho kể nào tìm kiếm!” - những lời đó cứ vang dội mãi mãi 
qua mọi thời đại. 

Hỡi những nhà hiền triết nổi danh! Các ngươi đã muốn tìm 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 171 


cách đặt định lý do vững chãi cho sự kính ngưỡng của dân 
chúng: đấy chính là điều được các ngươi gọi là “ý chí ước muốn 
sự thật”. 

Và lòng các ngươi luôn luôn nhủ thầm: “Ta đã đến từ dân 
chúng: và đầy cũng chính là nơi tiếng nói của Thượng đề đã đến 
với 1a”, 

Kiên quyết, khôn ngoan, giảo quyệt như những con lửa, 
các ngươi luôn luôn bênh vực cho dân chúng. 

Và muốn giao hảo tốt đẹp với đân chúng, nhiều kẻ quyền 
lực đã bắt kế một con lửa trước những con ngựa của họ, một nhà 
hiển triết trứ danh! 

Nhưng giờ đây, hỡi các nhà hiền triết trứ danh, ta muốn 
rằng sau cùng các ngươi nên vứt bỏ đi bô da sư tử. : 

Bộ đa lốm đốm tạp sắc của con thủ săn môi, củng những 
túm lông gáy của kẻ thám hiểm, tìm kiếm, chinh phục. 

Hỡi ôi! Muốn học tín tưởng vào “tính chất đích thực” của 
các ngươi, thì trước hết ta phải nhìn thấy các ngươi đập vỡ ý chí 
kính mộ của mình. 

Ta gọi con người đích thực là kẻ bỏ đi vào trong những 
vùng sa mạc không Thượng đề, là kẻ đập vỡ tan quả tìm tin mộ 
của mình. 

Bước đi trên cát vàng nóng bỏng, bị ánh mặt trời thiêu đốt, 
hẳn thèm khát liếc nhìn những hòn đảo với những suôi nước tràn 
trẻ, nơi mà đời sống an nghỉ dưới những cái cây tỏa đầy bóng mát. 

Nhưng cơn khát của hắn không thuyết phục hắn trở thành 
giếng với những kẻ an nhàn tự mãn đó; bởi vì nơi nào có ốc đão 
xanh tươi thì nơi đó cũng có những thần tượng. 

Đối khát, tân bạo, cô đơn, vô tín ngưỡng, không Thượng 


178 FRIEDRICH NIETZSCHE 


để: đây là ước muôn của ý chí con mãnh sư. 

Giải thoát khỏi hạnh phúc của hạng nô lệ, giải phóng khỏi 
những thân linh, khỏi những sùng bái ngưỡng mộ, không sợ hãi 
và kinh hoàng, cao cả và cô đơn: đây là ý chí của kẻ chân thực. 

Chính sa mạc đã luôn luôn là nơi sinh sống của những con 
người chân thực, những tỉnh thần tự do, như là những chú nhân 
của sa mạc; còn các thành phố là nơi cư ngụ của các nhà hiền 
triết nổi danh và được nuôi ăn kỹ lưỡng - những con thú dùng 
chớ nặng. 

Bởi vì luôn luôn những nhà hiền triết kéo chiếc xe của đán 
chúng đi, như một bầy lừa! 

Không, ta không thù ghét bọn chúng: nhưng ta thấy chúng 
chỉ là những tôi tớ, những con vật kéo xe bị đóng yên cương, 
ngay cả khi những bộ yên cương bằng vàng làm chúng lấp lánh 
chói sáng. : 

Và thưởng khi, bọn chúng đã là những tôi tở ngoan ngoãn, 
đáng được ca tụng. Bởi vì đức hạnh khuyên như thế này: “Nếu 
phải làm tôi tớ, thì hãy tìm kẻ mà những sự phục vụ của mi có 
ích nhất cho họ! Tính thần và đức hạnh của chủ mi phải tăng 
trưởng lớn mạnh thêm vì mi đang phục vụ cho ông ta: như thế, 
mi mới tự mình tăng trưởng lớn mạnh cùng với tinh thần và đức 
hạnh ông ta!” 

Và thực vậy, hỡi các nhà hiền triết nổi danh, đám tôi tớ của 
dân chúng, các ngươi đã tự mình tăng trưởng lớn mạnh cùng với 
tính thần và đức hạnh của dân chúng, và đân chúng đã lớn mạnh 
tăng trưởng nhở các ngươi! Ta nói ra điều này là để tôn vinh các 
ngươi đây! 


Nhưng ngay cả trong đức hạnh của các ngươi, các ngươi 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 179 


vẫn còn là đân chúng, dân chúng với đôi mắt khở dại ngu sỉ, - 
đám dân chúng không biết bản chất của tinh thần là gì cả! 

Tình thần là sự sống phân cắt chia lìa chính sự sống: chính 
nhờ nỗi đau khố riêng tư của mình, sự sống mới tăng gia được 
tri thức của nó, - các ngươi biết điều đó chứ? 

Đây là hạnh phúc của tinh thần: được xức dầu thánh, và 
qua những dòng lệ, được làm nạn nhân linh thánh để tế lễ trên 
giàn hỏa, - các ngươi biết điều đó chứ? 

Và kẻ tôn thờ yêu mến tri thức phải học xây đựng với 
những ngọn núi. Đối với tỉnh thần, việc chuyển dịch những 
ngọn núi là chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể, - các ngươi biết 
điều đó chứ? 

Các ngươi chỉ biết những hoa lửa do tỉnh thần bắn ra: 
nhưng các ngươi không biết tinh thân là chiếc đe cứng rắn đến 
bậc nào và cũng chẳng biết sự tàn bạo của chiếc búa tỉnh thần! 

Thực ra, các ngươi không hè biết sự kiêu hãnh của tỉnh 
thân! Nhưng các ngươi lại càng chịu đựng không nối sự khiêm 
tốn của tỉnh thần, nêu một ngày kia nó muốn lên tiếng nói. 

Và các ngươi hãy còn chưa bao giờ có thể quăng vứt tính 
thân mình vào trong một cái hồ đầy tuyết lạnh: các ngươi hãy 
còn chưa đủ nóng để làm như thế! Vì vậy, các ngươi cũng chẳng 
hề biết đến những sung sướng ngất ngây mà sự lạnh lẽo giá băng 
của chiếc hồ ban cho. 

Nhưng trong mọi sự, các ngươi lại tỏ ra quá quen thuộc với 
tinh thân; và các ngươi đã luôn biến trí huệ hiền minh thành một 
bệnh viện, một chốn nương thân cho những tên thi sĩ tôi. 

Các ngươi chẳng phải là những con ó: chính vì thế các 
ngươi đã không học được hạnh phúc chứa trong sự khủng khiếp 


180 FRIEDRICH NIETZSCHE 


kinh hoàng của tỉnh thân. Kẻ nào không phải là một con chỉm 
thì không nên xây tổ trên những hố thẳm. 

Ta sở thấy các ngươi hâm hẩm, âm âm: nhưng mọi tri thức 
sâu thẳm đều giá lạnh. Những suối nguồn bí mật nhất của tỉnh 
thân đều lạnh lẽo như băng tuyết, và là một lạc phúc cho những 
bản tay bị nóng bỏng, cho những con người hành động. 

Các ngươi đang đứng đây trước mặt ta, dáng điệu đáng 
kính và cứng đơ, lưng thẳng, hỡi các nhà hiền triết trứ danh! Các 
ngươi không bị xô đẩy trong sức mạnh của gió và ý chí. 

Các ngươi có bao giờ từng thấy một cánh buồm vượt biển, 
căng phông, run rẩy dưới cơn gió bạo tàn? 

Như cánh buổm run rấy dưới sự tàn bạo phũ phàng của 
tinh thần, Trí huệ Hiên minh của ta băng vượt qua biển cà, - Trí 
huệ Hiền minh hoang đã của ta] 

Nhưng các ngươi, đám tôi tớ của dân chúng, hỡi những nhà 
hiền triệt trứ đanh, làm thể nào các ngươi có rhể đến với ta được? 


DẠ KHÚC 


êm đã đến: những suối nước giờ đây cất cao tiếng nói tuôn 
Đà. Và linh hồn ta cũng là một suối nước tuôn trảo. 

Đêm đã đến: tất cả những ca khúc của các tình nhân đều 
tỉnh đậy. Và lình hồn ta cũng là một ca khúc của các tình nhân. 

Có một nỗi khao khát khôn nguôi, không bao giờ nguôi thỏa 
trong tâm hồn ta đang muốn cất lên tiếng nói. Trong ta có một 
khát vọng yêu thương đang nói lên bằng ngôn ngữ của tình yêu. 

Ta là ánh sáng: A! Có nghĩa ta là bóng tối! Nhưng nỗi cô 
đơn của ta là được bao quanh bằng ánh sáng! 

Hõi ôi! Ta chỉ toàn là bóng tôi và đêm đen! Ta say sưa mút 
lây đôi vú căng phông của ánh sáng. 

Và các ngươi nữa, ta cũng chúc phúc cho các ngươi, hỡi 
những tỉnh tú nhỏ bé đang nhấp nhánh, những con sâu lóng lánh 
của bầu trời! Luồng ánh sáng mả các ngươi ban phát cho ta làm 
lòng ta tràn đầy lạc phúc. 

Nhưng mà ta sống khép kín trong ánh sáng của riêng ta, ta 
thu thập vào mình những ngọn lửa bắn tỏa ra từ ta. 

Ta chẳng biết đên hạnh phúc của kẻ nhận lẫy, và ta đã thường 
mơ mộng rằng đánh cấp còn hạnh phúc nhiều hơn là nhận lẫy. 

Sự nghèo nàn của ta là ở chỗ: bàn tay ta không bao giờ 
ngừng ban phát; đối tượng của lòng ganh ghét trong ta chính là 


(82 FRIEDRICH NIETZSCHE 


những đôi mắt đang ngước nhìn chờ đợi và những đêm tối rực 
sáng khát vọng của họ. 

Ôi, nỗi khốn khổ của tất cả những kẻ ban phát! Ôi, sự mù 
tối của mặt trời ta! Ôi, khát vọng muốn khát vọng! Ôi, cơn đói 
đang giày vò ta giữa cơn no chán thỏa thuế! 

Bọn chúng nhận lấy những gì ta ban cho bọn chúng: nhưng 
ta có thể chạm đến tâm hôn bọn chúng chưa? Có một hố thẳm 
giữa ban cho và nhận lây; và hỗ thẳm nhỏ bé nhất là hỗ thắm 
khó lấp đầy nhất. 

Một cơn đói khát nảy sinh tử về đẹp của ta; ta muốn làm 
khổ những kẻ ta soi sáng, muốn lây trộm của những kẻ ta vừa 
ban cho, - ta khát khao sự ác độc. 

Rụt tay lại khi bàn tay của bọn chúng đã vươn về phía tay 
ta, giống như thác nước khí sắp rơi ào xuống vẫn còn lưỡng lự 
dùng đằng: - ta khát khao sự ác độc như thẻ đây. 

Đấy là sự phục thủ mà sự giàu sang phong phú vô bờ của 
ta đã âm mưu trủ tính, đó là sự xảo quyệt thâm hiểm tuôn trào 
ra từ nỗi cô đơn của ta. 

Hạnh phúc được ban phát chết ngay lúc ta ban phát, đức 
hạnh của ta chân ngán sự phong phú tràn bờ của chính mình. 

Kê luôn luôn ban phát sẽ có nguy cơ đánh mắt sự hổ then: 
kẻ luôn luôn phân phối rốt cuộc sẽ có bàn tay và trái tìm chai đá 
vô tỉnh. 

Mắt ta không còn khóc vì sự hố thẹn của những kê van xin; 
tay ta đã trở thành quá cứng để cảm thấy sự run rấy của những 
bản tay ta làm đầy. 

Những dòng lệ của mắt và lông tơ mềm mại của tay ta đã 
trở thành gì? Ô! Sự im lặng của tất cả những kẻ soi sáng. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 183 


Biết bao mặt trởi đang xoay tròn trong thính không hoang 
vắng: ánh sáng những mặt trời đó ngỏ lời với tất cả những gì 
mang chứa bóng đêm, - chỉ riêng đối với ta, chúng mới câm lặng 
không lời. 

Hỡi ôi! Đây là lòng thủ hận của ánh sáng đối với tắt cả những 
gì phát quang rực rỡ! Tàn nhẫn, nó cử theo lộ trình của mình. 

Bắt công tận đáy lòng đối với tất cả những gì phát quang 
rực rỡ lạnh lủng băng giá đối với những mặt trời khác, - tất cã 
mọi mặt trời đều xoay vần như thê đó. 

Như cơn dông bão, những mặt trời xoay theo quỹ đạo của 
mình; đây là con đường của chúng. Chúng đi theo ý chí kiên 
quyết của mình; đấy là sự lạnh lùng băng giá của chúng. 

Ồ! Chỉ các ngươi, những sinh thể tối tăm và thuộc về đêm 
tối mới tạo nên hơi nóng bằng ánh sáng! Ö! Chỉ các ngươi mới 
kè môi uống sữa nông cùng an lạc nơi đôi vú của ảnh sảng! 

Hỡi ôi, băng giá vây bọc quanh ta, bản tay ta cháy bỏng 
khi chạm phải giá băng buốt lạnh! Hỡi ôi! Ta khao khát được 
uống lẫy cơn khát của ngươi. 

Đêm đã đến: hỡi ôi! Tại sao ta phải lả ánh sáng! Và khao 
khát bóng tối! Và cô đơn! 

Đêm đã đến: giờ đây khát vọng của ta tuôn trào như một 
suối nước, - khát vọng của ta muốn lên tiếng. 

Đêm đã đến: những suối nước cất cao giọng nói tuôn trào. 
Và tâm hôn ta cũng là một suối nước. 

Đêm đã đến: tât cả những khúc hát yêu thương đều thức 
dậy. Và tâm hỏn ta cũng là một khúc hát yêu thương. 


Zarathustra đã nói như thê. 


VŨ KHÚC 


ột buổi chiều kia, Zarathustra cùng các môn đệ băng qua 
khu rừng cao; trong khi đang đi tìm một suối nước, hắn 
đặt chân đến một đồng cỏ xanh rì, viên quanh bằng những cây 
cổ thụ và những bụi rậm tĩnh rmnịch: có một bầy thiếu nữ đang 
khiêu vũ trên có xanh. Khi nhận ra Zarathustra, các cô ngừng 
khiêu vũ, nhưng Zarathustra thân ái tiến lại gần và nói như sau: 


Hỡi những thiêu nữ diễm lệ, xin các cô đừng ngưng khiêu 
vũ! Ta không phải là kẻ phá đám đến với các cô bằng đôi mắt 
nguy hiểm, ta không phải là một kẻ thủ của các thiếu nữ! 

Ta là trạng sư biện hộ cho Thượng để trước mặt Quỷ 
vương: thể nhưng Quỷ vương chính là Tỉnh thần Trì độn Năng 
nề. Hỡi những sinh vật nhẹ nhàng phiêu hốt kia, làm sao fa có 
thể là kẻ thù của những vũ điệu thần thánh hay là của những bàn 
chân thiếu nữ với đôi mắt cá mỹ miều? 

Có nhiên, ta là một khu rừng và một đêm tôi phủ từ những 
cải cây tỏa bóng rậm: nhưng kể nào không sợ đêm tối của ta thì 
sẽ tìm thấy những vưởn hồng dưới đám cây trắc bá rửng ta. 

Hẳn cũng sẽ tìm thấy ở đây vị thần bé nhỏ mà các cô thiếu 
nữ yêu thích: vị thần lặng im ngồi an nghỉ bên cạnh suối nước, 
đôi mắt nhắm lại mơ màng. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 185 


Thực ra, vị thần lười biếng nọ đang thiếp ngủ ngay giữa 
ban ngày! Hắn đã muốn đuổi bắt bươm bướm quá nhiều chăng? 

Hỡi những nàng vũ nữ xinh đẹp, đừng giận đỗi nếu ta có 
sửa trị vị thần bé nhỏ kia đôi chút! Hắn sẽ kêu thét và có lẽ sẽ 
khóc lóc, - nhưng hắn vẫn sẵn sàng cười, ngay cả những khi 
hắn khóc! 

Với đôi mắt đẫm lệ, hắn sẽ xin các ngươi nhảy múa một 
bản; và ta, ta sẽ phụ họa cuộc khiêu vũ cúa hắn bằng một 
khúc ca. 

Một vũ khúc và một sự chế nhạo Tỉnh thần Trì độn Nặng 
nề, con quỷ tối cao và toàn năng mà loài người suy tôn là vị “chủ 
tể của thế gian”. - Và đây là ca khúc Zarathustra đã hát lên trong 
khi Thần Luyễn ái cùng các thiếu nữ khiêu vũ: 


“Ngày nọ, ta đã say đắm nhìn sâu vào đôi mắt nàng, ơi hỡi 
Cuộc đời! Và ta như bị chìm trong một hồ thẳm sâu hút khôn dò! 

Nhưng nàng đã kéo ta lên với một chiếc cần câu bằng 
vàng; và phá lên cười chế giễu khi ta gọi nàng là sâu thẳm 
khôn dỏ! 

Nàng đã đáp lời ta: “Tất cả mọi con cá đều bảo như thế, 
cái gì chứng không thể dò được thì đều sâu thẳm khôn đò. 

Về phần ta, ta chỉ là sự biến đối vô thường, tàn bạo, ta chỉ 
là đàn bà trong mọi sự, nhưng không phải là một người đàn bà 
đoan trang đức hạnh. 

Dẫu rằng loài người các ngươi cho ta là sâu thẳm, trung 
thành, vĩnh cửu, bí mật. 

Nhưng, hỡi con người, các ngươi luôn luôn gắn ép những 
đức hạnh của các ngươi cho chúng ta, hỡi những kẻ đức hạnh!” 


186 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Và kẻ bát tín đó cười vang; nhưng ta, ta không bao giờ tin vào 
nàng ta và nụ cười của nàng, khi nàng tự nói xâu mình như thế. 

Và một ngày kia, khi ta thầm thì tâm sự với cô nàng Trí huệ 
Hiền minh hoang dại của ta, thì trí huệ Ấy giận dữ nói thẳng vào 
mặt ta: “Mi ước muốn, mí khao khát, mi yêu thương cuộc đời, 
chính vì thê mi mới ca ngợi Cuộc đời!” 

Suyt nữa ta đã hung bạo đáp lời và bảo cho người đàn bà 
giận đữ đó nghe sự thật, chẳng có câu trả lời nào tàn bạo hơn là 
nói sự thật cho trí huệ của minh. 

Vì cả ba chúng ta đối xử liên hệ với nhau như thê, tận thâm 
tâm, ta chỉ yêu thương cuộc đời, - và thực ra, ta chỉ cuông nhiệt 
yêu thương cuộc đời khi nào ta thù ghét cuộc đời. 

Nhưng nếu ta ưa thích cô nàng Trỉ huệ Hiền minh, và 
thưởng khi là quá đỗi ưa thích, chính bởi vì nàng gợi nhớ ta quá 
nhiều về Cuộc đời! 

Nàng cũng có cùng một đôi mắt, củng một tiếng cười và 
cùng chiếc cần câu bằng vàng: ta còn có thể làm gì được nếu cả 
hai củng giống hệt nhau như thể? 

Và một ngày kia, khi Cuộc đời hỏi ta: “Cô nàng Trí huệ 
Hiền mình kia là ai thế?” ta đã vội vã trả lời: “Ờ, ờ, Trí huệ Hiền 
minh! 

Người ta khao khát nàng và không bao giờ có thể thỏa mãn 
chán chê nơi nàng, người ta tìm cách nhìn qua mạng che mặt của 
nàng, người ta muốn quăng lưới bắt nàng. 

Nàng có đẹp chăng? Nào ta biết! Nhưng ngay cả những 
con cá chép già nhất cũng còn cắn mỗi của nàng. 

Nàng thay đổi vô thưởng và cương ngạnh, ta đã thường 
nhìn thấy nàng căn môi, chải ngược tóc lên. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 187 


Có lẽ nàng là kẻ hung đữ, xảo trả và là đàn bà trong mọi 
sự; nhưng chính lúc nàng tự nói xấu mình là lúc nàng quyền rũ 
hơn bao giờ hết”. 

Khi ta nói thế với Cuộc đời, thì Cuộc đời vụt cười hung tợn 
và nhắm mắt lại rồi nàng cật vẫn: “Mi đang nói về ai thế? Có lẽ 
là nói về ta, phải không? 

Dấu mí có lý chăng nữa, đấy có phải là những điêu cẦn 
phải nói thẳng vào mặt ta? Bây giờ, hãy nói cho ta nghe về Trí 
huệ Hiển minh của mi!” 

Hỡi ôi! Hỡi Cuộc đời yêu dâu, lúc bấy giờ mi lại mở mắt 
rat Và ta như thầy mình bị rơi trở lại vào một hồ thẳm hun hút 
khôn đò”. 


Zarathustra đã hát như thê. Nhưng khi cuộc khiêu vũ châm 
đứt và các thiểu dữ đã bỏ đi xa, hắn trở nên buồn bã. Sau cùng 
hắn bảo: 

“Mặt trời đã lặn từ lâu; cánh đồng ẩm ướt, một cơn gió mát 
thổi đến tử rừng cao. 

Có một cái gì xa lạ bí ẩn chung quanh đang đấm đăm nhìn 
ta với đôi mắt tư lự. Thế nảo, mi vẫn còn sống à, Zarathustra? 

Tại sao? Vì mục đích nào? Vì phương tiện nào? Đi về đâu? 
Ở đâu? Thế nào? Hãy còn sống, còn thở: đây chẳng phải là điên 
rò hay sao? 

Than ôi, hối các bạn, chính đêm tối đang lên tiếng cật vẫn 
trong ta. Xin tha thứ cho ta về nỗi buồn! 

Đêm tối đã đến: xin tha thứ cho ta vì đêm tối đã đến!” 


Zarathustra đã nói như thể. 


MỘ KHÚC 


cé ơi kia là hỏn đảo ủ kín những mộ phần, hỏn đảo tĩnh 

Nếu nơi đó cũng chôn vùi những ngôi mộ của tuổi 
thanh xuân ta. Ta muốn mang đến đây một vỏng hoa vĩnh cửu 
của lòng đời”. 

Lòng đã quyết như thê, ta băng qua biển cả. 

Ơi hỡi các ngươi, những hình ảnh và ảo tưởng của tuổi 
thanh xuân tai. Ơi hỡi những ta nhìn yêu thương, những khoảnh 
khắc linh thánh!* Các ngươi chóng tan như bóng mây, bọt nước! 
Hôm nay ta nghĩ tưởng đến các ngươi như nghĩ đến những người 
chết yêu dầu. 

Hỡi những người chết vô vàn yêu dâu của hồn ta, từ các 
ngươi tôa bay đến ta một làn hương thơm ngát làm trái tim nguôi 
dịu và nước mắt ứa ra. Thực thê, mủi hương ấy lay động và làm 
khuây khỏa trái tim kế vượt biển một mình. 

Ta, con người cô đơn nhát, ta luôn luôn là kẻ giàu sang và 
đáng thèm muốn ước ao nhất. Bởi vì ta đã sở hữu các ngươi và 
các ngươi hãy còn sở hữu được ta: hãy nói cho ta biết, còn rơi 
cho ai những quả táo chín đỏ rơi từ cây xuống cho ta này? 

Ta huôn luôn là kẻ kế thừa và là nền đất cho tình yêu các 
ngươi! Hỡi các bạn yêu đầu! Để tưởng niệm các bạn ta bừng nở 
thành những đức hạnh muôn màu nghìn sắc điễm lệ. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ J89 


Hỡi ôi! Hỡi những điều kỷ diệu la lùng diễm tuyệt, chúng 
ta đã được sinh ra để sống cùng nhau; các ngươi đã tiền đến gần 
ta và gần dục vọng của ta, - không phải như những con chim 
nhút nhát, nhưng với đức tin cẩn vào kế có lòng tin cẩn! 

Cố nhiên, cũng như chính ta, các ngươi được tạo ra cho 
lòng trung thành, cho những vĩnh cửn của trìu mến dịu đàng: giở 
đây, hỡi những tia nhìn và những khoảnh khắc linh thánh, liệu 
ta có phải gán cho các ngươi một cái tên khác căn cử vào sự bắt 
trung của các ngươi không: ta hãy còn chưa biết được cái tên 
nào khác. 

Thật ra, hỡi những kẻ trốn chạy lang thang, các ngươi đã 
lìa đởi quá sớm đối với ta! Tuy nhiên các ngươi đã không chạy 
trốn ta cũng như đã không chạy trốn các ngươi; ta và các ngươi, 
cả hai đều vô tội ngây thơ trong sự bắt trung của mình. 

Chính vì muốn giết chết ta, người ta đã siết họng các 
ngươi, hỡi những con chim ca hót của những hy vọng ta! Ờ, 
đúng vậy, chính các ngươi, những kẻ yêu dấu nhất của ta, các 
ngươi là đích nhắm cho sự độc ác buông tên, - để tên nhọn kia 
làm thương tổn tim ta! 

Và sự độc ác đã bắn trúng tím ta. Bởi các ngươi đã luôn là 
tài sản thân thiết nhất của ta, thứ ta sở hữu và sở hữu được ta: 
Chính vì thể, các ngươi phải chết trẻ và lia đời quá sớm! 

Mũi tên đã bắn về vật sở hữu dễ tốn thương nhất của ta: 
bắn vào chính ngươi, kẻ có làn da êm mượt lông tơ, và càng 
giống hơn nữa với một nụ cười vội tắt khi mới bí nhìn đến. 

Nhưng ta muốn nhắn gửi lời này cùng các thù địch của ta: 
tắt cả những vụ sát nhân nảy có nghĩa lý gì khí so sánh với điều 
bọn mi đã ban cho ta. 


190 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Điều bọn mi đã ban cho ta còn ác độc gấp trăm ngàn lần 
những sự sát nhân; bọn mi đã lây mất của ta cái bất khả thay thế: 
đây là điều ta cần phải nói với bọn mi, hỡi những thủ địch của ta! 

Bởi vì bọn mi đã giết chết những ảo tưởng của tuối thanh 
xuân và những phép lạ thân thiết nhật của ta! Bọn mi đã lẫy mắt 
của ta những người bạn chơi, những tinh thần đầy lạc phúc tràn 
trẻ! Để tướng niệm những người bạn đó, ta đặt lên đây vòng hoa 
này cùng lời nguyễn rủa. 

Lời nguyền rủa nhấm vào bọn mi, hỡi những thù địch của 
ta! Bởi vì bọn mi đã chặt đứt niềm lạc phúc vĩnh cửu trong ta, 
như một âm thanh bị vỡ vụn trong đêm tối lạnh giá. Ta đã chỉ kịp 
nhìn nó lấp lánh trong thoáng qua như một cái nhìn linh thánh. 

Một ngày kia, vào một giờ thuận tiện, sự trinh khiết của ta 
đã bảo củng ta: “Đối với ta, tất cả mọi hữu thể đều phải là linh 
thánh thiêng liêng!” 

Lúc bấy giờ, bọn mi đã tấn công fa bằng những con ma 
nhơ bẩn. Hỡi ôi! Cái giờ thuận tiện ấy đã chạy trồn về đâu? 

“Tất cả mọi ngày đều phải thiêng liêng đối với ta”, - một 
ngày kia trí huệ của tuổi thanh xuân đã nói thế; thực vây, đó là 
ngôn ngữ của một trí huệ tràn đầy hoan lạc. 

Nhưng tôi lúc bấy giờ, bọn mi, những thù địch của ta, bọn 
mi đã đảnh cắp những đêm tối của ta và biến chúng thành những 
cơn mất ngủ quần quại đớn đau. Hối ơi! Trí huệ tràn đầy hoan 
lạc ấy đã chạy trốn về đâu? 

Xưa kia, ta khao khát những con chim báo điềm lành; thế 
rồi bọn mi đã đặt trên đường đi của ta một con cú quỷ mị, bất 
tưởng. Hỡi ôi! Vậy thời khát vọng địu đàng trìu mến ấy của ta 
đã chạy trốn về đâu? 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 191 


Một ngày nọ, ta thệ nguyện khước từ tất cả mọi sự kinh 
tởm, buồn nôn, thì bọn mi liền biến tất cả những gì vây bọc gần 
gũi quanh ta thành những mụt nhọt ung thôi! Hỡi ôi! Những lời 
thệ nguyện cao nhã nhất của ta đã chạy trốn về đâu? 

Xưa kia, ta bước trên những con đường lạc phúc như một 
người mù: lúc báy giờ bọn mi liền vứt những đồ nhơ bẩn trên 
đường đi của kẻ mù; giờ đây kẻ đó đã kinh tởm gớm ghét con 
đường mù lỏa cũ, 

Và khi ta đã làm điều khó khăn nhất đối với mình, khi ta 
xưng tụng những chiên thắng ta đã thu được đối với tư thân, thì 
bọn mi liền thúc đẩy những kẻ yêu thương ta la hét ầm lên rằng 
lúc đó ta đã làm họ thương tổn và khổ đau nhiều nhất. 

Thực ra, bọn mi đã luôn luôn hành động như thế; bọn mi 
đã làm thương tổn chất mật ngọt ngào nhất của ta cùng sự cần 
mẫn nhiệt thành của những con ong hảo diệu nhất của ta. 

Bọn mi bao giờ cũng gửi đến cho lỏng bác ái của ta 
những kẻ ăn xin trơ trẽn vô liêm nhất; bọn mi luôn luôn xô đẩy 
đến chung quanh ta những kẻ trơ tráo bất trị nhất. Như thế, bọn 
mi đã làm tổn thương đến những đức hạnh của ta trong đức tin 
của chúng. 

Và khi ta muốn đem vật thiêng liêng tôn quý nhất đối với 
ta làm của hiền tế, thì lỏng “sùng tín” của bọn mi vội vã thêm 
vào đó những của lễ béo mập hơn: đến đỗi vật thiêng liêng tôn 
quý nhất của ta phải ngộp thở trong những khói mủ từ mỡ béo 
của bọn m1. 

Và một ngày kia, ta đã muốn khiêu vũ như chưa từng bao 
giờ khiêu vũ: ta muốn khiêu vũ ở bên trên tất cả những tầng trời. 
Lúc bấy giờ, bọn mi đã dùng mưu kế lung lạc người ca sĩ yêu 


192 FRIEDRICH NIET2ZSCHE 


thích nhất của ta. 

Và hắn đã cất lên một âm điệu trằm buôn thảm khốc. Hỡi 
ôi! Hắn đã rúc lên điệu đó vào tai ta như một hồi còi tang! 

Kẻ ca hát sát nhân, khỉ cụ của sự hung dữ, mi, kẻ ngây thơ 
vô tội nhất! Ta đã sẵn sảng cho cuộc khiêu vũ tuyệt mỹ nhất, thì 
những âm thanh của mi vang đến giết chết sự say sưa ngây ngất 
xuất thần của tal 

Chỉ khi khiêu vũ, ta mới biết cách nói lên ẩn dụ về những 
sự vật cao nhã tuyệt vời nhất: nhưng giờ đây biểu tượng ẩn dụ 
cao quý nhất của ta đảnh nằm im lặng vô thanh trong tứ chỉ ta. 

Niềm hy vọng cao tuyệt nhất không được phát biểu và 
không được cứu chuộc. Và tất cả những ảo tưởng cùng những 
mối an ủi nguôi khuây của tuổi thanh xuân ta đều chết rũ! 

Làm sao ta đã chịu đựng nổi điều đó, làm sao ta đã kiên trì 
vượt thắng được những vét thương như thế? Làm sao linh hồn ta 
đã phục sinh được từ những mộ phân kia? 

Ờ, trong ta có một cái gì không thể bị thương tốn, không 
thể bị chôn vùi được, một cái gì làm vỡ tung những tảng đả rắn 
chắc: đó là ý chí của ta. Ÿ chí ta lặng lẽ tiến bước, bất di bất dịch 
theo dòng năm tháng, 

Ý chí thân thiết ấy của ta muốn bước ởi trên đôi chân ta; 
tâm trí nó cứng rắn tàn nhẫn và không thể tổn thương được. 

Ta, ta chỉ bất khả tổn thương ở gót chân. Hỡi ý chí kiên trì 
của ta ơi! Mi luôn luôn sống côn, luôn luôn đồng đạng với chính 
mình. Mi luôn luôn mở được một con đường đi ra khỏi tất cả 
những mộ phân. 

Tất cả những gì không thể bừng nở trong tuổi thanh xuân 
của ta đều còn sống sót nơi mi, với bộ dạng đầy sức sống, tươi 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 193 


trẻ, với lòng tràn đầy hy vọng, mi đến ngồi trên những phế tích 
Úa vàng của những ngôi nhà mô. 

Ờ, đối với ta, mi vẫn là kẻ phá hủy tất cả những ngôi mộ. 
Xin chào mi, hối ý chí của ta. Và chỉ nơi nào có những mộ phân, 
nơi đó mới có những sự phục sinh. 


Zarathustra đã ca hát như thế. 


VỀ SỰ CHIẾN THẮNG TỰ THÂN 


éé “chí truy cân chân lý”, đây là tên mà các ngươi, những 

Y. khôn ngoan hiền triết bậc nhất, dùng để gọi sức 
mạnh thúc đẩy làm các ngươi đầy khao khát nổng nàn, cỏ phải 
thế không? 

Ý chí muốn đạt đến tính khả tưởng của mọi hữu thể: /đ gọi 
ý chí của các ngươi như thê đó! 

Các ngươi muốn /vm cho mọi cái đang hiện thể đều trở 
thành khả tưởng, bởi vì các ngươi hồ nghỉ có căn cứ rằng mọi 
cái đang hiện thể đã hoàn toàn là khả tưởng. 

Mọi cái gì đang hiện thể đều quy phục và gấp iại theo ý 
các ngươi. Y chí các ngươi đòi hỏi như thế. 

Tất cả mọi sự phải trở thành địu đàng nhẫn nhụi và phải 
quy phục tỉnh thần như là tắm gương và phản ánh của tinh thân. 

Đây là tất cả ý chí của các ngươi, hỡi những kẻ hiên triết nhất 
trong số các hiền triết; đây là một ý chí cường lực, ngay cả khi các 
ngươi nói về “thiện” “ác” và đưa ra những phán đoán giá trị. 

Các ngươi muốn sáng tạo nên một thế giới để các ngươi có 
thể quỳ gồi sùng bái: đây là hy vọng cuối cùng, là cơn say sưa 
tối hậu của các ngươi. 

Cổ nhiên, những người tâm trí đơn sơ, đám đông dân 
chúng, giống như một con sông trên đó bồng bẻnh một chiếc 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 195 


thuyền trôi. Mang mặt nạ và long trọng ngồi trên thuyền là 
những phán đoán về giả trị. 

Các ngươi đã phóng đặt ý chí củng những giá trị của các 
ngươi trên dỏng sông biến địch; những tin tưởng của dân chúng 
về thiện ác biểu lộ cho ta thấy một ý chí cường lực rất cổ xưa. 

Chính các ngươi, hỡi những nhà hiền triết khôn ngoan 
nhất, các ngươi cùng ý chí thống trị trỗi vượt của các ngươi đã 
đặt những người khách như thể vào trong thuyền ấy, đã trang 
điểm cho họ bằng những trang sức và những tên gọi tráng lệ, 
TỰC TỠ. 

Giờ đây, đồng sông lôi cuỗn chiếc thuyền các ngươi, dòng 
sông phải lôi cuỗn thuyền đi. Dầu cho sóng có vỡ tan trào bọt 
và xô đẩy sườn thuyền với lòng phẫn nộ, nào có hề gì! 

Hỡi những nhà hiền triết khôn ngoan nhất, không phải 
dòng sông là mỗi nguy hiếm, là kết cục cho điêu thiện và điều 
ác của các ngươi mà chính là ý chí, ý chí cường lực, - ý chí sống 
cỏn, miên man bắt tuyệt và sáng tạo. 

Nhưng, để các ngươi lĩnh hội được ngôn ngữ của ta về 
thiện và ác, ta sẽ còn nói cho các ngươi nghe về sự sống, về bản 
chất sinh vật. 

Ta đã theo dõi sinh thể mang sự sống, ta đã theo đuổi nó 
trên khắp những con đường lớn nhỏ, cốt để thâu hiểu những lề 
thỏi của nó. 

Khi sự sống im hơi, ta đã thu đón cái nhìn của sinh thể trên 
một tắm gương trăm mặt, để con mắt của sự sống lên tiếng với 
ta, và con mắt ấy đã ngô lời cùng ta. 

Nhĩmg bất luận nơi nảo gặp sinh thể, ta đều nghe những 
tiếng nói vâng phục. Tất cả mọi sinh thế đều vâng phục. 


196 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Và đây là điều thứ nhì: người ta chỉ huy điều khiển kẻ 
không biết tự vâng phục chính mình. Đây là lề thói của những 
vật sống. 

Đây là điều thứ ba ta đã nghe được: chỉ huy, điều khiển thì 
muôn vàn khó khăn hơn vâng phục. Bởi vì kẻ ban lệnh chỉ huy 
phải mang gánh nặng của tất cả những kẻ vâng phục, và gánh 
nặng này đễ dàng đè y bẹp rúm tan tành. 

Trong mọi việc chỉ huy ban lệnh, ta đều nhìn thấy một sự 
thử thách, một sự liều lĩnh. Và khi ban lệnh chỉ huy thì sinh thể 
luôn luôn đánh liều đời sông của mình. 

Khi tự ban lệnh chỉ huy chính mình, thì hắn cũng vẫn phải 
trả giá cho quyền ban lệnh chỉ huy đó. Nhất thiết hắn phải là 
quan tỏa, kế trả thù và là nạn nhân cho lề luật của chính minh. 

Làm sao chuyện ây có thể xảy ra được? Ta tự hỏi mình. Cái 
gì thuyết phục sinh thể vâng phục và chỉ huy, và vâng phục ngay 
trong lúc chỉ huy? 

Giờ đây, hãy nghe ta nói, hối những nhà hiển triết khôn 
ngoan nhất. Hãy khảo sát một cách đứng đắn xem ta đã bước 
vào tận trái tim của đởi sông, tận những cội rễ của trái tỉm nó 
hay chưa! 

Bất luận gặp gỡ sinh thể nơi nào, ta đều gặp thấy ý chí 
cường lực; và ngay cả trong ý chí của kẻ vâng phục, ta cũng tìm 
thây ý chí muốn làm chủ nhân. 

Kẻ yếu phải phụng sự cho kẻ mạnh, đấy là điều mà ý chí 
hắn bắt hắn ngả theo, một ý chí đến phiên nó muốn làm chủ 
nhân của cái gì còn yêu hơn nó. Đấy là niềm vui duy nhất mà ý 
chí ấy không muốn khước tử. 

Cũng giống như kẻ thấp hèn vâng phục kê cao đại nhất, để 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 197 


đến lượt mình được hưởng vui sướng và quyền lực đối với kê tháp 
hèn nhất, cũng thế, kẻ cao đại tột vời nhất trong tất cả vẫn còn 
vâng phục và đánh liều sinh mạng mình để đạt đến quyên lực. 

Đấy là sự vâng phục của kế cao đại nhất; sự vâng phục 
chứa đây liêu lĩnh, nguy hiếm, bạt mạng, đánh đu với cái chết. 

Bắt luận nơi nào con người hiến tế, phụng sự và đưa mắt 
nhìn yêu thương trìu mến, nơi đó cũng có ý chí muốn làm chủ 
nhân. Chính nhờ những con đường quanh co khuất khúc, kẻ yếu 
đuối nhất đã lên vào trong pháo đài, vào tận quả tím kẻ mạnh 
nhất, - ở đó hắn đánh cắp quyên lực. 

Chính đời sống đã thổ lộ với ta niềm bí ẩn sau đây. - “Này, 
nó bảo ta, (a là cái phải luôn tự vượt bỏ chính mình. 

Thực ra, dẫu mi có gọi đó là ý chí sáng tạo hay bản năng 
hướng đến mục tiêu, hướng đến một cái gì cao nhã nhất, xa vời 
nhất, đa tính nhất, thì tất cả điều đó đều như nhau, và đây cũng 
là một bí mật độc đáo duy nhất. 

Ta thích chẳng thà suy tàn tiêu diệt còn hơn là khước từ 
khát vong độc nhất ấy; thực vậy, nơi nào có sự tàn ta, sự rơi rụng 
của những chiếc lá, nơi đó đời sống tự hy sinh chính mình, - để 
đạt tới quyền lực. 

Ta phải là sự chiến đâu, sự biên dịch, mục tiêu và sự chống 
đối giữa các mục tiêu. Hỡối ôi! Kẻ nào đoán chừng được ý chí 
của ta, chắc hắn cũng đoán được rằng những con đường hắn phải 
bước theo sẽ quanh co khuất khúc ngàn nào! 

Dấu có sáng tạo nên vật gì và có yêu thương nó cách nào 
đi nữa, ta cũng phải lập tức biến thành thù địch của nó và thù 
địch của tình yêu ta: ý chí ta ra lệnh như thê. 

Và mi nữa, mi, kẻ tìm kiếm yêu thương tri thức, mi chỉ là 


198 FRIEDRICH NIETZSCHE 


con đường mòn và là ấn tích của ý chí ta: thực ra, ý chí ta, cường 
lực của ta cũng bước đi trên những dâu chân của ý chí truy cầu 
chân lý của mi! 

Kẻ nào đã tuyên bố về “ý chí khát sống” là kẻ chắc chắn 
chưa chạm mặt chân lý; ý chí khát sống ấy không hiện hữu. 

Bởi vì cái gì không hiện hữu thì không thể ước ao hiện 
hữu; và cái gì đang biện hữu thì làm thế nào nó lại ước ao hiện 
hữu nữa? 

Chỉ nơi nào có đời sống, nơi đó mới có ý chỉ: không phải 
ý chỉ khao khát sự sống, nhưng là ý chí cường lực, như ta đã 
giảng dạy cho m1. 

Có nhiều sự việc mà sinh thể cho là cao hơn cả đời sống, 
nhưng trong chính sự phán định giá trị ấy, vẫn ngân vang lên 
giọng nói sang sảng của ý chí quyền lực!” 

Đây là điều xưa kia cuộc đời đã dạy cho ta, và hối những 
nhà hiền triết khôn ngoan nhất, chính nhở lời dạy đó, ta mới giải 
đoán được ẩn ngữ cõi lòng các ngươi. 

Ta nói thực cùng các ngươi: cái thiện và cái ác trưởng tồn 
bất hoại, - không hề biện hữu! Cái thiện và cái ác phải mãi mãi 
không ngừng tự vượt bỏ chính minh. 

Những giá trị cùng những ngôn ngữ của các ngươi về 
thiện ác chỉ là những phương tiện để biểu tỏ sức mạnh, hỡi 
những kẻ phán đoán về giá trị: đấy là tình yêu ẩn giấu của các 
ngươi, là sự rạng rỡ, cơn rủng mình, sự tràn trễ tuôn chảy của 
tâm hỗn các ngươi. 

Nhưng có một quyền lực mạnh mẽ hơn đang lớn mạnh 
trong những giá trị của các ngươi, một chiến thắng mới mẻ làm 
vỡ tung quả trứng và lớp vỏ trứng. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 199 


Bắt cứ kể nào phải sáng tạo trong thiện và ác đều tất yếu 
phải là kẻ hủy hoại và đập vỡ những giá trị. 

Như thế, sự hung ác tệ hại nhất là thành tổ bất khả phân 
của sự thiện hảo tốt lành nhất. Nhưng sự thiện hảo tốt lành ấy 
chính là sự sáng tạo. 

Chúng ta hãy nói về những điều đỏ, hỡi những nhà hiền 
triết khôn ngoan nhất, dẫu rằng nó có làm ta đau đớn, bởi vì im 
lặng còn tệ hại hơn: tất cả những chân lý câm lặng không thốt 
nên lởi đều trở thành nọc độc. 

Và cầu cho tất cả những gì mỏng manh đến va chạm vào 
những chân lý của ta đều bị vỡ tung thành nghìn mảnh! Hãy còn 
nhiều ngôi nhà cần phải xây dựng nên! 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ NHỮNG CON NGƯỜI CAO NHÃ 


áy biển cưu mang trong hỗn ta thì tĩnh lặng. Ai là kẻ đoán 

được rằng nó ẩn giấu những con quái vật vui tươi? 

Biến sâu của ta bất động tịch nhiên, nhưng nó lấp lánh 
những ẩn ngữ củng những tiếng cười bập bềnh. 

Hôm nay ta đã gặp một con người cao nhã, một con người 
nghiêm trang bệ vệ, một kẻ khổ hạnh của tỉnh thần: Ò! Linh hẳn 
ta đã cười ngặt nghẽo trước vẻ xâu xí của hắn! 

Ngực phông căng như kê hít đẩy không khí, con người cao 
nhã đứng đấy, im lặng: 

Trang sức bằng những chân lý xấu xi khủng khiếp, chiến 
lợi phẩm sau cuộc săn, và mặc những bộ quần áo tả tơi; trên 
người hắn cũng trang điểm nhiều gai - nhưng ta chẳng hề thấy 
có lầy một đóa hoa hồng. 

Hắn còn chưa học biết được tiếng cười và vẻ đẹp. Vẻ mặt 
ủ rũ buôn rầu, tay thợ săn đó vừa trở về từ khu rừng tri thức. 

Hắn đã tử cuộc chiến trở về với những con đã thú: nhưng 
sự nghiêm trang trì trệ của hắn hãy còn bộc lộ một con dã thú - 
một con đã thú chưa bị chế phục. 

Hắn vẫn đứng đó như một con hổ sắp nhảy chồm lên, song 
ta không ưa những linh hồn căng thẳng như linh hồn hắn. 

Hỡi các bạn, các bạn sẽ bảo ta rằng không nên tranh luận 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 201 


về sở thích và màu sắc. Nhưng cả cuộc đời là trường chiến đâu 
xoay quanh những sở thích cùng những màu sắc. 

Sở thích vừa là quả cân, vừa là chiếc cân; và khốn thay cho 
tất cả sinh vật nào muốn sống mà không có sự tranh đấu về 
những quả cân, chiếc cân cùng người sử dụng cân! 

Con người cao nhã đó chản ngắn tính cao nhã của mình, 
lúc bấy giờ hắn sẽ bắt đầu đẹp ra; chỉ khi đó ta mới có thể 
thưởng thức nổi hắn và thấy hẳn là ngon lành khoái khẩu. 

Vì chỉ khi nào quay mặt khỏi chính mình, hắn mới vượt 
qua được chiếc bóng của mình, thật vậy, khí đó hắn mới nhảy 
vào mặt trời của mình. 

Kê khổ hạnh của tính thần đó đã ngôi trong bóng mát quá 
lâu; đôi má hắn đã trở thành xanh mét, và trong khi chờ đợi, hắn 
gần như chết đói. 

Ta còn đọc thấy trong mắt hắn một vẻ khinh thị với nếp 
nhăn chán tởm trên đôi môi. Quả thật, giờ đây hắn đang nghỉ 
ngơi, nhưng để nghỉ ngơi, hắn đã không nằm dài dưới ánh nắng 
mặt trời: 

Hắn phải làm như con bò rừng; và hạnh phúc của hắn phải 
bốc lên mùi đất chứ không phải mùi của sự khinh bỉ mặt đất. 

Ta thích nhìn thấy hắn giống như một con bỏ rừng màu 
trắng, thở phì phò, la rống trước chiếc cày: và lời la rồng đó phải 
là tiếng hát ca tụng tất cả những gì thuộc về mặt đất trần gian. 

Khuôn mặt hắn ám tôi; bóng tối của bàn tay hắn nô giỡn 
trên mặt. Tìa nhìn hắn hãy còn chìm sâu trong bóng tôi. 

Chỉnh hành động của hắn hãy còn là một bóng tối phóng 
chiếu trên hắn: bản tay làm tôi ám kẻ hành động*. Hắn hãy còn 
chưa vượt bỏ được hành động của mình. 


202 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Dẫu ta yêu thích cái gáy bỏ rừng của hắn, nhưng giờ đây 
ta cũng muốn nhìn thấy tia nhìn của thiên thần. 

Hắn cũng nhải học quên đi ý chí anh hùng: ta muốn hắn là 
một kẻ được nâng cao chứ không phải chỉ là một con người cao 
nhã: - khí tinh thuần của chính hắn, con người không ý chí, phải 
nâng hắn lên cao. 

Hắn đã nhiếp phục những quái vật, hắn đã soi thấu những 
ẩn ngữ: nhưng hẫn cũng phải giải thoát cho những quái vật cùng 
những ẩn ngữ của hắn; hắn phải chuyển hóa chúng thành những 
đứa con của trời cao. 

Tri thức của hắn hãy còn chưa học cười và học được đức 
không ganh ghét; ngọn trào đam mê của hắn hãy còn chưa dịu 
xuống trong vẻ đẹp. 

Thực vậy, khát vọng của hắn phải câm tiêng đấm chìm 
xuống không phải trong sự thỏa mãn chán chê mà là trong vẻ đẹp. 

Sự duyên dáng là thành phân của sự khoan thứ nơi những 
tâm hồn cao đại. 

Cánh tay lơ đễnh vắt ngang đầu: kẻ anh hủng phải nghỉ 
ngơi như thế, hắn phải vượt thắng như thế ngay cả trong sư nghỉ 
ngơi của mình. 

Nhưng chính bởi vì, đối với người anh hùng, vẻ đep là điều 
khó khăn nhất trong tất cả mọi sự. Vẻ đẹp vượt thoát khỏi mọi ý 
chí tàn bạo. 

Ở đây hơn một tí, kém một tí, cũng đã là nhiêu rồi, và cũng 
chính là điểm thiết yếu. 

Hỡi những con người cao nhã! Điều khó khăn nhất đối với 
các ngươi là giữ cho bắp thịt được đãn ra yên nghỉ và ý chí được 
tháo gỡ yên cương. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 203 


Khi quyền lực trở thành duyên đáng và đi xuống cõi hữu 
hình thì ta gọi sự đi xuống đó là vẻ đẹp. 

Ta chẳng đòi hỏi vẻ đẹp nơi bât cứ ai nhiều hơn là mi, hối 
mi là kẻ quyền lực: lỏng thiện hảo của mi phải là sự chiến thắng 
cuối cùng đối với tư thân mi. 

Ta tin rằng mi có khả năng làm tất cả mọi điều hung đữ, 
chính vi thế ta muốn điều thiện cho mi. 

Thực ra, ta luôn luôn cưởi những kê yếu đuối tưởng mình 
là thiện hảo tốt lành vì chúng có đôi chân tàn tật! 

Mi phải bắt chước đức hạnh của chiếc cột: càng lên cao, 
chiếc cột càng luôn xinh đẹp, thanh nhã hơn; nhưng ở bên trong, 
nỏ càng cứng rắn và chịu đựng kiên trì hơn. 

Vâng, hỡi con người cao nhã, một ngày kia mi sẽ xinh đẹp 
và mì sẽ đưa chiếc gương soi cho sắc đẹp mỉ soi mặt vào. 

Lúc bảy giờ linh hôn mí sẽ rùng mình run rấy vì những khát 
vọng linh thánh; và sẽ có sự tôn sùng kính ngưỡng ngay cả trong 
tính huênh hoang phù phiếm của mii 

Bởi vì đây là bí ẩn của lính hồn: chỉ khi nào kẻ anh hùng 
đã lìa bỏ linh hỗn, lúc đó kẻ siêu-anh-hùng mới tiễn đên gần nó 
trong giắc mộng. 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ XỨ SỞ VĂN MINH 


a đã phóng bay quá xa vào tương lai: một cơn rủng mình 
run sợ vỗ chụp lây hôn ta. 

Khi đưa mắt nhìn chung quanh, thì ô kìa, ta chỉ thấy thời 
gian là bạn đồng hành độc nhất. 

Lúc bây giờ ta bay ngược trở về càng lúc càng nhanh: ta 
đã đến gần các ngươi như vậy đó, hỡi những con người hiện đại, 
trong các XỨ sở văn minh, 

Lần đầu tiên, ta nhìn thấy các ngươi bằng con mắt thích 
đáng, với một khát vọng chân thật, thực ra, ta đã đến với tâm 
lòng đầy hoài vọng. 

Nhưng chuyện gì đã xảy đến cho ta? Dẫu răng lòng có 
kinh hoàng sợ hãi, ta phải bật cười! Mắt ta chưa hề nhìn thấy cái 
gì vẫn vên lốm đốm nhiều sắc màu như thê! - 

Ta cứ cười, cười mãi trong khi chân ta run rẩy và cả lòng 
ta cũng run rẩy. “Quả thực, đây chính là xứ của tất cá những 
bình đựng thuốc màu!” Ta nghĩ thầm như thê. 

Với khuôn mặt và tay chân tô phết bằng năm mươi đốm 
màu khác biệt, các ngươi ngôi đây trong khi ta nhìn kính ngạc, 
hỡi các ngươi, những con người thời đại! 

Và chung quanh các ngươi, năm mươi chiếc gương tâng 
bốc, bắt chước trỏ chơi màu sắc của các ngươi! 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 205 


Thực ra, hỡi con người thời đại, các ngươi không thể mang 
chiếc mặt nạ nào tốt hơn khuôn mặt của các ngươi. Ai có thể 
nhận ra các ngươi được chứ? 

Được bao phủ bằng những dấu hiệu của quá khứ và được 
bôi lem luốc bằng những dấu hiệu mới: ngươi lấn trắnh khỏi mọi 
kê đoán tỉnh khí triệu trưg như thế đây. 

Và ngay cả khi người ta có thế thăm đò kỹ càng tìm thân, 
các ngươi làm cho ai tin được rằng các ngươi có tim thận? Các 
ngươi dường như được nhỏi luyện bằng màu sắc và những mẩu 
giây dán lại với nhau. 

Mọi thời đại và mọi dân tộc đều ném một cái nhìn lẫn lộn 
xuyên qua những tắm mạng che các ngươi; mọi phong tục và 
mọi tín ngưỡng đều nói năng lẫn lộn xuyên qua những cử chỉ 
của các ngươi. - 

Nếu người ta lột bỏ những tấm mạng che, những khăn 
choàng, những sắc màu cùng những điệu bộ cử chỉ của các 
ngươi, thì chỉ còn lại một cái làm hoảng sợ chim chóc. 

Thực ra, chính ta là một con chim hoảng sợ vì một ngày nọ ta 
đã nhìn thấy các ngươi trần truông, không màu sắc; và ta đã xa bay 
chạy trón khi bộ xương đó lại tô những cử chỉ thương yêu với ta. 

Vì ta thích chẳng thà làm kẻ bị khổ sai trong hỏa ngục, 
giữa những bóng tôi của quá khứ còn hơn! - Những dân cư ở hỏa 
nguc còn béo mập và có thực hơn là các ngươi! 

Vâng, hối những con người thởi đại, chính sự chua chát 
trong ruột ta làm ta không thể chịu đựng nổi các ngươi dầu các 
ngươi trần truồng hay có quản áo! 

Tất cả những gì đe đọa trong tương lai, và tất cả những gì 
chưa hệ làm hoảng sợ các con chim lạc lỗi, những cái đó quen 


206 FRIEDRICH NIETZSCHE 


thuộc và làm an tâm hơn là “tính chất thực tại” của các ngươi. 

Vì các ngươi nói như thế này: “Chúng ta hoàn toàn là thực 
tại, và không có đức tin hay mê tín”, rồi các ngươi vênh váo ưỡn 
ngực ra như thế. - Nhưng hỡi ôi! Ngực các ngươi trồng rỗng! 

Vâng, làm sao các ngươi có £hể tin ngưỡng được, khi các 
ngươi lam nham tạp sắc như thế? - Các ngươi, những bức vẽ họa 
lại tắt cả những gì con người đã từng tin tưởng. 

Các ngươi là những lời bác bỏ sống động đối với mọi đức 
tin, và các ngươi đập gãy xương mọi tư tưởng. Không (hể tin 
tưởng: đây là tên ta gọi các ngươi! Hỡi những con người thực tại! 

Mọi thời đại phí báng lẫn nhau trong tính thần các ngươi; 
và những giấc mộng cùng những cuộc nói chuyện tâm phảo của 
mọi thời đại hãy còn thực tại hơn sự tỉnh thức của các ngươi! 

Các ngươi là những con người khô căn, không sinh sản: 
chính vì thê các ngươi thiếu đức tin. Nhưng kẻ nào phải sảng tạo 
thì luôn luôn sẽ có những giấc mộng tiên trí cùng những đâu 
hiệu của tinh tú - và hắn có đức tin vào đức tín! 

Các ngươi là những cánh cửa hé mở với những phu đào 
huyệt đứng chở, và đây là thực tại của các ngươi: “Mọi sự đều 
đáng bị lụi tàn hủy diệt”. 

Hỡi ôi! Các ngươi đang đứng trước mặt ta, khô cạn, nghèo 
nàn, không sinh sản, với những chiếc xương sườn gầy còm. Vài kẻ 
trong bọn các ngươi có lẽ đã ý thức được tình trạng này. Họ tr nhủ: 

“Trong khi ta ngủ, hẳn có một vị thần đến lẫy một cái gì 
đó của ta? Thực vậy, một cái gì vửa đủ để tạo thành một người 
đàn bà? 

Thật kỳ lạ thay sự nghèo nàn của những xương sườn của 
ta!” Nhiều con người thời đại đã nói như thế. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 207 


Ờ, các ngươi, những con người thời đại, các ngươi làm ta 
bật cưởi! Nhất là khi các ngươi ngạc nhiên về mình mình! 

Khể thân cho ta nêu ta không thể cười lớn về sự ngạc nhiên 
của các ngươi, nêu ta bị buộc phải uống cạn tất cả mọi sự ghê 
tổm trong chén các ngươi! 

Nhưng ta xem nhẹ các ngươi, vì ta có những sự việc nặng 
nề hơn cần phải mang vác. Nào có hề gì nêu có những con ruồi 
hay những con sâu bâu thêm vào trên gánh nặng của ta! 

Thực vậy, gánh nặng của ta sẽ không vì thế mà nặng thêm. 
Và hối con người thời đại, nỗi mệt nhọc vĩ đại của ta không phát 
sinh từ các ngượi. 

Hỡi ôi! Giờ đây đâu là nơi ta sẽ leo lên nữa với cõi lòng 
khát vọng miên man? Từ trên đỉnh cao của mọi ngọn núi, ta đưa 
mắt đõi tìm những tổ quốc, những vùng đất quê hương, những 
vùng Quê Cha và những vùng Đất Mẹ. 

Nhưng ta không tìm thấy quê hương ở bắt cứ nơi nào: ta 
lang thang phiêu bạt qua mọi đô thị; ta là một khởi hành trước 
mọi cánh cổng; những con người thời đại mà vừa mới đây lòng 
ta hướng đến, bây giờ đối với ta lại là những kẻ lạ làm ta phì 
cười; ta đã bị trục xuất khỏi mọi vùng quê cha và đất mẹ, ta đã 
bị đuổi khói mọi quê hương. 

Vị vậy, ta chỉ còn yêu thương xứ sở của những đứa cơn !a, 
hải đảo xa lạ giữa lòng biển tuyệt mủ khói sóng: đấy chính là 
miền đất ta đang dong buồm tìm kiểm. 

Ta muốn, nhờ các con ta, chuộc lại tội đã làm con của cha 
ông ta: ta muốn cứu chuộc hiện tại này bằng toàn thế tương lai! 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ TRI THỨC BĂNG TRINH 


ôm qua lúc trăng vừa lên, ta tưởng trăng muôn sinh hạ một 

mặt trời: trăng nằm sóng sượt cuối chân trời, nặng nhọc, 
tròn đầy. 

Nhưng trăng đã dối gạt ta với sự hoài thai đó; và ta sẵn 
sảng tin vào người đàn ông trong mặt trăng hơn là tin vào người 
đàn bà. 

Cổ nhiên, cả gã đàn ông nhút nhát sống về ban đêm đó 
cũng có rất ít chất đản ông. Quả vậy, hẳn lướt qua những mái 
nhà với tâm hôn tràn ngập lo lắng. 

Bởi vì gã thầy tu trong mặt trăng ấy lòng tràn đầy dâm 
đãng, ganh tí; hắn thèm muốn mặt đất cùng tất cả hoan lạc của 
những kẻ yêu nhau. 

Không, ta không yêu hắn, con mèo quỷ quái trên những 
mái nhà; tất cả những kẻ nảo bò lết chung quanh những cửa số 
mở hé, ta đều kinh tớm chúng. 

Đẩy tín mộ, lặng lẽ, hắn lướt qua những tắm thảm sao 
cườm nhấp nhánh: nhưng ta thủ ghét tất cả những bước chân ai 
bước quá nhẹ nhàng không làm cho những định thúc ngựa kêu 
vang. 

Mỗi bước chân của một con người trung hậu chân chất đều 
vang lên tiếng nói; nhưng con mèo thì lướt qua lén lút không 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 209 


tiếng động. Hãy nhìn kia, mặt trăng tiến đến một cách bất chính 
như một con mèo. 

Ta xin tặng các ngươi ẩn dụ này, hỡi các người giả đạo đức 
nhiêu tình câm, các ngươi, những kê đi tìm “tri thức thuần túy”! 
1a gọi các ngươi là những kẻ dâm đãng! 

Các ngươi cũng yêu thương trái đất cùng những gì thuộc 
về mặt đất: ta đã đoán đúng lắm mài! - Nhưng trong tình yêu của 
các ngươi, còn có sự hổ then và ý thức bắt ổn, - các ngươi giống 
như mặt trăng. 

Người ta đã thuyết phục tỉnh thân các ngươi khinh bỉ tất cả 
những gì thuộc về mặt đất, nhưng người ta đã không thuyết phục 
nổi ruột rà tạng phủ các ngươi: thể mà, ruột rà tạng phủ đó há 
chẳng là cái gì mạnh mẽ nhất nơi các ngươi sao? 

Giờ đây, tình thần các ngươi xâu hổ vì phải vâng lời ruột 
rà tạng phủ và tính thần đi theo những con đường lén lút, giả trá 
để thoát khỏi sự xấu hổ của mình. Tỉnh thân giả trá lừa phỉnh của 
các ngươi tự nhủ rnình như thế này: 

“Lý tưởng cao đại nhất đối với ta là nhìn cuộc đời mả 
không nảy sinh lòng thèm khát và không lè lưỡi thèm thuông 
như một con chó đói. 

Sung sướng trong sự chiêm ngưỡng, với ý chí đã chêt, lòng 
không tham lam thèm muốn ích ký, - lạnh lùng và toản thân thể 
phủ màu tro lạnh cây khô, nhưng đôi mắt thì say ngập ánh trăng. 

Điều ta ưa thích nhất là - kẻ bị quyên rũ tự dụ hoặc chính 
mình như thế - yêu thương trái đật như mặt trăng yêu thương trái 
đất và chỉ chạm đến vẻ đẹp nó bằng đôi mắt. 

Và đây là điều ta gọi là trí thức trinh tuyển về vạn sự: chỉ 
đòi hỏi các sử vật để được phủ phục nằm dài trước chúng, nhự 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 211 


bỉ, bị vặn vẹo bắt thành hình thể, và ta sẵn lòng nhặt lẫy những 
gì rơi rớt xuống đất trong những bữa tiệc của các ngươi. 

Chúng đủ để ta nói lên sự thật với những kẻ giả đạo đức. 
Ừ, thực thê, với những xương cá, những vỏ sò và những chiếc lá 
gai nhọn của ta, ta có thế chích đâm vào mũi các ngươi, hỡi 
những kẻ giả đạo đức! 

Không khí bao giờ cũng bị nhiễm độc thối tha chung quanh 
các ngươi và những bữa tiệc của các ngươi: bởi vì những tư tưởng 
dâm đăng, những sự dối trá cùng những giấu giêm bí mật của các 
ngươi đều bay đây trong không khí. 

Vậy, trước hết, các ngươi hãy dám tin vào chính mình, - 
vào chính mình, và vào những ruột rà tạng phủ của mình! Kẻ 
nảo không tin vào chính mình thì luôn luôn đối trá. 

Các ngươi lẩn trỗn chính mình đẳng sau mặt nạ của một 
Thượng để, các ngươi, những kẻ “thuần túy”! Con sâu khủng 
khiếp đang ngọ nguậy bỏ lết của các ngươi đã ấn nắp đưới mặt 
nạ của một Thương đệ. 

Thật vậy, các ngươi làm thành ảo mộng với “sự chiêm 
ngưỡng” của các ngươi! Xưa kia, chính Zarathustra cũng đã bị 
lừa bịp vì những lốt vỏ thần thánh của các ngươi; hắn không 
đoán ra con răn nào đã cuộn tròn lúc nhúc trong lớp đa đó. 

Hỡi những kẻ đi tìm trí thức thuần túy! Trước kía ta đã 
tưởng nhìn thấy linh hỗn linh thánh trong những trò chơi của các 
ngươi! Trước kia, ta đã tưởng rằng chẳng có nghệ thuật nào cao 
siều hơn những trò giả ngụy của các ngươi! 

Khoảng cách ngăn chia ta với các ngươi đã che giâu những 
nhơ bẩn của loài rắn các ngươi cùng những mùi hôi thôi, lẫn sự giảo 
quyệt của một con thằn lằn quanh quất bò tìm khoái lạc nơi đấy. 


m2 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Nhưng ta đã điễn đên gắn các ngươi: lúc bấy giờ ánh sáng 
bừng lên, - và giở đây ánh sáng cũng bừng lên cho các ngươi 
nữa, - những tình yêu dành cho mặt trăng đã tàn lui. 

Hãy nhìn mặt trăng kìa! Mặt trăng đang lơ lửng trên cao, 
kinh ngạc và xanh xao - trước ánh sáng rạng đông! 

Bởi vì rạng đông nồng ấm đã dâng lên, - tình yêu trái đất 
của rạng đông đang tiền đến gần! Mọi tình yêu của mặt trời đều 
ngây thơ vô tội và là khát vong của kẻ sáng tạo. 

Hãy nhìn xem: rạng đông lướt tới, nôn nao cuống quít bồi 
hồi trên mặt biển! Các ngươi chẳng cảm thây cơn khát củng hơi 
thở nông ấm trong tình yêu của rạng đông sao? 

Rang đông muốn bú lấy biến khơi, muốn uống những 
chiêu sâu thăm thắm của biển cả cho tràn ngập tận những chiều 
cao của mình, và dục vọng của biển dâng trào lên với trăm ngàn 
đôi vú nhấp nhô.. 

Bởi vì biển cả muốn được ghì hôn, muốn được bú lấy bởi 
cơn khát nông cháy của mặt trời; biển uốn trở thành không khí 
và chiều cao và con đường mòn ánh sáng và trở thành chính ánh 
sáng! 

Thực vậy, giống như mặt trởi, ta yêu thương cuộc đời củng 
tất cả những biển sâu. 

Và đối với 1a, Tri thức tối thượng chính là điêu này: tất cả 
những gì sâu thắm phải leo lên tới đỉnh cao của ta! 


Zarathustra đã nói như thễ. 


VỀ NHỮNG NHÀ HỌC GIẢ 


lệ ta đang nằm ngủ, thì có một con cửu đến găm vòng hoa 
trường xuân trên đầu ta; trong khi gặm ăn, cừu nọ be be: 
“Zarathustra không còn là một học giả nữa”. 

Sau đó con cừu bỏ đi với bộ đạng vênh vang kiêu hãnh. 
Một đứa trẻ đã thuật lại cho ta nghe câu chuyện này. 

Ta thích nằm dài nơi nào có những đứa trẻ chơi đùa, nằm 
đài theo bức tường đổ nát rêu phong, giữa những cây thảo nhí và 
cây anh túc màu đỏ. 

Ta hãy còn là một học giả đối với các đứa bé thơ ngây và 
cả đối với những cây thảo nhi và cây anh túc màu đỏ. Chúng 
hoàn toản hồn nhiên vô tội ngay cả trong sự hung tợn của mình. 

Nhưng ta không còn là một học giả đối với những con cửu. 
Đây là số phận của ta - xin chúc phúc cho số phận đó! 

Bởi vì, đây là sự thật: ta đã rời khỏi căn nhà những học giả 
và đã đóng ập cửa lại sau lưng ta. 

Linh hồn khát khao của ta đã ngôi chung bàn với bọn 
chúng quá lâu, ta không như bọn chúng, được huấn luyện để 
theo đuổi tri thức như để đập vỡ những hạt hỗ đảo. 

Ta yêu mến tự đo và khí trời trên mặt đất tươi mát phiêu 
diêu; ta thích được năm ngủ yên trên những tâm da bò còn hơn 
là ngủ trên những lễ mạo tôn vinh cùng những phẩm giá đáng 


214 ERIEDRICH NIETZSCHE 


tồn kính của chúng. 

Ta quá nông nàn và bị thiêu hủy cháy bóng vì những tt 
tưởng của chính mình: chúng thường làm ta hụt mất cả hơi thở. 
Lúc đó, ta phải bước ra ngoài bầu trời cao rộng khoảng khoát, 
xa những căn phỏng chứa đầy bụi băm. 

Nhưng rồi cả bọn chúng cũng ngồi mát mẻ dưới bóng cây 
tươi mắt: khắp nơi, bọn chúng chỉ muốn làm những khán giả và 
bọn chúng cẩn trọng không đến ngồi trên những bậc thang bị 
mặt trời hun nóng. 

Như kẻ đứng dừng lại trên đường phó, há hốc miệng ngắm 
nhìn những khách bộ hành qua lại, bọn chúng cũng há hốc 
miệng chờ đợi và nhìn những tư tưởng của người khác. 

Nếu ta chạm tay đến bọn chúng thì vụt cái, dẫu trái với ý 
chúng, chúng để thoát ra mịt mủ bụi bặm chung quanh, giống 
như những bao đựng bột; nhưng ai mà còn đoán rằng bụi mù của 
bọn chúng là đến từ hạt giống và sự vinh quang vàng óng của 
những cánh đồng mùa Hạ? 

Khi chúng tưởng mình là kẻ Trí huệ Hiền minh thì những 
lời châm chọc tỉ tiện, những chân lý bé nhỏ của chúng làm ta 
rùng mình ớn lạnh: Trí huệ Hiền minh của bọn chúng thường 
mang mủi vị của đầm lẫy hôi thôi! Và thực vậy, ta đã từng nghe 
tiếng ếch nhái kêu gào ỏm tỏi trong những lời lẽ bọn chúng! 

Bọn chúng rất khéo léo và có những ngón tay xảo diệu: sự 
đơn gián chân chất của ta nào có đáng gì bên cạnh sự phức tạp 
của chúng! Những ngón tay xảo diệu của bọn chúng muốn 
xuyên qua, đan kết, thêu dệt: chúng đan những đôi tất dài cho 
tỉnh thần như thế đó! 

Bọn chúng đúng là những chuyển động tuyệt hảo của quả 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 215 


lắc: miễn là người ta để ý lên dây cót bọn chúng cho chắc! Lúc 
bấy giờ, chúng sẽ chỉ giờ không nhâm lẫn và đồng thời phát ra 
một tiếng tích tắc đầy khiêm tốn. 

Chúng làm việc, giống như những máy xay và những chày 
giã: chỉ cần vứt hạt giống lúa mì vào đó! Chúng sẽ biết làm thể 
nào nghiền nát và biên nó thành một thứ bụi trắng! 

Những ngón tay đó canh chừng và nghỉ ky đối với những 
ngón tay xảo điệu nhất. Sẵn óc đặt bày ra sự tỉnh quái nhỏ nhen, 
bọn chúng rình dỏ những kẻ mang kiến thức khập khiếng, - bọn 
chúng rình đỏ như những cơn nhện. 

Ta đã luôn nhìn thấy bọn chúng cẩn trọng chế hóa thuốc 
độc của mình; và bao giờ bọn chúng cũng mang găng bằng thủy 
tinh để che các ngón tay khi chế hóa. 

Bọn chúng cũng biết chơi với những con xúc xắc gian lận; 
ta đã nhìn thây bọn chúng nông nhiệt chơi đủa đến độ đổ cả mỗ 
hôi. 

Chúng ta xa lạ lẫn nhau và những đức hạnh của chúng còn 
làm ta kinh tởm hơn là những sự giả ngụy củng những con xúc 
xắc gian lận của chúng. 

Và khi nào sống với chúng, ta luôn luôn ở bên trên bọn 
chúng. Chính vì thế, bọn chúng mới thủ ghét ta. 

Chúng chẳng muốn nghe ai bảo rằng có kẻ bước đi trên 
đầu bọn chúng; vì thê bọn chúng đã tích tụ đầy những gỗ, đất 
cùng rác rưởi dơ bẩn giữa ta và đỉnh đầu bọn chúng. 

Như thể bọn chúng đập tắt được tiếng bước chân ta; và cho 
đến bây giờ, chính những kê học giả nhất là những kẻ ít nghe 
nói về ta nhất. 


Bọn chúng đã đặt xen vào giữa bọn chúng và ta tất cả 


2!6 FRIEDRICH NIETZSCHE 


những sự yếu đuối, tất cả những lỗi lầm của con người: - trong 
ngôi nhà của bọn chúng, bọn chúng gọi đó là “một trần nhà đôi”. 

Nhưng, mặc tất câ, ta vẫn bước đi trên đầu bọn chúng với 
những tư tưởng của ta. Ngay cá khi muốn bước đi trên những lỗi 
lầm của riêng ta, ta cũng sẽ còn bước đi bên trên và trên đầu bọn 
chúng. 

Bởi vì loài người chẳng bao giờ bình đẳng với nhau; sự 
công chính đạy như thê. Và điều ta ước muốn, bọn chúng không 
có quyền ước muốn! 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ NHỮNG THỊ SĨ 


é 6T Từ khi hiển biết rõ ràng hơn vẻ thân xác, thì tỉnh thân đối 

li ta chỉ là tính thần trong một giới hạn nào đó; và tất 

cả những gì “thường tổn”, “bất hoại” đều chỉ là ẩn dụ biểu 

tượng.*” Zarathustra bảo với một trong những môn đệ của hẳn. 

Người môn đệ trả lời: - Trước đây, con đã nghe thây nói như 

thế; và thầy cũng nói thêm: “Nhưng mà các thi sĩ đã nói đối quá 

nhiều”. Vậy tại sao thầy lại bảo rằng các thi sĩ nói đối quá nhiều? 

“Tại sao? Zarathustra đáp. Mi hỏi tại sao à? Ta không phải 

thuộc dòng những kẻ mà người ta có quyền chất vẫn về cái “tại 
sao” của họ, 

Kinh nghiệm ta đã sống là thuộc về ngày hôm qua sao? Từ 
lâu rồi, ta đã thử thách lý lẽ của những ý kiến của ta. 

Ta há chẳng bắt buộc phải làm một chiếc thủng ký ức để 
có thể giữ lại những lý lẽ cùng ta? 

Ta phải vất vả khổ nhọc lắm để giữ gìn những ý kiến của 
ta; và nhiều con chim đã vỗ cánh xa bay. 

Ta cũng gặp trong chuồng bô câu ta một con thú không 
thuộc chuồng ta, một con thú xa lạ; con thú run rẩy khi ta chạm 
tay vào thân nó. 

Vậy thì, ngày nọ, Zarathustra đã bảo mi thế nào? Hắn bảo 
rằng các thi sĩ nói dối quá nhiều? - Nhưng còn Zarathustra, 


218 FRIEDRICH NIETZSCHE 


chính hắn cũng là một thí sĩ. 

Mi tin rằng hắn đã nói lên sự thật về chuyện ấy? Tại sao mì 
lại tin như thế?” 

Người môn đệ trả lời: “Con tin vào Zarathustra”. Song 
Zarathustra lắc đầu mỉm cười. Hắn bảo: 

“Đức tín không làm ta được lạc phúc, nhất là đức tin vào 
chính ta. 

Nhưng giả thử có một kẻ nào đó bảo một cách đứng đắn 
rằng các thi sĩ nói đối quá nhiều, thì kề đó có lý: chúng ta nói 
dối quá nhiều. 

Chúng ta cũng biết quả ít và chúng ta là những học sinh 
tôi; vì vậy chúng ta bắt buộc phải nói đối. 

Kê nào trong số các thi sĩ như chúng ta, lại không pha giả 
rượu mình? Nhiều sự pha trộn nhiễm độc đã được thực hiện 
trong các hằm rượu của chúng ta, biết bao sự việc không thể 
diễn tả thành lời đã được thành tựu trong các hằm đó! 

Bởi vì biết quá ít, nên chúng ta hết lòng yêu thương trìu 
mến những kẻ nghèo hồn, nhất là khi những kẻ đó lại là phụ nữ! 

Chúng ta còn thèm thuông cả những gì được các bà già kế 
cho nhau nghe khi chiều xuông. Đấy là cái chúng ta gọi là 
Người Đàn bà Muôn thuở trong tâm hôn chúng ta. 

Và làm như thể có một con đường bí mật riêng biệt đẫn đến 
tri thức, một con đường cđm đối với kẻ học được một vài điều gì 
đó, chúng ta tin vào đân chúng, tin vào điều mà chúng ta gọi là 
“sự khôn ngoan” bình dân của ho. 

Thể mà, tất cả mọi thí sĩ đều tin rằng kê nào nằm dài trên 
cỏ xanh hay trên một triền đôi hoang vắng cô liêu vềnh tai nghe 
ngóng, thì sẽ lĩnh hội được một vài điều giao ngộ kỳ bí nào đó 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 219 


giữa trời và đất. 

Khi thấy cõi lòng tuôn trào những cảm xúc địu dàng, các 
thi sĩ luôn tin rằng đấy chính lả thiên nhiên đang yêu mê sĩ 
đắm họ: 

Thiên nhiên kiều điễm lén hút lướt đến thì thầm vào tai họ 
những bí mật cùng những lời tâng bốc vuốt ve trìu mên; rồi các 
thi sĩ huênh hoang khoác lác về những điều đó trước mặt tất cả 
loài người! 

Hỡi ôi! Có quá nhiều điều giao ngộ giữa trời và đất mà các 
thi sĩ là những kẻ độc nhất đã phải mơ màng đến! 

Nhất là những điều bên trên bầu trời: bởi vì tất cả những 
thần linh đều là những biểu trưng và những lời đối quanh dối 
quất của thì sĩ. 

Thực ra, chúng ta luôn bị lôi kéo lên cao - nhất là lên đến 
những miền mây bay: đây chính là chỗ chúng ta đặt những đứa 
con hoang tạp sắc của chúng ta và chúng ta gọi đó là các Thần 
linh và các Siêu nhân. 

Bởi vì tắt cả những Thần linh cùng Siêu nhân đó đủ nhẹ 
nhàng để ngư trên những chiếc ghế như thẻ! 

ỜI Ta quá đỗi chán ngắn tất cả những gì bất toàn mà lại cố 
sức muốn mình là biến cố quan trọng! Ô! Ta chán ngán quá đỗi 
những thị sĩ” 


Khi nghe Zarathustra nói thế, người môn đệ nổi giận, 
nhưng vẫn ìm lặng. Zarathustra cũng im lặng: đôi mắt hắn quay 
nhìn vào nội tâm như đang nhìn vào vùng xa thẩm khơi vơi. Sau 
cùng, Zarathustra thở đài và lây hơi lại. Hắn bảo: 

“Ta là kẻ thuộc về ngảy hôm nay và ngày xưa, nhưng có 


220 FRIEDRICH NIETZSCHE 


một cải gì đó trong ta thuộc về ngày mai, thuộc về ngày hôm sau 
nữa, một cái gì đó thuộc về tương lai. 

Ta chán ngán tắt cả thi sĩ, các thí sĩ cũ lẫn mới. Ta thấy tật 
cả bọn chúng đều hởi hợt thiển bạc và tất cả bọn chúng đều là 
những biển cả bị khô cạn nước. 

Tư tưởng chúng đã không thâm nhập đủ sâu: chính vi tình 
cảm chúng không xuống đến tận những hồ miền sâu thẳm. 

Một Ít khoái lạc củng một ít buồn chán: đây vẫn còn là 
điều tốt đẹp nhất trong những suy niệm của bọn chúng. 

Ta thấy tiếng đàn thụ cầm của bọn chúng thoáng hiện phù 
ão như những hơi thở thì thào và sự chạy trỗn của những bóng 
ma; từ trước đến giở bọn chúng đã biết được gì tử sự nồng nản 
gay gắt đắm say của các thanh điệu! 

Bọn chúng cũng chẳng đủ sạch sẽ đối với ta: chúng quấy 
đục mọi thử nước để làm cho mình có vẻ sâu thắm. 

Bọn chúng thích xem mình như những kẻ trung gian môi 
giới, nhưng đổi với ta, bao giờ bọn chúng cũng chí là người của 
những phương sách trung dung và của những biện pháp nửa vời, 
những kẻ pha trộn thỏa hiệp nhơ bẩn. 

Than ôi! Ta đã ném lưới xuống biển chúng để bắt cả ngon, 
nhưng bao giờ ta cũng chỉ kéo lên được đầu của một vị thân linh 
xưa cũ. 

Như thế, biển cả đã cho kẻ đói lòng một tăng đá rắn. Và 
bọn chúng dường như cũng được sinh từ biển cả. 

Có nhiên, người ta tìm thây những hạt ngọc trai nơi chúng: 
đó lại là điều làm cho chúng càng giống những con sò vỏ cứng; 
và thay vì tâm hồn, ta đã tìm thấy nơi chúng một ít nước bọt 
mẫn mặn. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẺ 221 


Chúng đã học được của biển cả tính huênh hoang khoác lác; 
biển cả há chẳng phải là con công vênh váo nhất trong loài công? 

Ngay cả trước mặt một con trâu xâu xí nhất, biển cũng xòe 
đuôi ra múa; biển không ngừng miệt mài dàn trải lụa là bạc quý 
từ chiệc quạt bằng ren của mình. 

Con trâu nhìn biển giận dữ, linh hồn nó giống như cát biển, 
càng giống hơn với bụi rậm, nhưng giống nhất là với đầm lây. 

Vẻ đẹp, biển cả và sự lộng lẫy của con công nào có quan 
hệ gì với nó! Đấy là ẩn đu biểu tượng ta xin trao tặng các thi sĩ. 

Thực vậy, tỉnh thân của các thi sĩ là con công vênh váo 
nhất trong loài công và là một biển cả huênh hoang khoác lác! 

Tinh thần của thi sĩ muốn có những khán giả: dẫu đấy chỉ 
là những con trâu! 

Thế nhưng, ta đã chán ngán tính thần ấy rỗi: và ta nhìn 
thấy sẽ đến lúc tình thân ấy tự chán ngán chính mình. 

Ta đã nhìn thấy những thì sĩ hóa thân và đưa mắt nhìn vào 
chính bản thân mình. 

Ta đã nhìn thấy những kẻ khổ hạnh của tính thần tiễn đên: 
bọn chúng xuất sinh tử trong đám thí sĩ”. 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ NHỮNG BIÊN CỐ VĨ ĐẠI 


rên biển - không xa quản đảo Vĩnh Phúc của Zarathustra 
Ty - có một hải đảo - nơi đấy có một ngọn núi phun lửa 
không ngừng. Dân chúng, nhất là những mụ giả trong đám dân 
chúng bảo răng hòn đảo đó được đặt như một tảng đá chặn trước 
cửa vào hỏa ngục, và con đường hẹp dẫn đến cánh cửa ấy xuyên 
qua giữa núi lửa. 

Vào thởi kỳ đó, khi Zarathustra cư ngụ trên quần đảo Vĩnh 
Phúc, có một chiếc tàu đến buông neo tại hải đảo núi lửa, và 
thủy thủ đoàn lên bộ, đi săn thỏ. Nhưng vào khoảng giờ ngọ, 
giữa lúc thuyền trưởng cùng các thủy thủ tụ họp lại, đột nhiên 
họ nhìn thấy một người bước đi trên không, tiền lại gần họ, rồi 
một giọng nói cất lên rõ rệt từng lời: “Đến lúc rồi, đã đúng lúc 
rồi!” Khi chiếc bóng đến gần sát bên họ - chiếc bóng lướt qua 
rất nhanh về phía ngọn núi lửa, như một bóng ma, - họ kinh ngạc 
nhận ra đây chính là Zarathustra; bởi vì mọi người đều đã gặp 
mặt hắn, chỉ trừ viên thuyền trưởng; và họ yêu thương 
Zarathustra như dân chúng vẫn thưởng thương yêu - một tình 
yêu pha lẫn sợ hãi ngang nhau. 

Viên tải công già la lên; “Nhìn kia! Zarathustra đang đi 
xuống hỏa ngục!” 

Vào đúng lúc những thủy thủ đặt chân đến hòn đảo phun 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 223 


lửa, thiên hạ đã đồn đại với nhau rằng Zarathustra biên đâu mắt 
tăm mất dạng. Khi hỏi các bạn của hắn, thì những kẻ ấy đều 
thuật lại rằng Zarathustra đang đêm đã xuống tàu bỏ đi mà 
không hẻ môi cho biết mình muốn đi đâu. 

Như thế, mọi người đều sinh lỏng lo lắng: sau ba ngày lo 
lẵng, lại thêm câu chuyện của những thủy thủ, - dân chúng đều 
bảo rằng quỷ dữ đã bắt Zarathustra mang đi. Có nhiên, đám môn 
đệ của Zarathustra chỉ buôn cười về những lời đồn đại đó, một 
người trong bọn còn bảo: “Tôi tin đúng hơn là Zarathustra đã 
bắt quỹ dữ mang đi”. Nhưng, tự thâm tâm, tất cả đám môn đệ 
đều lo lắng và nôn nao; vì thế họ vui mừng khôn xiết khi vào 
ngày thứ năm, Zarathustra lại tái hiện giữa bọn họ. 

Và đây là cầu chuyện về cuộc đàm luận giữa Zarathustra 
với con hỏa ngao ở địa ngục. Zarathustra lên tiếng: 


“Trái đất có một lớp đa; và lớp đa ấy mang những chứng 
bệnh. Một trong những chứng bệnh đó, chẳng hạn, được gọi là: 
“con người”. 

Một chứng bệnh khác được gọi là “chó ngao ở hỏa ngục”. 
Loài người đã thuật lại hay tin tưởng những điêu đổi trả về con 
chó ngao áy. 

Chính vì muốn đào sâu bí ẩn ây, ta mới vượt biển; và thực 
vậy, ta đã nhìn thấy sự thật trần truông, sự thật từ đôi chân trần 
đến tận cổ. 

Giờ đây ta đã rõ chuyện có liên can tới con hỏa ngao và cả 
những gì về tất cä mọi con quỷ nổi loạn củng những con quỷ mà 
không phải chỉ những bà già hiền hậu mới sợ hãi chúng mà thôi. 

“Hãy ra khỏi hang sâu của mị, hỡi chó ngao! Ta đã thét lên 


224 FRIEDRICH NIETZSCHE 


như thế. - Và hãy thú nhận xem chiều sâu mi sâu thẳm ngần nào, 
và những chất mi nôn mửa, mi đã rút lẫy từ đâu? 

Mi đã nốc uống ê hề ở biến cả: muối mặn của tài lợi khẩu 
mi chứng tỏ điều đó. Thực ra, đối với một con chó ở những miền 
sâu thẫm, mi đã tư nuôi dưỡng quá nhiêu bằng một thứ dưỡng 
chất quá ư cạn cợt. 

Cao tay lắm, ta xem mi là kẻ có tài nói bằng bụng của mặt 
đất, và mỗi khi nghe những con quỷ của sự nối loạn và vô dụng 
nói năng với nhau, ta luôn thấy chúng giống hệt với mi, với chất 
muối mặn, với những sự giả trá và hời hợt thiển bạc của mi. 

Bọn mi biết cách tru tréo và rắc tro làm mủ tối mắt! Bọn 
mi là những kẻ khoe khoang khoác lác nhất trên thế giới vả bọn 
mi biết rành rẽ nghệ thuật làm bùn lầy sủi bọt sôi lên. 

Nơi nào có mặt bọn mị, thì luôn luôi có bùn nhơ cùng 
nhiều sự vật khô xốp hút nước, với nhiều lỗ hổng, ép chặt vào 
nhau, - chính những sự vật đó ước muốn tự do. 

“Tự đo!” đó là tiếng mà bọn mi thích tru rống lên nhât: 
nhưng ta đã không còn tin vào những “biên cố vĩ đại” bất luận 
lúc nào có những tiếng tru tréo với khói mù vây quanh. 

Và ta van mi hãy tin ta, hỡi tiếng ồn ào khủng khiếp của 
hỏa ngục! Những biến cố vĩ đại nhất đều bất thần xảy đến không 
phái trong những lúc ầm ï náo động nhất mà là giữa những giờ 
phút im lặng nhất. 

Thế giới không xoay vẫn chung quanh những kẻ phát 
minh ra những tiếng Ôn ào mới, nhưng xoay vàn chung quanh 
những kẻ phát minh ra những giá trị mới; thê giới xoay vần im 
lặng vô thanh. 

Và mi phải thú nhận điều này: một khi tiếng ồn ảo huyền 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 225 


náo cùng khói mù của mi tan biên mắt, thì luôn luôn người ta 
nhận ra rằng chẳng có điều gì quan trọng đã được tựu thành. 
Nào có quan hệ gì nêu một thành phó bị biến thành xác chết khô 
và một pho tượng lăn kênh chổng gọng trong bùn lây! 

Ta xin nói thêm lời này đối với những kẻ phá đổ các pho 
tượng: quả thật chẳng còn gì điên rễ hơn là vứt muối xuống biến 
và xô vứt những pho tượng xuống sình lầy. 

Pho tượng nằm im trong sình lầy của lòng khinh bỉ nơi các 
ngươi; nhưng lề luật của pho tượng muôn rằng nó sẽ tái sinh từ 
sự khinh bỉ của các ngươi, tái sinh lại sống đông và xinh đẹp 
hơn! 

Giờ đây pho tượng đứng thắng dậy với những đường nét 
linh thánh quyên rũ hơn nhờ nỗi thống khổ diễn tá trong chúng, 
và thật vậy, pho tượng lại còn cám ơn các ngươi vì đã lật đổ nó, 
các ngươi, những kẻ lật nhào các pho tượng! 

Nhưng đây là lởi khuyên ta dành cho các ông vua, các 
Giáo hội và tất cả những gì bị suy yêu vì tuổi tác và đức hạnh, - 
các ngươi hãy để cho bị lật đổ, cốt để các ngươi trở lại với đời 
sống và đức hạnh trở về với các ngươi!” 

Ta đã nói như thế trước mặt con hỏa ngao: lúc bây giờ nó 
lầm bầm ngắt lời ta và hỏi: “Giáo hội? Giáo hội là cái gì thế?” 

Ta đáp: “Giáo hội à? Đấy là một thứ quốc gia giả trá nhất. 
Nhưng hãy câm mồm mi lại, hỡi con chó giả đạo đức, mi biết rõ 
chủng loại của mí hơn ai cả mài 

Quốc gia là một con chó giả đạo đức cũng như chỉnh bản 
thân mi; cũng như mi, nó thích nói bằng khói mù cùng những 
tiếng tru tréo, để làm cho thiên hạ tin rằng lời nói của nó xuất 
phát từ ruột rà tang phủ cúa sự vật, y hệt như mi. 


226 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Bởi vì quốc gia tuyệt đôi muốn mình là con thủ quan trọng 
nhất trên mặt đất, và dân chúng tin như vậy”. 

Ta vừa nói thế xong thì con hỏa ngao lồng lôn lên như điên 
cuông vì ganh tị. Nó hét lên: “Sao? Con vật quan trọng nhất trên 
mặt đất à? Và dân chúng tin thế thật sao?” Từ cố họng hỏa ngao, 
bắn phưn ra vô khối hơi nước củng âm thanh khủng khiếp đến 
nỗi ta tưởng đâu nó sắp chết ngạt vì giận đữ và ganh tức mắt. 

Sau cùng, con hỏa ngao dịu lại, hơi thở hổn hển của nó 
chậm dẫn; nhưng khi nó vừa ím tiếng, ta mỉm cười bảo nó: 

“Hỡi chó ngao hỏa ngục, mi nổi giận rồi: thế là ta có lý 
hơn mi nhé! 

Và để ta tiếp tục có lý thêm, hãy để cho ta nói mi nghe về 
một con hóa ngao khác: con hóa ngao đó thực sự nói tử trái tim 
của quả đất. 

Hơi thở của nó là một cơn mưa vàng: quả tim nó muốn như 
thể. Tro tàn và khói mù và nước miếng nóng sốt: nào có quan hệ 
gì đối với nó? 

Tiếng cười bay lượn chung quanh nó như một đám mây 
đầy màu sắc, nó chẳng bận tâm gì đến những tiếng kêu la, những 
tiếng khạc nhổ và những cơn sôi bụng của mi. 

Tuy nhiên, tiếng cười cùng vàng quý đó nó lẫy tử trái tim 
quả đất; bởi vì mi nên biết rõ điều này: frái từn quả đất thì bằng 
vang!" 

Khi nghe dứt những lời trên, con hỏa ngao không thể nào 
tiếp tục nghe ta nói thêm được nữa. Xấu hổ, nó cụp đuôi lại và 
sủa bằng giọng thẹn thùng rồi lết mất vào hang”. 


Zarathustra đã thuật chuyện lại như thế. Nhưng đám môn 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 227 


đệ của hắn nghe câu chuyện một cách nghễnh ngãng vì họ quá 
nôn nóng nói cho Zarathustra nghe về đám thủy thủ, các con thỏ 
và người đàn ông bay trên không. 


“Ta phải nghĩ gì về chuyện ấy? Zarathustra bảo. Ta là một 
bóng ma chăng? 

Chắc hẳn đấy là chiếc bóng của ta. Các ngươi đã từng nghe 
nói đến Kẻ lang thang phiêu bạt và Chiếc bóng của y?* 

Có một điêu chắc chắn: ta phải canh chừng cái bóng một 
cách nghiêm khắc hơn, bằng không cuối cùng nó sẽ phá hồng 
thanh danh ta”. 

Rồi, một lần nữa, Zarathustra lại lúc lắc cái đầu, kinh ngạc: 
“Ta phải nghĩ gì về chuyên ấy? Hắn lặp lại. 

Tại sao bóng ma lại kêu lên: “Đến lúc rồi! Đã đúng lúc rồi?” 

Đúng lúc cho cái gi?” 


Zarathustra đã nói như thế. 


VIÊN BỐC SƯ TIÊN TRI 


T4 a nhìn thấy một nỗi sầu muộn mênh mông lan phủ 
«-e« khấp loài người. Những người thiện hảo nhất cũng 
chán ngắn công việc mình. 

Một học thuyết được truyền bá, lôi kéo theo một niềm tín: 
“Mọi sự đều trống rỗng, mọi sự đều bình đẳng như nhau, mọi sự 
đều đã hoàn tất cả rồi!” 

Và từ mọi ngọn đôi âm vọng lại hỏi thanh: “Mọi sự đều 
trống rỗng, mọi sự đều bình đẳng như nhan, mọi sự đều đã hoàn 
tất cả rồi!" 

Chúng ta quả đã có gặt hải: nhưng tại sao những hoa trái 
của chúng ta đều bị thối nhũn và hóa nâu? Đêm vừa qua, cái gì 
đã rơi từ mặt trăng xấu xa kia xuống? 

Mọi công việc đều là vô bổ, rượu chúng ta trở thành thuốc 
độc, con mắt hung ác đã làm khô cháy những cánh đồng cùng 
trải tin chúng ta. 

Tất cả chúng ta đều bị khô cháy; và nếu lửa đỏ rơi xuống, 
chúng ta sẽ biến thành tro than, chúng ta đã chán ngắn cả lửa đỏ 
nữa. 

Tất cả mọi suối nguồn đều khô cạn đối với chúng ta và 
biển khơi đã rút xuống. Toàn thể mặt đất đều lùi trượt dưới chân 
nhưng hồ thăm không chịu nuốt chứng chúng ta vào. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 229 


“Hỡi ôi! Còn tìm đâu ra một đại dương nơi ta có thể trầm 
mình?” Lời than vãn của chúng ta vang đội như thê, bên trên 
những đầm lầy cạn cợt. 

Thực ra, chúng ta đã quá chán ngắn mỏi mệt ngay cả đối 
với cái chết. Giờ đây chúng ta tiếp tục tỉnh thức và sống sót - 
trong những ngôi nhà mô!” 

Một lần nọ, Zarathustra đã nghe một viên bốc sư nói thé*; 
lời tiên trì của ông ta đi thẳng vào tim và chuyển hóa tìm hắn. 
Hắn bước đi lang thang buôn bã, chắn ngán; và hắn trở nên 
giống hệt như những kẻ mà viên bốc sư tiên tri đã nói đến. 

Hắn bảo với các môn đệ: “Thật vậy, chẳng bao lâu nữa, 
chúng ta sẽ bước vào một buổi hoàng hôn dằng đặc. Hỡi ôi! 
Làm thể nào cứu vớt ánh sáng của ta? 

Làm thể nào để ánh sáng ta đừng bị ngạt thở trong nỗi buồn 
sầu rộng lớn đó? Ánh sáng ấy phải là ánh sáng soi chiếu những 
thể giới diệu vợi, những đêm tối xa vời nhật trong tương lai!” 

Với lòng phiền não âu sâu như thể, Zarathustra cứ lang 
thang đây đó; suốt ba ngày, hắn chẳng ăn uống cũng chẳng ngủ 
nghỉ và mắt hắn tiếng nói. Sau củng, Zarathustra rơi vào một 
giấc ngủ miệt mài. Các môn đệ ngồi vây quanh để canh giấc thật 
lâu; họ lo lắng chở đợi Zarathustra tỉnh giác, bắt đầu mở miệng 
nói lại và được chữa khỏi nỗi buồn, 

Và đây là bài thuyết pháp của Zarathustra khi hắn thức 
tỉnh; tuy nhiên, giọng nói của hắn đến với đám môn đệ như đền 
tử một nơi xa xÔi vời vợi: 


“Hỡi các bạn, hãy lắng nghe giắc mộng mà ta đã thầy và 
giúp ta đoán ra ý nghĩa. 


230 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Giác mộng vẫn còn là một ẩn ngữ đối với ta; ý nghĩa nó 
được giấu kín trong bản thân; bị giam cầm như thế, ý nghĩa ây 
hãy còn chưa tung cánh bay lượn thỏa thuê bên trên giác mộng. 

Ta đã khước từ toàn thể sự sống, đó là điều ta đã mộng 
thấy. Ta đã trở thành một kẻ canh thức và gác dan cho các ngôi 
mộ, ở trên ngọn núi cô liêu của lâu đài Tử diệt. 

Trên núi ấy chính là nơi ta canh giữ những quan tài của Tử 
diệt: những khung vòm ẩm mốc ngột ngạt đây rẫy những của 
chiến thắng như thế. Xuyên qua những quan tài bằng thủy tỉnh, 
đời sống chiến bại đưa mắt ngắm nhìn ta. 

Ta hít thở mùi vị những vĩnh cửu bụi bặm, linh hồn ta nằm 
đó, ngộp thở, phủ đây bụi. Nơi đấy, ai là kế có thể thông hơi 
thoáng khí cho tâm hồn mình? 

Đêm tồi luôn luôn trong sáng chung quanh ta, nỗi cô đơn 
ngồi co rúm thu hình cạnh đêm tối; và một người bạn đồng hành 
thứ ba là sự im lặng chết chóc, ngắt quãng bởi những tiếng khỏ 
khẻ, người bạn tệ mạt nhất trong số các bạn của ta. 

Ta có mang theo những chiếc chìa khóa, những chiếc chìa 
khóa hoen rỉ nhất; và ta biết dùng chúng để mở những cảnh cửa 
cọt kẹt ôn ào nhất. 

Giống tiếng kêu khản khàn và hung đữ của một con qua, 
những âm thanh lùa chạy khắp hành lang, khi những cánh cửa 
được mở ra: con chim ấy buông ra những tiếng kêu kinh tổởm, nó 
không muốn bị đánh thức đậy. 

Nhưng điều còn kinh hoàng hơn nữa, làm tim ta co thắt lại 
nhiều hơn, là khi mọi sự im tiếng, sư im lặng trở về ngự trị và ta 
ngồi một mình trong sự im lặng hung hiểm xảo quyệt đó. 

Thời gian cứ trôi qua, cứ bò lướt qua như thế, nếu còn có 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 231 


thể nói đến thời gian - làm sao ta biết được! Nhưng rỗi sau cùng 
xảy ra điều làm ta giật mình tỉnh dậy. 

Ba lần, có những tiếng đập cửa như tiếng sắm sét, những 
khung vòm vang dội la rồng lên ba lần liên tiếp: lúc bây giở ta 
tiền về phía cửa. 

Ta kêu lên: “Alpa*! Ai mang tro tàn hắn về núi cao? Alpal 
Alpa! Ai mang tro tàn của hắn về núi cao?” 

Ta tỳ cá người ân trên chìa khóa, ta cố gắng nhắc cánh cửa 
lên, thân xác ta bị kiệt lực. Nhưng cánh cửa chẳng xê xích được 
lây một phân. 

Rồi một trận cuồng phong gầm thét bật tung hai cánh cửa 
ra: trận cuỗông phong rít lên lồng lộn, kêu la, xuyên thấu, ném 
cho ta một cỗ quan tài đen: 

VÀ giữa những tiếng gầm gừ, rít gió, những tiếng kêu thét 
lanh lảnh, cỗ quan tài vỡ nát, phun mửa ra hàng vạn chuỗi cưởi 
giòn gIã. 

Ta nhìn thấy hàng vạn khuôn mặt trẻ con, thiên thần, cú 
mèo, người điên cùng những con bướm lớn bằng những đứa bé 
nhăn mặt cười cợt, chế giễu, nguyễn rủia ta. 

Ta vô cùng hãi sợ; ta ngã bổ ra sau và kêu la kính hoàng 
như chưa từng bao giờ kêu la như thê. 

Nhưng tiếng kêu của ta đã làm ta vụt thức giấc. Và ta hồi 
tỉnh lại”. 


Zarathustra thuật lại giắc mộng như thé, rội im lặng: vì hắn 
hãy còn chưa thầu rõ ý nghĩa giác mộng của mình. Nhưng người 
môn đệ được hắn thương yêu nhất đã đứng ngay dậy, năm lây 
bàn tay Zarathustra, và bảo: 


232 FRIEDRICH NIET2SCHE 


“Hỡối Zarathustra! Chính đời sông cúa thây giải thích giác 
mộng thầy đã thấy. 

Chính bản thân thầy chẳng là ngọn gió rít lên lanh lánh bật 
tung những cánh cửa của lâu đài Tử diệt đó sao? 

Chính bản thân thầy chẳng là cỗ quan tài chứa đầy những 
hung bạo trăm màu nghìn sắc, những nét nhăn nhó thiên thần 
của đời sống? 

Thực ra, tựa hồ trăm ngàn tiếng cười trẻ thơ, Zarathustra 
xông thẳng vào trong tất cả những căn phòng có người chết, 
cười cợt tất cả những kẻ canh đêm, tất cả những kẻ gác đan cho 
những ngôi mộ, tật cả những kẻ làm ôn ào náo động với những 
chiếc chia khóa buôn rầu ảm đạm đó. 

Thấy làm bọn họ sợ hãi đến ngã nhào bằng tiếng cười cửa 
thầy; và sự thức dây chứng tỏ quyền lực của thầy đối với ho. 

Ngay cả khi buổi hoàng hôn dằng đặc lê thê và nỗi chản 
ngán mỏi mệt chết người xảy đền, thầy, kê biện minh cho đởi 
sống, thầy cũng sẽ không biến mất khỏi bầu trời của mỉnh. 

Thầy đã làm cho chúng con nhìn thấy được những ngôi 
sao mới, những vẻ lông lẫy tinh khôi của đêm tối. Thực ra, thầy 
đã dàn trải tiếng cười bên trên chứng con như một mái lều 
muôn sắc. 

Kể từ nay, những tiếng cưởi trẻ thơ sẽ luôn luôn tuôn trào 
từ những cỗ quan tài; một cơn gió mạnh sẽ mãi nổi lên lay động 
những nỗi chắn ngán mỏi mệt chết người. Đối với chúng cơn, 
thầy chính là kẻ bảo đảm và kẻ tiên tri cho hiện tương đó. 

Thực ra, ;hây đã mơ đến điều này: thầy đã mơ đến các thủ 
địch của thầy: đấy là giấc mộng nặng nề nhất của thầy. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 233 


Nhưng cũng y như thầy đã thức giấc khỏi họ và hỏi tỉnh trở 
về lại với mình, họ cũng sẽ thức tỉnh khỏi họ - và sẽ đến cùng 
thầy!” 

Người môn đệ nói như thế, và các bạn đồng môn của anh 
ta chen chúc chung quanh Zarathustra, đưa tay nắm lây tay hắn, 
họ muốn thuyết phục hắn rời khỏi giường, rời khỏi nỗi buôn để 
trở về lại với họ. Song Zarathustra vẫn ngồi thẳng trên giường, 
đôi mắt lạc loài xa lạ. Như một kẻ vừa trở về nhà sau một 
chuyến đi xa lâu ngày, hắn nhìn các môn đệ và chăm chú quan 
sát pương mặt họ, hắn vẫn chưa nhận ra được khuôn mặt của 
đám môn đỏ. Nhưng khi các môn đệ nâng hắn đứng lên, đứng 
thẳng trên hai chân, thì đột nhiên mục quang của Zarathustra 
thay đổi hẳn, hắn hiếu rõ tất cả những gì đã xảy ra, hắn đưa tay 
vuốt râu và bảo bằng một giọng rổn rảng đầy khí lực: 

“Thôi! Chuyện đó có lúc riêng của nó, hỡi các môn đệ, bây 
giờ hãy làm sao cho thầy trỏ chúng ta có được một bữa ăn ngon 
lành, và gấp gáp! Ta muôn đền chuộc lại những giấc mộng gở 
của mình bằng cách ấy! 

Và hãy để viên bốc sư tiên trí ăn uống cạnh ta: thực vậy, ta 
sẽ chỉ cho lão một biến cả mà lão có thể đến trầm mình vào đó!” 


Zarathustra đã nói như thể. Nhưng sau đó, hắn đăm đăm 
nhìn thật sâu vào mặt người môn đệ đã giải thích cho hắn nghe 
về giậc mông, rồi hắn chậm rãi lắc đầu. 


VỀ SỰ CỨU CHUỘC 


ột ngày kia, khi Zarathustra băng qua chiếc cầu lớn thì 
những ngưởi tàn tật, những kẻ ăn xin ùa đến vây quanh 
hẳn và một người gù nói với Zarathustra như thế này: 

“Này, hãy nhìn kia, Zarathustral Cá đám dần chúng cũng 
học hỏi được từ những lời thuyết pháp ngài rao giảng. Nhưng 
muốn họ tin ngài trọn vẹn, thì quả là còn thiêu một cái gì: đó là 
trước hết ngài phải hoán cải chúng tôi, những kẻ tàn tật! Ở đây, 
ngài đang có một sự tuyến lựa tốt đẹp ngay trước mắt và thực ra, 
đây là một cơ hội rất dễ nắm lấy. Ngài có thể chữa lành những 
người đui, khiến những người què chạy nhãy được và ngài có thể 
làm khuây khỏa chút ít kẻ đang chịu đựng một gánh đời quá 
nặng. Theo chỗ tôi nghĩ, đấy sẽ là cách thức đích thực để làm 
cho những người tân tật phát khởi tín tâm vào Zarathustra”. 

Song Zarathustra đã trả lời như thế này với kẻ vừa lên 
tiếng: 


“Nếu lấy đi cục bướu của người gủ thì đồng lúc người ta 
cũng lây đi mát tính thần của hắn, - đám đông dân chúng bảo 
thế. Nếu trả lại đôi mắt cho kẻ mù, hẳn sẽ nhìn thấy quá nhiều 
điều xấu xa tỉ tiện trên mặt đât, đến nỗi hắn sẽ nguyền rủa kẻ 
nào đã chữa lành mắt hắn, Về phân kẻ làm cho những người què 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 235 


chạy nhảy được, y đã phạm phải điều sai lầm vĩ đại nhất đối với 
họ: vừa mới chạy được, họ liền mang những tật xấu cao chạy xa 
bay củng họ. - Đấy là những gì mà đám đông dân chúng rao 
giảng về những người tàn tật. Và tại sao Zarathustra lại không 
học hỏi từ dân chúng, nếu dân chúng học hỏi từ Zarathustra? 

Kể từ khi sống giữa loài người, thì ta rất ít quan tâm đến 
chuyện kẻ này thiếu một con mắt, kẻ nọ một lỗ tai, kẻ thứ ba cụt 
hết hai chân, và những kẻ khác mất cả lưỡi, lỗ mũi hay cả đầu. 

Ta đang nhìn thấy và đã nhìn thấy những điều tệ hại, kinh 
khiếp vô vàn, đến độ ta chẳng muốn nói gì về mọi sự và lại 
chẳng muốn im lặng về nhiêu sự: ta đã nhìn thấy những con 
người thiểu mất tất cả, chỉ trừ họ có đư thừa quá nhiều một cái 
gì, - những con người chẳng có gì cả ngoại trừ một con mắt 
khổng lồ và một cái mồm vĩ đại hoặc một cái bụng khổng lô, 
hoặc bất cứ một cái gì to lớn ngoại khổ, - ta gọi họ là những kẻ 
tản tật đâo nghịch. 

Khi từ nỗi cô đơn trở về, lần đầu tiên bước chân qua chiếc 
cầu này, ta không tin nổi vào mắt mình, ta không ngớt nhìn, 
chăm chú nhìn mãi, rồi sau cùng ta tự nhủ: “Đấy là một cái tai. 
Một cái tai lớn bằng cả một người”. Ta nhìn kỹ hơn nữa, và thực 
vậy, đằng sau chiếc tai Ấy hãy còn nhích động một cái gì đó, một 
cái gì đo đỏ, nhỏ bé một cách đáng thương, bần tiện, mỏng 
manh. Cái lỗ tai khổng lỗ ấy nằm trên một thân mảnh khảnh - 
thân đó là một con ngưởi! Nhìn qua kính phóng đại, ta có thế 
nhận ra một khuôn mặt bé nhỏ đầy ganh tị thèm khát; và cả một 
tắm linh hỗn bé nhỏ phông căng lên lủng-lẳng ở đầu thân. Thế 
mà đám đông dân chúng bảo cho ta biết rằng cái lỗ tai ấy chẳng 
những chỉ là một con người mà còn là một vĩ nhân, một thiên 


236 FRIEDRICH NIETZSCHE 


tài. Nhưng ta chẳng hề tin vào đám đông dân chúng, nhất là khi 
họ nói về các vĩ nhân, - ta vẫn tin rằng đấy chính là một kẻ tàn 
tật nghịch đảo, kẻ có quá ít về mọi thứ nhưng lại có quá nhiều 
về một thứ”. 


Khi Zarathustra đã nói thế với người gù lưng củng những 
kẻ được người gủ làm kê phát ngôn và thông ngôn, hẫn quay về 
đám môn đệ và bảo với sự bất mãn ín đậm trong lỏng: 


“Hỡi các bạn, thật ra, ta bước đi giữa loài người mà như 
bước đi giữa những mảnh vụn, những chi thể của con người. 

Đối với mắt ta, quả là điều khủng khiếp vô cùng khi nhìn 
thấy những con người bị vỡ tan, bị phân tán như trên một bãi 
chiến trường hay một lò sát sinh. 

Dẫu có chạy trốn tử hiện tại đến quá khứ, mắt ta vẫn luôn 
tuôn nhìn thấy cùng một điều: những mảnh vun, những chí thể, 
những sự ngẫu nhiên khủng khiếp, - nhưng chẳng nơ: nào có con 
nEƯỜI cả. 

Hỡi các bạn! Than ôi! Đối với ta, hiện tại và quá khứ trên 
mặt đất đều là những điều nhật thiết không thể nào chịu đựng 
nổi; và ta đã chẳng thể sống được nếu ta không là một kẻ tiên tri 
thâu thị thấy rõ cái gì nhất định phải xây đến trong tương lai. 

Kê thấu thị, kẻ ước muốn, kê sáng tạo, là chính tương lai 
và là chiếc cầu bắc về tương lai, hỡi ôi, đó cũng là một kẻ tàn 
tật đứng ớ trên cầu: Zarathustra là tất cá những thử đó. 

Và các ngươi nữa, các ngươi đã thường tự hỏi: “Zarathustra 
là gì đối với chúng ta? Chúng ta sẽ gọi hắn như thế nào?” Và, 
cũng như ta, các người đã trả lời bằng những câu höi. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 232 


Zarathustra là kẻ hứa hẹn hay kẻ tựu thành? Kẻ chính phục 
hay người kế thửa? Mùa Thu hay lưỡi cày? Một y sĩ hay một 
người được chữa lành bệnh? 

Hắn là thi sĩ hay kể chân thực? Kẻ giải phóng hay người 
chế ngự? Người thiện hảo hay kẻ độc ác? 

Ta bước đi giữa loài người như bước đi giữa những mảnh 
vụn của tương lai: tương lai mà ta hé thầy. 

Và tất cả những gì cầu tạo, hình dung, đều chỉ nhằm mục 
tiêu quy tụ, hợp nhất lại trong một tổ hợp duy nhất tất cả những 
gì đang là mảnh vụn và ẩn ngữ vả ngẫu nhiên! 

Làm sao ta có thể chịu đựng nổi sự kiện mình là người cho 
được, nêu con người không đông thời là thi sĩ, là kẻ tiên đoán ẩn 
ngữ và kẻ cứu chuộc sự ngẫu nhiên? 

Cứu thoát tất cả những gì đã trôi qua, chuyển hóa tất cả 
những cái “đã xây ra” thành “đây là cái ta đã ước muốn”: chỉ 
điều đó ta mới gọi là sự cứu chuộc! 

Ý chí - đây là tên gọi của kẻ giải phóng và kẻ mang đến 
niềm vui. Đây chính là điều ta rao giảng cho các ngươi, hỡi các 
bạn! Nhưng các ngươi cũng nên học cả điều này: chính tự thân 
ý chí cũng còn bị tù túng giam cảm. 

Ý chí là kẻ giải phóng: nhưng tên của kẻ xiềng xích ngay 
chính kẻ giải phóng là gì? 

Đây là tên của sự nghiến răng và nỗi u sầu bí mật nhất của 
ý chí: “Đây là chuyện đã qua”. Bất lực đối với tất cả những gì 
đã được thực hiện, ý chí là một khán giả độc ác đối với tất cả 
những øì đã xảy ra. 

Ý chí không thể nào ước muốn hành động ngược đỏng thời 
gian; ý chí không thể phá vỡ thời gian và sự tham muốn của thởi 


238 FRIEDRICH NIETZSCHE 


gian: đây là nỗi buôn sầu cô đơn nhất của ý chí. 

Ý chí là kẻ giải phóng; nhưng ý chí đã trù định làm gì để 
tự giải phóng khỏi nỗi buồn sầu và để chế nhạo ngục tù của 
mình? 

Như vậy, ý chí có tính cách giải phóng đã biến thành kẻ bắt 
lương gây đau khổ, và ý chí trả thủ tất cả những gì có thể chịu 
đựng đau khổ, vì ý chí không thể trở lui lại sau được. 

Điều đó, vâng, chỉ điều đó mới là sự phục thù: nỗi oán cừu 
của ý chí đối với thời gian và “Cái đã qua” của thời gian. 

Thực ra, có một cơn điên cuồng vĩ đại trong ý chí chúng 
ta; và đối với mọi người, quả là một lời nguyên rủa khí cơn điên 
cuồng đó đã học hỏi trở thành tinh thân. 

Tình thân trả thù phục bận: hỡi các bạn, từ trước đến nay, 
đấy chính là hình thức cao đẳng nhất của sự suy tưởng con 
người; và nơi nào có sự đau khổ, nơi đó người ta luôn luôn muốn 
có sự trừng phạt. 

“Trừng phạt”, đó là tên mà sự trả thủ tự dùng để gọi mình: 
với một từ ngữ giả trá, nó tạo nên một ý thức an bình. 

Vì nơi kẻ khởi tâm ước muốn, có sự đau khố, bởi lẽ y 
không thể ước muốn trở lui lại sau, - cho nên chính ý chí cùng 
toàn thể đời sông phải là một sự trừng phạt. 

Và đám mây nảy kế tiếp đám mây khác đè năng trên tinh 
thần: cho đến khi sau củng, cơn điên cuông rao giảng rằng: 
“Mọi sự đều trôi qua, chính vì vậy mọi sự đáng trôi qua”. 

“Và cả định luật bảo rằng thời gian ngốn ngấu nhai nuốt 
chính những đứa con ruột thịt của mình, định luật ấy chính là 
công lý”: cơn điên cuồng đã rao giảng như thế. 

“Sự vật đã được phối trí trên mặt đạo đức dựa theo quyền 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 239 


lợi và sự trừng phạt. Hỡi ôi! Đâu là sự giải thoát khỏi dòng sông 
của những sự vật và khỏi sự trừng phạt, phải hiện sinh?” Cơn 
điên cuông đã nói như thế. 

“Có thể nào có sự cứu rỗi nếu có một quyền vĩnh cửu? Hỡi 
ôi! Ta không thể nâng nổi tảng đá tên là “Cái đã xảy ra”: vì thê, 
tắt câ mọi hình phạt cũng phải vĩnh cửu”. Cơn điên cuồng đã nói 
như thể. 

“Chẳng hành động nào có thể bị hủy hoại: làm thể nào 
hành động lại bị tiêu trừ bởi hình phạt cho được? Điều này, 
vâng, chính điều này là điều có tính chất vĩnh cửu trong sự trừng 
phạt gọi là cuộc hiện sinh: cuộc hiện sinh chỉ có thể vĩnh viễn 
trở thành một chuỗi những hành động và những tội lỗi sai lầm. 

“Trừ phi cuối cùng ý chí tự giải phóng chính mình, và trừ 
phi ý chí trở thành phi-ý-chỉ”: nhưng, hỡi các bạn, các bạn đã 
biết rõ ngụ ngôn của cơn điên cuồng này rồi! 

Ta đã dẫn các bạn đi xa những ngụ ngôn đó khi ta dạy các 
bạn rằng: “Ý chí là sáng tạo”. 

Tất cả những gì “đã xây ra”, “đã hoàn tát” đều là mảnh 
vụn, ẩn ngữ và là sự ngẫu nhiên tàn bạo, - cho đến khi ý chí sáng 
tạo thêm vào: “Nhưng, đây chính là điều ta đã ước muốn”. 

- Mãi cho đến khi ý chí sáng tạo thêm vào: “Nhưng đây 
chính là điều ta đang ước muốn! Đấy chỉnh là điều ta sẽ ước 
muốn!” 

Nhưng ý chí ấy đã có bao giờ nói thế chưa? Và khi nào nó 
sẽ nói? Ý chí đã được tháo gỡ ra khỏi cơn điên cuỗng của nó 
chưa? 

Ý chí đã trở thành kẻ cứu chuộc và kẻ mang lại niềm vui 
cho chính mình chưa? Ý chí đã tập quên đi tính thần phục thủ 


240 FRIEDRICH NIET2SCHE 


cùng tất cả những sự nghiền răng giận dữ chưa? 

Và ai là kẻ đã dạy cho ý chí hỏa giải với thời gian và một 
cái gì đó cao cả tót vời hơn tất câ mọi sự hòa giải? 

Ý chí, tức là ý chí cường lực, phải ước muốn một cái gì cao 
xa hơn là sự hòa giải, - nhưng ý chí làm thế nào đạt đến đây được? 
Ai là kế sẽ dạy cho ý chí ước muốn ngược dòng thời gian?” 


Nhưng nói đến đây, đột nhiên Zarathustra ngừng lại, như 
kẻ đang bị nỗi kinh hoàng tối thượng về chụp. Với đôi mắt khiếp 
hãi thất thần, hắn nhìn các môn đệ; tia nhìn hắn như một mũi tên 
xuyên thấu những ý tưởng và hậu ý của họ*. Nhưng một lúc sau, 
Zarathustra lại bật cười và nói tiếp, lòng đã địu lại: 

“Thật khó mà sống giữa loài người, bởi vì rất khó giữ được 
im lăng. Nhất là đối với một kẻ ba hoa”. 

Zarathustra đã nói như thê. Nhưng người gù đã lắng nghe 
tắt cả câu chuyện, tay che lấy mắt; khi y nghe Zarathustra cười, 
y đưa mắt nhìn lên, tò mò, và chậm rãi bảo: 

““Tại sao Zarathustra lại nói với chúng ta khác với những gì 
ông ta nói với các môn đệ?” 

Zarathustra đáp: “Nào có gì đáng ngạc nhiên đâu? Với 
những người gủ, ta có thể nói bằng giọng điệu gủ!”** 

“Được rồi, - người gủ bảo. Và với các môn đê, người ta có 
thể tiết lộ những bí mật của tông phái. 

Nhưng tại sao Zarathustra lại nói với các môn đệ khác với 
những gì Zarathustra tư nói với chính mình?” 


VỀ SỰ E DÈ CẨN TRỌNG 
CỦA LOÀI NGƯỜI 


hông phái chiều cao, nhưng chính đốc thẳm mới là điều 
K.. khiếp! 

Dốc thắm nơi cái nhìn phóng xuống hồ thắm hư không, nơi 
bàn tay với /án về những đỉnh cao. Đây chính là nơi quả tìm xao 
xuyến quay cuồng chóng mặt trước cái ý chí lưỡng điện của 
minh. 

Hỡi ơi! Hỡi các bạn, các bạn đoán ra được cái ý chí lưỡng 
diện của ta chăng? 

Bởi vì, đây, đây là dốc thăm và mối nguy hiểm của ta: cái 
nhìn của ta phóng ào lên đỉnh cao trong khi bàn tay ta muốn báu 
víu và giữ thăng bằng - trong những vực sâu. 

Con người chính là nơi ý chí ta bầu chặt vào, ta bị buộc vào 
con người bằng những sợi xích, bởi vì ta bị cuốn hút về với Siêu 
nhân; bởi lẽ đây là chỗ mà ý chí kìa của ta muốn đi đến. 

Chính vì zbế ta sống đui mù giữa loài người, như thể ta 
không nhận ra họ; để cho bàn tay ta đừng mất hẳn đức tin nơi 
chỗ nương tựa vững vàng. 

Ta không biết các ngươi, hỡi loài ngưởi: sự tôi tăm và sự 
an ủi thưởng luôn vây phủ quanh ta. 

Ta ngồi trước cánh cổng, phó thân cho tất cả những kẻ vô 


242 FRIEDRICH NIETZSCHE 


lại và ta hỏi: Ai muốn đánh lừa ta? 

Sự e đè cẩn trọng đầu tiên đây chất người của ta là cứ để 
mình bị đánh lừa, để khỏi bị bắt buộc phải nghi kị đề phòng 
những kẻ lửa gạt. 

Hỡi ôi! Nếu nghỉ ngờ con người, thì con người có thể nào 
làm chiếc neo để neo trái cầu của ta lại? Ta rất đễ bị chiếc cầu 
nhắc bay lên cao tít tắp. 

Sự e dè cần trọng đầu tiên chỉ phối vận mệnh của ta là: 
phải nhất thiết đừng e dè cẩn trọng gì cả. 

Kẻ nào giữa loài người không muốn chết khát thì phải học 
uống trong tất cả các thứ ly; kẻ nào muốn cỏn trong sạch giữa 
loài người, phải học rửa mặt bằng nước bấn. 

Đây là lời ta thường tự nhủ để an ủi mình: “Nào, can đảm 
lên, hỡi trải tim già cỗi! Mi đã thất bại trong một tai ương: vậy 
mi hãy vui hưởng tai ương như một hạnh phúc!” 

Và đây là sự e dè cẩn trọng đây chất người, sự e đè cẩn 
trọng thử hai của ta: ta đung tha kẻ huệnh hoang khoác lác hơn 
là kẻ kiêu hãnh tự phụ. 

Sự huênh hoang khoác lác bị xúc phạm há chẳng là mẹ đẻ 
của mọi bị kích? Nhưng nơi nào lòng kiêu hãnh bị tổn thương, 
nơi đó mọc lên cái gì còn tốt đẹp hơn. 

Muốn cuộc đời được đẹp khi ta nhìn, vở kịch đời phải được 
diễn cho xuất sắc, muốn thế cần phải có những kịch sĩ xuất thân. 

Ta thấy tất cả những kể huênh hoang khoác lác đều lả 
những kịch sĩ đại tài: họ điễn xuất và muốn thiên hạ ưa thích 
nhìn họ, - trọn vẹn tỉnh thân họ tập trung vào ý muốn đó. 

Họ tự diễn kịch, tự bảy đặt ra chính mình: bên cạnh họ, ta 
thích nhìn cuộc đời, - điều đó chữa ta khỏi chứng buôn sầu u uất. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 243 


Chính vì thế, ta dung thứ những kẻ huênh hoang khoác lác 
bởi họ là những y sĩ cho nỗi buồn sầu của ta, và vì họ buộc chặt 
ta vào với con người như vào một vở kịch. 

Lại nữa: ai mà đo lưởng được tất cả chiều sâu của lỏng 
khiêm tốn nơi những con người huênh hoang khoác lác? Ta yêu 
mến kẻ huênh hoang khoác lác và ta thương hại hắn vì lòng 
khiêm tốn của hắn. 

Hắn muốn học hỏi nơi các ngươi để tin tưởng vào chính 
bản thân mình; hắn tự nuôi đưỡng bằng tia nhìn của các ngươi, 
hắn đón nhận lời ngợi ca từ bàn tay của các ngươi. 

Hắn thích tin vào những sự đối trá của các ngươi, ngay khi 
các ngươi nói đôi khéo léo về hẳn: bởi vì tận đáy lòng, hắn thở 
đài tự hỏi: “72 là a1?” 

Nếu đức hạnh chân chính là đức hạnh không tự biết mình, 
thì kể huênh hoang khoác lác đúng là kẻ không biết đến sự 
khiêm tốn của mình! 

Đây là sự e dè cẩn trọng thử ba đây chất người của ta: ta 
không để cho sự nhút nhát của các ngươi phá hỏng cái cảnh 
tượng khi ta nhìn thấy những kê độc ác. 

Ta rất hoan hỉ được nhìn thấy những phép màu bừng nở do 
một mặt trời bốc lửa: những con hố, những cây cọ và những con 
rắn rung chuông. 

Ngay giữa loài người cũng có những sản phẩm của mặt trởi 
bốc lứa, và cũng có những điều kỳ tuyệt nơi những kẻ độc ác. 

Quả thật, như những kẻ hiền triết nhất trong các ngươi 
không hoàn toàn hiền triết theo mất ta nhìn, cũng thế, ta đã tìm 
thấy sư độc ác của loài người ở bên đưới thanh đanh họ. 

Và ta thường lắc đầu tự hỏi: tại sao các ngươi còn rung 


244 FRIEDRICH NIETZSCHE 


chuông nữa thế, hỡi những con răn đeo chuông? 

Thực ra, có một tương lai, ngay cả cho sự ác, và buối ngọ 
thiên bốc lửa nhất hãy còn chưa được con người khám phá ra. 

Có biết bao nhiêu điều hôm nay người ta gọi là độc ác tàn 
tệ nhất, nhưng thật ra chúng chí vỏn vẹn rộng chừng mười hai 
bộ và kéo đài chừng ba tháng! Nhưng rồi một ngày kia, những 
con rồng vĩ đại hơn sẽ đến với trần gian. 

Bởi vì muốn cho Siêu nhân có con rồng của mình, con 
Siêu long xứng đáng với hắn, thì cần phải có nhiều mặt trời đốt 
lửa rọi âm khu rừng hoang ẩm ướt! 

Trước tiên, những con mèo của các ngươi phải biễn thành 
những con hổ và những con cóc mang nọc độc phải biến thành 
những con cá sấu: tay thợ săn thiện xạ phải thực hiện một 
chuyến đi săn ngon lành. 

Thực vậy, hối những kẻ công chính và những con người 
thiện hảo! Nơi các ngươi, có nhiều sự việc đáng buồn cười, 
trước hết là nỗi sợ hãi của các ngươi đối với cái mà tử trước tới 
giờ đã được gọi là “quy dữ"! 

Linh hồn các ngươi quá xa cách với mọi sự cao đại hùng 
vĩ, đến độ Siêu nhân sẽ làm các ngươi hoảng sợ vì lòng tốt của 
hắn! 

Và các ngươi nữa, những nhà hiển triết và học giả, các 
ngươi sẽ chạy trốn trước mặt trời bốc lửa của Trí huệ, nơi mà 
Siêu nhân hân hoan tắm đẫm trần truông trong đó! 

Các ngươi nữa, những con người thượng đẳng mắt ta đã 
gặp thấy! Đây là nỗi nghi ngờ của ta đôi với các ngươi và nụ 
cười thầm kín của ta: ta đoán rằng các ngươi sẽ xem Siêu nhân 
của ta là quý dữ! 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 245 


Hỡi ôi! Ta đã chán ngán những con người thượng đẳng này 
rồi, ta đã mỏi mệt với những kẻ cao thượng nhất trong bọn họ: 
ta nảy sinh khát vọng leo lên tận ““chiều cao” của ho, leo lên cao 
mãi, xa tít với họ, hướng về Siêu nhân. 

Ta rùng mình run rẩy khi nhìn thầy những kẻ cao thượng 
nhất trong bọn họ trần truỗng: lúc bấy giờ ta mọc cánh để bay 
đi chỗ khác, hướng về những tương lai xa tít mù khơi. 

Hướng về những tương lai xa tít, hướng vẻ những phương 
Nam ở tận cùng Nam, xa với hơn bất cứ nhà nghệ sĩ nào đã từng 
mơ mộng đên: nơi các thân linh đêu hồ thẹn vì mọi thứ y phục 
trên người! 

Nhưng, ta muốn nhìn thấy các ngươi giả trang, các ngươi, 
hỡi loài người, hỡi những anh em và những kẻ láng giềng thân 
cận ta, ta muốn nhìn thấy các ngươi giả trang, và trang điểm lòe 
loẹt và huênh hoang khoác lác và trang nghiêm đứng đăn, hỡi 
các ngươi “những con người thiện hảo và những kẻ công chính!” 

Và ta cũng muốn hóa trang mang mặt nạ ngồi giữa các ngươi 
để xét đoán sai lầm các ngươi và để tự xét đoán sai lầm chính 
mình: vì đây là sự e đẻ cẩn trong tối hậu đầy chất người của ta. 


Zarathustra đã nói như thế. 


GIỜ PHÚT IM LẶNG NHẤT 


&€ ỡi các bạn, việc gì đã xảy đến cho ta? Các bạn nhìn thấy 
ta bị rỗi loạn, bị xô đẩy xa vời, vâng phục dẫu lòng 
chẳng muốn, và sẵn sảng bỏ đi, - hỡi ôi! Bỏ đi xa biệt các bạn. 

Ờ, một lần nữa Zarathustra lại phải quay trở về trong nỗi 
cô đơn, nhưng lần này con gầu quay trở về hang động mà lỏng 
chẳng được vui! 

Chuyện gì đã xây đến cho ta? Ai đã ban cho ta lệnh đó? 
Hõi ôi! Cô nàng tình nhân giận dữ của (a đã đòi hỏi như thế, 
nàng đã ngỏ lời củng ta. Ta chưa từng bao giờ nói tên nàng cho 
các bạn biết sao? 

Hôm qua, khi chiều xuống, giờ phút im lăng nhất của ta 
đã lên tiếng với ta: đấy chính là tên cô nàng tình nhân kinh 
khủng của ta. 

Và đây là những gì đã xảy ra, - bởi vì ta phải nói hết tất cả 
cho các bạn nghe, để tim các bạn đừng nhẫn tâm với kế bỏ ra đi 
vội vÃÍ 

Các bạn có biết nỗi kinh hoàng của kê thiếp ngủ? 

Hắn rùng mình ớn lạnh toàn thân, vì cảm thây mặt đất lùi 
trượt tan bay và mông mị khởi đâu. 

Ta nói cho các bạn điều này bằng ẩn đụ: hôm qua, vảo giờ 
phút im lặng nhất, mặt đất đã lùi trượt dưới chân ta; và giâc 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 241 


mông đã khởi đâu. 

Chiếc kim đồng hồ xê dịch, chiếc đồng hồ của đởi ta 
ngưng đập, chưa bao giờ ta cảm nghe một sự im lặng tịch mịch 
như thế chung quanh ta, đến độ lỏng ta hoảng sơ. 

Thình linh, ta nghe như có một giọng gì lên tiếng không 
lời: “Mi biết rõ điều đó mà, Zarathustrd”. 

Khi nghe tiếng thì thào đó, ta đã bật kêu lên vì kinh hoàng, 
máu đồn ngược hết lên mặt ta, nhưng ta vẫn im lặng. 

Lúc bấy giờ, tiếng đó lại thoảng nhẹ không lời: “Mi biết rõ 
điều đó mà, Zarathustra, nhưng mi lại không nói!” 

Sau cùng, ta đành trả lời, với đáng điệu thách đố: “Ờ, ta 
biết đó, nhưng ta không muốn nói ra!” 

Lúc bây giờ, tiếng nói lại thoảng nhẹ không lời: “Mi không 
muốn à, hỡi Zarathustra? Thật thề chăng? Mi đừng ẩn trỗn đằng 
san đáng điệu thách đồ ấy!” 

Và ta, ta bật khóc nức nở run rẩy như một đứa trẻ và bảo: 
“Hỡi ôi! Ta muốn lắm, nhưng làm thể nào ta có thể nói ra được? 
Hãy xá miễn cho ta việc Ấy! Đây là một việc vượt quá sức ta!” 

Lúc bây giờ, giọng đó vang vọng không lời: “Sá gì bản 
thân mỉ, hỡi Zarathustra? Hãy thốt ra lời của mình rỗi vỡ vụn 
tan thây!” 

Ta đã trả lời: “Hỡi ôi! Đây có phải là lời ca ¿a chăng? Ta 
là ai? Ta chờ đợi một kế xứng đáng hơn nữa; kẻ mà ta cũng 
không xứng được đập vỡ chính mình vào kẻ ây”. 

Lúc bây giờ, tiếng đó vang vọng không lời: “Sá gì bản thân 
mĩ? Mi hãy còn chưa đủ khiêm cung, lòng khiêm cung mang lớp 
đa cứng rắn nhất”. 

Và ta đã trả lời: “Có gì mà lớp đa của lòng khiêm cung ta 


248 FRIEDRICH NIETZSCHE 


chưa từng chịu đựng đâu! Ta cư ngu ở dưới chân đỉnh cao ta: 
chiều cao của những đỉnh cao ta cao vượt ngần nào? Chưa từng 
có kể nào nói cho ta nghe điều ấy. Nhưng ta biết rất rõ những 
thung lũng của ta”. 

Lúc bấy giở, tiếng đó lại văng vẳng không lời: “Ô, hỡi 
Zarathustra, kẻ nào phải dời chuyển những ngọn múi thì cũng 
phải dời chuyển những thung lũng và những miễn sâu”. 

Và ta trả lời: “Lời của ta hãy còn chưa dởi chuyển được 
những ngọn núi và những gì ta rao giảng chưa đến được quả tim 
loài người. Quả thật là ta đã đến với loài người, nhưng ta hãy 
còn chưa đến được với họ”. 

Lúc bấy giờ, giọng đó thoang thoảng không lời: “Mi có 
biết chăng? Giọt sương rơi trên cỏ ban đêm vảo giờ phút im lặng 
nhất”. 

Và ta trả lời: “Bọn chúng chế giễu ta khi ta đã khám phá 
và bước đi theo con đường riêng của mình; thực ra, lúc Ấy chân 
ta đã run rẩy. 

Và bọn chúng đã bảo với ta điều này: “Mi chẳng còn biết 
đến con đường nữa, và bây giờ mi lại chẳng biết đến cả chuyện 
bước đi!” 

Lúc bây giờ, tiếng đỏ lại văng vắng không lời: “Có sá gì 
những lời chế giễu của bọn chúng! Mi là kẻ đã học quên đi sự 
vâng phục: giờ đây mi phải ban lệnh chỉ huy. 

Mí há không biết kẻ được tất cả mọi ngưởi cần thiết nhật 
à? Đây là kẻ ban lệnh chỉ huy những sự việc vĩ đại. 

Thảnh tựu những sự việc vĩ đại là điều khó khăn, nhưng vô 
vàn khó khăn hơn nữa là ban lệnh đối trị những sự việc vĩ đại. 

Và đây là lỗi lâm không thể nào tha thứ được của mi: mi 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 249 


có quyên lực, nhưng mi lại không muốn thống ngự trị vì”. 

Ta đã trả lời: “Ta thiếu tiếng rỗng của con mãnh sư để ra 
lệnh”, 

Lúc bảy giờ, tiếng đó lại thoang thoảng bên ta như một 
giọng thì thảo: “Chính những lời lẽ im lặng nhất mới mang lại 
bão tô. Chính những tư tưởng đến nhẹ nhàng trên bước chân bổ 
câu mới điều động thế giới. 

ò, hỡi Zarathustra, mi phải bước đi như bóng ma của 
những gì sẽ xảy đến một ngày gân đây, mi sẽ ban lệnh thống trị 
như thế, và trong khi ban lệnh thống ngự, mi là kẻ đi tiên phong 
dẫn đạo”. 

Ta trả lời: “Ta xấu hổ”. 

Lúc bây giờ, giọng nói đó lại vang vọng không lời: “Mi 
phải trở lại làm trẻ thơ và không xấu hổ. 

Mi hãy cỏn mang giữ lòng kiêu hãnh của tuổi trẻ trong 
lòng, mi chỉ có được tuổi trẻ quá muộn màng: nhưng kẻ nào 
muốn trở thành trẻ thơ thì cũng phải vượt thắng tuổi trẻ của 
minh”, 

Và ta mặc tưởng trầm tư một hỏi lâu với tâm thân run rấy. 
Sau cùng, ta vẫn lặp lại câu trả lời đầu tiên: “Ta không muốn”. 

Lúc bấy giở, chung quanh ta như bùng nổ một tràng cười. 
Hỡi ơi! Chuỗi cười ấy xé nát lòng ta và xuyên thủng tím ta! 

Và lần cuấi cùng, tiếng đó lại vang vọng bên ta: “Ö, hỡi 
Zarathustra, hoa quả của mi đã chín muỗi, nhưng mi lại chưa 
chín muôi cho những hoa quả của mi! 

Vậy thì một lần nữa mi phải quay trở vào trong nỗi cô đơn, 
để sự cứng rắn của mi được dịu đàng thêm nữa”. 

Và chung quanh ta lại nổi lên một tràng cười và những 


250 FRIEDRICH NIETZSCHE 


bước chân xào xạc chạy trôn; rồi thì chung quanh ta là một sự 
im lặng trùng trùng. Nhưng lúc bấy giở ta đã nằm duỗi dài trên 
đât, mô hôi vã ra đây thân thể. 

Giờ đây, các bạn đã nghe hết mọi chuyện và các bạn đã 
biết vì sao ta lại phải quay trở về trong nỗi cô đơn. Hỡi các bạn, 
ta chẳng hề giấu giễm các bạn điều gì. 

Nhưng các bạn cũng học biết được từ miệng ta øz là kẻ lặng 
lẽ kín đáo nhất loài người - kẻ vẫn hằng ước muốn mình là như 
thê! 

Hỡi các bạn, hãy còn một điêu nữa ta muốn bày tỏ cùng 
các bạn, hãy còn một điều nữa ta muốn ban cho các bạn. Tại sao 
ta đã không ban nó cho các bạn trước đây? Ta là một ké bủn xỉn 
keo kiệt chăng?” 

Nhưng khi Zarathustra thốt ra những lời này, nỗi đau đớn 
đột nhiên về chụp lấy hắn trước ý nghĩ rằng mình sắp phải lìa 
bỏ những bạn bè, đến nỗi hẳn òa lên khóc nức nở; và chẳng ai 
có thể an úi làm hẳn nguôi khuây. Rồi trong đêm tối, hắn một 
mình bỏ đi biền biệt, bó lại đăng sau những bạn hữu. 


PHẦN THỨ BA 


“Các ngươi nhìn lên cao khi các ngươi khát vợng sự 
thăng tiễn. Còn ta, ta củi nhìn xuống thấp bởi vì ta đã lên 
đến chốn cao vời mù tuyệt. 

Ai trong các ngươi có thể cười ngất khi được nâng lên 
trên những đỉnh cao? 

Kẻ nào đã leo lên những ngọn núi cao nhất đều bật 
cười vì tất cả những bỉ kịch giá tạo hay có thực”. 


Zarathustra, Về Đọc và Viết 


KÈ LANG THANG PHIÊU BẠT 


êm đã nửa khuya khí Zarathustra bắt đầu lên đường ở trên 
Đã núi cao của hải đảo để sáng sớm hôm sau có thể sang 
đến bờ bên kia, đấy chính là nơi hắn muốn cập bến. Ở đấy có 
một hải cảng thuận lợi mà những tàu bè ngoại quốc thích buông 
neo; các tàu bè này chở những dân cư ở vùng đảo Vĩnh Phúc 
muỗn vượt biển. Thế nhưng, trong khi leo qua ngọn núi, đọc 
đường tâm trí Zarathustra cứ nghĩ đến vô vàn những chuyền lữ 
hành cô đơn mà hắn đã thực biện trong thời thanh xuân. Và biết 
bao là quả núi, biết bao là chóm ngọn cùng chóp đỉnh hắn đã 
vượt qua. 

Ta là một khách lữ hành phiêu bạt, một tay trèo núi, 
Zarathustra tự nhủ lòng, ta không thích những đồng bằng và ta 
thấy rằng ta không thể bất động một thời gian lâu được. 

Bất kể số mệnh ta là gì, bất luận những cuộc phiêu lưu nào 
đang chở đợi ta, ta vẫn luôn luôn thấy đó là một cuộc lữ hảnh, 
một chuyền đăng sơn: rốt cuộc thì mỗi người chỉ sống điều mà 
họ cưu mang sẵn trong tự thân. 

Đã qua rỗi những thời ta có thể phó mặc sự việc cho may 
rủi, và còn có gì có thể xảy đến với ta mà lại đã không sẵn thuộc 
về ta? 


Nó chỉ việc quay trở về thôi, và sau cùng nó trở về với ta, 


254 FRIEDBICH NIETZSCHE 


cái bân ngã riêng tư của ta cùng những thành phần của chính nó 
mà từ lâu đã ở ngoại quốc, phân tán giữa tát cả những sự việc và 
những tình cở, ngẫu nhĩ. 

Ta còn biết một điều này nữa: giờ đây ta đang đứng trước 
đỉnh cao cuối cùng của đời ta, ta đang đứng trước điều đã bị tách 
xa khỏi ta trong một khoảng thởi gian đải lâu vời vợi. Than ôi! 
Ta phải leo qua con đường nhiêu khê hiểm trở nhất của ta! Hỡi 
ơi! Ta đã bắt đầu cuộc lữ hành cô độc nhất của ta! 

Nhưng bắt luận kẻ nào thuộc dỏng giống của ta cũng đều 
không tránh khỏi giờ phút đó, giờ phút lên tiếng bảo: “Chỉ giờ 
đây mi mới theo con đường cao nhã của mi! Đỉnh cao và hỗ 
thẳm đã hòa lẫn vào nhau! 

Mi đang bước ổi trên con đường cao đại của mi: giờ đây 
những gì tử trước đến nay là mỗi nguy hiểm tối hậu của mi thì 
bây giờ lại trở thành nơi ẩn náu tối thượng cho mi. 

Mi đang bước đi trên con đường cao đại của mi: giờ đây 
lòng can đảm vô song của mi là cảm nhận rằng đằng sau mi 
chẳng còn con đường nào nữa! 

MI đang bước ởi trên con đường cao đại của mi: ở đây 
chẳng ai còn lén lút theo đuổi mí! Chính những bước chân mi 
đã xóa sạch con đường đằng sau, bên trên con đường đó đã viết 
nên đòng chữ: Bắt khả. 

Và nếu tử đây trở đi mi không có được chiếc thang nảo thì 
mi phải biết leo vượt lên khỏi đầu mình: mi còn muốn làm thế 
nào khác hơn nữa, để leo lên cao hơn? 

Leo lên đầu mi, vượt qua bên kia, bên trên cõi lỏng riêng 
tư của mí! Lúc ấy điều êm địu nhất đối với mi sẽ trở thành cay 
đăng nhất. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 255 


Kẻ nào cứ mãi sợ sệt e đè thì rốt lại sư sợ sệt e dẻ thái quá 
sẽ làm hắn mang bệnh. Phúc thay cho những gì làm thành cứng 
rắn! Ta không ca tụng những xứ miễn tràn lan bơ nòng mật ngọt. 

Muốn thấy nhiều rhứ thì phải tập đưa mắt nhìn ra ngoài 
mình - sự cửng rẫn tàn bạo ấy cần thiết cho tất cả những kẻ nào 
leo núi. 

Song kẻ nào đi tìm tri thức với đôi mắt lộ liễu hớ hênh thì 
làm thế nào hẫn có thể nhìn được gì khác hơn là những lý lẽ cạn 
cợt? 

Nhưng cỏn mi, hối 7arathustra! Mi muốn nhìn thấu tất cả 
những lý lẽ cùng căn để vạn sự*: vậy thì mi phải tự vượt lên chính 
mình, - vượt lên cao hơn, cao tít đến tận chỗ mà ngay cả những 
vi sao cũng còn nằm la đà bên dưới mi! 

Vâng! Từ trên cao nhìn xuống chỉnh mình và cả những vì 
sao của mình nữa: chỉ điều đó với ta mới là đỉnh cao, điều đó 
với ta vẫn là đỉnh cao ¿ôi hậu phải vượt qua!” 


Zarathustra tự nhủ như thê trong khi vượt núi và an ủi lòng 
mình bằng những châm ngôn cứng rắn, bởi vì tím hắn bị tổn 
thương tan nát hơn bao giờ hết. Khi hắn đã lên đến đỉnh cao của 
hải đảo, hắn nhìn thây mặt biển phía bên kia trải đài trước mắt: 
lúc bây giờ, hắn đứng lặng yên và câm nín không lời trong một 
lúc lâu. Nhưng trên đính cao này, đêm thì lạnh lẽo và trong sáng 
và đầy những vì sao nhấp nhánh, 

Sau củng, Zarathustra buôn bã nhủ lòng: “Ta đã nhận ra số 
phận của ta rồi. Nào! Ta đã sẵn sàng. Nỗi cô đơn tối hậu của ta 
vừa mới khởi đầu. 

Hỡi ơi! Hỡi biển cả buồn thảm đen ngòm bên dưới ta. Ò, 


2% FRIEDRICH NIETZSCHE 


hỡi nỗi bất mãn tối đen khuya khoắt! Ồ, số mệnh; ở, biển cải 
Chính mi là nơi chốn ta phải hướng về. 

Ta đang đứng trước đỉnh núi cao nhất và cuộc lữ hành biển 
biệt nhất đời ta: chính vì thế ta phải đi xuống, đi xuống thật sâu 
như ta chưa bao giờ lên cao như thé. 

Lặn xuống thật sâu trong đau khổ như ta chưa từng bao giờ 
lặn xuống, đến tận làn sóng tối đen sầu khổ nhất! Số mệnh của 
ta muốn như thế! Được rồi! Ta đã sẵn sàng. 

Những ngọn núi cao nhất phát sinh từ đâu? Xưa kia ta đã 
hỏi như thế. Lúc bấy giở, ta đã học biết được rằng những ngọn 
núi cao nhất xuất sinh từ biển cả. 

Án tích đó được ghi hẳn trên những tảng đá và những 
chỏm cao đứng dựng. Chính từ chốn thấp nhất là nơi mà chỗ cao 
nhất đạt đến đỉnh cao của mình”. 


Zarathustra đã nói như thể trên đỉnh núi cao nơi khí trởi 
buốt lạnh; nhưng khi hắn tiến đến gần biến và sau củng chí còn 
mình hắn chơ vơ đơn chiếc giữa những tảng đá ngầm lố nhố, 
hắn lại cảm thấy mệt mỏi vì con đưởng của mình và lòng hắn 
tràn đầy khát vọng hơn bao giờ hết. 

“Vạn sự đều hãy còn ngủ yên, - hắn bảo. Ngay cá biển cả 
cũng yên ngủ. Con mắt kỳ lạ mơ màng mê ngủ của biển cä nhìn 
về †a. 

Nhưng hơi thở của biển cả thì nồng âm, ta câm nhận được 
điêu đó. Và ta cũng cảm biết được rằng biển cả đang nằm mộng. 
Trong khí nằm mộng, biến cá trở mình lăn lôn trên những gỗi 
tảng chai cứng. 

Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Những hoài niệm xấu xa 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 257 


làm biển thốt ra những lời rên xiết! Hoặc giả đó là những điềm 
triệu bất tưởng? 

Hỡi ôi! Ta sầu thăm cùng mi, hỡi con quái vật u tối, và ta 
lại thù ghét chính mình vì mi. 

Hỡi ôi! Sao tay ta lại không có đủ sức mạnh? Quả thực, ta 
muốn giải thoát mi ra khỏi những giấc mộng xâu gởi” 


Trong khí nói như thế, Zarathustra bật cười về chính mình 
với tác lòng u hoài cay đắng. 

Hắn bảo: “Sao! Zarathustra! Mi lại còn muốn ca hát những 
lời vỗ về biến cả? 

Hỡi ôi! Hỡi Zarathustra, hỡi thằng điên mà đây lòng tử ái, 
say mê tín cẩn? Nhưng mà bao giờ thì mi cũng vẫn như thể đó: 
mi luôn luôn thân ái tiên đến gần những sự vật khủng khiếp. 

Mi muốn vuốt ve tất cả những con quái vật. Một thoáng hơi 
thở nồng âm, một tí lông mềm chung quanh những vuốt sắc: chỉ 
cần như thế là mi lập tức thương yêu và lôi cuốn về với mình! 

Tình yêu là mỗi nguy hiểm của con người cô đơn một 
bóng: tình yêu đối với vạn sự miễn là chúng sống động! Thật 
vậy, cơn điên cuồng và lòng khiêm tốn nhún nhường của ta 
trong tình yêu có một vẻ gì đáng buôn cười!” 


Zarathustra đã nói như thể và hãn lại bật cười một lần nữa; 
nhưng vừa khi ấy hẳn vụt nghĩ đến những bạn bè bị bỏ rơi, và 
như thể đã phạm tội với họ trong tư tướng, hắn lại vụt nổi giận 
với chính mình vì những tư tưởng của mình. Và liền đó, trong 
khi vẫn còn cười, Zarathustra lại bật khóc: - hắn khóc u hoài cay 
đẳng vì giận đữ và hối tiếc triền miên. 


VỀ ẢO TƯỢNG VÀ ẤN NGỮ 


rong đám thủy thủ, khi biết rằng Zarathustra đang có mặt 
jà tàu - bởi vì cùng xuống tàu với hắn, có một người dân 
quản đảo Vĩnh Phúc - thì thiên hạ tò mò chờ đợi nôn nao. Song 
Zarathustra im lặng suốt hai ngày liền, lạnh lùng câm nín trong 
nỗi u sâu, chẳng hề đáp trả những cái nhìn và những câu chất 
vấn. Tuy nhiên, vào buổi chiều ngày thứ hai, Zarathustra lại khai 
mở thính quan, lắng nghe tuy vẫn còn im lìm câm nín: bởi vì 
trên con tàu nọ từ chón viễn phương đi đến và còn muôn lướt 
sóng xa vời hơn nữa, người ta có thể nghe được nhiều sự việc dị 
kỳ nguy hiểm. Mà Zarathustra lại là bạn thân của tât cả những 
kẻ !ữ hành phiêu bạt, những người thích sống giữa lòng nguy 
hiểm. Và ô kia! Vì mải lắng tai nghe, sau củng miệng lưỡi của 
hắn đã nhích động vả khối băng giá trong lòng hắn tan đi - hắn 
khởi sư nói như thể này: 

“Với các bạn, là những kẻ kiếm tìm gan góc, những nhà 
thám hiểm, và tất cả những kẻ băng vượt những trùng khơi đữ 
đội dưới những cánh buồm phông căng giáo hoạt. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 259 


Với các bạn, là những kẻ mê đắm ẩn ngữ, ngây ngất ánh 
sáng nhạt mờ phiêu lãng, những kẻ để tâm hồn mình bị cuốn hút 
vẻ những tiếng sáo vi vụ trong mọi làn nước xoáy phinh lừa: 

~ Bởi vì các bạn không muốn sở soạng sợi dây dẫn đạo bằng 
bản tay e đè sợ sệt; và bắt cứ nơi nào các bạn có thể ước đoán tiên 
trí, các bạn đều ghét phải đưa ra kết luận. 

Riêng với các bạn mà thôi, ta xin kế lại ẩn ngữ mà ta đã 
nhìn thấy, ảo tượng của con người cô độc khôn cùng. 

Vừa mới đây, ta ưu sầu bước đi trong ánh hoàng hôn nhợt 
nhạt, khuôn mặt tối tăm khốc liệt, đôi môi mím chặt. Hơn một 
mặt trời đã tắt lịm với ta. 

Một nẻo đường nhất mực đi lên, đi lên mãi xuyên qua 
những mô đá lô nhô, một nẻo đường dữ tợn và cô đơn không 
muốn dung chứa có cây bụi rậm, một con đường núi nghiến rít 
lên dưới bước chân ta thách thức. 

Câm lặng lâm lì, ta bước đi lên mãi trên tiếng rỉt mạnh giễu 
cơt của sỏi đá, bàn chân ta giẫm nát những viên đả tròn trơn 
trượt, có gắng đi lên, lên mãi. 

Lên cao hơn, cao hơn nữa: - bàn chân ta thách đố cái tính 
thần sa trụy cứ muốn lôi cuốn nó xuống miền sâu, xuống hố 
thắm, Tĩnh thần Trì độn Năng nẻ, con quỷ và kê thù truyền kiếp 
của ta. 

Lên cao hơn nữa, - mặc dù nó ngồi đè nặng trên thân ta, cái 
tinh thần trì trệ nặng nề, nửa lùn tịt, nửa chuột chủ, què quặt và 
xui khiến quặt què tê cóng, cứ liên miên rót chì vào tai ta, cứ rót 
mãi vào não cân ta, từng giọt từng giọt, những tư tưởng đá chỉ, 

“Hỡi Zarathustra! Nó thì thào từng tiếng với giọng điệu 
giễu cợt, hỡi Zarathustra, viên đá của trí huệ hiền minh! Ngươi 


260 FRIEDRICH NIETZSCHE 


đã tung cao vô ngàn, - nhưng mọi viên đá tung lên bao giở cũng 
phải rơi rớt xuống! 

“Hỡi Zarathustra! Viên đá của Hiền mình Trí huệ, viên đá 
tung lên trởi ném vỡ những vi sao! Chính tự thân ngươi được 
ngươi tung vút lên cao như thẻ đó, - nhưng mọi viên đá tung lên 
bao giờ cũng phải rơi rụng xuống! 

Ngươi tự kết tội bản thân, ngươi tự ném đá chính ngươi: 
Hõi Zarathustral Ngươi đã quăng ném viên đá lên thật cao, 
nhưng rồi viên đá sẽ rớt xuống đầu ngươi!” 

Nói như thế xong, thằng lủn im tiếng: và sự im lặng của nó 
kéo dải triền miên đến nỗi ta bị đè ép nặng nề ngộp thở; như thể, 
khi người ta là đôi bóng, thì thật ra người ta còn cô đơn hơn là 
khi một mình một bóng! 

Ta bước lên, bước lên mãi, mơ màng, trầm mặc, - nhưng 
mọi sự cùng đè nén ta ngạt thở. Ta giống như một người bệnh bị 
nỗi đau đớn giảy vò mệt mỏi, và một ác mông iôi hắn thức dậy 
khỏi giâc ngủ đầu tiên. 

Tuy nhiên, trong ta vẫn còn có một cái gì đó mà ta gọi là 
lòng can đảm; chính nó đã đập tắt mọi chản nân rã rời trong lòng 
ta từ trước đến nay. Lòng can đảm ấy cuối củng khiến ta dừng 
chân lên tiếng: “Hỡi thằng lùn! Ta với mi hãy đọ sức! Ta hoặc 

phải có một người chết!” 

Vì lòng can đảm chính là kẻ sát hai tuyệt vời nhất,:- lỏng 
can đảm xung trận /án công: bởi vì trong mọi cuộc tân công đêu 
có những hỏi kèn thúc quân vang dội. 

Mà con người là con vật can đảm nhất, chính vì thê nó đã 
chiến thắng mọi con vật. Trong hồi kèn xung trận, con người đã 
vượt qua mọi thống khố điêu linh; nhưng sư thống khổ của con 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 261 


người là nỗi thông khổ sâu thẳm triỀn miên nhất. 

Lòng can đâm cũng giết chết nỗi choáng váng kinh hoàng 
bên bở hồ thẳm: và ở đâu mà con người lại chẳng ở bên bờ hồ 
thắm? Chỉ cần đưa mắt nhìn ngó thôi, há chẳng đủ phát hiện 
trùng trùng những hồ thắm quanh mình? 

Lòng can đảm là kẻ sát hại siêu tuyệt; lòng can đảm cũng 
giết luôn lòng xót thương lân mẫn. Mà xót thương lân mẫn là hố 
thẳm sâu xa nhất: càng nhìn sâu vào sự sống, con người cảng 
nhìn sâu thẳm vào trong thống khổ. 

Nhmg lòng can đâm là kẻ sát hại tuyệt vời, lòng can đảm 
xung trận tân công: cuối củng nó tiêu diệt cả sự chết, vì nó lên 
tiếng: “Sao? Cuộc sống là thê đó sao? Nào! Ta hãy bắt đầu trở lại!” 

Mà, trong một châm ngôn như thế, có rất nhiều hổi kèn 
xung trận réo vang. Kẻ nào có tai, thi hãy nghe ral 


2 


“Dừng lại thôi, thằng làn! - ta bảo. Hai ta hãy đầu sức! Hoặc ta 
hoặc mỉ phải có một người chết! Nhưng trong hai đứa, ta là kẻ 
mạnh nhât: - mi không biết được tư tướng sâu thẳm nhất của ta! 
Tư tưởng ấy, mì không thể nào mang vác gánh chịu nổi!” 

Lúc bấy giờ xây ra chuyện làm thân thể ta nhẹ nhàng hơn: 
thằng lùn nhảy vọt khỏi vai ta, thằng lùn lố lãng thô lỗ! Và nó 
ngôi chồm hễm trên một: tảng đá trước mặt ta. Nhưng ngay tại 
chỗ hai chúng ta dừng chân, đường như ngẫu nhiên mà có một 
trụ quan. 

“Hãy nhìn trụ quan kia, hỡi thằng lùn, - ta tiếp lời. Nó có 


262 FRIEDRICH NIETZSCHE 


hai mặt. Hai nẻo đường g1ao ngộ gặp gỡ nhau tại đây, hai nẻo 
đường mà từ trước đến giờ chẳng hề có ai đi đến tận cùng cả. 

Cải con đường dài chạy lủi trở lại phía sau kia, nó đài một 
mãi mãi thiên thu; và cái con đường dài phóng thẳng tới trước, 
nó cũng là một thiên thu vĩnh viễn khác nữa! 

Hai con đường viễn tuyệt ấy bác bổ nhau, va chạm nhau. 
Và chính nơi đây, tại trụ quan này, là nơi hai con đường đó giao 
ngộ. Tên của trụ quan đã được phi đậm trên kia, đó là: “khoảnh 
khắc tu du”. 

Nhưng nếu có người bước đi theo một trong hai con đường 
đó - đi xa, xa vời mãi mãi, thì hỡi thằng lùn, mày có nghĩ rằng hai 
con đường nọ sẽ còn đối kháng, trừ khử nhau mãi mãi chăng?” 

Thằng lùn thì thào một cách khinh miệt: “Mợi cái gì thẳng 
đều dối trá hư ảo. Mọi chân lý đều cong cong, ngay cả thời gian 
cũng là một vòng tròn”. : 

Ta bừng bừng lửa giận: “Tinh thần nặng nề trì đôn kia ơi! 
Mày đừng nhìn sự việc đơn gián quá đỗi như thế! Bằng không, 
hối thằng thọt chân cà nhắc, ta sẽ bỏ mày ngôi lại đây, - và mày 
đừng nên quên rằng chính ta đã cống mày lên đến đỉnh cao này”. 

“Mày hãy xem xét kỹ khoảnh khắc tu du này! - ta tiếp tục. 
Từ trụ quan khoảnh khắc hiện tại, một con đường miên viễn 
thiên thu phóng ?ởi )ai phía sau: đằng sau chúng ta có một thiên 
thu vĩnh viễn. 

Mọi sự vật b¿ế/ chạy há chẳng từng băng qua đường đó? 
Mọi sự vật có rể xảy ra, há chẳng phải là đã từng xây ra, đã 
hoàn tất, đã trôi qua thành quá khứ? 

Và nêu mọi sự đang hiện thể bây giờ, đã từng có phen hiện 
thể, thì hối thằng lùn, mày nghĩ sao về cái khoảnh khắc tu du 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 263 


nảy? Cả trụ quan này há chẳng phải đã từng hiện thể trước kia? 

Và mọi sự há chẳng vương vấn tương liên trùng điệp với 
nhau đến nỗi cái khoảnh khắc tu đu này đang lôi kéo theo sau 
mình tắt cả những sự việc tương lai? Và như thê, lôi kéo theo cả 
chính mình? 

Bởi vì mọi sự vật biếr chạy há chẳng phải là tái hôi đi lại 
một lần nữa cái con đường viễn tuyệt đang phóng lên kia 

Và cái con nhện đang chậm chạp bò dưới ảnh trăng, và ngay 
cả ánh trăng này nữa, và ta và ngươi đang gặp gỡ nhau dưới trụ 
quan nảy, thì thào nói về những sự việc thiên thu vĩnh cửu, há 
chẳng phải là hết thây chúng ta đều đã từng hiện thể câ ở nơi đây? 

Chúng ta há chẳng phải quy hồi và chạy trở lại một lần nữa 
trên con đường trước mặt đang phóng lên cao, con đường viễn 
tuyệt âm u kia, - há chẳng phải là chúng ta phải vĩnh viễn quy 
hồi trầm luân trớ lại?” 

Ta đã nói như thể, và với giọng càng lúc càng thập hơn, bởi 
lẽ ta đầm ra sợ hãi chính tư tưởng và những hậu ý của ta. Lúc 
bấy giờ, bát thình lình ta nghe một cơn chó ứrư rồng bên cạnh 
hai ngưởi. 

Ta đã bao giờ từng nghe một con chó tru rồng như vậy? 
Những ý tưởng của ta giật lùi, gắng công nhớ lại. Ờ, phải rồi! 
Khi ta còn bé, vào cái tuổi thơ đại xa xôi: 

Ta đã từng nghe một con chó tru rồng thảm thương như 
thế. Và ta cũng nhìn thấy con chó áy, lông lá dựng ngược, ngẤng 
đầu, run rẩy giữa đêm khuya thỉnh lặng vô ngần, lúc mả ngay cả 
những con chó cũng tin rằng có ma quỷ đi hoang. 

Đến nỗi ta cảm thương con chó ây. Bởi vì vắng trăng vằng 
vặc vừa nhô lên phía trên ngôi nhà, trong một nỗi im lặng lạnh 


264 FRIEDRICH NIETZSCHE 


tanh chết chóc. Vằng trăng, chiếc đĩa trỏn rạng lửa ây, dừng lại 
trên mái nhà như trên một thứ tài sản xa lạ. 

Đấy chính là điều đã khiến con chó kinh hoàng: bởi vì những 
con chó vốn tin rằng có kê trộm và ma quỷ lang thang. Và khi nghe 
con chó tru vang trở lại, thì lòng ta lại thương cảm bùi ngủi. 

Hỡõi ôi! Thằng lùn và trụ quan, con nhện và những tiếng thì 
thảo đêm nọ, tất cả những thứ đó giờ đây đã trôi đạt chôn nào? 
Ta đã nằm mộng chăng? Ta vừa thức giác? Ta đột nhiên thấy 
mình đứng chơ vơ giữa những tảng đá man đại hoang liêu, lạc 
loài giữa màu trăng hoang tịch. 

Nhưng có một người nấm sóng sượt đó kia! Và coi kìa, 
con chó vủng nhảy, lông lá đựng ngược, rên rĩ than van; - giở 
đây khi nhìn thấy ta đi đến, con chó rủ vang trở lại, /z gảo... 
Ta có bao giờ tửng nghe một con chó gảo la cầu cứu như thế 
này chưa?*- 

Và quả thật, ta chẳng bao giờ thấy một cảnh nảo tương tự 
cảnh kia. Ta thầy một gã chăn chiên trẻ tuổi đang nằm quần 
quại, thở khò khè, thân thể co quắp, khuôn mặt rã rời, và một 
con rắn trì trê đen ngòm đang lòng thòng ngoài miệng zã. 

Ta có bao giờ nhìn thấy xiết bao ghê tởm kinh hoàng não 
nuột trên mỏi khuôn mặt người! Có lẽ trong lúc gã mục tử nọ 
say ngủ, thì con rắn đã bỏ lòn vào trong vòm họng, và cử nằm lì 
trong đó! 

Ta bèn đưa tay lôi con rắn ra, nhưng chỉ luống công! Chẳng 
thể nào rứt con rắn ra khỏi cổ họng gã mục tử. Lúc bấy giờ có 
cái gì thét lớn trong cõi hồn ta: “Hãy cắn! Căn đi! Căn cho nát 
đầu con vật!” - Chính như vậy, đó là tiếng thét của lòng ta; kính 
hoàng, thù hận, ghê tởm, cảm thương, trọn cả thiện ác trong ta 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 265 


đều bật kêu lên trong cùng một tiếng thét. 

Hỡi các bạn gan lì đang đứng quanh ta, hỡi các bạn phiêu 
lưu kiếm tìm gan dạ, đủ các bạn là ai mặc lòng, các bạn đã 
xuống tàu băng vượt qua đại hải chưa người thám hiểm với tắm 
buỗm phông căng giảo hoạt! Các bạn, những kẻ vui say ẩn ngữ, 
các bạn hãy đoán xem ý nghĩa ẩn ngữ ta đã nhìn thây, và hãy giải 
thích cho ta nghe cái ảo tượng của con người tối ư cô độc! 

Bởi vì đây là một ảo tượng và một tiên trí: - biểu tượng gì 
trong quang cảnh ta nhìn thấy? Và kê phải đi đến một ngày nào 
đó là ai 

4i là gã mục tử bị con rắn bỏ lòn vào cổ họng? Cái con 
người mả cổ họng sẽ tràn ngập những gi tối đen khủng khiếp 
nhất, con người đó là a7? 

Lúc bấy giờ, tuân theo tiếng kêu khuyên nhủ của ta, mục 
tử nọ đã há miệng cắn, hắn đã cắn phập một cái! Hắn nhổ đầu 
con rắn ây ra xa, - và đứng vụt dậy. 

Lúc bấy giờ hắn không còn là người, cũng chẳng phải là 
mục tử trước kia, - hẫn đã biến đạng hóa thân, rạng rỡ hào 
quang. Hắn cát tiếng cười! Ta chưa từng bao giờ nghe một con 
người cười như bẩn trong cối đời này. 

Hỡi các anh em, ta đã nghe môt tiếng cười lồng lộng, tiếng 
cười không phải của một con người. Và giở đây, một khát vọng 
gặm nhắm hồn ta, một khát vọng sẽ không bao giờ nguôi thỏa. 

Nỗi khát vọng tiếng cưởi đó găm nhằm hỗn ta: Ô, làm sao 
ta còn có thể cam chịu để sống! Và làm sao ta còn có thể cam 
chịu chết đi được nữa, bây giờ!” 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ NIỀM LẠC PHÚC BẤT ĐẮC DĨ 


ang nặng những ẩn ngữ và những cay đắng triền miên như 
M= trong tâm hồn, Zarathustra vượt biển. Nhưng khi đã 
cách xa quần đảo Vĩnh Phúc và các bạn bè bốn ngày đường, hẵn 
hoàn toàn thắng vượt được mọi đau khổ: - chiến thắng, bước 
chân kiên định, hắn lại ngạo nghễ đứng thắng trên vận mệnh 
mình*. Chính lúc đó, Zarathustra mới nói như thế này với ý thức 
đầy nỗi khoái hoạt nhẹ nhàng của hẵn: 

“Một lần nữa ta lại tĩnh lặng cô đơn và ta muốn thế, cô đơn 
với bầu trởi thuần khiết cùng biển cả phóng đật tự do. Và một 
lần nữa, buổi xế trưa đang vây phủ quanh ta. 

Lần đầu tiên, khi ta tìm thấy các bạn ta, cũng chính la buổi 
xế trưa; khi ta gặp họ một lần khác nữa, cũng chính là buổi xế 
trưa, vào giờ mà mọi ánh sáng trở nên tịch mịch lặng lẽ hơn. 

Bởi vì những mẩu hạnh phúc đang lờ lững giữa trời và đất 
đang tìm kiểm một linh hỗn kết bằng ánh sáng để làm nơi trú 
ẩn. Giờ đây hạnh phúc đã làm cho mọi ánh sảng thành lặng lẽ u 
tịch hơn, 

Hỡi buổi xế trưa của đời ta! Một ngày nọ, cả hạnh phúc 
của ta nữa cũng lăn xuống thung lũng để tìm một nơi trú ẩn: lúc 
bây giờ, nó đã tìm thấy những tâm hồn cởi mớ, hiếu khách ây! 

Hỡi buổi xế trưa của đời ta! Ước gì ta bị bỏ rơi hắt hủi để 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 267 


có được một điều duy nhất: sự vun trồng sống động những ý 
tưởng của ta và buổi bình minh của những hy vọng cao vời nhất! 

Một ngày kia kể sáng tạo tìm kiếm những bạn đồng hành 
và những đứa con phôi dựng từ niềm hy vọng của hắn. Và kìa, 
hẳn không thể tìm thấy được, nếu hắn không khởi đầu bằng cách 
tự minh sáng tạo ra chúng. 

Cũng thế, ta đang ở giữa công trình của ta, ta đang đi đến 
với những đứa con ta và trở vê bên cạnh chúng: chính vì những 
đứa con của hắn mả Zarathustra phải tự làm cho mình hoàn hảo. 

Bởi vì tận đáy lòng sâu kín, người ta chỉ yêu mến con cái 
cùng công trình tác phẩm của mình, và một tình yêu vĩ đại đối 
với chính mình là dâu hiệu của sư phong phú: đây là điều ta đã 
quan sát thấy được. 

Các con của ta hãy còn xanh mướt trong mùa Xuân đầu đời. 
Chúng đứng cạnh nhau và cùng bị lay động theo ngọn gió, những 
cái cây của khu vườn và của mảnh đát tốt đẹp nhất đời ta. 

Và thực vậy! Nơi nào quần tụ những cái cây như thế, nơi 
đó chính là quân đão Vĩnh Phúc! 

Nhưng một ngày kia ta sẽ bứng chúng lên để đặt chúng tự 
mình đứng riêng rẽ một mình: cốt cho mỗi đứa học được sự cô 
đơn, lòng đũng cảm và đức cẩn trọng. 

Với bộ dạng sằn sùi, cong queo vặn vẹo, với sự cứng rấn 
uyến chuyển, mỗi đứa trong bọn chúng sẽ phải đứng cạnh biến cả, 
làm ngọn hải đăng sống động của đời sống bất khả thắng đoạt. 

Bên dưới kia, nơi những cơn bão tô lao mình vào biến lớn, 
nơi chiếc vôi của núi biếc hút nước ngày đêm, mỗi đứa đều phải 
trông giắng ngày đêm, ngõ hầu thỏa mãn sự thử thách và nhìn 
nhận nó. 


268 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Hắn phải được nhìn nhận và chấp thuận, để cho người ta 
biết rằng hắn có phải là kẻ mang dòng máu và nguồn gốc của ta 
hay chăng, hắn có phải là chủ nhân của một ý chí kiên trì, câm 
lặng ngay cả khí thốt lên tiếng nói, và nhượng bộ theo lối mỗi 
khí ban phát là một lần lầy đi: 

- Để cho một ngảy kia hắn trở thành bạn đồng hành của ta, 
sảng tạo và nghỉ ngơi cùng với Zarathustra: - một kẻ ghi ý chí 
của ta trên những bảng giá trị của ta, cho sự thành tựu tuyệt với 
hơn của vạn vật, 

Và, vì hẳn cùng những đồng loại của hắn, ta phải tự thành 
tựu chính mình: chính vì thế, giờ đây ta trồn chạy hạnh phúc của 
ta và hiến mình cho tất câ những khổ nạn, bất hạnh, điêu linh - 
hiến mình cho sự thử thách cùng sự tự vân lương tâm cuối củng 
của ta. 

Thực vậy, đã đến lúc ta ra đi, và cái bóng của kẻ lữ hành 
và thời gian dài đặc nhất và giờ phút im lặng nhất, tất cả đều bảo 
cùng ta: “Đã đến lúc rồi!” 

Gió đã thổi qua chiếc lỗ khóa và bảo ta: “Đến đây!" Cánh 
cửa tự mở ra một cách âm hiểm và bảo ta: “Đi đi!” 

Nhưng ta bị xiêng chặt vào tắc lòng yêu đâu dành cho 
.- những đứa con ta: chính khát vọng, khát vọng tình yêu, đã làm 
ta bị chiếc công này lưu giữ để trở thành cơn mỗi cho những đứa 
con fa và ta trầm một điệt vong vì chúng. 

Khát vọng - đối với ta, là đã tự đánh mắt mình. Ta có các 
ngươi, hỡi những đứa con ta! Trong sư sở hữu nảy, mọi sự đều 
phải chắc chắn và không có gì được là ước vọng cả. 

Nhưng mặt trời của tình yêu ta đang che phủ đỉnh đầu, 
Zarathustra bị nung nâu chín mùi trong tỉnh chất của mỉnh, lúc 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 269 


những bóng đen cùng những mỗi nghi ngở đã bay bổng lên cao. 

Ta đã thèm khát hơi lạnh và mùa Đông “Ô, ước sao hơi 
lạnh và mùa Đông làm ta lại lạnh run, răng đánh bỏ cạp!” Ta 
thì thầm như thể khi mà những lớp sương mù giá lạnh dâng lên 
từ ta. 

Dĩ vãng của ta đập vỡ các ngôi mộ vùi chôn, nhiều nỗi đau 
đớn bị chôn sống nay choàng tỉnh dậy: đĩ vãng chỉ ngủ yên ấn 
kin dưới những cỗ quan tài. 

Như thế, tất cả mọi sự đều bảo cùng ta bằng những dấu 
hiệu: “Đến giờ rồi!” Nhưng còn ta, ta không nghe thấy. Cho đên 
khí cuối cùng hỗ thẳm của ta khởi sự chuyển dịch lại và tư tưởng 
ta vô cắn lây ta. 

Hõi ôi! Tư tưởng phát xuất tử hồ thắm của ta, mí, tư tưởng 
của ta! Khi nào ta sẽ tìm thấy được sức mạnh để nghe mi đào 
xới với tắc lòng không còn run rấy nữa? 

Tim ta đập nhảy như muốn vọt lên cổ họng khi ta nghe mi 
đào xới! Ngay cá sự im lặng của mi cũng muốn làm ta nghẹt thở, 
mí, im lặng thâm trầm cũng như hồ thẳm của ta. 

Chẳng bao giở ta dám gọi mi ra ngoài zz/. Nhưng giờ đây 
đã đủ rỗi, cái việc ta cưu mang mi trong sâu kín hồn ta. Ta hãy 
còn chưa đủ mạnh cho sự đũng cảm tôi hậu của con mãnh sư, 
cho sự táo bạo tôi hậu. 

Nỗi đau khổ của mi luôn luôn khá khủng khiếp đối với hồn 
ta: nhưng một ngày kia, ta sẽ tìm thấy sức mạnh củng tiếng rồng 
của con mãnh sư để triệu gọi mì đến. 

Khi thắng vượt điều đó trong ta, ta sẽ thắng vượt một điều 
còn lớn lao hơn nữa, và một chiến thắng sẽ là án tích cho sự 
thành tựu của ta! 


270 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Cho đến khi đó, ta vẫn tiếp tục lang thang trên những đại 
đương bất trắc; sự ngẫu nhiên phỉnh nịnh tâng hót ta bằng những 
lời lẽ trơn tuột; ta đưa mắt nhìn ra đẳng trước, nhìn lại đằng sau, 
- ta hãy còn chưa nhận ra cứu cảnh. 

Giờ phút cho cuộc chiến đầu tối thượng của ta hãy còn 
chưa đến, - hay nó đã đến với ta vào lúc này? Thực vậy, với một 
vẻ đẹp tinh quái, biến cả cùng đời sống chung quanh đang 
giương mắt nhìn tai 

Hối buổi xế trưa của đời ta! Hỡi hạnh phúc trước giờ chiều 
xuống! Hỡi hải cáng giữa trùng dương! Hỡi an bình trong bắt 
trắc! Ta nghi ngở tất cả các ngươi! 

Thực vậy, ta nghi ngờ vẻ đẹp tỉnh quải của các ngươi. Ta 
giống như kẻ tình nhân nghi ngở một nụ cười quá óng mượt dịu 
đàng. 

Cũng như kẻ tình nhân ghì đẩy người tình yêu đấu tới trước 
mặt mình, dịu đàng ngay cả trong sự cứng răn phũ phàng, cũng 
thế, ta xô đấy tới trước hôn ta giờ phút ngọt mật tràn lan hạnh 
phúc này. 

Hãy cút xa ta, hỡi phút giờ hạnh phúc! Củng với mi, một 
diễm phúc tuyệt vời đã đến với hồn ta, đẫu lòng ta chẳng muốn! 
Ta đứng đây, sẵn sàng cho nỗi đau khổ lớn lao nhất của ta: - mi 
đã đến không đúng lúc. 

Hãy cút xa ta, hỡi phút giờ hạnh phúc! Tốt hơn mi nên tìm 
một chỗ trú ẩn đưới kia, - nơi những đứa con của ta! Hãy vội vã 
lên! Hãy chúc phúc cho chúng trước khi chiều xuống, bằng cách 
ban hạnh phúc ta cho chúng! 

Chiều đã đến gần: mặt trời đang lịm tắt, hạnh phúc của ta 
đã bỏ đi xa!” 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẺ 271 


Zarathustra đã nói thế. Và suốt đêm, hắn chờ đợi khổ nạn 
điêu linh của mình: nhưng hắn đợi chờ vô ích. Đêm vẫn vời vợi 
trong sáng, tĩnh mịch, và hạnh phúc lại càng lúc càng tiên đến 
gần. Vào lúc gần sáng, tuy nhiên, Zarathustra lại cười thằm trong 
lỏng, và hắn bảo bằng một giong khôi hài: “Hạnh phúc đang 
chạy đuổi theo ta. Lý do là vì ta không chạy theo những người 
đàn bà. Thể mà, hạnh phúc là một người đàn bà”. 


TRƯỚC BUỔI RẠNG ĐÔNG 


lT4 Ẩ Xí vòm trời trên đầu ta, vòm trời trong xanh thuần khiết, 

Cà, trời thăm thẳm cao thâm! hố thẳm vô ngần của 
ánh sáng! Nhìn ngắm ngươi, ta run lên từng ước vọng linh 
thiêng. 

Lao vụt xác hỗn ta vào trong chốn cao viễn của ngươi, đó 
là chiều sâu thẫm cử /a vậy! Náu thân trong cõi thuần khiết 
trinh tân của ngươi, đó là sự hồn hậu ngây thơ ca ra vậy! 

Thân linh được bao phủ bằng vẻ đẹp kiêu diễm của ngài: 
và như thê đó, ngươi che giẫu những tỉnh tú lóng lánh của nhà 
ngươi. Ngươi chẳng nói, và như thế đó, ngươi báo biểu cho ta trí 
huệ hiền minh của nhà ngươi. 

Ngày hôm nay, ngươi đã vì ta mà đứng lên lồng lộng im 
lìm trên biển cả trào bọt; tình yêu thương tử ái củng sự ngại 
ngùng e thẹn của nhà ngươi đang hiển lộ với linh hôn ta trảo bọt. 

Ngươi đã đến với ta trong về diễm lệ vô song và được vẻ 
diễm lệ của mình che phủ, ngươi nói với ta bằng tiếng nói không 
lởi, ngươi tự hiển lộ mình bằng Trí huệ Hiền minh của ngươi: 

Ò, làm sao ta lại không đoán ra được hết mọi nỗi niềm ngại 
ngủng e lệ của nhà ngươi! Ngươi đã đến với ta rước khi vằng 
dương ló dạng, ta, kẻ cô độc khôn củng! 

Chúng ta là bạn thâm giao tử khi hạnh ngộ. Chúng ta củng 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 273 


chia nhau cơn sầu muộn, nỗi kinh hoàng và sự sâu thẳm; câ đến 
mặt trời cũng là của chung hai đứa. 

Chúng ta không nói gì hết với nhau, bởi vì chúng ta biết 
quá nhiều sự việc: - chúng ta im lặng, và qua những nụ cười im 
bóng, chúng ta trao đổi hiểu biết cho nhau. 

Ngươi há chẳng phải là ảnh sáng phát ra từ lửa nóng của 
ta? Linh hỗn ngươi há chẳng phải là chị em với trí tuệ ta? 

Chúng ta đã chung đôi học hỏi tất cả mọi sự; chúng ta đã 
chung đôi học cách điệu tự vượt lên chính mình, thâu đạt đến 
bản lai diện mục của mình, và học cách cưởi những nụ cười 
trong sáng không mây che: 

- Không mây, chúng ta mỉm cười với những con mắt trong 
suốt, xuyên qua những khoảng cách xa xôi vời vợi, trong khi ở 
bên dưới chúng ta, sự thúc ép, cưỡng bách, cứu cánh và tội lỗi 
bốc khỏi như mưa mù. 

Và khi bước đi một mình, thì linh hồn ta khát vọng cái gì 
trong những đêm thâu và trên những nẻo đường lầm lỗi? Và khi 
trèo nơn vượt nủi, ta tìm kiểm người nảo trên những đỉnh cao, 
nêu không phải chính là ngươi? 

Mọi cuộc lữ hành, mọi chuyến đăng sơn của ta, há chẳng 
phải chỉ là một nhu cầu, một phương kế của kẻ vụng về bất lực? 
Toàn thể ý chí ta chẳng có mục đích nảo khác hơn là /wng cảnh 
bay vèo, bay vút đến bên ngươi. 

Và ta đã thủ bận cái gì, thù hận hơn cả thủ hận những đám 
mây thoáng hiện, cùng tất cả những gì làm tối ám khuôn mặt 
ngươi? Nỗi thủ hận của ta chính là điều ta thủ hận nhất, bởi vì 
chính nó đã làm vấn đục khuôn mặt kiều điểm của nhà ngươi! 

Ta oán hận những làn mãy thoáng hiện phôi pha, những 


274 FRIEDRICH NIETZSCHE 


con mèo hoang luôn lết; chúng nó cướp giật mất những gì ta với 
ngươi cùng có chung nhau: sự khẳng định thênh thang, tiếng 
“Vâng” thuận nhận vô hạn tất cả mọi sự việc trần gian. 

Ta oán hận những kẻ môi giới trung gian và những kẻ pha 
trộn lần lộn, những làn mây trôi nổi phôi pha: cái bọn hỗn tạp 
bất quyết, chẳng hề dạy dỗ cách chúc phúc nguyện câu hay lời 
nguyên rúa từ tận đáy tâm can. Ta thích chẳng thà ẩn trốn trong 
một chiệc thủng bưng bít không nhìn thầy trời cao, hay là trong 
một hồ thẳm, hơn là đành lòng nhìn thấy ngươi, vỏm trời rạng 
rỡ ánh sảng, bị những đám mây phù ão pha phôi làm vẩn đục! 

Và thưởng thường ta vẫn có ý muốn đính chặt chúng lại 
bằng những tia chớp óng vàng, và tựa sắm sét ầm vang, ta muốn 
đánh chập chọce trên cái bụng đạ bô hóng của chúng nó, như một 
tay chơi chập chọe cuỗng nộ điên rồ. Vì bọn chúng đã cướp mắt 
của ta cái tiếng “Vâng” thuận mệnh lổng lộng của nhà ngươi, 
hỡi vòm trời cao xanh thuần khiết trên kia! Vòm trời sáng rỡ, hồ 
thẳm chan chứa vô ngần ánh sáng! Bởi vỉ bọn chúng che lắp mắt 
không cho ngươi nghe thấy tiếng “Vâng” lồng lộng của hỗn ta! 

Bởi vì ta thà chọn ồn ảo sắm động cùng những hủy hoại 
của thời tiết xấu hơn là sự nghỉ ngơi an lạc đầy do dự cẩn trọng 
của mây con mèo; và giữa nhân gian, ta thù ghét nhất là cái bọn 
dụ dự trù trừ bất quyết, bước đi rón rén, những đám mây phất 
phơ thoáng hiện, nghi ngờ, do dự. 

Và “Kẻ nào không biết nguyện cầu chúc phúc thì phải bọc 
nguyên rủa cho thâm trầm” - bài học đó rơi xuỗông cho ta ty trời 
xanh trong sáng, cái ngôi sao nhấp nhánh ánh cườm trên vòm 
trời của ta, ngay cá trong những đêm tăm tối. 

Thế mà, ta mãi mãi chúc phúc và thốt lên tiếng “Vâng” 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 215 


thuận nhận, miễn là ngươi cứ mãi mãi hiện điện quanh ta, hỡi 
trời xanh trong sáng, hỡi hồ thẳm rạng ngời ánh sáng! - ta mang 
lời châp nhận thênh thang qua suốt những hồ thắm. 

Ta đã trở thành kể nói lời chúc phúc và kẻ thốt lên tiếng 
“Vâng” thuận mệnh; ta đã tranh đầu suốt bao lâu vì chuyện đó. 
Ta đã làm một chiến sĩ đầu tranh quyết liệt, cốt để có được cái 
ngày bàn tay ta tự do chúc phúc. 

Và đây là lời giáng phúc của ta: hãy hiện thể ở bên trên vạn 
sự như mình là bầu trời thăm thẳm của chính mình, mình là mái 
nhà cong tròn che chở cho chỉnh mình, là chiếc chuông màu 
thiên thanh và sự chắc tâm mãi mãi muôn đời của chính mình. 
Ò, hạnh phúc xiết bao là kẻ chúc phúc theo lối đó! 

Bởi vì vạn sự cùng nhận cuộc tẩy lễ ở tại suối nguồn của 
thiên thu vĩnh cứu, bên kia bến bở thiện ác; nhưng thiện và ác 
chính chúng cũng chỉ là những bóng mở phiêu hốt, những nỗi 
phiền muộn ẩm ướt, những làn mây thoáng hiện pha phôi. 

Quả vậy, đây là một lời chúc phúc chứ không phải một câu 
nguyễn rủa, khi dạy rằng: “Trên vạn sự trùng trùng, có bầu trời 
ngẫu nhiên, bầu trởi hồn nhiên thăm thẳm, bầu trời chắc-có-lẽ, 
bầu trời táo bạo gan lì”.* 

“Bởi sự ngẫu nhiên tình cở”** - đây là chỗ cao nhã quý 
phái tối sơ trên trần thế, ta đã đem sự cao nhã ấy giao trả cho 
vạn sự trần gian, ta đã giải phóng vạn sự ra khỏi vòng nô lệ cho 
cửu cánh, mục tiêu. 

Niềm tư do thanh thản như trời xanh lồng lộng ấy, ta đã 
đem đặt lên mọi sự vật, giống như những chiếc chuông xanh 
ngát thiên thanh, khi ta dạy rằng ở bên trên vạn sự và bởi vạn sự, 
chẳng có một “ý chí vĩnh cửu” nảo xác định ý chí của mình cả. 


276 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Thay thế ý chí kia, ta đã đặt vào sự tảo bạo gan lì và cơn 
điền cuỗng hào sắng, lúc ta dạy rằng: “Chỉ có một điều sẽ đời 
đời là bất khả, - đây là: có lý”. 

Tuy nhiên, mộ chú¿ í lý tính, một chút Trí huệ Hiên minh, 
rải rác từ tính câu này sang vì sao nọ, - cái chút men kia được 
pha trộn vào mọi sự: vì tình yêu sự điên cuồng hào sảng mà chất 
men Trí huệ Hiền minh được pha trộn vào mọi sự! 

Một chút ít Trí huệ Hiền mính hẳn nhiên vẫn là điêu khả 
đĩ; nhưng ta đã tìm gặp trong mọi sự vật niềm xác nhiên hoan 
lạc này: đó là vạn sự vẫn cứ còn ưa thích nhây múa trên đôi chân 
của sự Ngẫu nhiên. 

Ôi! Vòm trời trên đầu ta! Vòm trời cao viễn xanh lơ thuần 
khiết! Giờ đây, điều này đối với ta là vẻ thuần khiết mênh mang 
của nhà ngươi, ấy là: chẳng hề cỏ con nhện thiên thu và mạng 
nhện ngàn đời vạn kiếp của lý trí: 

- Ngươi hãy làm cái rằm thượng để cho những Ngẫu nhiên 
thần thánh đi về nhảy múa, ngươi hãy làm một cái bàn linh 
thánh cho những con xúc xắc và những tay chơi linh hiện! 

Nhưng nhà ngươi đỏ mặt? Ta đã thốt ra những điều bắt khả 
diễn ngôn? Ta đã nguyễn rủa chăng khi muốn nguyện cầu chúc 
phúc cho ngươi? 

Hoặc giả, lỏng ngại ngùng e thẹn cuộc chung đôi đã khiến 
ngươi đỏ mặt? - Ngươi muốn bảo ta hãy đi đi; hãy im lặng bởi 
vì giờ đây ngày đã sáng? 

Trần gian thì sâu thắm - sâu thắm vô ngần hơn là ánh ngày 
đã từng tư tưởng đến, Và sự vật trần gian đều không thể biểu 
ngôn trước ánh ngày. Nhưng ánh sáng ban ngày đã đên: vậy, 
chúng ta hãy chia biệt nhau thôi! 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 277 
Ôi! Vôm trời trên đầu ta, vòm trời bẽn lẽn, nồng nàn! Ôi, 
hạnh phúc của hôn ta trước buổi rạng đông! Ngày đã đến: chúng 


ta hãy chía biệt nhau thôi!” 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ ĐỨC HẠNH LÀM CHO TI TIỆN 
NHỎ BÊ 


hí Zarathustra trở lại đất liên, hắn không tiến thẳng về 
l@ øọn núi và hang đá của mình, nhưng cứ đi vòng vo quanh 
quẩn vả nêu ra nhiều câu hỏi, đầu óc hắn biết được điều này việc 
nọ, đến đỗi hắn cưởi cợt nói về chính mình: ““Ta là một con sông, 
qua nhiều khúc quanh co, đang chảy ngược về nguễn!” Bởi vì 
Zarathustra muôn biết ioài người đã ra sao trong thời gian hắn 
vắng mặt: loài người đã trở thành cao cả hay nhỏ bé ti tiện hơn. 
Một ngày kia, Zarathustra nhìn thấy một dãy nhà mới; lúc ấy 
hắn kinh ngạc tự hỏi: 

“Mấy ngôi nhà này có nghĩa gì đây? Thực thế, chẳng tâm 
hồn vĩ đại nào đã xây dựng nên chúng để biểu tượng cho chính 
linh hồn mình! 

Một đứa trẻ ngu ngốc nào chắc hẳn đã kéo chúng ra từ 
chiếc hộp đồ chơi? Vậy, một đứa trẻ khác phải xếp chúng vào 
lại trong hộp! 

Và những căn buông củng những căn gác nọ: con người có 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 279 


thế bước ra từ đó và trở về lại đó được chăng? Ta tháy hình như 
chúng được tạo ra cho những hình nhân bằng lụa, hoặc những 
con mèo tham lam sẵn sảng để người ta ve vuốt”. 

Rồi Zarathustra dừng lại, suy nghĩ miên man. Sau cùng 
hắn buồn bã nhủ lòng: “Mọi sự đã trở thành nhỏ bé tí tiện hơn! 

Khắp nơi, ta đều nhìn thấy những chiếc cửa thấp hơn: 
những ngưởi mang dòng máu cửa ?a hãy còn có thể bước ngang 
qua cửa đó, nhưng họ phải khòm lưng xuống! 

Hỡi ơi! Khi nào ta mới trở về quê hương yêu dâu, nơi ta sẽ 
không bị cưỡng bách phải cúi thấp, phải nghiêng mình trước 
những kẻ fi điên nhỏ bé!” 

Zarathustra thở dài đưa mắt nhìn vào chốn xa xôi diệu vơi. 

Củng ngày đó, Zarathustra đọc bài thuyết giáo nói về đức 
hạnh làm cho nhỏ bé tỉ tiện. 


2 


“Ta bước qua giữa đám dân chúng này và ta đã giữ cho mắt ta 
mở rộng: bọn chúng không tha thứ nếu ta không chịu ganh tị với 
những đức hanh của chúng. 

Bọn chúng cắn xé ta vì ta bảo với bợn chúng rằng: với đám 
người nhỏ bé, phải có những đức hạnh tí tiện, - thế bởi vì ta 
không hiểu nổi rằng sự biện hữu của những đảm người nhỏ bé 
là cần thiếu 

Ta luôn luôn giỗng một con gà trống lạc lõng trong một 
sân nuôi gà vịt xa lạ, một con gà trống mà ngay cả những con 
gà mái ranh cũng xúm vào mổ căn; nhưng ta không thủ ghét 


280 FRIEDRICH NIET2ZSCHE 


những con gà mái ấy. 

Ta lễ phép đối với chúng như đối với tất cả những điều bực 
bội nhỏ bé; chìa gai góc bén nhọn của mình ra đối với những tên 
nhỏ bé, theo ý ta đây chỉ là sự khôn ngoan của loài nhím. 

Buổi tối, khi quây quần chung quanh lò sưởi, tất cả bọn họ 
đều ồn ào bàn luận đến ta; bọn họ nói về ta, nhưng thử hỏi mẫy 
ai chịu vì ta mà tư tưởng! 

Đấy chính là sự im lặng mới mà ta đã học được: tiếng ồn 
ào chúng rây rắc chung quanh ta trãi nặng một chiếc áo choàng 
lên những tư tướng của ta. 

Bọn chúng bàn tán với nhau: “Đám mây u ám ấy muốn gì 
nơi chúng ta? Hãy coi chừng, không khéo nó lại mang đến một 
cơn địch hạch!” 

Vừa mới đây một mụ đàn bà đã giữ chặt đứa con lại không 
cho tiền đến gần ta. Mụ hét tướng lên: “Hãy dắt trẻ con lánh xa! 
Những đôi mắt như vậy sẽ đốt cháy linh hồn những đứa trẻ”. 

Bọn chúng ho khúc khắc khi ta nói: bọn chúng tưởng rằng 
ho là một vấn nạn đập vào những cơn gió lớn, - bọn chúng 
chẳng hề đoán ra nổi hơi gió của hạnh phúc ta! 

“Chúng ta hãy còn chưa có thời giờ cho Zarathustra”, đây 
là điều bọn chúng vẫn nạn; nhưng một thời đại “không có thời 
giờ” cho Zarathustra thì nào có đáng gì? 

Bọn chúng vẫn xưng tụng vinh đanh ta: nhưng làm sao ta 
có thể ngủ yên trên vinh quang c¿ø chứng được? Lời ca tụng của 
bọn chúng đối với ta là một vòng gai nhọn, lời ca tụng ấy vẫn 
còn chích đâm đau nhỏi mỗi khi ta nâng nhắc nó lên. 

Ngay cả điều này nữa, ta cũng đã học được giữa đám bọn 
chúng: kế nào ea tụng thì làm bộ như trả lại cái gì người ta đã 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 281 


ban cho hắn song thực ra, hắn chỉ muốn người ta ban phát cho 
hắn cảng nhiều hơn nữa! 

Hãy hỏi bàn chân ta xem! Thực ra, chân ta chẳng muốn 
nhảy múa cũng chẳng muốn đứng yên bát động trên một nhịp 
điệu và trên những tiếng tích tắc như thế. 

Bọn chúng muốn lôi cuốn ta về với đức hạnh nhỏ bé của 
chúng, bọn chúng muốn lôi chân ta nháy múa theo nhịp điệu của 
hạnh phúc nhỏ bé. 

Ta bước qua giữa đám dân chúng này và ta giữ cho mắt ta 
mở rông trừng trừng: bọn chúng đã trở thành nhỏ bé và bọn 
chúng tiếp tục càng lúc càng trở thành nhỏ bé hơn: - điều ấy bắt 
nguồn từ học thuyết về hạnh phúc và đức hạnh của bọn chúng. 

Bởi vì bọn chúng khiêm tốn ngay cả trong đức hạnh; bọn 
chúng muốn được thoải mái, dễ chịu. Thế mà, chỉ có đức hạnh 
nhỏ bé khiêm tốn mới hòa hợp được với sự thoải mải, dễ chịu. 

Cố nhiên, bọn chúng cũng học biết theo lỗi riêng để đi 
thẳng tới trước: nhưng ta gọi đó là đi guảng xiên - vì thể bọn 
chúng trở thành một chướng ngại cho tất cã những ai vội vã. 

Và nhiều kê trong bọn chúng bước tới trước mà mắt vẫn 
nhìn lui lại sau, chiếc cổ thẳng đơ: ta sẵn lòng va mạnh vào bọn 
người đó! 

Chân và mắt phải không được đối trá, cũng không được 
chối bỏ. Nhưng có nhiều sự đối trá giữa những con người nhỏ bé. 

Một vài kẻ trong bọn chúng “ước muốn”, nhưng phần lớn 
chỉ là “bị ước muốn”. Một vài kẻ trong bọn chúng là chân thật, 
nhưng phần lớn chỉ là những tên đóng kịch hạng tôi. 

Trong đảm bọn chúng có những tên đóng kịch mà không 
tự biết và những tên đóng kịch bắt đắc dĩ, - những kẻ thành thật 


282 FRIEDRICH NIETZSCHE 


thì luôn luôn hiếm boi, nhất là những kẻ đóng kịch thành thật. 

Ở đây rất hiếm những đức tính của đàn ông: chính vì thế, 
đàn bà mới biến thành đàn ông. Bởi vì chỉ kẻ nào đủ lẫm liệt 
trượng phu mới có thể giải thoát người đản bà trong con người 
đàn bà. 

Và đây là điều giả đạo đức tệ hại nhất ta đã gặp trong đám 
bọn chúng: cả kẻ ban lệnh chí huy cũng giả vờ có những đức 
hạnh của kẻ vâng phục. 

“Tôi phục vụ, anh phục vụ, chúng ta phục vụ”, - sự giả đạo 
đức của những kẻ thống trị đọc tung như thế, và khốn thay cho 
những kẻ mà vị thầy tối tôn của họ chỉ là kẻ tôi tớ hàng đầu. 

Hỡi ôi! Sự tò mò của đôi mắt ta cũng đã lang thang lạc 
lõng đi đến với những sự giả đạo đức của bọn chúng: và ta đã 
đoán rõ đúng thứ hạnh phúc ruỗi nhặng củng tiếng vủ vù trước 
những cửa kinh.nhuộm nắng của chúng. ` 

Ta thây hễ còn có lỏng thiện hảo tốt lành, thì còn có sự yếu 
đuối. Hễ còn có sự công chính, lòng lân mẫn xót thương, thì cỏn 
có sự yêu đuối. 

Bọn chúng tròn trịa, chính trực và thiện ích đối với nhau, 
như những hạt cát tròn trịa, chính thực và thiện ích đối với 
những hạt cát. 

Choàng ôm khiêm tốn một hạnh phúc nhỏ bé, đấy là điều 
bọn chúng gọi là sự “khiêm nhẫn” và trong lúc đó, chúng đã vội 
vàng khiêm tốn mắt la mày lét liễc nhìn một hạnh phúc bé nhỏ 
khác! 

Trong sự ngây ngô khở khao của bọn chúng, thật ra chúng 
chỉ muốn một điều duy nhất: muốn đừng ai xử ác với mình. 
Chỉnh vì thế chúng mới sốt sắng với mỗi người và làm điều 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 283 


thiện cho mỗi người. 

Nhưng đấy là sự hèn nhár: dẫu chúng gọi đó lă “đức hạnh”. 

Và khi những con người nhỏ bé ấy nói đến sự khô rắn, tàn 
bạo, thì zz chỉ nghe trong giọng nói họ sự khàn hơi khản tiêng, 
bởi vì mỗi một cơn gió đều làm họ khan tiếng khản hơi! 

Bọn chúng tỉnh tế, những đức hạnh của bọn chúng có 
những ngón tay tỉnh tế. Nhưng chúng thiêu những nắm tay: 
những ngón tay của chúng không biết giầu mình sau những nắm 
tay cứng rắn. 

Đấi với bọn chúng, đức hạnh chính là cái làm thành khiêm 
tốn và thuân tính: nhờ đức hạnh, chúng đã biến một con chó sói 
thành một con chó nhà và biến con người thành loài gia súc 
tuyệt hảo nhất cho con người. 

Nụ cười thỏa thích bé nhỏ của chúng như nói với ta: “Chúng 
tôi đã đặt phê ngồi của mình vào chỗ giữa, cách đều những tay 
giác đầu đang giãy chết và những con heo cái thỏa thuê”. 

Nhưng đấy, đây chính là sự tâm thường: dẫu rằng nó có 
được gọi là sự điều độ. 


3 


Ta bước qua giữa đám đông này và đã để rơi rớt xuống nhiều lời, 
nhiều tiếng: nhưng bọn chúng không biết chộp lấy, cũng chẳng 
biết giữ lại. 

Bọn chúng ngạc nhiên sao ta đã không đến để sỉ mạ sự 
phóng đãng củng những tật xấu; và thật vậy, ta cũng chẳng đến 
để khuyên bảo mọi người để phòng những tên bơm móc túi. 


284 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Bọn chúng ngạc nhiên sao ta không sẵn sảng làm cho 
chúng hết khờ khao ngớ ngấn và mài giũa sự khôn ngoan hiền 
triết của bọn chúng: làm như thể hãy còn chưa có đú những kẻ 
tỉnh ma mà giọng nói nghiền rít như một cây viết chì than đá! 

Khi ta thét lên: “Hãy nguyên rúa tất cả những con quý hèn 
nhát đang ở trong các ngươi, những con quỷ muốn kêu rên than 
văn, muốn chắp tay nguyện cầu và kính ngưỡng” thì lúc bây giờ 
bọn chúng ôn ào la ó: “Zarathustra là kẻ bất kính”. 

Và đám giáo sư dạy sự khiêm nhẫn cho bọn chúng lại la ó 
to hơn ai hết, nhưng chính bọn đó là những kẻ mà ta thích rồng 
vào tai chúng lởi này: “Ò! Ta /à Zarathustra, kẻ bất kính!” 

Đám giáo sư dạy sự khiêm nhẫn đó! Ở khắp mọợi nơi, chỗ 
nào có sự nhỏ bé tí tiên, sự bệnh hoạn và giống bướm vải, thì nơi 
đỏ bợn chúng bò lê lụi tới như những con rận; và chỉ sự kinh tớm 
của ta mới ngăn không cho ta nghiễn nát bọn chúng. 

Thể nhưng, đây là bài thuyết giáo của ta dành cho tai bọn 
đó: ta là Zarathustra, kẻ bất kính đã nói rằng: “Ai là kẻ bát kính 
hơn ta, để ta sung sướng được thọ huân củng hắn?” 

Ta là Zarathustra, kẻ bất kính: ta sẽ tìm thấy người đồng 
đẳng với ta ở nơi đâu? Đồng loại của ta là tất cả những người 
nào tự phó mình cho ý chỉ họ và giải thoát khỏi mọi hình thức 
khiêm nhẫn. 

Ta là Zarathustra, kẻ bất kinh: ta nâu sôi trong chiếc nỗi 
của ra tắt câ những gì ngẫu nhiên. Và chí khi nào sự ngẫu nhiên 
được nâu chín đúng độ rồi ta mới đón chào nó để làm dưỡng 
chất nuôi sông đời 14. 

Thật vậy, nhiều sự ngẫu nhiên đã tiễn đến gần ta nhtr rột 
ông chủ: nhưng ý chí của ta đã lên tiếng nói với nó cỏn lẫm liệt 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẺ 285 


uy vũ hơn nữa, và nó đã quỳ gối trước mặt ta để van xin - 

- van xìn ta ban cho chỗ trú ngụ cùng sự đón tiếp thân ái, 
và nó bảo với ta bằng giọng nịnh nọt tâng bốc: “Này 
Zarathustra, nhìn xem, chỉ có một người bạn mới đến nhà một 
người bạn như thế!” 

Nhưng tại sao ta lại lên tiếng nói, khi chẳng còn ai nghe! 
Ta muốn thét lớn lên khắp ngàn phương gió lộng: 

Hỡi các người nhỏ bé, các ngươi càng lúc cảng nhỏ bé 
thêm lên, các ngươi bị chia cắt phân xé thành từng mảnh vụn, 
các ngươi, những kế ưa thích sự an nhàn thoải mái! Rốt cuộc lại, 
các ngươi sẽ chết - 

- sẽ chết vì những đức hạnh nhỏ bé, vì sự sơ hốt nhỏ bé, vì 
sự khiêm nhẫn nhỏ bé của các ngươi. 

Các ngươi quá xoay xở, các ngươi quá kiêng dè: đấy là 
miền đất đang nuôi dưỡng các ngươi! Nhưng muốn một cây trở 
thành lớn mạnh, thì những gốc rễ của cây ấy phải đâm thẳng vào 
đã cứng! 

Ngay những gì các ngươi loại bỏ cũng kết dệt thành bức 
màn tương lai của nhân loại, ngay cả hư vô của các ngươi cũng 
là một mạng nhện sống nhờ máu của tương lai. 

Và khi các ngươi lẫy đi, thì như thể các ngươi đánh cắp, hỡi 
những người đức hạnh nhỏ bẻ; tuy nhiên, ngay trong đảm trộm 
cắp lừa đảo, đanh dự cũng bảo rằng: “Chỉ nên đánh cắp nơi nào 
ta không thế cướp lây”. 

“Điều đó được ban cho” - đây cũng là một học huyết của 
sự khiêm nhẫn. Nhưng ta, ta bảo củng các ngươi, những kể ưa 
sự an nhàn thoải mái: điêu đó được lấy đi và điều đó sẽ luôn 
luôn lây đi từ các ngươi nhiêu hơn nữa! 


286 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Hỡi ôi! Ước gì các ngươi thoát khỏi những ước muốn nửa 
vời như thể, ước gì các ngươi tự mình quyết định cho sự lười 
biếng cũng như cho hành động. 

Hỡi ôi! Ước gì các ngươi biểu thấu lời ta: “Hãy luôn luôn 
làm điều các ngươi muốn, - nhưng trước hết hãy là những kẻ có 
thể ước muốn!” 

“Hãy yêu thương kẻ lân cận như chính mình, nhưng trước 
hết hãy là kẻ yêu thương chính mình - 

- Vêu thương chính mình với tình yêu bao la, với sự khinh 
bỉ ngất trời!” Zarathustra, kẻ bất kính, đã nói như thé. 

Nhưng tại sao lại nói khi chẳng ai nghe! Thời gian hãy còn 
quá sớm cho ta. 

Giữa đám đông dân chúng này ta là kẻ tiên phong cho 
chính mình, ta là tiếng gà gáy cất lên trên những con đường tôi 
ám báo hiệu cho chính ta. 

Nhưng giờ của chúng đã đến! Và cả giờ của ta nữa cũng 
đến rồi! Từng giờ, từng phút bọn chúng càng trở nên nhỏ bé, 
nghèo nàn, vô bổ hơn, - loài cỏ khôn khốt! đát đai khốn nạn! 

Và chẳng bao lâu bọn chúng sẽ ở trước mặt ta như cỏ khô, 
như một hoang nguyên, và thật vậy, bọn chúng chán ngán mỗi mệt 
vì chính mình, - và bọn chúng khát lửa còn hơn là khát nước! 

Ôi, giờ phút hạnh phúc của sâm sét! Ôi, bí nhiệm trước buổi 
Ngọ Thiên! Một ngày kia ta sẽ biến bọn chúng thành những đám 
lửa chạy và những kẻ tiên báo với những cái lưỡi bằng lửa: - 

- Chúng sẽ tiên tri bằng những cái lưỡi lửa: ð, nó đang đến, 
nó đang cân kề, buổi Đại Ngọ Thiên kia!” 


Zarathustra đã nói như thế. 


TRÊN NỨI ÔLIU 


ùa Đông, người khách tỉnh quái, đang ngồi trong nhà ta, 
hai bàn tay ta xanh mét vì tình bạn của mùa Đông ôm siết. 

Ta xưng tụng người khách tỉnh quái ây, nhưng ta thích để 
hắn một mình. Ta thích thoát khỏi hắn; và trong khi chạy nhảy, 
người ta thoát được mùa Đông. 

Với hai chân nóng ấm cùng những tư tưởng nồng cháy, ta 
chạy đến nơi gió lặng, ta chạy đến xó xinh nắng âm của vườn 
âliu. 

Ta cười ông khách khắt khe của ta, và ta tạ ơn bắn đã bắt hộ 
đám ruồi tại nhà cùng làm câm lại nhiều thứ tiếng ồn ào vi vút. 

Bởi vì hắn không chịu đựng nổi khi nghe một con ruôỗi hay 
cả hai con bay vị vu; hắn làm cô đơn câ những đường phó, đến 
nỗi ban đêm, ánh trăng cũng sợ hãi khi rọi xuống đó. 

Mùa Đông là một người khách cứng rắn, khắc bạc, nhưng 
ta xưng tụng hắn, và ta không cầu nguyện vị thần lửa bụng phệ 
như những kẻ yêu đuôi vẫn làm. 

Chẳng thà để răng đánh bò cạp chút đỉnh còn hơn là ngưỡng 
vọng những thân tượng! - đây là bản tính của ta. Và ta đặc biệt thù 
ghét tất cả những thân tượng của lửa, những thần tượng nông 
nhiệt, sôí sục làm con người nghẹt thổ. 

Khi yêu thương ai, thì vào mủa Đông ta yêu kẻ đó diễm 


288 FRIEDRICH NIET2ZSCHE 


tuyệt hơn là vào mủa Hạ: ta chế nhạo kẻ thủ cay độc, táo tợn hơn 
kể từ khi mùa Đông ngự ở trong nhà ta. 

Táo tợn, thật vậy, ngay cả khí ta bò /ễ/ vào giường: - hạnh 
phúc được chăn màn phủ kín của ta cười lớn và còn khua chuông 
gióng trống nữa; cả giấc mông dối trá của ta cũng cười lớn. 

Ta, ta mà bỏ lết? Chẳng bao giờ. Suốt đời ta chẳng bao giờ 
bò lết trước những quyền thế; và nếu có khi nào ta nói dối, thì 
đó là vì tình yêu. Chính vì thế ta hải lòng, ngay cả khi nằm trong 
một chiếc giường mùa Đông. 

Một chiếc giường của kẻ nghèo sưởi ấm ta hơn một chiếc 
giường xa hoa lộng lẫy, vì ta ganh tị với sự nghèo nàn của ta. Và 
chính trong mùa Đông, sự nghèo nàn mới trung thành với ta nhất. 

Mỗi ngày, ta bắt đầu bằng một sự độc ác, ta chế nhạo mùa 
Đông bằng cách tắm nước lạnh: điều đó làm người bạn nghiêm 
khắc của ta gầm gử trong bụng. 

Ta cũng thích cù lét mùa Đông bằng một cây nên nhỏ: cốt 
để sau cùng, nó để cho bầu trời thoát khỏi cảnh xám tro tôi ảm. 

Bởi vì chính trong buổi sáng, ta mới xâu tính nhất: vào giờ 
khắc đầu ngày, khi những cái thùng nước kêu vang cót két bên 
miệng giếng, và những con ngựa thốt ra tiếng hí âm nóng trên 
những con đường xám đục. 

Lúc bấy giờ, ta nôn nao chờ đợi bầu trời rạng rỡ, bầu trời 
mùa Đông với bộ râu tuyết trắng, lão già đầu tóc bạc phơ. 

- Bầu trời mùa Đông, tịch mịch khơi vơi, đôi khi che giấu 
cả mặt trời trong im lặng. 

Có phải ta đã học được những giờ phút ím lặng triên miên 
từ bầu trời đó? Hoặc giả bầu trời đã học được điều đó tử chính 
ta? Hoặc giả mỗi kẻ trong chúng ta đã tự mình sáng nghĩ nên sự 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 289 


im lặng đó? 

Tắt cả những sự việc tốt đẹp đều có vô vàn nguồn gốc, - 
tất cả những sự việc tốt đẹp nhí nhảnh đều nhảy xô vào hiện 
hữu: làm thể nảo chúng không làm thế một cách hoan hỉ trong 
chỉ một lần duy nhất! 

Cả sự im lặng triền miên nữa, cũng là một sự việc tốt đẹp 
nhí nhảnh. Và giống với bầu trởi mùa Đông, ta đưa mắt nhìn với 
con mắt trong suốt tròn trịa. 

- Như bâu trời mùa Đông, phải làm cho im tiếng cái ý chí 
kiên quyết của mặt trời: thật vậy, ta đã học rảnh nghệ thuật và 
niềm vui mùa Đông ấy! 

Nghệ thuật và sư hung ác thân thiết của ta chính là đã dạy 
cho im lặng của ta đừng tự phản bội chính nó bằng im lặng. 

Bằng sự đánh lưỡi những lời lẽ và những con xúc xắc, ta 
lừa gạt những con người long trọng đang mím môi chờ đợi: cả 
ý chí lẫn mục tiêu của ta phải thoát khỏi những kẻ rình đò 
nghiêm khắc đó. 

Để chẳng một ai có thể nhìn vào trong hồ thắm của những 
lý lẽ và của ý chí tối hậu của ta, ta đã sáng chế ra sự ìm lặng 
miền man trong sáng. 

Ta đã gặp nhiều kẻ tỉnh ranh che giấu mặt mày và khuấy 
động mặt nước của hắn để đừng ai có thể nhìn xuyên qua và 
nhìn thâu đến tận đáy. 

Nhưng chính nơi họ mới phát sinh những kẻ tài tử khả nghi 
nhất trước những khó khăn; và người ta đã đánh lưỡi bất được 
những con cá ẩn kín nhất của hắn. 

Trái lại, những kẻ sáng sủa, những kẻ chân chất đôn hậu, 
những kẻ trong suốt lại là những con người trầm mặc vi tế nhất. 


290 FRIEDRICH NIET2ZSCHE 


Họ sâu thẩm đến nỗi làn nước trong suốt nhất cũng không phơi 
bày họ được. 

Hỡi bầu trời mùa Đông lặng lẽ với bộ râu tuyết trắng, hỡi 
chiếc đầu bạc phơ với đôi mắt trong sáng trên ta! Ô, biểu tượng 
linh thánh cho linh hồn ta cùng sự táo bạo của linh hôn. 

Ta đã không phải chạy trốn biệt tích, như kẻ đã nuốt vàng 
vào bụng, - cốt để người thiên hạ đừng mở toang tâm hồn ta ra 
đây hay sao? 

Ta há chẳng phải leo lên đứng trên những cây cà kheo để 
bọn chúng, tất cả những kẻ đỗ ky buồn rầu đang vây quanh, 
đừng nhìn thảy đôi chân dài của ta? 

Tất cả những linh hỗn bốc khói, đóng kín, cũ mòn, mốc 
meo, ốm o kia, làm sao lòng đồ ky của bọn chúng lại có zhế chịu 
đựng nổi hạnh phúc tuyệt vời lồng lộng của hỗn ta? 

Chính vì thế ta chỉ phô cho chúng thấy mùa Đông cùng 
băng giá phủ đầy trên những đỉnh cao. Ta không cho chúng thấy 
rằng ngon núi của ta được bao quanh bằng tát cả những vòng 
sáng của mặt trời! 

Bọn chúng chỉ nghe lồng lộn rít lên những cơn đông bão 
mủa Đông của ta: chúng không biết rằng ta phiêu du trên những 
đại đương nông âm hơi nóng, như những ngọn gió nồm mệt mỗi 
lờ đừ, năng nề nóng bức. 

Bọn chúng thương hại cho những tai biến và những ngẫu 
nhiên của đời ta: - nhưng châm ngôn cửa 2 là: “Hãy để cho sự 
ngẫu nhiên đến với ta: sự ngẫu nhiên thì ngây thơ như một đứa bé!” 

Làm thế nào bọn chúng có thể chịu đựng nổi hạnh phúc 
tràn bở của ta nêu ta không bố trí chung quanh hạnh phúc ấy 
những tai biến củng những khốn khổ của mùa Đông, những 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 201 


chiếc mũ nồi của con hải cẩu cùng những tám áo choàng của 
tuyết vạn niên - 

- nêu chính ta không thương hại cho !òng thương hại của 
bọn chúng, lòng thương hại của những kê đồ ky tối kém ấy? 

- nếu chính ta không thở dài run lập cập trước mặt bọn 
chúng, trong khi nén tâm kiên nhẫn để mình bị bao phủ trong 
lòng thương hại của chúng? 

Đây là trí huệ hân hoan và lòng hào hiệp của ta: trí huệ 
ấy không hè giấu giềm mùa Đông cùng những ngọn gió giá 
băng của nó; nó cũng không hề giấu giêm những chỗ nứt nẻ 
trên thân thế mình. 

Đối với kẻ này, cô đơn là sự chạy trốn khỏi cơn bệnh; đối 
với kẻ khác, cô đơn là sự chay trỗn /rước những người bệnh. 

Tất cả những kẻ nghèo hèn và những kẻ vô tài bất tướng 
đầy ám muội chưng quanh ta, chúng phải nghe ta khua vang 
vòng đeo và rên rỉ vì cơn lạnh mùa Đông! Với những lời rên rï 
củng những bước chân như thế, ta chạy trốn khỏi những căn 
phòng âm nóng của chúng. 

Cứ để cho chúng phàn nàn thương hại những thương tích 
nứt nẻ trên thân thể ta: “Rốt cuộc hắn sẽ bị đóng băng vì giá 
lạnh của tri thức hắn!” - chúng phàn nàn thở than như vậy. 

Trong lúc đó, với đôi bàn chân nóng âm, ta chạy nhảy tung 
tăng, trên ngọn núi ôlíu của ta, trong xó xinh nắng ấm của ngọn 
núi ôllu, ta ca hát và cười nhạo mọi lòng thương xót. 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ SỰ THA THỨ BỎ QUA 


rong khi chậm rãi băng qua nhiều dân tộc và nhiều thành 
1. như vậy, bằng nhiều lỗi rẽ quanh co, Zarathustra quay 
trở về với núi non củng thạch động của mình. Bắt ngờ, hắn đến 
trước cửa một đợi đó :b¡. Từ trong cửa, một gã điên mồm miệng 
sùi bọt nhây xổ ra, hai tay giăng thẳng cản đường. Đấy chính là 
gã điên được dân chúng đặt tên là “Con khỉ của Zarathustra”, bởi 
vì gã đã sao chép lại y hệt văn phong cùng ngữ khí chứa trong 
những lời le của Zarathustra, đôi khi gã cũng vay mượn kho tàng 
trí huệ của hắn. Gã điên nói như thể này với Zarathustra: 


“Hỡi Zarathustra, đây là nơi phố thị: mi chẳng có gì để tìm 
kiếm nhưng lại có thể đánh mắt tật cả trong đó. 

Tại sao mi muốn bước chân qua khu rác rưới nhơ bẩn này 
chứ? Hãy thương xót đôi chân mi! Tốt hơn mi nên khạc nhổ vào 
cảnh cửa của đô thị rồi quay bước trở lui! 

Đây chính là hỏa ngục nung cháy những tư tưởng cô liêu. 
Nơi đây, người ta nâu sống những tư tưởng lớn và biến chúng 
thành món thịt hầm. 

Nơi đây, tất cả những tình cảm vĩ đại đều thối nhữn, băng 
hoại: nơi đây người ta chỉ để kêu lên rổn rắng những tình cảm 
nhỏ bé tỉ tiện, khô cần như những tiếng sanh, tiếng phách. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THỂ 293 


Mi không ngửi thấy mùi những lỏ sát sinh và những phạn 
điểm của tỉnh thần? Những hơi khói của tỉnh thần bị hạ sát 
không làm bốc khói khắp đô thí này sao? 

Mi không nhìn thấy những linh hồn lơ lửng như những bó 
đuốc nhão mềm dơ bẩn? - và bọn chúng biến những đống giẻ 
rách thành những tờ nhật báo, 

Ở đây mi bả chẳng hiểu rằng tinh thần đã biến thành trò 
chơi chữ? Tình thần tạo ra một tình trạng xấu xa kinh tởm cho 
những từ ngữ - và chính với sự xâu xa này, chúng làm thành 
những tờ nhật báo! 

Bọn chúng khiêu khích lẫn nhau nhưng không biết để làm 
gì. Bọn chúng giải minh lẫn nhau nhưng không biết vì sao. Bợn 
chúng lắc rung chất sắt và rung vang chât vàng của chúng. 

Bọn chúng lạnh lẽo và vội đi tìm hơi nóng trong rượu; bọn 
chúng được sưởi âm và đi tìm sự tươi mát nơi những tỉnh thần 
lạnh lẽo, công hiận làm chúng phát sốt và lâm tất cả bọn chúng 
thành hăng hái nhiệt nông. : 

Ở đây, tắt cả mọi đục vọng, mọi tật xâu đều mặc sức tung 
hoành, nhưng cũng còn có những con người đức hạnh, còn có 
nhiều đức hạnh khéo léo, tích cực, chủ động. 

Có nhiều đức hạnh ngoan ngùy, với những ngón tay để 
viết, những ngón tay sẵn sảng chờ đợi và khích lệ trong sự cần 
mẫn siêng năng, - những đức hạnh ban thưởng bằng những huy 
chương nho nhỏ, hay hạ sinh những đứa con gái ngốc nghếch 
không có hậu môn. 

Nơi đây hãy còn có nhiều lòng thương bại, nhiều triều thần tận 
tâm và nhiều sự thấp hèn quy luy trước vị Thượng đề của bình đội. 

Bởi vì chính từ “trên cao” rà những ngôi sao củng nước 


294 FRIEDRICH NIETZSCHE 


bọt đuyên đáng móc mưa tuôn đội; những ước vọng của tắt cả 
mọi bộ ngực không có ngôi sao đều hướng lên cao. 

Mặt trăng có riêng triều đình và triều đình có những hộ 
tính: những đám dân chúng ăn xin củng với tất cả những đức 
hạnh ăn xin khéo léo đều cất cao lời cầu nguyện hướng đến tất 
cả những gì xuất phát từ triều đình. 

“Tôi phục vụ, anh phục vụ, chúng ta phục vụ” - tất cả 
những đức hạnh khéo léo đều nguyện cầu hướng về vị chủ tế 
như thế: để sau củng, ngôi sao tưởng thưởng được gắn lên trang 
hoàng cho lễng ngực chật hẹp. 

Nhưng mặt trăng xoay vần quanh tắt cả những gì thuộc trái 
đất; cũng thể, vị chú tể xoay vần chung quanh cái gì mang nặng 
tính chất mặt đất nhất: - thế nhưng, cái có tính cách mặt đất nhất, 
chính là vàng của những tên chủ hiệu buôn! 

Vị Thượng để của binh đội không phải là Thượng đề của 
những nén vàng. Vị chủ tế mưu sự, nhưng thành sự là ở tên chủ 
hiệu buôn! 

Nhân danh tất cả những gì trong sáng, mạnh mẽ, tốt lành 
trong ngươi, hỡi Zarathustra, hãy khạc nhổ vào cái thành phố 
của những tên chủ hiệu buôn này và quay bước trở lui 

Nơi đây mọi đòng máu tội lỗi, âm nông, sủi bọt đều chảy 
trong mọi động mạch: hãy khạc nhổ trên đại đô thị, lò chứa rác 
vĩ đại, nơi tập trung tất cả những gì xấu xa cặn bãi 

Hãy khạc nhổ trên thành phố của những nh hồn suy 
nhược, những lồng ngực chật hẹp, những con mắt đồ ky, những 
ngón tay nhờn nhẫy. 

Hãy khạc nhổ trên thành phô của những kẻ quấy rây, 
những tên láo xược, những kẻ viết nhảm và những kẻ la hét 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 205 


không phải thởi, những kẻ tham vọng cực độ. 
Hãy khạc nhổ trên thành phố nơi tụ hội tất cả những gì là 
sâu mục, ô đanh, đâm dật, u ám, thối rữa, ung loét, nổi loạn. 
Hãy khạc nhổ trên đại đô thị - và quay bước trở lui!” 


Nhưng đền đây thì Zarathustra ngắt lời gã điên sùi bọt và 
bịt miệng gã lại. Zarathustra hét lên: 


- Ê! Im miệng đi! Ngôn ngữ và lễ lỗi nói năng của mi đã 
làm ta ghê tởm từ lâu. 

Tại sao mí lại sống quá lâu bên ao đầm đến nỗi mi biến 
thành cóc nhái? 

Giờ đây trong mạch máu của mi há chẳng đang chảy một 
dòng máu ao đầm lầy lội, một dòng máu tội lỗi sủi bọt, đến nỗi 
chính bản thân mi, giờ đây, mi đã học nh oang và phỉ bảng 
phạm thượng? 

Tại sao mi không bỏ đi vào rừng sân xa biệt? Tại sao mí 
không cày xới cho tan nát mặt đất này? Biển cả há chẳng đây 
những hải đảo xanh tươi viễn mộng? 

Ta khinh bỉ sự khinh bỉ của mí; và nêu mi cảnh cáo cho ta 
biết, - thì tại sao mi lại không cảnh cáo chính bản thân mi trước? 

Chỉ tình yêu mới có thể đem đến cho ta cánh bay của lòng 
khinh bỉ, cánh bay của con chim tiên báo của ta, chứ không phải 
từ ao đâm lầy lội! 

Hỡi gã điên sùi bọt, người ta gọt mi là con khỉ của ta: nhưng 
ta, ta thích gọi mi là con lợn càu nhàu; bằng tiếng càu nhàu cẩn nhẳn 
của mi, rốt cuộc mi làm hồng hết lời ca ngợi cơn điên rồ của ta. 

Cái gì thoạt tiên đã làm mi đâm ra càu nhàu cẵn nhắn như 


296 FRIEDRICH NIETZSCHE 


thế? Chẳng có ai tâng bốc phỉnh nịnh mi cho đủ: - chính vì thể, 
mi đã ngôi cạnh những đám rác rên này, cốt để có lý do cẳn nhắn 
càu nhàu, 

- cốt để có lý do mà trâ thù phục hận! Bởi vì hối gã điên 
hám danh kia ơi, sự trả thủ chính là tất cá bọt nổi của mi, ta đã 
đoán đúng thế mà! 

Những lời lẽ điên cuông của mi làm /ø lầm lẫn, ngay cả khi 
mí có lý đi nữa! Và dẫu sao, lời lẽ của Zarathustra cũng nghìn 
lần có lý: mi, mi sẽ luôn luôn làm ta lầm lẫn với lởi lẽ của ta!” 


Zarathustra nói như thế, rồi đưa mắt nhìn đô thị, hắn thở 
dài im lặng hồi lâu. Sau cùng, hắn lên tiếng như sau: 


“Cả ta nữa, ta cũng kinh tớm đô thị nảy, chứ không phải 
chỉ kinh tớm gã điên. Câ nơi đây lẫn trong đó, chăng có gì để 
cải thiện cho thành tốt đẹp hơn, cũng chẳng có gì để làm cho 
thành tệ hại hơn! 

Khốn nạn cho đô thị này! - ta muốn nhìn thấy cột lửa lớn 
phóng xuống đốt cháy nó tan tành! 

Bởi vì phải có những cột lửa lớn như thê đi trước buổi Đại 
Ngọ Thiên. Nhưng buổi Đại Ngọ Thiên có thởi khắc và vận 
mệnh của riêng mình. 

Tuy nhiên, hỡi gã điện, ta ban cho mì lời dạy này thay cho 
lời từ giã: khi không thế yêu thương được nữa, thì cử im lặng tha 
thứ mà bước qua!” 


Zarathustra đã nói như thế, rồi hắn im lặng bước qua gã 
điển và đô thị. 


VỀ NHỮNG KẺ BỘI GIÁO 


ỡi ôi, tất cả những thứ xanh tươi rực rỡ sắc màu trên cánh 

đồng cỏ này xưa kia, giờ đây đã úa tàn xám xịt! Và xưa kia 
ta đã mang biết bao là mật ngọt hy vọng tử chốn này về cho 
chiếc tổ ong của ta! 

Tất cả những quả tim trẻ trung đó đều đã già cỗi, - và 
không phải chỉ già cỗi mà thôi! Chúng còn mệt mỏi chán ngán, 
tầm thưởng và thiếu nồng nhiệt. Chúng giải thích sự kiện này 
bằng cách bảo rằng: “Chúng tôi đã lại trở thành những con 
người kính tín”. 

Xưa kia, ta hãy còn nhìn thấy họ bước đi, vào lúc ngày mới 
chớm hồng, trên đôi chân can đảm ngang tàng: nhưng rồi họ đã 
mệt mỏi với trí thức, và giờ đây họ lại cỏn phỉ báng lòng dũng 
cảm ban mai của họ. 

Thực vậy, có hơn một người ngày xưa đã cất cao chân lên 
nháy múa như một vũ công, tiếng cười là dầu hiệu báo cho hắn 
trong Trí huệ Hiễn minh của ta, - rồi thì hắn suy nghĩ. Và giờ 
đây ta vừa nhìn thấy hắn khòm lưng xuống, bò lê đến với cây 


298 FRIEDRICH NIETZSCHE 


thánh giá. 

ưa kia, họ đã bay lượn chung quanh ánh sáng, chung 
quanh tự đo, như những con ruôi và những thi sĩ trẻ tuổi. Rồi già 
hơn một chút, lạnh thêm một chút: thế là họ đã ngồi sau lò sưởi, 
giống như những giáo sĩ củng những kẻ giả vờ tận lòng tín mộ. 

Họ đã mắt hết can đâm bởi vì nỗi cô đơn diệu vợi của hồn 
ta đã nuốt chửng lây ta như một con cá voi? 

Trong suốt một thời gian đằng đăng, với đây lòng thèm 
khát, chúng đã vếnh tai vô vozg mà không nghe thây những 
tiếng kèn, những lời kêu gọi phát ra từ kẻ truyền lệnh của ta? 

- Hỡi ôi! Con số những kẻ mà tâm hồn giữ được sự can 
đảm và sự hung hãn mãnh liệt trưởng kỳ thì luôn luôn quá ít; 
chỉnh trong số những con người hiểm hoi này, tình thần mới 
kiên trì không thối chuyển. Còn lại, chỉ là sự hèn nhát. 

Còn lại: luôn luôn là số đông người nhất, là những người 
bình thường, những người vô tích sự, những kẻ thừa thãi. - Tắt 
cả bọn đó đều hèn nhát! 

Kẻ nào mang đòng máu của ta sẽ gặp trên đường mình đi 
những cuộc phiêu lưu giống như những cuộc phiêu lưu ta đã 
sông qua: đến nỗi những bạn đồng hành đầu tiên của hắn sẽ là 
những thây ma và những thằng hè. 

Tuy vậy, cũng có những người bạn đồng hành thứ nhì, - 
bọn họ được gọi là những ứíz đô: một đám đông sống động, chan 
chứa tình yêu, tràn ngập điên rõ, tràn đây sự sùng kính trẻ con. 

Kệ nào mang dòng máu của ta giữa loài người thì không 
nên quyên luyễn với đám tín đỗ này; bất luận kẻ nào biết rõ loài 
người yếu đuối phù du thì đều không nên tin vào những mùa 
Xuân cùng những đông cỏ muôn mảu đó. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 299 


Nếu đám tín đồ ấy có thể làm khác đi, thì chúng cũng sẽ 
muôn khác đi. Cải nửa vời làm thương tổn cái tròn đầy, nguyên 
vẹn. Khi những chiếc lá úa tàn, tại sao ta lại cất lời than vãn? 

HỡI Zarathustra, cứ để họ bước đi, cứ để họ rơi rụng, và 
đừng nên than vãn! Tốt hơn, ngươi nên thối qua bọn họ với tiếng 
xào xạc dịu êm của gió, - 

- hãy thổi gió qua giữa những chiếc lá này, hỡi Zarathustra, 
sao cho tất cả những gì đã ủa tàn sẽ rơi rụng lìa xa ngươi mau 
hơn nữa! 


22 


“Chúng tôi đã lại trở thành những người kính tín” - những kẻ bội 
giáo thú nhận như thế; nhiều kẻ trong bọn chúng còn quá hèn 
nhát nên chưa dám thú nhận điều đó. 

Ta nhìn thắng vào mặt họ, - fa nói thắng vào bộ mặt với đôi 
má đỏ bừng của họ: “Các ngươi thuộc về hạng người lại chấp 
tay cầu nguyện! 

Thế mà, cầu nguyện là một sự xấu hổ! Không phải xâu hố 
đối với tất cả mọi người, nhưng đối với ngươi, đối với ta và đối 
với kẻ nào có đôi chút ý thức trong đầu. Đối với ngươi, câu 
nguyện là một điêu xấu hổ! 

Ngươi biết rõ điều đó: con quỷ sứ hèn nhát trong ngươi 
thích chắp tay hoặc khoanh tay lại và ước muốn một đời sống dễ 
dãi hơn: - con quỷ hèn nhát ây bảo ngươi: “Có một Thương để”. 

Nhưng /àm rhế ngươi thuộc về bọn người sợ hãi ánh sáng, 
ngươi thuộc về những kẻ bị ánh sáng làm lo âu sợ sệt. Giờ đây, 


300 FRIEDRICH NIETZSCHE 


hằng ngày ngươi phải lao đầu sâu hơn nữa vào trong đêm tối và 
sương mủ. 

Thật vậy, ngươi đã khéo chọn giờ: những con chưn ăn đêm 
vừa cất cánh bay lên. Giờ của những kẻ sống đêm đã đến, giở 
của đêm tối, giờ của sự nghỉ ngơi, khi mà chúng không được 
“ngơi nghỉ”. 

Ta nghe thấy và cảm nhận điều đó: đã đến giờ cho những 
cuộc săn, những đám rước; không phải những cuộc săn tôi bại 
man đại, nhưng là những cuộc săn êm địu, hư nhược, yếu hẻn, - 
của những kê ẩn lánh trong các xó xinh, miệng thì thầm cầu 
nguyện. 

- Những cuộc săn những tỉn đỗ giả mạo, đầy ử tâm hỗn: tắt 
cả mọi chiếc bẫy chuột của tâm hồn một lần nữa đều sập xuống! 
Tuy nhiên, bất luận nơi nào ta kéo màn lên, vẫn có một con 
bướm nhỏ vội vã thoát bay. 

Nó đã nép mình nơi đó với một con bướm nhỏ khác? Bởi 
vì ở khắp mọi nơi, ta đều cảm thấy có những cộng đồng nho nhỏ 
ẩn kín, và ở khấp mọi nơi, chỗ nào có những túp lều xa vắng 
khuất tịch, thì đều có những tín đỗ ngoan đạo mới với đầy mùi 
vị những tín đỗ ngoan đạo. 

Bọn chúng tụ tập với nhau suốt những đêm dài và bọn 
chúng bảo nhau: Xin cho tôi trở thành giỗng như những hải nhỉ 
kêu gọi “Chúa ôi!” - Mồm miệng cùng da dày họ đã bị hư hỏng 
vì những tay chế hóa mứt ngọt đầy lòng kính tín. 

Hoặc giả, suốt những buổi chiêu dài, họ quan sát chỗ ẩn 
nấp săn môi đầy tinh ranh của một con nhện, con nhện rao giảng 
sự khôn ngoan trí huệ cho những con nhện đồng loại bằng cách 
dạy rằng: “Dệt mạng nhện dưới mây cây thánh giá là chỗ lý 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 301 


tưởng vô cùng!” 

Hoặc giả họ ngồi câu suốt ngày ở bờ ao đầm, và họ tin 
rằng như thể là sả /hẩm; nhưng kẻ nào câu nơi không có cá, ta 
cho rằng hắn chưa xứng được gọi là người cạn cợt! 

Hoặc giả với lòng hoan hỉ kính tín, họ học chơi đàn thụ 
câm nơi một tác giả những khúc đoản ca, một kẻ ham thích tiêm 
dần những giọt âm thanh thụ cầm vào quả tím những thiếu phu, 
vì hắn đã quá mệt mỏi với những mụ già cùng những lời khen 
tụng xưng dương của các rmmụ. 

Hoặc giả họ học rùng mình nơi một nhà biển triết loạn óc 
nửa chừng, kẻ đứng trong những căn phòng tối chờ những linh 
hỗn hiện ra - trong khi linh hôn thì tếch đi một mạch.* 

Hoặc giả họ lắng tai nghe một nhạc sĩ già, một lão nhạc sĩ 
mệt nhoài, đàng điểm, kẻ đã được những ngọn gió than van đạy 
cho sự khóc than của âm điệu; giờ đây hắn rao giảng sự buôn 
rầu bằng một âm điệu não lòng. 

Một vài kẻ trong bọn chúng lại là những kẻ canh gác ban 
đêm: giờ đây, họ biết thối tủ và, đi tuần rảo ban đêm và đánh 
thức dậy những sự việc cổ lỗ nằm im ngủ từ ngàn đời. Hôm qua, 
trong đêm tối, dọc theo những bức tưởng rêu phong của khu 
vườn, ta đã nghe năm lời lẽ bàn vẻ những sự việc cổ lỗ ngàn đời 
đó: những lời lẽ xuất phát từ miệng những lão giả canh gác ban 
đêm, những lão già buôn rầu, lỏng không. 

“Xét tư cách làm Cha thì ông ây chẳng chăm sóc con cái 
cho đủ cẩn thận chút nào: các ông cha của loài người còn chăm 
sóc con cái giỏi hơn ông ấy. 

- Ông ấy quá già rồi! Ông ấy chẵng để tâm gì đến con cái 
cả, - một lão canh đêm khác phụ họa. 


302 FRIEDRICH NIETZSCHE 


- Ông ấy có con không đã chứ? Chẳng ai có thể chứng 
mính điều đó trử phi ông ấy tự chứng minh lấy! Từ lâu rồi, tôi 
đã muốn có địp được thấy ông ấy chứng minh một cách nghiêm 
túc. 

- Chứng minh à? Không phải ồng (a chẳng bao giờ chứng 
mính cả đây hay sao? Ông ấy gặp khó khăn khi phải chứng 
minh. Ông ấy lưu tâm nhiều đến chuyện thiên hạ tín mộ mình. 

- Ờt Ờ! Đức tin cửu ông ấy, đức tin vào chỉnh ông ấy. Đây 
là thói quen của mấy mụ già! Chúng ta cũng giỗng y như vậy!” 

Hai người canh đêm và những con củ bản tán với nhau như 
thể, rồi họ đưa mỗm rúc tù và buỗổn thảm. Đây là chuyện đã xảy 
ra hôm qua vào lúc ban đêm, dọc theo những bức tưởng rêu 
phong của khu vườn. 

Về phần ta, tim ta thắt lại vì cười; chắc hẳn tim ta muốn vỡ 
ra, nhưng chẳng biết làm sao, và nó làm cả cơ hoành của ta chấn 
động. 

Thực vậy, ta đến chết ngạt mắt vì cười khi nhìn thây những 
con lửa say sưa và nghe những kẻ canh đêm nghi ngờ Thượng 
để như thế. 

Cái thời đó chẳng phải đã trôi qua lân rồi, ngay cả cho 
những kẻ hoài nghỉ kiểu ấy - hay sao? Ai có quyền đánh thức 
đậy những sự việc cổ lỗ ngàn đời như thế, những kẻ thù'của ánh 
sáng, khi chúng đã ngủ mê? 

Từ lâu rồi, đã hết thời của những thân linh cổ xưa: thật vậy, 
các thầh linh đã có một kết thúc tốt đẹp và vui vẻ. 

Chư vị không trải qua một buổi “hoàng hôn” chết chóc âm 
đạm gì cả* - nói thế là nói láo! Chư vị chí chết vì cưởi, giản dị 
thế thôi! 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẺ 303 


Câu chuyện xáy ra khi có một vị thần tự mình thốt ra lời 
lẽ bất kính nhất, - lời này: “Chỉ có một Thượng đề duy nhất! 
Ngươi không được phép thờ những thần linh khác trước mặt ta”. 

- Một bộ râu già phẫn nộ của thân linh, một thần linh ganh 
tị đã quên mát điểm này. - 

Lúc bấy giờ, tất cả các thần linh đều phá lên cưởi và vừa 
đong đưa trên ghế ngôi họ vừa la hét: “Bảo rằng có nhiêu thân 
linh chứ không có một Thương đề thần linh duy nhất, chẳng phải 
là điều linh thánh sao?” 

Kê nào có tai thì hãy lắng hiểu lời ta. 


Zarathustra đã nói như thê trong thành phố được hẳn đem 
lòng yêu thương, thành phố mang tên “Con Bò Tạp Sắc”. Bởi vì 
từ đây, chỉ còn hai ngày đường nữa là Zarathustra quay về tới hang 
đá, bên cạnh con ó và con rắn; linh hồn Zarathustra vui tươi cuống 
quýt đạt đào khi cảm thấy quả gần với lúc trở lại quê hương. 


TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG 


ỡi cô đơn! Hỡi cô đơn, quê hương của ta! Biết bao lâu rồi 

ta đã sống man rợ nơi những xử miền hoang vu xa lạ để 
không trở về với mi mà nước mắt chảy đài! 

Giờ đây, mi hãy trỏ tay đe dọa ta như một người mẹ già đe 
dọa con cái, và mỉm cưởi với ta như một người mẹ hiên cười 
mơn con cái; giờ đây mi hãy bảo cùng ta: Là ai đầy cái kế xưa 
kia đã chạy trốn xa ta như một cœn dông tố? - cái kẻ mà xưa kia 
đã la hét lúc lìa bỏ ta? “Ta đã bầu bạn quá lâu cùng nỗi cô đơn 
và ta đã học quên đi im lặng!” Thể thi bây giờ ắt hẳn mi đã học 
được điều ấy rồi chăng? 

Hỡi Zarathustra, ta đà biết rõ mọi sự, ta biết rằng mi, kẻ cô 
đơn độc ảnh, mi đã bị bỏ rơi hát húi giữa đám đông lỗ nhô loài 
người hơn là khi ở cùng ta! 

Bị bỏ rơi hắt húi là một chuyện, được trầm mình trong nỗi 
cô đơn lại là một chuyện khác: đáy, đây chính là điều mi đã học 
được giờ đây! Mi đã học được rằng giữa loài người bao giờ mi 
cũng vẫn chỉ là một kẻ man dại và xa lạ: 

Man dại và xa lạ ngay câ lúc họ yêu thương mi bởi vì trước 
tật cả mọi sự, họ chỉ thích được mi nể nang, xoay xởi 

Nhưng vẻ đây, mí lại được thoải mái tự đo như trong chỗn 
ngụ cư của mi; ở đây mi có thể toàn quyền ăn nói và tuôn trào 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 305 


ra bắt luận điều gì; ở đây tuyệt chẳng có ai hổ thẹn về những 
căm giác táo bạo thầm kín của mình. 

Ở đây, mọi sự chen nhau chạy đến củng lời nói của mi, ve 
vuốt vỗ về mí trong trăm ngàn trìu mến, vì tất cả mọi sự ấy 
muốn được cưỡi trên lưng mi. Ngồi cưỡi trên tất cả những biểu 
tượng, mi phóng nước đại đền tất cả những chân lý. 

Ở đây, mi có thể ăn nói với tất cả mọi sự một cách chính 
trực thắng thắn: thực vậy, khi người ta ăn nói với tất cả mọi sự 
một cách chính trực thì những lời nói sẽ ngân vang như những 
lời tán tụng! 

Tuy nhiên, bị hắt hủi bỏ rơi lại là chuyện khác. Ò, hỡi 
Zarathustra, mi còn nhớ chứ? Khi con ó của mí réo gọi trên đâu, 
khi mi đứng lưỡng lự giữa rừng sâu, gần bên một xác chết, do 
dự chẳng biết đi về đâu: 

Khi mi bảo rằng: 'Cầu cho những con vật của ta sẽ hướng 
dẫn ta! Ta thây rằng sống giữa loài người cỏn nguy hiểm hơn là 
sống với loài thú”. - Đáy, đấy chính là lúc bị bỏ rơi hắt hủi! 

Và mi còn nhớ chứ, hỡi Zarathustra? Khi mi ngồi trên hải 
đảo, một giếng rượu giữa những thủng rỗng, ban phát hết cho 
những kẻ khác không hè so đo tính toán: 

- để sau cùng mi bị chết khát giữa những kẻ say mèm, rồi 
mi than thở cả đêm: “Lây phải chăng phúc hơn là cho? Và đánh 
cắp phải chăng phúc hơn là nhận lấy?” Đáy, đây chính là lúc bị 
bồ rơi hắt hủi! 

Và mi còn nhớ chứ, hỡi Zarathustra? Lúc giờ phút im lặng 
nhất hiện đến với mi, xua đuổi mí ra ngoài tự thân mi, và lên 
tiếng cùng mi qua những lời thì thảo hung bạo: “Hãy nói đi rồi 


li 


vỡ tan thây 


306 FRIEDRICH NIETZSCHE 


- Lúc giở phút im lặng nhất làm mi kinh tởm sự chờ đơi 
cùng sự im lặng của mi, lúc nó khiến mi buôn chán về lòng can 
đâm đây khiêm tốn e dè của mình. Đáy, đấy chính là lúc bị bỏ 
rơi hắt hủi!” 

Hối cô đơn! Hỡi cô đơn, guê hương của ta! Lời mi nói với 
ta thật hỏa ái thục hiền biết bao! 

Chúng ta chẳng cật vấn nhau, chúng ta chẳng than vãn 
củng nhau, chúng ta mở rộng lòng sánh đôi chung bước cùng 
nhau qua những cánh cửa mở rộng. 

Bởi vì nơi mí, tắt cả đều rộng mở sáng ngời; ngay cả những 
giờ khắc ở đây cũng lướt qua với những bước chân nhẹ nhàng 
khinh khoái. Bởi vì trong bóng tối thâm u, thời gian lại năng nề 
hơn là ngoài ánh sáng. 

Nơi đây, tất cả những lời nói về tính thể cùng những đền 
điện bí mật của lời nói đều rộng mở cho ta; nơi đây tất cả tính 
thể đều khát khao trở thành ngôn ngữ, tất cả biến dịch thể đều 
muốn ta đạy thốt cho ra lới. 

Nhưng mà ở dưới kia, tất cả lời nói đều là vô vọng hão 
huyền! Khôn ngoan nhất là cứ quên phắt và bó qua: - đấy chính 
là điều ta đã học được! 

Kẻ nào muốn lĩnh hội tất cả mọi sự việc giữa chốn thế 
nhân thì phải đưa tay về nắm lây mọi sự. Nhưng đôi tay ta quá 
sạch để mà có thể làm chuyện đó. 

Ta ghê tởm ngay cả hơi thở họ. Hỡi ôi! Tại sao ta đã sông 
quá lâu như thế giữa những tiếng ồn ào huyên náo cùng hơi thở 
thối tha của họ. 

Ô, sự im lặng tuyệt vời vây phủ quanh ta! Ò, những mùi 
hương thuần khiết chung quanh ta! Ồ, sự im lặng đã cho ta hít 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẺ 30; 


đầy không khí trong lành tràn trề hai lá phổi! Ò, sự im lặng đang 
lắng nghe kia, sự ím lặng tuyệt vời! 

Nhưng mà ở dưới kia, mọi sự đêu ôn ào lên tiếng và 
chẳng ai nghe. Nếu mi có thể rung chuông khai báo Trí huệ 
Hiền minh của mi, thì những chủ hiệu buôn ở chốn công 
trường vẫn khuất lắp tiếng chuông mi bằng tiếng rủng rỉnh 
những đồng tiền của họ. 

Nơi bọn họ tất cả đều ham nói và chẳng ai còn biết cách 
nghe. Tất cả mọi sự đều rơi tõm xuống nước, nhưng chẳng có 
vật gì rơi xuống giếng sâu. 

Nơi bọn họ tật cả đều ham nói và chẳng có gì thành tựu hay 
trưởng thành được cả. Tất cả đều ôn ảo cục tác như gà mái, 
nhưng tìm đâu ra một kê chịu ngôi im trong ổ để ấp trứng? 

Nơi bọn họ, tất cả mọi sự đều ồn ào lên tiếng, tất cả mọi 
sự đều bí lằng nhằng ra từng mảnh. Và những gì hôm qua còn 
quá cứng rắn đối với thời gian củng những răng nhọn của thời 
gian, thì ngày hôm nay đã treo lửng lơ mỏn nhẫn rã rời ngoài 
mồm mép của con người thời đại! 

Nơi bọn họ, tất cả mọi sự đều ồn ảo lên tiếng nói, tất cả 
mọi sự đều bị phân bội. Và những gì xưa kia còn là điều bí nhiệm 
và bí ẩn của những tâm hôn sâu thẳm, thì ngày hôm nay đã thuộc 
về những tên thổi kèn lơ láo ngoài đường phố và những tên khoa 
đại ồn ào! 

Ò, tỉnh thể kỳ đị của con người! Tiếng ồn ào huyện náo trên 
những con đường tối ám! Giờ đây mí đã nằm lại đằng sau ta rồi: 
- mỗi nguy hiểm lớn lao nhất của ta đã rớt lại đằng sau ta rồi! 

Bao giờ thi sự xoay xở kiếng đè cùng lòng thương xót cũng 
vẫn là mỗi nguy hiểm lớn lao nhất của ta, và tất cả mọi người 


308 FRIEDRICH NIETZSCHE 


đều thích được kiêng đè nể nang và thích được thương hại. 

Giữ kín những chân lý tận đáy thẳm tâm hồn, với đôi tay 
rỗ dại và trái tim khở khao đây rẫy những sự đối trá nhỏ nhoi 
của lòng thương xót: ta đã luôn luôn sống như thế giữa loài 
người! 

Ta đã ngôi giữa bọn họ với chiếc mắt nạ trá hình, sẵn sảng 
đánh lạc ¿ thán để mà có thể chín đựng nổi bon họ, và thường 
hay tự khuyên dụ mình: “Mi khở dại điên rổ! Mi không hiểu 
loài người!” 

Mình quên đi những gì mình biết về loài người khi mình 
sống giữa loài người. Có quá nhiều tắm bình phong che đậy họ: 
những con mắt xa xôi thấu nhập nào có ích gì ớ đấy? 

Khi nào họ không nhận ra ta, lúc ngông cuồng ngây đại, 
thì ta lại đâm ra kiêng đè xoay xở họ hơn là chính ta: vì vốn 
quen cứng rắn phũ phàng đôi với mình, thưởng khi ta phải trả 
thủ ta vì sự xoay xở kiêng dẻ ấy. 

Bị những con ruôi mang nọc độc châm chích khắp 
người, và bị đục khoét như một hỏn đá bị gặm nhắm bởi 
những øiot nước bạo tàn, ta ngồi như thế đó giữa đám bọn họ 
và lỏng còn tự nhủ: “Mọi cái gì nhồ bé đều vô tội vi sự nhỏ 
bé của mình!” 

Nhất là những kẻ tự nhận mình là những “con người thiện 
hảo”: ta thấy bọn chúng đúng là những con ruồi nhiều nọc độc 
nhất: bọn chúng châm chích một cách vô tội ngây thơ, bọn 
chúng dối trá một cách vô tội ngây thơ; làm thế nào bọn chúng 
có thể công chính với ta được chứ? 

Lòng xót thương lân mẫn dạy rằng kê nào sống giữa đám 
người thiện hảo thì phải đối trá. Lòng xót thương lân mẫn làm 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 309 


nặng nê bầu khi vây quanh những tâm hôn tự đo phóng đật. Bởi 
vì sự ngu xuẩn của hạng người thiện hảo thì không thể nào đo 
lường nổi. 

Tự ẩn giấu chính mình và giấu sự giàu sang phong phú của 
mình: đấy, đây chính là điều ta đã học được dưới kia, bởi vì ta 
thấy tất cả mọi người đều nghèo nàn khô kiệt tâm hồn! Đây 
cũng là sự giá đối của lỏng xót thương lân mẫn nơi ta: 

- ta nhìn thấy và đánh hơi được trong mỗi một người, điều 
gì là vừa tính thân cho họ, điều gì là gu tỉnh thần cho họ! 

Những nhà hiển triết cứng đơ của họ, thì ta gọi là hiền triết, 
chứ tránh nói là cứng đơ, - như thê đó, ta đã tập nuốt được lởi lẽ. 
Những người phu đào huyệt của họ, ta gọi là những người khảo 
cứu và học giả thông thái, - như thế đó, ta đã học đổi được lời lẽ. 

Những người phu đào huyệt mang bệnh vì ham đảo. Dưới 
đống nhơ bẩn ngàn đời Ấy yên ngủ bao nhiêu mùi hôi thối. 
Đừng nên khuấy động những ao đầm lầy lội. Nên trèo lên núi 
cao mà sống. ` 

Lỗ mũi phồng căng hạnh phúc của ta lại được thở lại sự tự 
đo vời vợi trên những đỉnh núi cao! Vậy là sau cùng lễ mũi ta 
đã được giải thoát khỏi mùi hôi nhân thế! 

Cảm thây nhồn nhột vì làn không khí tươi mát như những 
chất rượu sủi bọt, linh hỗn ta ø6#ảy mãi - linh hỗn ta nhảy mũi 
và cất tiếng reo vui: “Cầu trởi cho sức khỏe của mị!” 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ BA ĐIỀU XẤU ÁC 


rong giấc mộng, giấc mộng cuối củng của ta vào buổi sáng 
hôm nay, ta đã đứng trên một mỏm đất ở bên kia thế giới, - 
ta cầm một cái cân trong tay và !a cân thể giới. 

ò, tại sao bình minh đã đến với ta quá sớm? Hơi nóng 
ganh tị của nó đã đánh thức ta dậy! Bình minh luôn ganh tị với 
hơi nóng tỏa lan tử những giác mông ban mai của ta. 

Có thể đo đêm được đổi với kể có thời giờ, có thể cân 
lường được đối với một tay cân lường tài giỏi, nằm trong tầm bay 
của những đôi cánh khỏe mạnh, hiển lộ đối với những kẻ tâm 
câu linh thánh: giấc mộng của ta đã nhìn thấy thế giới như thế! 

Giác mông của ta, một kẻ hải hành đũng cảm, phân nửa là 
tàu, nửa kia là sóng giỏ ba đào, lặng lẽ như một con bướm, nôn 
nóng như một con điều hâu: ngày hôm nay, giấc mộng ấy kiên 
nhẫn trong rảnh rỗi vô vàn để cân lưởng thế giới. 

Trí huệ của ta đã bí mật ngỏ lời cùng nó, Trí huệ ban ngày 
của ta, hoan hi và tỉnh thức, Trí huệ chế giễu tất cả những “thế 
giới vô hạn”! Vì Trí huệ ấy bảo: “Nơi nào có sức mạnh thì rốt 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 311 


cuộc con số sẽ trở thành chủ nhân, vì con số mang nhiều sức 
mạnh hơn”. 

Giấc mộng của ta, giấc mộng hữu hạn đó, đã đưa mắt nhìn 
với sự chắc chắn vô ngân! Không phải với lỏng tò mò, không 
phải với sự lộ liễu, không phải nhát gan khiếp đảm, cũng không 
tôn sủng trọng vọng, 

- như cả một trái táo ngon ngọt dâng đến tay ta, một trái 
táo chín vàng, mang làn da tươi mát, địu mềm, êm mượt nhung 
tơ: thế giới đã tự dâng hiến cho (ta như thế; 

- như một cái cây đưa tay ra dấu với ta, một cái cây tổa 
những cành lá um tùm, khỏe mạnh, cong oằn vặn vẹo thành chỗ 
nương tựa nghỉ ngơi cho kẻ lữ hành mồi mệt: thê giới đã được 
đặt trên mỏm đất của ta như thế; 

- như những bàn tay đuyên đáng nâng một chiếc hộp nhỏ 
đến gặp gỡ ta, - một chiếc hộp nhỏ mở ra trong sự say mê khoái 
cảm của những đôi mắt thẹn thùng sủng mộ; thế giới đã như thế 
khi gặp gỡ ta hôm nay; 

- không có đủ ẩn ngữ để xua đuổi tình yêu loài người, 
không có đủ chất hòa tan để ru ngủ trí huệ con người: - một sự 
việc tốt đẹp của cơn người, đây, đây là thế giới mà người ta đã 
phi báng không tiếc lời, thể giới đó hôm nay đã xuất hiện với ta 
như thế. 

Ta vô vàn cảm tạ giác mộng ban mai của ta vì đã cân lưởng 
thế giới ở giây phút ban sơ! Thế giới: giấc mộng và sự an ủi 
khích lệ đó của con tim, đã đên với ta như một sự việc tốt đẹp 
của con người. 

Giờ đây, để mô phỏng thế giới giữa thanh thiên bạch nhật, 
múc nguồn cảm hứng từ bài học tuyệt vời nhất trong các bài 


312 FRIEDRICH NIETZSCHE 


học, ta muốn đặt lên chiếc cân ba tội ác vĩ đại nhất và cân lường 
chúng theo lễ lỗi con người. 

Kế nào dạy câu chúc phúc thì cũng dạy lởi nguyên rúa: đâu 
là ba điều đáng nguyễn rủa nhất trên mặt đất? Chính chúng là 
đối vật ta muốn đặt lên bàn cân. 

Khoái lạc, ước muôn thông trị, lòng ích kỳ: ba điều này là 
những điều bị nguyễn rủa phí báng nhất từ trước đến nay, - và ta 
muốn cân lưởng chúng theo lề lối con người. 

Nào! Đây là mỏm đất của ta và kía là đại dương thăm 
thăm: đại dương đang lăn về phía ta, rợn sóng, vuốt ve, - đại 
đương, con ác quỷ trăm đầu già nua và trung thành mà ta yêu 
thích. 

Chính đây là nơi ta muốn cằm cân trên mặt biển đông sóng, 
ta cũng chọn một người chứng ngó nhìn - ta chọn mi, mi, hối cải 
cây đứng cô tịch, mi với mùi hương nông nã, vòng hoa sum suê 
rộng lớn, hỡi cái cây ta yêu dấu! 

Giây phút hiện tại tiến về tương lai băng qua chiếc cầu 
nào? Sức mạnh nào cưỡng chế cái cao nhã phải cúi mình về phía 
cái thấp kém? Và ai ra lệnh cho sự vật cao nhã nhất phải lớn 
mạnh thêm nữa? 

Giờ đây chiếc cân đang cân bằng và bất động: ta đã ném 
lên đó ba câu hỏi nặng nề, đĩa cân bên kia mang ba câu trả lời 
nặng tu. 


2 


Khoái lạc - đối với tất cả những kê khổ hạnh khinh miệt thân 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 313 


xác, là mũi nhọn để kích thích, là chiếc đài để bêu xấu kê phạm 
tội nặng; đó là “thê giới” bị nguyền rúa nơi tất cả những kể nuôi 
ảo giác về thể giới bên kia: bởi vì khoái lạc miệt thị và làm mê 
loạn tất cả những học thuyết rồi loạn. 

Khoái lạc - đối với đám tiện dân, đó là ngọn lửa chậm 
thiêu đốt; đối với những khu rừng bị mọt ruỗng và những khúc 
vải xoắn lợm giọng, đó là chiếc hỏa lỏ ngẫu nghiền. 

Khoái lạc - đối với những tâm hôn tự do thì đó là sự ngây 
thơ phóng dật khơi vơi, là hạnh phúc điền đã trên mặt đật, là sự 
trí ân quá thừa thãi tương lai đối với hiện tại. 

Khoái lạc - đây chỉ là thuốc độc dịu ngọt cho những kẻ cần 
cỗi điêu tàn, nhưng đối với những kẻ mang ý chỉ của con mãnh 
sư, thì đó là chất thuốc bổ tuyệt điệu nhất, chất rượu của men 
nông mà người ta đè dặt giữ gìn một cách kính cẩn thiêng liêng. 

Khoái lạc - là vĩnh phúc tuyệt vời nhất, biểu tượng của 
hạnh phúc và hy vọng tối thượng. Bởi vì đối với nhiều thứ, đã 
hứa hẹn sự hợp nhật và còn hơn là sự hợp nhất, 

- đôi với nhiều thứ còn xa lạ với nhau hơn là người đàn ông 
xa lạ với người đàn bà: có ai đã từng hiểu trọn vẹn sự kiện người 
đàn ông và người đàn bà xa lạ với nhau biết đến chừng nào? 

Khoái lạc - song le, ta muốn chăn rào quanh những tư 
tưởng và vây rào quanh những lời lẽ ta: ta e rằng những con heo 
bẩn thiu cùng những kẻ bổng bột nhiệt cuông sẽ xông vào vườn 
của tai - 

Khát vọng thống trị - đấy là món đồ chơi làm chết người 
đành cho những tâm hôn cứng rắn nhất, là cuộc tuẫn đạo khủng 
khiêp đành cho những kẻ hung bạo nhật, là ngọn lửa âm u của 
những giàn hỏa sống. 


314 FRIEDRICH NIET2ZSCHE 


Khát vọng thống trị - đấy là chiếc phanh dữ tợn được đặt 
vào những dân tộc phủ phiếm nhất, là sự hổ thẹn của tất cả 
những đức hạnh bắt xác, cưỡi trên tắt cả những lòng kiêu hãnh. 

Khát vọng thống trị - đầy là cơn động đất phá vỡ và ly cách 
tắt cả những gì bị mối mọt ăn mòn trồng rỗng, đây là kẻ đập vỡ 
những ngôi nhà mỗ sơn trắng với tâm hồn phẫn nộ gầm gừ, đấy 
là dầu hồi vọt hiện ra bên cạnh những câu trả lởi non yếu. 

Khát vọng thống trị - đứng trước cái nhìn của nó, con 
người bò lết khom mình, khát vọng làm con người nô lệ và hạ 
thấp xuống thua loài rắn, loài heo; cho đến khi, cuỗi cùng, lòng 
khinh bï ngất trời kêu gào bùng vỡ trong nó. 

Khát vọng thông trị - đây là vị đạo sư khủng khiếp rao 
giảng lòng khinh bỉ ngất trời, kẻ rao giảng cho những đô thị và 
những đề quốc lời này: “Hãy cút khỏi đây!” - mãi cho đến khi, 
cuối cùng, tự chúng kêu thét lên: “Ước gì za có thể bỏ đi!” 

Khát vọng thống trị - kẻ quyến rũ đụ hoặc, cũng leo lên 
đến những con người tính khiết, những kẻ cô đơn, leo lên đến 
những đỉnh cao, cháy bỏng như một tình yêu vạch lên trên bầu 
trời những hạnh phúc đỏ thắm quyến rũ. 

Khát vọng thống trị - nhưng ai còn muốn gọi đó là một 
khát vọng, khi kẻ cao nhã chịu hạ mình ước mong quyền lực! 
Thực vậy, chẳng có gì là cuông say, bệnh hoạn trong những khát 
vọng như thế, và những sự hạ mình như thế! 

Bảo rằng đỉnh cao đơn độc cô liêu không vĩnh viễn tự cô 
lập và không tự hài lòng với chính mình; bảo rằng núi cao phải 
đi xuống lũng sâu và gió núi phải thối xuông đồng bằng: 

Ổt Ai dám đặt đúng tên thật cho một khát vọng như thế! 
“Đức hạnh ban phát” - đây là tên mà xưa kía Zarathustra đã 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 315 


dùng để gọi điều bất khả diễn ngôn này. 

Chính lúc đó - thật vậy, đây là lần đầu tiên! - lởi nói của 
hắn cũng đã ca ngợi /òng ích ký, lòng ích kỷ thiện hảo lành 
mạnh xuất phát tử một linh hồn cường tráng: 

- từ linh hồn cưởng tráng sở đắc một thân xác cao cả, một 
thân xác mỹ diệu, chiến thắng và hòa điệu: chung quanh thân 
xác đó mọi vật trở thành ương soi: 

- thân xác uyễn chuyển, quyến rũ, kẻ vũ công mà biểu 
tượng và sự điễn tả là chính linh hồn tươi sáng hân hoan. Niềm 
hân hoan ích kỷ của những thân xác và những linh hỗn như thế 
tư goi mình là “đức hạnh”. 

Vì nói về thiện và ác, lòng hân hoan ích kỷ ấy cư ngụ nơi 
chỉnh tự thân mình, như giữa lỏng một khu rừng thiêng; bằng 
những tên gợi ban cho hạnh phúc của mình, nó loại trừ xa mình 
tất cả những gì đáng khimh bỉ. 

Nó loại trừ xa mình tất cả những gì hèn nhát; nó bảo rằng: 
cái gì hèn nhát /ở xấu xa! Nó thấy đáng khinh bỉ con người ưu 
tư cứ không ngừng thở dài than văn, nhưng lại thu nhặt ngay cả 
những lợi lộc nhỏ bé nhất. 

Nó cũng khính bĩ mọi trí huệ đáng thương hại: bởi vì, thật 
thể, cũng có thứ trí huệ nở hoa trong bóng tôi; một thứ trí huệ 
của đêm tối cứ luôn luôn than thở: “Mọi sự đều vô bổ!” 

Nó không đếm xỉa đến lòng nghí ngờ đầy sợ hãi cùng tất 
cả những kẻ nào muốn nghe những bải giắng đạo thay vì những 
cái nhìn và những nắm tay: - và nó cũng chẳng đếm xỉa đến trí 
huệ quá hồ nghi nữa, - vì đấy là cách xử sự của những linh hồn 
hèn nhát. 


Nó thấy kẻ khúm núm xiểm nịnh còn thập hèn hơn nữa, con 


316 FRIEDRICH NIET2SCHE 


chỏ nằm phủ phục xuống ngay lập tức, kẻ quá sức khiêm cung; 
và cũng có trí huệ khiêm cung, bỏ lết, kính tín và khúm núm. 

Nhưng nó thủ ghét đến kinh tởm kẻ nào chẳng hề muốn tự 
bảo vệ mình, kẽ nào nuốt ực những nước bọt nọc độc và những 
cái nhìn hung ác, kẻ kiên nhẫn quá nhẫn nhục, kẻ chịu đựng tắt 
cả mọi sự và bằng lòng tất cả mọi sự; vì đây chính là lề thói của 
bọn bồi phòng. 

Giả sử kê nào nô lệ trước những thân linh và những cú đá 
của thần linh hay trước con người và những ý kiến ngu xuẩn của 
con người, thì lỏng ích kỷ ngất ngây hạnh phúc ấy Hiền nhổ nước 
bọt vào mặt tật cá sự nô lệ đó. 

Xấu ác: - đấy là tiếng nói dùng để gọi tắt cá những gì khom 
rninh nô lệ, đôi mắt nhấp nháy khuất phục, quả tim bị giày vỏ 
cắn rút, và cái lỗi ôm hôn giâ ngụy như thuận, với cặp môi rộng 
hẻn hạ. 

Và trí huệ giả mạo: đây là tiếng nó dùng để gọi những trò 
chơi chữ của bọn bôi phỏng, bọn già cá và những kẻ đã kiệt lực; 
nhất là tất cả những sáng chế điền khùng phi lý của đám linh 
mục. 

Thế nhưng, bọn hiền triết giả mạo, tất cả đám linh mục, 
những kẻ chán ngán mỏi mệt vì thê giới, những kế mang linh 
hỗn của lũ đàn bà hay của những tên bồi phòng, - ôi, chính là 
những kẻ luôn luôn nuôi đưỡng âm mưu nhằm đến lòng ích kỷ! 

Chính điều này đã là đức hanh và đã được gọi là đức hạnh: 
ta phải nổi đây chống lại lòng ích kỷ! “Vô vị lợi”, “vô tư”, đây 
chính là điều mà những kẻ khiếp nhược mệt mỏi vì thế giới và 
tất cả những con nhện đó, khát khao được trở thành, - với những 
lý đo rất hợp lý. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 317 


Nhưng giờ đây, chính là dành cho bọn chúng mà mới có 
ban ngày, khúc quanh, lưỡi gươm phán xét, Đuối đại ngọ thiên: 
và nhiều sự việc sẽ trở thành hiển nhiên! 

Và kẻ xưng tụng cái Tôi và thánh hóa lòng ích kỷ, thực ra, 
kẻ tiên tr hiền triết đó, nói chính điều hắn biết: “Nhìn kia, buối 
đại ngo thiên đang đến, đang đến gân!” 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ TINH THÂN TRÌ ĐỘN NĂNG NÈ 


gôn ngữ ta là ngôn ngữ của dân chúng; ta nói năng quá thô 

tháo, quá thân ái đối với những kẻ khờ khao tầm thường. 
Nhưng lời nói của ta có vẻ lạ lùng hơn đối với những văn sĩ quèn 
và những văn sĩ chỉ tổ bôi cho bẩn giấy. 

Tay ta là bàn tay của một thằng điên: khốn thay cho tất cả 
những tâm bảng và những tưởng thành; khốn thay cho tất cả 
những gì có chỗ cho những trang sức và những bức tranh quèn 
của một gã điên! 

Chân ta là một móng ngựa; ta dùng nó phi nước kiệu 
phóng nước đại trèo non vượt suối củng nơi, và ta mang theo 
con quỷ củng tám thân khoái lạc trong cuộc phóng chạy của ta. 

Dạ dày ta có lẽ là đa đày một con ó. Vì nó thích thịt cừu hơn 
cả mọi thứ khác. Nhưng chắc chắn nó là đạ dày của loài chim. 

Được nuôi dưỡng bằng những sự vật hồn nhiên đạm bạc, 
sẵn sàng đánh cắp và nôn nóng bay cao - ta là thế đó; làm sao ta 
không tự xem mình thuộc loài chim cho được! 

Nhất là, vì ta là kê thủ của tĩnh thần trì độn nặng nề nên ta 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 319 


mới kể mình thuộc loài chim: thực vậy, ta là kẻ tử thù, kể thù bất 
cộng đái thiên, kẻ thủ muôn kiếp. Nơi nào mà sự thân thiết của 
ta lại đã không bay lên và lạc lối? 

Ta có thế cất lên một giọng hát ở trên kia - và ta muốn hát 
lên giọng đó: đẫu rằng ta cô tịch một mình trong một căn nhà 
trồng và ta chỉ có thể hát riêng cho những lỗ tai chúng ta mà thôi. 

Cố nhiên, cũng có những ca sĩ khác chỉ có được chiếc họng 
nhu nhuyễn, bàn tay hùng biện, con mắt chứa chan biểu lộ và 
quả tím thức tỉnh khí nào căn nhà lỗ nhố những người: - còn ta, 
ta không giống với họ. 


2 


Kẻ nào một ngày kia dạy cho con người biết bay thì sẽ phải thay 
đối tất cả những biên thùy giới hạn; đối với hắn, ngay cả những 
biên thủy cũng bay bống lên cao; hắn đặt tên thánh lại cho trái 
đất, hắn sẽ gọi trái đất là “đứa con nhẹ nhàng”. 

Con đà điểu phóng nhanh hơn con tuấn mã nhanh nhất, 
nhưng cả.con đà điểu cũng hãy còn nặng nhọc giấu đầu vào đất 
cát nặng nề: người nào chưa biết bay cũng thế. 

Hắn thấy cả trái đất lẫn đời sống là nặng nè, và đây chính 
là điều mà tỉnh thân trì độn ước muốn! Thế nhưng, kẻ nào muốn 
trở thành nhẹ bỗng như chim thì phải yêu thương chính mình: - 
ta, Zarathustra, ta đạy như thê. 

Không phải thương yêu chính mình bằng tình yêu của 
những con bệnh và những kẻ cuông loạn: bởi vì nơi những người 
đó, ngay cả lòng tự ái cũng bốc lên mùi hôi thối. 


320 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Phải học yêu thương chính mình, ta dạy các ngươi như thé, 
yêu thương chính mình bằng một tỉnh yêu trong sạch, lành 
mạnh: để mình có thể chịu đựng nổi mình và đừng lang thang 
lêu lổng. 

Sự lang thang lêu lổng này có tên là “tình yêu kẻ láng giềng 
đông loại”: chính bằng chữ “tình yêu” này người ta đã nói dõi tài 
tình, đã giấu giềm cho đến tận bây giờ, nhất là bởi những kế đè 
năng lên mọi người hơn là ai khác. 

Thực vậy, học yêu thương chính mình, đây không phải là 
một mệnh lệnh cho hôm nay hoặc cho ngày mai. Trái lại, đây là 
nghệ thuật vi tế nhất trong các nghệ thuật, nghệ thuật quỷ quyệt 
nhất, nghệ thuật sau cùng và kiên nhẫn nhất. 

Bởi vì đối với kẻ đã sở đắc nghệ thuật đó, mọi sự sở đắc 
đều được che giấu cẩn mật; và trong tất cả những kho tàng, kho 
tàng nào gần ngươi nhất sẽ được khám phá sau cùng, - đây là 
công trình của tỉnh thần trì độn nặng nê. 

Ngay khi còn nằm trong nỗi, người ta đã mớm cho chúng 
ta những lời lẽ, những giá trị nặng nề; “Thiện” và “Ác”: đó là 
tên của món di sản ấy. Vì cớ những giá trị này, người ta tha thứ 
cho chúng ta để cho chúng ta được sống. 

Chính để cẩm đoán đúng lúc không cho họ yêu thương 
chính mình, người ta mới để cho những đứa con đến với mình: 
đây là công trình của tính thần trì độn nặng nê. 

Còn chúng ta - chúng ta trung thành kéo lê theo những gì 
người ta chất lên mình, trên đôi vai mạnh mẽ, bên trên những 
ngọn núi khô cần! Và khi chúng ta đổ mồ hôi ra thì người ta bảo: 
“Ờ, cuộc đời quả thật năng nề để ta mang vác!” 


Nhưng thật ra, chỉ có con người mới nặng nề để ta mang 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 321 


vác! Bởi vì hắn kéo lê trên đôi vai mình quá nhiều sự việc đị kỳ 
xa lạ. Tựa con lạc đà, hắn quỳ gối xuống để người ta chất đầy 
lưng mình. 

Nhất là con người khỏe mạnh, kiên nhẫn, kẻ có tỉnh thần 
đáng kính: hắn mang chất trên đôi vai quá nhiều lời lẽ và giá trị 
xa Ía năng nề, - cho đến khi đời sống biến thành một sa mạc đổi 
với hắn! 

Thật vậy, nhiều sự việc ziéng / của các ngươi cũng quá 
nặng nè để mang vác! Và ở bên trong thì con người giỗng với con 
SỎ, con người cũng đáng tởm, mềm nhão, trơn tuột khó nắm bắt, 

- đến độ phải cần đến một thứ vỏ quý phái cùng với những 
đỗ trang sức cao nhã. Nhưng ngay cả nghệ thuật nảy cũng cần 
phái được học hỏi cẩn trọng: nghệ thuật làm cho có được một 
lớp vỏ ngoài, một bộ dạng đẹp đế và một sự hôn mê mủ quáng 
khôn ngoan): 

Nơi con người, ta còn bị đánh lừa về nhiều chuyện, và sự 
buôn bã, nghèo nàn của những lớp vỏ chỉ là lớp vỏ bề ngoài. 
Nhiều sức mạnh và lòng tốt bị che kín đã chẳng bao giờ được 
đoán nhận ra; những món ăn khoái khẩu nhất không gặp được 
người thưởng thức. 

Những người đàn bà biết rõ điều đó, những người đàn bà 
tao nhã nhất. Béo một chút, ôm một chút. - Ò! Biết bao là vận 
số gắn liên với một chuyện ngó chẳng ra gì! 

Rất khó mà khám phá ra con người, và còn khỏ khăn vạn 
bội là việc tự khám phá ra chính minh; tính thần vẫn thường nói 
đối về linh hỗn. Đây là công trinh của tính thân trì độn nặng nề. 

Những kẻ nào đã tự mình khám phá ra chính mình, sẽ bảo: 
“Đây là điều thiện của ta và điều ác của ta”. Bằng những lời lẽ đó, 


322 FRIEDRICH NIETZSCHE 


hẳn làm câm miệng loài chuột chữi và tên lùn bảo rằng: “Thiện 
chung cho tất cả mọi người, Ác chung cho tất cả mọi người”. 

Thực vậy, ta cũng chẳng yêu mến những kê nào cho rằng 
mọi sự đều tốt lành đối với họ và thế giới này là thế giới tốt đẹp 
nhất trong các thế giới. Ta gọi họ là những kẻ tự mãn. 

Sự tự mãn nếm qua mọi sự: đây không phải là mùi vị tuyệt 
vời nhất! Ta xưng tụng những cái lưỡi cùng những dạ dày ương 
ngạnh, khó khăn, đã học nói lên những tiếng: “Tôi”, “Vâng” và 
“Không”. 

Nhưng gặm nhai tiêu hóa tắt cả, thì đây là điều tuyệt trần 
cho những con lợn! Luôn luôn kêu lên I-A*, thì chỉ có những 
con lừa cùng những kẻ thuộc giống lừa mới học như thế! 

Màu vàng sẫm và đỏ nồng: sở thích của ta đôi hỏi như thể, 
- sở thích cửa ¿a pha trộn máu vào tắt cả mọi màu. Nhưng kẻ nào 
quét vôi trắng căn nhà mình thì kẻ đó biểu lộ một tâm hồn bị 
quét vôi trắng. 

Có kẻ mê say những xác chết khô, kể khác lại say mê 
những bóng ma; tất cả bọn chủng đều lả thủ địch của thịt da 
xương máu. Tất cả bọn chúng đều không hợp với ta. Bởi vì ta 
thích máu. 

Ta không thích ở nơi mà mỗi người đều khạc nhổ, sùi bọt 
mỗm bọt miệng: đây là sở thích cửa ra, - ta rât thích được sống 
giữa những tên trộm cùng những lới thè thốt giả dối. Chẳng ai 
có vàng trong miệng cẢ. 

Nhưng mà kẻ liếm nước bọt lại làm ta kinh tởm hơn nữa; 
và con thú đáng tởm nhất ta đã găp giữa loài người, ta gọi nó là 
con vật ăn bám: nó không muốn yêu thương, nhưng nó lại muốn 
sống nhờ tình yêu. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 323 


Ta gọi là khốn khổ kế nào chỉ có một sự chọn lựa giữa hai 
đàng: trở thành những con thú hay những tay trị thú đã man hung 
tơn. Ta không muốn xây nhà ta bên cạnh họ. 

Ta cũng gọi kẻ phải luôn luôn chờ đợi là khón khổ, - tất cả 
những tên thu thuế thông hành và những tên chủ hiệu buôn, tắt 
cả những ông vua và những kẻ bị thanh toán ấy đều không hợp 
VỚI fa. 

Thật vậy, cả ta nữa, ta cũng đã học đợi chờ, nhưng ta chỉ 
chờ đợi chính mình. Nhất là ta đã học đứng thẳng, bước đi, chạy 
nhảy, leo trèo và khiêu vũ. 

Đây là đạo lý của ta: bất luận kẻ nào muốn học bay thì 
trước hết phải học đứng thẳng, bước đi, chạy nhảy, leo trèo và 
khiêu vũ. Người ta không thể nhất đán bay bổng ngay liền được. 

Với những chiếc thang dây, ta đã học leo lên hơn một chiếc 
sửa số, với đôi chân dẻo dai khéo lẻo ta đã leo lên những cột 
buôm: ngồi trên những cột buôm vút cao của tri thức bao giở 
cũng là một hạnh phúc vĩ đại đối với ta! 

- bốc lửa trên những cột buồm cao như những ngọn lửa . 
con: chỉ là một chút ánh sáng lắt lay, nhưng lại là một nỗi khích 
lệ lớn lao cho những chiếc tàu chìm và những kẻ đắm tàu. 

Ta đã đến được chân lý của ta theo nhiều con đường và 
bằng nhiều cách; ta đã không dùng một chiếc thang duy nhất để 
leo lên đến đỉnh cao nơi đó mắt ta đắm chìm trong cối xa xăm. 

Lòng tạ bao giở cũng vẫn miễn cưỡng khi phải mở miệng 
hỏi đường, - chuyện đó luôn trái ngược với lòng ta! Ta luôn luôn 
thích tra vấn và thử thách chính những con đường. 

Thử thách và tra vấn, đây là lộ trình của ta: - thật vậy, 
người ta cũng phải học trả lời cho những câu hỏi như thế! Vì đây 


324 FRIEDRICH NIETZSCHE 


là sở thích của ta: 

- đây không phải là một sở thích tốt hay xấu, nhưng đấy là 
sở thích của /z, sở thích mà ta không xấu hổ cũng chẳng cần 
giấu giếm. 

“Từ trước đến giờ đấy là con đường của ứa, - còn đâu là 
con đường của nhà ngươi?” ta đã trả lời như thế cho những kẻ 
hỏi ta về “con đường”. Bởi vì không có con đường. 


Zarathustra đã nói như thế. 


VỀ NHỮNG BẢNG GIÁ TRỊ CŨ VÀ MỚI 


a ngồi đây chờ đợi, vây quanh là những tâm bắng cũ vỡ nát 
lẫn lộn với những tâm bảng mới được viết đở đang. Khi nào 
mới đến giờ của ta? 

- Giờ của sự đi xuống tàn tạ của ta: vì ta còn muốn đến với 
loài người thêm một lần nữa. 

Đây là điều ta đang chờ đợi, bởi vì trước hết phải có những 
dấu hiệu báo tin rằng giờ của !z đã đến: con sư tử cười với đàn 
bô câu vây quanh. 

Trong khi chờ đợi ta nói năng như một kẻ nhàn rỗi, ta tự 
nó: với chính mình. Chẳng ai thuật lại cho ta điều gì mới, vì vậy 
ta thuật lại chuyện ta cho chính ta nghe. 


_ 


Khi đến với loài người, ta thấy họ an nhiên tọa thị trên một định 
kiến ngàn đởi: định kiến cho rằng từ lâu họ đã biết rành rẽ cái 


326 FRIEDRICH NIETZSCHE 


gì là thiện, cái gì là ác đối với con người. 

Mọi cuộc thảo luận về đức hạnh đều là một điều cổ lỗ, mệt 
nhọc đối với họ, dẫu rằng kê nào muốn ngủ ngon cũng hãy côn 
nói về “thiện” và “ác” trước khí đi ngủ. 

Ta đã làm rỗi loạn cơn say ngủ đó khi ta rao dạy rằng: #ấy 
còn chưa có một người nào biết được thế nào là thiện và ác, trừ 
phi đây là kẻ sáng tạo. 

Thế nhưng, kẻ sáng tạo là kẻ ban cho loài người một mục 
đích, ban cho mặt đất ý nghĩa và tương lai: chỉ kẻ sáng tạo mới 
sảng tạo nên thiện và ác của vạn sự. 

Ta đã ra lệnh cho họ lật đổ những giảng tòa cổ lỗ, và, hễ 
nơi nảo quan niệm cổ lỗ ấy cỏn an vị, ta ra lệnh cho họ cười vào 
mặt những nhà hiền triết ủ rũ khổ hạnh, cười vào mặt bất luận 
những kẻ đen đủi nào đến đậu như một nỗi hăm dọa trên cây 
nhân sinh. - 

Ta đã ngồi bên lề đại lộ mộ phân với những xác chết cùng 
bây kền kèn - và ta đã cười ô toàn thể quá khứ cùng vẻ rạng rỡ 
quang vinh hư thôi của quá khứ họ. 

Thật vậy, giống những kẻ rao giảng sự hôi hận và những 
thằng điên, ta đã ném lời nguyễn rủa la ó lên tất cả những gì cao 
thượng và đê tiện của bọn chúng, - Ô, tỉ tiểu làm sao những øì 
cao thượng nơi chúng, ti tiểu làm sao những gì đê tiện nơi 
chúng, - Đó, ta đã cười như vậy. 

Khát vọng khôn ngoan của ta trào vọt ra tử ta với những 
tiếng la hét và những tiếng cười; trí huệ hoang dã thì phát sinh 
trên những ngọn núi cao: khát vọng mênh mang của ta chắp 
cánh bay lên cao vút. 

Thưởng thường, nó đã mang ta đi xa, vượt quá những đỉnh 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 327 


cao, hướng về những chiều cao mới, giữa những tiêng cười rộn 
rã: ta lướt bay rít gió như một mũi tên, trong cơn xuất thần ngây 
ngất vì mặt trời: : 

- lướt bay xa vời, trong một tương lai mà chưa hè có ai từng 
nhìn thấy, ở những miễn phương Nam nóng bức hơn mà chưa có 
thi sĩ nào đã từng mơ mộng đến: nơi đó, nơi những vị thần linh 
nhảy múa hoan ca xấu hổ vì tất cả những y phục trên người: 

- cốt cho ta nói bằng những ẩn dụ, cốt cho ta bập bẹ ấp úng 
và bước đi khập khà khập khiếng như những thi sĩ; thực ra, ta 
xâu hổ vì bị bắt buộc vẫn còn là một thi sĩ! 

Nơi mà toản thể biến dịch đối với ta đều là những cuộc 
khiêu vũ và những sự sung mãn linh thánh, nơi mà thể giới được 
tháo tung xiŠng xích và kinh hoảng trú ẩn trong chính mình: 

- như một cuộc chạy trốn vĩnh viễn khỏi mình và một cuộc 
tìm kiếm vĩnh viễn tự ngã mình nơi nhiều vị thần linh, như một 
mâu thuẫn ngất ngây hạnh phúc tự thân, một sự tái lập và trở về 
với chính tự thân mình của nhiều vị thần linh. 

Nơi mà thời gian đối với ta là một sự chế nhạo tuyệt với 
những khoảnh khắc, nơi mà sự tất yêu chính là tự đo, tự đo tự 
mình làm chất men kích thích cho tự do! 

Nơi mà ta cũng đã gặp thấy con quỷ có cựu lẫn kẻ thù 
truyền kiếp của ta, Tỉnh thân Trì độn Nặng nề cùng tất cả những 
gì tính thần ấy đã sáng tạo nên: sự cưỡng chế, luật lệ, tất yêu, 
hậu quả, mục tiêu, ý chí, thiện và ắc: - 

Bởi vì chẳng phải là có những sự việc trên đó người ta có 
thể nhây múa và vượt qua? Chăng phải là có những con chuột 
chữi và thằng lủn nặng nề, vì cớ những con người nhẹ nhàng 
khinh khoái nhất? 


328 FRIEDRICH NIETZSCHE 


3 


Đấy cũng là nơi mà trên đường đi ta đã nhặt được chữ “Siêu 
nhân” và đạo lý này: con người là cái cần phải được vượt qua, 

- con người là một chiếc cầu chứ không phải một cứu 
cánh: tự nhủ rằng mình hạnh phúc vì buối ngọ thiên và buổi 
chiều tà của mình, như một con đường dẫn đến những bình 
mính mới: 

- lời lẽ của Zarathustra về buổi Đại Ngọ Thiên và tất cả 
những gì ta đã treo lơ lửng bên trên loài người, giỗng như những 
buổi hoàng hôn mới hiện màu tím thẫm. 

Thực vậy, ta đã làm cho loài người thấy những ngôi sao 
mới cũng như những đêm tối tinh khôi; trên những đám mây, 
ban ngày và ban đêm, ta đã trải rộng tiếng cười, như một chiếc 
lều muôn sắc. - 

Ta đã truyền đạy cho loài người tất cả những tư tưởng, tất 
cả những khát vọng của ta: (a đã dạy họ phải tích tập, kết nối tất 
cả những gì còn là phân tán và ẩn ngữ và ngẫu nhiên tàn bạo nơi 
COI người. 

Với tư thế là thi sĩ, là kẻ tiên đoán những ẩn ngữ, là kẻ cứu 
chuộc sự ngẫu nhiên, ta đã dạy loài người sáng tạo tương lai và 
trong khi sảng tạo, giải thoát những gì đã xảy ra. 

Giải thoát quá khứ nơi con người, và biến đổi tắt cả “những 
gì đã xảy ra” cho đến khi nào ý chỉ lên tiếng: “Chính ta đã muốn 
nó xảy ra nhự thê mà! Đấy chính là điều ta sẽ ước muốn thêm 
lần nữa”. 

Đáy chính là điều ta gọi là giải thoát đối với loài người, 
đây chính là điều độc nhất ta đã dạy họ gọi là giải thoát. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẺ 329 


Giờ đây, ta chờ đợi sự giải thoát của a, - để quay trở lại 
một lần cuối cùng bên cạnh loài người. 

Bởi vì một lần nữa, ta muốn quay trở về với bọn họ: cõi 
nhân thê chính là chỗ ta muốn tiêu vong, và trong khi chết, ta 
muốn dâng hiến cho loài người tặng phẩm giàu sang nhất của tai 

Ta đã học điều đó từ mặt trời khi mặt trởi lặn - học tử mặt 
trởi quá giàu sang phong phú: lúc bấy giờ mặt trời tung rải 
tràn lan trên mặt biển số vàng ròng trong tải sản vô tận của 
mình, 

- đến nỗi ngay cả những người đánh cá nghèo nàn nhất lúc 
ấy cũng chèo thuyền về với những mái chèo đát vàng óng ảnh! 
Cảnh Ấy ngày xưa ta đã thấy và trong khi nhìn ngắm, nước mắt 
ta không ngửng chảy đài. 

Tựa như mặt trời, Zarathustra cũng muốn biến dạng: giở 
đây hắn ngồi đây, đợi chờ, vây quanh bởi những báng giá trị vỡ 
nát và những bảng giá trị mới viết còn chưa trọn. 


4 


Hãy nhin xem, đây là một bảng giá trị mới; nhưng đâu là người 
anh em sẽ củng ta mang vác nó frong thung lũng và trong những 
quả tim của nhục thể? 

Tình yêu lớn lao của ta đối với những gì xa vời nhất đòi 
hỏi như thể: đờng chú tâm đên kê láng giêng đông loại! Con 
người là một cái gì cần phải bị vượt qua. 

Người ta có thể đạt đến chỗ tự vượt qua mình bằng vô số 
những con đường và những phương tiện: đạt đến đó, chính là 


330 FRIEDRICH NIETZSCHE 


bổn phận của mi. Nhưng chỉ tên hề mới nghĩ rằng: “Ngưởi ta 
cũng có thể nhảy vọ/ qua khỏi con người”. 

Hãy tự vượt mình, ngay cả nơi kê láng giềng đồng loại: mi 
không được để ho ban cho mi một quyên lợi nào mà tự mỉ có 
khả năng chiêm lấy. 

Những gì mi làm, thì chẳng có ai khác làm được khi đến 
phiên họ. Ở đây, chẳng có phần thưởng. 

Kẻ nào không thể tự chỉ huy mình được thì phải vâng lời, 
và nêu có kẻ ø/é: tự điều khiển thì kẻ đó lại càng phải là kế biết 
vâng lời hơn cả. 


S 


Đây là cách thái của những tâm hồn cao nhã: những tâm hồn ấy 
chẳng muốn có bất cứ cái gì theo kiểu cho không, nhất là đời 
sống. 

Kê thuộc vẻ đám tiện dân thì lại muốn sống chẳng vì gì cä; 
nhưng chúng ta, chúng ta là những kẻ đã tự ban đởi sống cho 
mình, chúng ta luôn luôn suy tưởng đến cái mà chúng ta có thể 
đền bù lại tốt đẹp hơn! 

Thật vậy, đầy là một châm ngôn cao nhã: “Những lời lẽ 
cuộc đời hứa hẹn với ta, chính ta lại là kẻ muốn giữ cho trọn”. 

Không nên muốn hưởng thụ khi mình không ban phát sự 
hưởng thụ. Và ta không nên muốn hưởng thụ! 

Bởi vì sự hưởng thụ và sự ngây thơ là những điều then 
thủng nhất: cả hai đều không muốn bị tìm kiếm. Phải sở đắc 
chúng - nhưng tốt hơn vẫn là rìm kiếm lỗi lầm và đau khổ! 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 331 


6 


Hỡi người anh em, kẻ tiên phong bao giờ cũng bị by sinh. Thế 
mà, chúng ta là những kẻ tiên phong báo hiệu. 

Tắt câ chúng ta đều đổ máu tại bàn thở lính thánh dành cho 
những vật hiến tế; chúng ta thiêu nướng tất cả, nhân đanh những 
thần tượng cũ. 

Những gi tốt đẹp nơi chúng ta thì hãy còn quá trẻ trung 
non yếu: đấy chính là điều làm bạc lòng những kẻ giả nua. Thịt 
chúng ta mềm mại, đa chúng ta chỉ là lớp đa cửu: - làm sao 
chúng ta lại không cám dỗ những gã linh mục tôn thở thần 
tượng chứi 

Cái gã linh mục tôn thờ thần tượng đang sửa soạn một buổi 
tiệc bằng những gì ngon lành tốt đẹp nhất trong ta, gã ấy hãy còn 
cư ngụ trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Hỡi ôi! Hỡi các anh 
em, làm thế nào mà những kẻ tiên phong sẽ không bị hy sinh 
hiển tế chứ! 

Nhưng vận mệnh của chúng ta đòi hỏi như thế; và ta yêu 
mến những kẻ nào chẳng hè muốn tự bảo thủ lấy mình. Những 
kê nào đấm trầm tiêu diệt, ta yêu mến họ hết lỏng: bởi vì họ vượt 
qua bến bở lồng lộng bên kia. 


7 


Chân thật: ít người biết như thế! Và kẻ biết thì lại không muốn 
làm! Ít hơn tất cá mọi kẻ khác, là những kê thiện hảo. 
Ô! Những kế thiện hảo đó! Những người thiện hảo chẳng 


332 FRIEDRICH NIETZSCHE 


bao giờ nỏi sự thật, thiện hão theo kiểu đó, là một căn bệnh của 
tinh thần. 

Những con người thiện hảo đó nhẫn nhịn, đầu hàng, quả 
tìm họ lặp lại, ly trí họ vâng theo: nhưng ké náo vâng phục thì 
không tự hiểu trọn chính mình! 

Tắt cả những gì là xâu ác đối với những con người thiện 
hảo, phải được kết tập lại để từ đó làm nảy sinh một chân lý: hỡi 
các anh em, các anh em có đú sự hung tợn tàn bạo cho chân lý 
ấy chăng? 

Lòng đũng cảm táo lợn, sự nghi ky triền miên, sự khước từ 
gay gắt, sự kinh tởm, sự bất quyết trong đời sống, - thật quá đỗi 
hiếm hơi kbi những thứ ấy được đoàn tụ cùng nhau. Thế mà, 
chính từ những mắm giống đó mới phát sinh chân lý. 

Từ trước đến nay, mọi khoa học đều được phát triển song 
hành với ý thức sai lạc. Hãy đập vỡ, đập vỡ cho ta những bảng 
giá trị cũ, hỡi các ngươi, là những kể giác ngộ tri thức! 


8 


Khi những chiếc đà vượt qua dòng nước, khi những chiếc cầu và 
những lan can bắc qua đòng sông thì người ta không còn đức tin 
vào kẻ nào khẳng định rằng: “Mọi sự đều trôi chảy”. 

Ngay cả bọn người ngu ngốc cũng phản đôi điều này. Bọn 
chúng sẽ kêu ầm lên: “Sao! Mọi sự đều trôi chẩy à? Chẳng lẽ 
những tâm ván và lan can cầu không bắc qua sông đó sao? Ở bên 
trên con sông, mọi sự đều vững chãi, những giá trị của vạn vật, 
những chiếc cầu, những khái niệm, tất cả “thiện” và “ác”: tắt cả 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THỂ 333 


mọi thứ đó đều rắn chắc, vững chãi!” 

Nhưng rồi khi mùa Đông, kẻ chế ngự các con sông, hiện 
đến, thì những người tỉnh ranh nhất liền biết hồ nghỉ; thật vậy, 
lúc bây giờ, không chỉ những kẻ ngu ngốc mới bảo rằng: “Tất 
cả mọi sự phải chăng là không bắt động?” 

“Thật ra, xét cho củng mọi sự đều bất động” - đây là một 
lời rao giảng đích thực của mùa Đông, một điều tốt lành cho 
những lúc nghèo cần, một an ủi ngọt ngào cho mặt trời đông giá 
và những kẻ sợ lạnh. 

“Thật ra, xét cho cùng mọi sự đều bát động” - nhưng ngọn 
gió rã băng lên tiếng phản đối lại lời này! 

Ngọn gió rã băng, một con bỏ mộng chẳng hề lao khổ, 
một con bỏ mông điên giận, một kẻ phá hủy đã phá băng với 
những cái sừng giận đữ! Mà băng giá dẫu sao - phá vỡ những 
chiếc câu! 

Hỡi các anh em! Giờ đây mọi sự há chẳng trôi chảy đây 
sao? Tắt cả những lan can cùng tất cả những chiếc cầu chẳng rơi 
xuống nước đây sao? Ai còn lưu tâm đến “thiện” và “ác” nữa? 

“Khốn khổ cho chúng ta! Vinh quang cho chúng ta! Ngọn 
gió rã băng đang thổi tới!” - Hỡi các anh em, hãy rao giảng như 
thế trên tất cả những đường phố. 


9 


Có một cơn điên rồ cổ lỗ tên là '“Thiện” và “Ác”. Tử trước đến 


nay, bánh xe của cơn điên rỗ nảy đã xoay chuyển chung quanh 
những viên bốc sư cùng những nhà chiêm tình. 


334 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Ngày xưa, thiên hạ tin vào những viên bốc sư và những nhà 
chiêm tỉnh: chính vì thế họ mới tin rằng mọi sự đều lả định 
mệnh: “Mi phải, bởi vì phải như thế”. 

Rồi thì thiên hạ đâm ra bổ nghĩ tất cả những viên bốc sư 
và những nhà tiên tri, chính vì vậy họ mới tin rằng mọi sự đều 
là tự đo: “Mi có (hể, bởi vì mỉ muốn”. 

Hối các anh em, tử trước đến giờ, người ta chỉ đưa ra những 
lời phóng đoán về những tính tú và về tương lai, nhưng người ta 
đã chăng hè biết được gỉ cả: chính vì thẻ, người ta đã chỉ đưa ra 
những phỏng đoán về thiện và ác mà chẳng hề biết gì cả! 


10 


“Mi không được ăn cướp! Mi không được giết người!” Những 
lời lẽ này ngày xưa được gọi là thánh hạnh: ngưởi ta đã quỳ gối 
trước chúng, người ta lặng lš cúi đầu, cung kính thảo giày ra. 
Nhưng ta xin hỏi ngươi: trên thế giới nơi nào có những kẻ cướp 
và kẻ sát nhân tuyệt hảo hơn là những kẻ cướp và kẻ sát nhân 
khích động từ những lời lẽ thánh hạnh trên đây? 

Toàn diện đời sống há chẳng bao hàm sự ăn cướp cùng sát 
nhân? Và khi thánh hóa những lời răn đạy đó, người ta đã chẳng 
ám sát chính chân lý hay sao? 

Hoặc giá, người ta đã thánh hóa tất cả những gì nói ngược 
và đối nghịch với cuộc sống, nghĩa là rao giảng sự chết? - Hỡi 
các anh em, hãy đập vỡ, đập vỡ cho ta những bảng giá trị cũ. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 335 


11 


Lông thương hại của ta đối với tất cả quá khứ biểu lộ ra như thế: 
ta xem quá khứ như bị bỏ rơi, 

- bị bỏ rơi cho ân súng, cho tỉnh thân và sự điên cuỗông của 
tất câ mọi thế hệ trong tương lai, những thể hệ sẽ biến đổi tất cả 
những øì đã xảy ra thành một chiếc cầu cho chính bản thân mình! 

Một kẻ chuyên chế vĩ đại có thể xuất hiện, một con quý 
tỉnh ranh xảo quyệt sẽ cưỡng ép toàn thế quá khử nhở Ân sủng 
và sự bất sủng của mình: cho đến khi hắn biến quá khứ thành 
một chiếc cầu cho chính mình, một dấu hiệu, một lởi tiên báo và 
một tiếng gà gáy báo trước bình minh. 

Nhưng đây là mỗi nguy hiểm và lòng thương hại khác nữa 
của (a: - những tư tưởng của kẻ thuộc dòng đối đảm tiện dân chỉ 
vươn lên đến nội tổ của y - nhưng với nội tổ thì thời gian kết 
thúc. 

Như thế toàn bộ quá khứ đều bị hy sinh: bởi vì có thế một 
ngày kia đám tiện dân sẽ trở thành chủ nhân và chúng đem chính 
thời gian đìm ngộp trong vũng nước cạn. Chính vì thế, hỡi các 
anh em, cần phải có mội giai cấp quỷ tộc mới, thù địch với tất cả 
những øì thuộc đám tiện đân và sự chuyên chế, một giai cấp sẽ 
viết chữ “cao thương” trên những bảng giá trị mới theo một 
phong cách mới. 

Bởi lẽ cần phải có nhiều người cao thượng cùng nhiều loại 
cao thượng, mới thành hình được giai cấp quý tộc! Hoặc giả như 
xưa kia ta đã nói bằng ẩn dụ: “Có các thần linh, đấy chính là 
điêu thiêng liêng, nhưng chẳng hề có Thương đề!" 


336 FRIEDRICH NIETZSCHE 


12 


Hối các anh em, ta giao phó và chỉ định cho các anh em một sự 
cao nhã mới: các anh em phải là những ké sáng tạo, những nhà 
giáo dục và những kẻ gặt hái tương lai đối với ta, 

- thật vậy, đây không phải một sự cao nhã mà các anh em 
có thể mua được bằng vàng như những chủ hiệu buôn: bởi vì cải 
gì có giá thì có ít giá trị. 

"Tử nay về sau, điều làm các anh em hãnh điện không phải 
là dòng đối, mà là mục tiêu của các anh eml Ý chí và bước 
chân muốn tự vượt chính mình: đấy phải là vinh dự mới của 
các anh eml 

Thật vậy, vinh dự của các anh em không nằm ở chỗ đã 
phục vụ cho một ông hoàng - sá gì những ông hoàng! - hay trở 
thành thành trì bảo vệ cho những gì đang biện thể, cốt cho 
chúng vững chãi cứng rắn hơn! 

Cũng không nằm ở chỗ dòng giống của các anh em đã trở 
thành triều thần, và mặc áo sặc sỡ lố lăng như những tên múa 
rồi, các anh em đã học đứng thẳng thân mình cứng đơ suốt nhiều 
giờ liền trên những đầm lây cạn cợt. 

Bởi vì biết đứng thẳng là một công lao nơi những triều 
thần: và tất cả những triều thần đều tưởng rằng sự được phép 
ngồi xuống là một trong những diễm phúc họ sẽ được thụ hưởng 
sau khi chết! 

Cũng chẳng phải nằm ở trong một tính thần được bọn họ 
gọi là tỉnh thần thánh thiện, tính thần đã đưa dẫn tổ tiên các anh 
em đến những vùng đất hứa, những vùng đất mà /a chẳng hề 
hứa hẹn với bất luận người nào, bởi vì trong cối miền mọc lên 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 337 


cái cây tệ hại nhất, cây thập tự giá, chẳng có gì xứng đáng được 
hứa cho! 

Thật vậy, khí “tỉnh thần lĩnh thánh” ấy đưa dẫn các hiệp sĩ 
của nó đến bát luận xứ miền nào, thì đám rước gồm những hiệp 
sĩ đó bao giờ cũng được đẫn đâu bằng những con dê, con ngỗng, 
những kẻ điên điên, tàng tảng! 

Hỡi các anh em! Sự cao nhã của các anh em không nến 
nhìn về đằng sau, mà phải nhìn ra bên ngoài! Các anh em phải 
là những kẻ bị trục xuất khỏi mọi tổ quốc lẫn mọi xứ sở tổ tiên! 

Các anh em phải yêu thương xử sở của con cái các anh em: 
tình yêu này phải là sự cao nhã mới của các anh em, - Xứ sở 
hoang tịch chưa vết chân người trên những vùng biển khơi xa tít, 
đây chỉnh là những vùng mà ta ra lệnh cho những thuyền buồm 
các anh em phải tìm kiếm và kiểm tìm mãi mãi. 

Bằng những đứa con của mình, các anh em phải cứu chuộc 
lại tội lỗi đã làm con cái cha mẹ các anh em; như thế, các anh 
em sẽ giải thoát được quá khứ! Ta đặt bên trên các anh em bảng 
giả trị mới này! 


13 


“Sống, nảo có ích gì? Mọi sự đều phù phiếm, vô bổ! Sống - tức 
là đập rơm; sống - tức là bị thiêu cháy mà không được sưởi 
nóng”. 

Những lời bản tán ba hoa cổ lỗ sĩ đó hãy còn được xem là 
“hiền minh”, chúng đã già cỗi, và bốc lên mùi u sầu ẩm ướt, 
chính vì thế người ta lại càng xưng tụng chúng. Cả sự thôi nhữn 


338 FRIEDRICH NIETZSCHE 


cũng khiến cho thanh nhã. 

Những đứa trẻ có thể nói như thế này: chúng sợ lửa, bởi vì 
lửa đã làm phỏng đa chúng! Có nhiều chất trẻ con trong những 
cuốn cổ thư đạy về sự khôn ngoan trí huệ. 

Nhân danh quyên nào, kẻ “đập rơm” chế nhạo điều hắn 
đang làm? Người ta phải hả miệng ngáp đài vì những chuyện 
điên rễ đại loại như thế! 

Những kẻ đó ngồi vào bàn nhưng lại chẳng mang đến chút 
gì, ngay cả một cơn đói cồn cảo gan ruột. Và xem kìa, bọn chúng 
còn bêu riều báng bổ: “Mọi sự đều là phù phiếm, vô bốt” 

Nhưng, hỡi các anh em, quả vậy, ăn uống cho khéo, không 
phải là một nghệ thuật phù phiếm vô bổ! Hãy đập vỡ, đập vỡ 
cho ta những tắm bảng của những bất mãn đời đời! 


14 


“Đối với những con người trong sạch thì mọi sự đều trong sạch”, 
dân chúng bảo thế. Nhưng ta, ta bảo cùng các ngươi: “Đối với 
loài heo, thì vạn sự đều chìm ngập trong chuồng heo!” 

Chính vì thế, những kẻ cuồng tín cùng những kẻ buồn 
phiền mang quả tìm nhu nhược chán nẵn mới rao giảng như thể 
này: “Trần gian là một quái vật nhơ bẩn khủng khiếp”. 

Bởi vì tất cả những kẻ đó đều có tỉnh thần ô uế; nhất là 
những kể không có sự an bình và nghỉ ngơi, khiến bọn chúng 
phải nhìn trần gian từ sau lưng, - những kẻ rao giảng ảo tượng 
về một cõi-bên-kia. 


Đối với những kẻ này, ta nói thẳng vào mặt bọn chúng, đẫu 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 339 


rằng làm thế là chẳng lịch sự chút nào: trần gian cũng có lmg, 
đây là chỗ trần gian giống với con người, - há: vậy! 

Chốn trần gian có nhiều nhơ bẩn; 47 váy! Nhưng thế 
không đủ để biến trần gian thành một quái vật nhơ bẩn khủng 
khiếp! 

Hiếu rằng nơi trần gian có nhiều sự vật bốc mùi hôi thối, 
là hiền minh: chính sư kinh tớm tạo nên đôi cánh cùng sức mạnh 
tiên báo những suối nguôn! 

Nhưng kẻ cao thượng nhất vẫn mang chứa một cải gì đáng 
tởm, và ngay cả kẻ cao thượng nhất vẫn là một cái gì đáng bị 
vượt qua! 

Hỡi các anh em! Thật là khôn ngoan khi nghi ngở rằng có 
nhiêu nhơ bấn uẻ trọc ở trần gian! 


15 


Ta đã nghe những kẻ thành kính nuôi ảo tưởng về thế giới bên 
kia nhủ với lương tâm họ với những lời sau đây, và thật vậy, đây 
là những lời lẽ không gian xảo cũng chẳng nhạo báng, - đẫu 
rằng chăng có gì sai lạc hay tệ hại hơn trên mặt đất này: 

“Hãy để cho thế giới là thê giới. Đừng nhích động dẫu là 
một ngón tay chống lại nó! 

Hãy để dân chúng bị siết cổ, bị cắt họng, bị đối xử bạo 
ngược, bị lột da bởi những kẻ nào muốn làm thế: đừng nhích 
động dẫu là một ngón tay để cản ngăn điều đó. Như thế, họ sẽ 
học biết khước từ thế giới. 

Lý trí của mi, mi phải nhai nuốt, bóp nghẹt nó đi; bởi lý 


340 FRIEDRICH NIETZSCHE 


trí ấy thuộc về thế giới nảy. Như thê, mi sẽ học biết khước tử 
thê giới!” 

- Hỡi các anh em! Hãy đập vỡ, đập vỡ cho ta những tắm 
bảng cũ của những tín đỗ kia! Hãy đập vỡ trong miệng các anh 
em những lời lẽ của những kẻ thống mạ trần gian! 


ló 


“Kê nảo học hỏi nhiều, thì kê đó học quên đi mọi khát vọng bạo 
liệt” - đấy là điều ngày nay người ta thì thâm với nhau trên mọi 
đường phô tăm tối. 

“Sự hiền minh làm mỏi mệt, chẳng có gì đáng công cả; 
ngươi không được thèm khát!” - Tắm bảng giá trị mới này ta 
thầy đã được treo ngay cả trên những quảng trường. 

Hỡi các anh em, hãy đập vỡ, đập vỡ cho ta cả bảng giá trị 
mới ấy! Những con ngưởi mỏi mệt vì thế giới đã treo bảng ấy 
lên, những tên linh mục rao giảng sự chết và những tên ngục tốt: 
bởi vì, đây, đây cũng là một lời kêu gọi hướng đến sự nô lệ. 

Họ đã học hỏi sai lạc và đã không học hỏi những điều tuyệt 
hảo, tất cả mọi sự họ đều làm quá sớm, quá nhanh; họ ấw bậy, 
nuối! bạ, chính vì thể họ đã làm hỏng dạ dày của mình, 

- bởi vì tính thần của họ là một chiếc đạ dày bị hỏng: chính 
nó khuyên họ sự chết! Thực vậy, hỡi các anh em, tính thần /à 
một chiếc dạ dày! 

Đời sống là một nguôn vui, nhưng đối với kê nào để chiếc 
dạ dày hư hỏng của mình lên tiếng thì đời sống là cha đê ra sự 
phiền muộn sầu khổ, và tất cả mọi suối nguồn của đời sống đều 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 341 


bị nhiễm độc. 

Tri thức là một niêm vui cho kẻ nào mang ý chí của con 
mãnh sư. Nhưng kẻ nào mệt mỏi thì chỉ thi hành những ý chí xa 
lạ, hắn bập bênh theo tắt cả những lượn sóng. 

Đây là điều mà tắt cả những người yêu đuối đã sa vào: họ 
lạc lỗi trên những con đường đang đi. Sau cùng sự chán ngán 
mỗi mệt của họ nêu lên câu hỏi: “Tại sao ta đã theo con đường 
này? Tất cả mọi sự đều đồng đẳng như nhau cả!” 

Họ thú vị khi nghe thuyết giảng cho lỗ tai bọn họ: “Chẳng 
gì đáng nhọc công cả! Ngươi không nên ước muôn!” Thế nhưng, 
đó là một tiếng gọi hướng đến sự nô lệ. 

Hỡi các anh eml Zarathustra đến như một làn gió mát cho 
tất cả những ai đã mỏi mệt vì con đưởng mình đi; làn gió ấy còn 
làm hắt hơi biết bao lỗ mũi bị nghẹt kin. 

Hơi thở tự do phóng dật của ta thổi xuyên qua những bức 
tưởng, đến tận những nhà tủ và những tinh thần tù ngục! 

Ý chí sẽ giải thoát con người, bởi vì “muốn” chính là sáng 
tạo: đấy là điều ta rao giảng. Và chỉ vì muốn sáng tạo, ngươi mới 
nên học hỏi! 

Và chỉ từ ta, các ngươi mới nên học hỏi, học hỏi tận tưởng. 
Kê nào có tai thì cứ lắng hiểu! 


17 


Chiếc thuyền đã sẵn sảng - có lẽ nó đưa dẫn về chốn hư vô thăm 
thẳm - ai muốn đáp thuyên về chốn “có lẽ” ây? 
Chẳng ai trong các ngươi muôn đáp thuyền của sự chết cả! 


342 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Vậy mà các ngươi lại muốn chán ngắn môi mệt vì thê giới! 

Chản ngán mỏi mệt vì thế giới! Trong khi các ngươi chẳng 
lần nào mê say thể giới! Ta đã luôn nhìn thấy các ngươi khát 
khao trái đất, yêu mền nỗi mệt mỏi trần thế của riêng mình. 

Không phải là vô bổ khi các ngươi thõng thượt môi ra: một 
ước vọng tràn thề nhỏ nhoi hãy còn đề nặng trên đôi môi ấy! Và 
trong cái nhìn của ngươi, há chẳng bềnh bồng một đám mây nhỏ 
bé của niềm vui trần thê mà ngươi còn chưa quên được đây sao? 

Trên trái đất có nhiều sáng chế tốt đẹp, một số thì hữu 
dụng, một số thì khoái hoạt: vì tình yêu chúng, ta phải yêu 
thương trái đất. 

Và có vài sáng chế tốt đẹp, đến nỗi chúng giống như đôi 
nhũ hoa đàn bà, vừa hữu dụng vừa khoái hoạt. 

Nhưng còn các ngươi, những kẻ chán ngán mỏi mệt vì thể 
giới và những kẻ lười biếng! Phải quất đập vuốt ve các ngươi 
bằng roi, bằng những nhát rơi để làm cho đôi chân của các ngươi 
linh hoạt lên! 

Bởi vì nêu các ngươi không phái là những con bệnh hay 
những sinh vật cũ mỏn vô dụng, bị trái đất chán ngán, thì các 
ngươi là những tên phá đám xão quyệt hoặc những con mèo 
hoang đàng, tham lam, nham hiểm. Và nếu không muốn bắt đầu 
chạy nhảy lại một cách hân hoan, các ngươi phải nên biến dạng 
mất đi! 

Không nên nuôi ước muốn làm y sĩ cho những kẻ mắc bệnh 
nan y: Zarathustra đã đạy như thê. Vậy thì, hãy biến mắt đi! 

Nhưng cần phải có nhiều can đâm để thực hiện một cứu 
cánh hơn là làm một vẫn thơ mới; tất cả những y sĩ và thi sĩ đều 
biết điều đó. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 343 


18 


Hỡi các anth em, có những bảng giá trị được tạo ra do sự mệt nhọc 
và những bảng giá trị được tạo ra do sự lười biếng bại hoại thối 
nát: đẫu sử đụng cùng một thứ ngôn ngữ, chúng vẫn muốn được 
nghe theo những lỗi khác nhau. 

Hãy nhìn cái gã đang chết khát kia. Hắn chỉ còn cách mục 
tiêu chừng một gang tay, nhưng vì mệt mỏi chắn nân, hắn đã 
nằm dài ra trên cát, làm nững. Ò, cái gã đó! 

Giở đây, mặt trời phóng đâm những tia sáng xuống thân 
thể hắn, những con chó liễm mồ hôi toát ra từ thân thể hẵn: 
nhưng hắn vẫn nhất mực nằm yên vị và thích chăng thà chết 
khát còn hơn. 

Chết khát khi chỉ còn một gang tay nữa là đến đích! Thực 
vậy, các ngươi cần phải lôi đầu hắn cho hắn ngửa mặt nhìn trời, 
- lôi đầu vị anh hùng đói 

Thực vây, tốt hơn các ngươi nên đế hắn nằm nguyên chỗ 
hắn đã nằm xuống, cho giấc ngủ đến với hắn, giấc ngủ phủ dụ, 
với tiếng xào xạc nhẹ nhàng của cơn mưa nước mát: 

Hãy để hắn nằm yên cho đến khi nào hắn tự mình thức dậy, 
- đến khi hắn tự mình từ khước hết mọi sự nhọc mệt và tất cả 
những thứ đã rao dạy hắn sự mỏi mệt chán ngán! 

Nhưng hối các anh em, hãy đuổi xa khỏi hắn những con 
chó, những tên lười biếng bò lê cùng tất cã đám chây rận lúc 
nhúc này! 

- tất cả đám chây rận lúc nhúc rặt những kẻ “có giáo đục” 
chuyên sống nhờ mề hôi của những vị anh hủng! 


344 FRIEDRICH NIETZSCHE 


19 


Ta vẽ những vòng tròn chung quanh ta và những biên giới thánh 
linh; càng leo lên những ngọn núi cao thì số người theo ta càng 
lúc càng ít đi; ta phôi dựng một dãy nủi càng lúc càng lĩnh thánh, 

Nhưng hỡi các anh em, nơi nào các anh em muốn leo lên 
cùng ta, các anh em phải cẩn trọng đề phòng đừng để cho loài 
kỷ sinh ấn bám leo lên theo các anh eml 

Một con vật ký sinh: một con sâu bò lết, mềm mại, muốn 
tự nuôi béo bằng tất cả những xó xinh bệnh hoạn thương tích của 
các anh em. 

Và nghệ thuật tài khéo của nó là tiên đoản xem nơi nào thì 
tâm hồn đang leo lên đó đã mỏi mệt chán ngán: chính trong nỗi 
buổn bã chán nản, trong sự hổ thẹn tinh tế của các anh em, con 
sâu đó mới xây nên cái tổ kinh tởm của nó. 

Nơi nào mà kẻ dũng mãnh tô lộ sự yếu đuổi, nơi nào mà 
kẻ cao nhã quá khoan dụng, đấy, đây là nơi con sâu xây chiếc tổ 
kinh tớm của nó: con vật ký sinh trú ngụ nơi nào mà kẻ vĩ đại 
có những xó xinh nhỏ bé bị lâm bệnh. 

Đâu là chủng loại cao cả nhất của tính thể và đâu là chúng 
loại thấp kém nhất? Con vật ký sinh là chủng loại thấp kém 
nhất, nhưng chẳng phải kẻ thuộc chủng loại cao cả nhất lại nuôi 
dưỡng trong mình nhiêu con vật ký sinh nhất hay sao? 

Vì linh hồn có chiếc thang đài nhật và có thể xuống đến 
tận nơi thấp nhất, làm thế nào linh hỗn đó không mang nhiều 
những con vật ký sinh nhất? - 

- lĩnh hồn bao la nhất, có thể chạy nhảy, lang thang và lạc 
lối trong chính mình, linh hồn cần thiết nhất, vì vui khoái mà lao 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 345 


mình vào ngẫu nhiên. 

- linh hồn đang hiện thể, linh hồn lao thẳng vào dòng biến 
dịch; linh hồn sở hữu, linh hồn ước muốn đi vào trong ý chí và 
ƯỚC VỌnE. 

- linh hồn tự chạy trốn chính mình và tự gặp lại chính mình 
trong vòng tròn rộng nhất; linh hồn thông tuệ vô song mà cơn điên 
đang cô sức thuyết phục với sự dịu dàng trìu mến khôn cùng. 

- linh hồn tư yêu mến chính mình nhất, trong đó mọi sự 
đều có chỗ lên và chỗ xuống, cơn nước lớn và cơn nước ròng 
của chúng: - Ổ! Làm thế nảo mà linh hồn cao nhã nhất lại 
không mang theo những con vật ký sinh tệ hại nhất? 


20 


Hỡi các anh em, ta có tàn ác chăng? Ta bảo thật cùng các anh 
em: cái gì đã ngã xuống, thì phải xô đạp thêm vào cho ngã hẳn! 

Tắt cả những gì thuộc thời đại hôm nay đều đang rơi ngã, 
phân tán: ai muốn lưu giữ chúng lại? Riêng ta - ta muôn xô đạp 
thêm vào! 

Các ngươi có biết nỗi khoái lạc xô lăn những tảng đá 
xuống những hồ thẳm hiểm trở? Những con người thời đại hôm 
nay: kìa, hãy nhìn họ đang lãn xuống những chiều sâu của ta! 
Hỡi các anh em, ta là một khai đề cho những tay chơi tuyệt diệu 
hơn!* Ta là một gương mẫu!?* Hãy theo gương tai 

Nêu có kẻ nào mà các anh em không dạy được cho hắn bay 
bổng lên cao thì Ít ra các anh em cũng dạy được cho hắn rơi ngã 
xuống nhanh hơn! 


346 FRIEDRICH NIET2ZSCHE 


21 


Ta yêu những kẻ đũng cảm. Nhưng là một tay kiếm giỏi, chưa 
đủ, còn cần phải biết đối thủ của mình là ai! 

Thường khi kiềm chế mình lại và bỏ qua thì can đảm hơn: 
cốt để dành mình cho một kẻ thủ xứng đáng hơn! 

Các ngươi chỉ có những kẻ thù xứng đáng cho lỏng thù hận, 
nhưng chẳng hề có được kẻ thủ xứng đáng với lòng khinh bï. Các 
ngươi phải hãnh diện vì kẻ thù của mình: đây là điều ta đã từng 
có phen giảng dạy cho các ngươi. 

Hõi các bạn ta! Các ngươi phải tự dành bản thân cho kẻ thù 
xứng đáng nhất của mình. Chính vì thế, có nhiều kẻ thù mà khi 
chạm mặt họ, ta phải buông tay bỏ qua. 

Nhất là bảy lũ tiện đân lúc nhúc, nói năng phát biểu ầm ĩ 
bên tai các ngươi về dân tộc, quốc gia. 

Các ngươi đừng thèm để mắt nhìn đến những lý lẽ “bênh vực” 
hay “lên án” của chúng! Trong đó có nhiều sự chính xác và nhiều 
sự sai lầm. Kẻ làm khán giả nào chứng kiến thời phải nổi giận. 

Làm khán giả chứng kiến và chặt chém, thật ra chỉ là một 
mà thôi. Vậy, các ngươi hãy đi vào rừng sâu và hãy để cho thanh 
gươm các ngươi im ngủ! 

Hãy bước đi con đường ca mình! Và hãy để cho các dân 
tộc, các quốc gia đi theo con đưởng của chúng! - những con 
đưởng tăm tối trên đó chẳng lóe lên chút ánh sáng hy vọng nào! 

Người chủ hiệu buôn phải ngự trị; nơi nào mà tất cả mọi 
sự đều lóe sáng thì đấy chỉ là vàng của tên chủ hiệu buôn! Đây 
không còn là thời gian của các vua chủa nữa: cái mà hôm nay 
được gọi là dân chúng thì không xứng đáng cho các vị vua. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẺ 347 


Hãy nhìn xem kia! Giờ đây các quốc gia đó đang tự mình 
bắt chước những tên chủ hiệu buôn: chúng thu thập những lợi 
ích nhỏ nhặt nhật trong tất cả những đồng rác tanh hồi. 

Chúng rình dò, bắt chước lẫn nhau, đáy là điều chúng gọi 
là “gìao hảo tốt đẹp với lân bang”. Ôi, cái thởi sung sướng xa 
xôi, tuyệt vời kia, khi mà một dân tộc tự nhủ: “Ta muốn lm chủ 
££ những dân tộc khác!” 

Bởi vì, hỡi các anh em, cái gì tốt đẹp nhất thì phải trị vì; cái 
gì tốt đẹp nhật cũng nuồi ý muốn thông ngự! Và nơi nào có đạo 
lý giảng đạy khác với lời này, nơi đó kbóng có cái tốt đẹp nhật, 


22 


Nếu bọn chúng có cơm ăn mà không phải tốn hao gì cả, thì quả 
là điều bất hạnh! Bọn chúng la hét đuổi theo những gì? Sự duy 
trì bọn chúng, đó là chủ đề đuy nhất mà bọn chúng duy trì*. 
Thời bọn chúng cân phải sống một cuộc đời cứng rắn khắc bạc! 

Đây là những con thú săn mỗi; trong việc “cần lao” của 
chúng, cũng có cả sự cướp bóc; trong “lợi tức” của chúng, cũng 
có cả sự giảo quyệt! Chính vì thế, bọn chúng cần phải sống một 
đời sống cứng rẫn, khắc bạc! 

Bọn chúng phải trở nên những con thú săn môi tuyệt hảo 
nhất, tỉnh tế hơn, giảo quyệt hơn, những con thú giống người 
hơn: bởi vì cơn người là con thú săn mỗi tuyệt điệu vô song. 

Con người đã học các đức tính tử mọi con vật; chính vì thế, 
con người đã sống cuộc đời cứng rắn, khắc bạc nhất trong tất cả 
các loài thú. 


348 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Chỉ có những con chim là còn bay cao trên đầu người. Và 
nếu con người lại học bay được nữa thì, hỡi ôi! còn có chiều cao 
nào mà tính tham lam háu mồi của hắn lại không xông xáo bay 
vụt đến! 


23 


Ta muốn rằng đàn ông và đàn bà phải như thế đấy, đàn ông thì 
có khả năng chinh chiến, đàn bà thì có khả năng sinh nở, 
nhưng cả hai đều phải có khả năng nhảy múa bằng cả đầu óc 
lẫn chân tay. 

Mỗi ngày qua đều xem như đã bị hư mắt, nếu ít nhất ta 
không nhảy múa lây một lần. Và tất cả chân lý nào chẳng gây 
nổi nơi ta Ít ra một tràng cười vang dội, thi đấy chính là sự sai 
lâm chứ không phải chân lý. 


24 


Hãy cẩn trọng đề phòng phương thức kết thúc những cuộc hôn 
nhân của các ngươi, hãy cẩn trọng đề phòng để đây không phải 
là một két thúc bây bạ! Các ngươi đã kết thúc quá sớm: vì thế 
hậu quả là có một sự tan vỡ cắt đứt hôn nhân.* 

Chẳng thà phá vỡ hôn nhân còn hơn là uỗn nắn cong queo 
và dối gạt! - Đây là điều mà một người đàn bà đã tỏ lộ với ta: 
“Quả thật, tôi đã phá vỡ những mối dây ràng buộc của hôn nhân, 
nhưng mà trước hết, chính những mối dây ràng buộc của hôn 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 349 


nhân đã phá vỡ tan tành con người tôi!” 

Ta đã thấy rằng những kẻ nào không xứng hợp với nhau thì 
cứ luôn luôn bị khêu động bởi sự trả thù tệ hại nhất: họ tân công 
và thủ hận tất cả mọi người chỉ vì họ không thế bước đi riêng 
biệt một mình được nữa. 

Chính vì thế, ta muốn rằng những kẻ nào chánh tín, phái 
tự nhủ lòng: “Chúng mình yêu nhau: hãy coi chừng nuôi dưỡng 
sự trìu mễn của chúng mình! Biết đâu lời hứa hẹn thê thốt của 
chúng mình chỉ là một lỗi lầm ngộ nhận?”* 

- “Hãy cho chúng mình một kỷ hạn, một cuộc kết hợp 
ngắn ngủi để xem thử chúng mình có thể kết hợp lâu dài được 
không. Song đôi chung sống bao giờ cũng vẫn là một chuyện 
trọng đạt!” 

Đây chính là lời ta khuyên tất cả những người chánh tín. 
Tình yêu của ta dành cho Siêu nhân cùng tất cả những gì phải 
đến sẽ ra sao, nêu ta khuyên nhủ và nói năng khác đi? 

Các ngươi không phải chỉ việc sinh sôi nảy nở cho nhiều, 
nhưng phải nâng cao hôn lên. Hỡi các anh em, mong cho các anh 
em được giúp đỡ trong lĩnh vực đó nhờ khu vườn của hôn nhân. 


25 


Kẻ nào đã sở đắc kinh nghiệm về những nguồn gốc cũ xưa thì 
cuối cùng sẽ đi tìm những nguồn suối tương lai và những nguồn 
pỐc mới. 

Hỡi các anh em, chẳng bao lâu nữa là đến thời khai sinh 
những dân tộc mới, thời những nguồn suối tình khôi thì thào đào 


350 FRIEDRICH NIETZSCHE 


đạt trong những chiều sâu mới mẻ. 

Bởi vì cơn động đất - cơn động đất đã vùi chôn biết bao 
suối nguồn, tạo nên biết bao cơn khát - chính nó cũng nâng tới 
ánh sáng những sức mạnh nội tại củng những điều bí nhiệm. 

Cơn động đất vén mở cho thây những suối nguồn mới. 
Trong tai kiếp của những dân tộc thời cổ, những suối nguồn mới 
đã trào vọt ra chan chứa. 

Và kẻ nào kêu thét lên: “Nhìn xem, đây lả một suối nước 
cho nhiều kẻ chết khát, một ý chí cho nhiều khí cụ”: - thì chưng 
quanh kẻ đó đã tụ tập một đán tóc, nghĩa là một đám người 
muốn lao mình vào một cuộc thử nghiệm. 

Kẻ biết chỉ huy ban lệnh là kẻ phải vâng phục - đây 1à điều 
mà người ta cô găng thử nghiêm. Hỡi ôi\ Với cái giá phải trả 
bằng biết bao tìm kiếm lâu đài, thử nghiệm, sai lầm thất bại, 
cùng những mưu định mới! 

Xã hội loài người là một mưu định thí nghiệm, một sự tìm 
kiếm trường kỳ*, đây là điều ta giảng đạy cho các ngươi: xã hội 
ấy tìm kiếm kẻ ban lệnh chỉ huy! 

Hỡi các anh em! Một mưu định thí nghiệm chứ không phải 
là một “khế ước”! Hãy đập vỡ, đập vỡ tan tành cho ta chữ đó, 
chữ của những tâm hỏn hèn nhát và những kẻ nửa vời! 


26 


Hỡi các anh em! Đâu là mối nguy hiểm lớn lao nhất, đe đọa toàn 
thể tương lai con người? Há chẳng phải là nơi những người thiện 
hảo cùng những kẻ công chính sao? 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 351 


Nơi những kê nói năng cảm nghĩ như thế này trong tâm 
hồn họ: “Chúng ta đã biết rõ cái gì là thiện hảo và công chính, 
chúng ta cũng đã sở đắc được nó; khôn cho những kế nào còn 
muốn tìm kiếm nơi đây!” 

Dẫu tội ác những kẻ hung ác gây ra có khủng khiếp đến 
mức nào đi nữa, thì tội ác do bọn người thiện hảo gây ra vẫn là 
tôi ác tai hại kính khiếp nhất trong các tội ác! 

Dẫu tội ác mà những kẻ bỉ báng thế giới gây ra có trầm 
trọng đến mức nào chăng nữa, tội ác gây ra do bọn người thiện 
hảo vẫn là tội ác tai hại khủng khiếp nhất trong các tội ác! 

Hỡi các anh em! Một ngày kia, có kẻ nào đó đã nhìn sâu 
vào tận đáy tâm hỗn của bọn người thiện hảo và công chính, và 
đã bảo: “Đây là những tên pha-ri-siên, những tên giả đạo đức”. 
Nhưng người ta chẳng hiểu ý chỉ của y khi thốt ra lời đó. 

Những người thiện hảo và những kẻ công chính tự họ phải 
không hiểu nối y: tính thần họ bị tù hãm trong ý thức an bình 
của họ. Sự ngu xuẩn của những con người thiện hảo là một sự 
khôn ngoan không lưởng nối. 

Nhưng đây là sự thật: bọn người thiện hảo nhất định phải 
là những tên Pha-ri-siên giả đạo đức. - Họ không có sự lựa chọn 
nào! 

Những người thiện hảo nhất định phải đóng đỉnh hành 
hình kẻ sáng tạo nên đức hạnh của chỉnh họ! Đấy là sự thật! 

Trong khi đó, một người khác khám phá ra xứ miền quê 
hương của bọn họ - quê hương, đất đai cùng tâm hỗn của những 
người thiện hảo và những kẻ công chính, - kẻ đó lên tiếng hỏi: 
“Bọn người thiện hảo công chính thủ ghét ai nhất?” Bọn chúng 
thù ghét nhất là kẻ sáng fao: kẻ sáng tạo phá vỡ tan tảnh những 


352 FRIEDRICH NIETZSCHE 


tắm bảng ghi những giá trị cũ. Kẻ sáng tạo là kẻ phá vỡ, bọn 
chúng liền gọi hắn là kẻ phạm tội phá vỡ luật hình. 

Bởi vi những người thiện hảo không thể sáng tạo được: bao 
giờ họ cũng là khởi đầu cho sự kết thúc. 

Bọn họ đóng đỉnh kẻ viết nên những giá trị mới trên những 
tâm bảng mới, bọn họ tự hy sinh tương lai cho bản thân mình, 
bọn họ đóng đinh hành hình toàn thế tương lai loài ngưởi! 

Những con người thiện hảo bao giờ cũng vẫn luôn là khởi 
đầu cho sự kết thúc. 


27 


Hỡi các anh em, các anh em cũng đã hiểu rõ lời này? Củng 
những gì mà ngày nọ ta đã nói về “con người đê tiện”? 

Đâu là mối nguy hiểm lớn lao nhất cho tương lai con 
người? Há chẳng phải nơi những người thiện hảo và những kẻ 
công chính sao? 

Hãy đáp vỡ, hãy đập nát cho ta những con người thiên hảo 
và những kẻ công chính) - Hỡi các anh em, các anh em đã hiểu 
rõ lời này? 


28 


Các anh em chạy trốn trước mặt ta? Các anh em kính hoàng 
khiếp sợ? Các anh em run rẩy trước lời lẽ đó? 
Hỡi các anh em, chỉ khi nào ta bảo các anh em đập vỡ những 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THỂ 353 


con người thiện hảo củng những bảng giá trị của bọn chúng, khi 
đó ta mới đưa dẫn con người ra chốn trùng khơi bát ngát. 

Và chỉ bây giờ mới xây đến cho con người nỗi khủng khiếp 
mênh mông, cái nhìn bao la phóng theo vòng tròn, cơn bệnh đau 
đón trằm kha nhất, nỗi kinh tởm ngút ngàn, cơn say sóng ngất ngây. 

Những người thiện hảo đã trỏ cho các anh em những bến 
bở lửa đảo và những an toàn giả tạo; các anh em đã được sinh ra 
trong những dỗi trá của các người thiện hảo và đã hồn nhiên an 
trú trong đó. Những người thiện hảo đã làm sai lạc biến tính tắt 
cả mọi sự từ đầu đến cuối. 

Những kẻ nào đã khám phá ra xứ miền mang tên là “con 
người” thì đồng thời cũng khám phá ra miền đất mang tên 
“tương lai của con người”. Giờ đây đối với ta, các anh em phải 
là những thủy thủ đũng cảm gan H, 

Hãy bước thẳng tới vào đúng lúc, hỡi các anh em, hãy học 
bước thẳng tới trước! Biến cá thì thăm thẳm sóng trào: mọi sự 
đều được cưu mang trong biển cả. Nào! Bước đi, hỡi những quả 
tim lão luyện của những chàng thủy thủ! 

Sá gì tổ quốc! Chúng ta muốn dong buồm thẳng đến nơi 
kia, nơi quê hương điệu vợi của những đứa con chúng ta! Nơi 
kia, còn náo động sôi trào hơn biển cả, nỗi khát vọng mênh 
mông của ta phóng mình thẳng tới. 


29 


“Tại sao lại quá cứng rắn như thế? - Một ngày nọ cục than hằm 
trong bếp bảo với viên kim cương; chúng ta chẳng phải bả con 


3%4 FRIEDRICH NIETZSCHE 


thần cận với nhau sao?” 

Tại sao lại quá yêu mềm như thế? Hỡi các anh em, ta yêu 
cầu các anh em điều đó; các ngươi há chẳng phải là anh em của 
ta sao? 

Tại sao quá yêu mêm, èo uột, cong queo như thế? Tại sao 
có quá nhiều sự khước từ, quá nhiều sự chối nhận nhự thể trong 
tâm hồn các anh em Tại sao có quá ít định mệnh trong đôi mắt 
nhìn của các anh em? 

Nếu các anh em không muốn là những định mệnh, những 
kẻ bắt khả lay chuyển thì làm sao một ngày kia các anh em chiến 
thắng được cùng với ta? 

Nếu sự cứng rắn của các anh em không muốn chói sáng, 
cắt đứt, rạch xẽ thì làm thế nào một ngày kia các anh em sáng 
tạo được cùng với ta? 

Bởi vì những kê sáng tạo thì cứng rắn, tàn bạo. Và đây phái 
là điễm phúc tuyệt vời cho các anh em: được ín hằn đầu tay mình 
lên những (thế ký, như ín đâu vào sáp mềm. 

Diễm phúc được đưa tay viết lên trên ý chí của hàng triệu 
năm như viết trên chất thép cứng, - cứng rẳn còn hơn chất thép, 
cao nhã tuyệt vời còn hơn chất thép. Chỉ kẻ cứng rắn tàn bạo 
nhất mới là kê quý phái cao nhã nhất. 

Hỡi các anh em, bảng giá trị mới này, ta treo trên đầu các 
anh em: hãy trở thành cứng răn, tàn bạo! 


30 


Ô! Mi, hỡi ý chí của ta! Sự ngưng dứt tất cả nỗi khốn khổ, điêu 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 455 


linh, mi, tính cách tất yêu của ta! Hãy giữ gìn ta khỏi tất cả mọi 
chiến thắng bé nhỏ! 

Thiên sủng của tâm hôn ta mà ta gọi là số mệnh! Mi, kẻ ở 
trong ta, kể ở bên trên ta! Hãy bảo tổn gìn giữ ta cho một số 
mệnh cas› cả! 

Và nỡi ý chí ta, sự cao uại boằng viễn cuối củng của mí, 
mi hãy bảo tổn nó cho lúc kêt thúc! Hỡi ôi! Ai mà không khuất 
phục trước chiên thắng của mình? 

- để cho một ngày kia ta sẵn sảng và chín đỏ khi tới buổi 
Đại Ngọ Thiên: sẵn sàng và chín đỏ như chất thép được nung 
trắng lên, như đám mây chất đã ; sâm sét, như chiếc vú bò căng 
phông sữa ngọt; 

- sẵn sảng cho chính ta và cho ý chí giáu kín nhất của ta, 
một chiếc cung nôn nóng muốn biết đến mũi tên, một mũi tên 
nôn nóng lao vút về phía ngôi sao của mình; 

- một ngôi sao sẵn sàng và chín đồ trong buổi ngọ thiên 
của mình, nỗng nàn, thâu suốt, hạnh phúc vì mũi tên rạng rỡ hủy 
hoại mình! 

- là chính mặt trởi và ý chí tàn liệt của mặt trời, sẵn sảng 
phá hủy trong chiến thắng: 

Hỡi ý chí, sự ngưng đứt mọi khốn khổ điêu linh! Mi, sự tất 
yêu của ta! Hãy bảo tổn gìn giữ ta cho một chiến thắng lớn lao” 


Zarathustra đã nói như thế. 


KÈẺ BÌNH PHỤC 


ột buổi sáng nọ, ít lâu sau khi trở về hang đá, Zarathustra 

bỗng phóng mình đứng vụt dậy từ thảo sàng rồi vừa la hét 
bằng một giọng khủng khiếp, hắn vừa vung tay múa chân xua 
đuổi như thể trên thảo sàng của hắn có một kẻ nào khác cứ nằm 
ì ra đó không muốn đứng dậy: tiếng hét của Zarathustra vang đôi 
ồn ào đến nỗi con ó và con rắn kính hãi tiền lại gần hắn và trong 
tật cả các hang động gần bên hang động của Zarathustra, tất cả 
mọi con thú đều phóng mình chạy trồn, - bay, lượn, bò, nhảy, tùy 
loài có cánh hay có chân. Nhưng Zarathustra đã thốt ra những lời 
như sau: 

“Hỡi tư tưởng cao thẳm u trầm, hãy đứng dậy, hãy lộ điện 
ra từ những hồ thẳm của ta! Hỡi con rồng đang say ngủ, ta là 
tiếng gà gáy và là bình minh của mi: hãy đứng dậy, đứng dậy 
mau! Giọng nói ta cuối cùng sẽ đánh thức mi dậy! 

Hãy gỡ nút bịt tai mi ra; hãy lắng nghe đây! Bởi vì ta muốn 
nghe hiểu mi! Đứng dậy, đứng dậy mau! Ở đây có đủ sâm sét để 
cho ngay cả những mộ phần cũng nghe thấu được! 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 35T 


Hãy dụi mắt để xua đuổi giấc ngủ của mi cùng mọi sự 
nặng nề mù quáng. Hãy nghe ta bằng cả đôi mắt của mi nữa: 
giọng nói của ta là một phương được, ngay cả đối với những kẻ 
bị mù lòa khi mới sơ sinh. 

Và khi đã thức dậy rồi, mi sẽ thức tỉnh mãi mãi như thế. 7a 
không có thói quen đánh thức những tổ tiên cổ đại đậy để rồi sau 
đó bảo họ tiếp tục ngủ lại!* 

Mi nhích động, đang duỗi tay chân, mi há miệng ngáp đài? 
Hãy đứng dây, đứng dậy mau! Điều cần yêu nơi mi không phải 
là há miệng ngáp dài mà là phải nói nên lời! Zarathustra đang gọi 
mi - Zarathustra, kẻ vô tín ngưỡng! 

Ta, Zarathustra, kẻ phát ngôn của đời sống, kẻ phát ngôn 
của thống khổ, kẻ phát ngôn của vòng tròn trầm luân vô hạn, - 
ta đang kêu gọi mi, hỡi tư tưởng sâu thẳm nhất của ta! 

Ò, nỗi hân hoan bùng vỡ trong hỗn ta! Mi đang đến rồi đó, 
- ta nghe âm vọng tiếng bước chân mi! Hồ thẳm của ta đang lên 
riêng. Ta đã quay chiều sâu thẳm tối hậu của ta về với ánh sáng! 

Ò, niềm vui! Hãy đến đây! Hãy đưa tay cho ta nắm! - A, 
để yên! Á! À! - Kinh tởrn! Quá kinh tớm! - Khốn khổ cho ta!” 


2 


Nhưng khi Zarathustra vừa thốt xong những lời này thì hẳn ngã 
lăn xuống đất như một người chết, rồi cứ nằm đài như thế rất lâu, 
như một người đã trút linh hỗn. Khi định thân lại, Zarathustra tái 
xanh, run rẩy, hắn cứ nằm dải ra như thế, và luôn mẫy hôm liền 
chẳng thiết gì ăn uống. Hắn ở trong tình trạng ấy suốt bảy ngày; 


358 FRIEDRICH NIETZSCHE 


trong khi đó con ó và con rắn ngày đêm túc trực chẳng rởi, trử 
đôi lúc con ó bay ra ngoài tìm lương thực. Con ó đặt trên thảo 
sảng của Zarathustra tất cả những gì đem về trong đổi vuốt 
nhọn, đến nỗi cuỗi cùng Zarathustra nằm trên một thảo sàng đầy 
rơm vàng đỏ, đây nho, táo, cố thơm và trái thông. Dưới chân 
Zarathustra, năm đài hai con cửu mà con ó phải khó khăn lẫm 
mới xoáy được của mấy gã chăn chiên. 

Cuối cùng, sau bẩy ngày, Zarathustra ngồi dậy. Hắn đưa 
tay cầm lẫy một quả táo, đặt lên mũi ngửi và thấy rằng mùi vị 
quả táo thơm ngon dễ chịu. Lúc bấy giờ, con ó và con rắn tin 
răng đã đến lúc ngỏ lời với Zarathustra. Chúng bảo: 

“Hỡi Zarathustra, ngài đã nằm yên như thế bảy ngày rồi 
với đôi mắt năng trĩu u sầu, giờ ngài không muốn đứng dậy sao? 

Hãy ra khỏi hang đá: thế giới đang chờ đợi ngài như một 
khu vườn. Ngọn gió đang đùa giốn với những làn hương trĩu 
nặng đang muốn bay đến củng ngài; và tất cả những con suối 
đều muốn quân quít theo bước chân ngài. 

Trong khi ngài nằm cô tịch triền miên suốt bảy ngày liền, 
vạn vật đều thở dài than tiếc. Bây giờ xin ngài hãy bước ra ngoài 
hang đá! Van vật muốn làm những y sĩ chữa trị cho ngài! 

Phải một mỗi chắc tâm mới đã đến với ngài, nặng nề chứa 
chất đầy những men nồng? Ngài đã nằm đó như một đồng bột 
nhào, linh hồn ngài đã căng phông, tràn lan tứ phía”. 


“Hỡi các con thú của ta, Zarathustra đáp lại, các ngươi cứ 
tiếp tục thỏ thế êm đềm như thế và hãy để ta lắng nghe! Lời 
thỏ thể của các ngươi làm ta bình phục: nơi nào êm vang lời 
thỏ thể thì ta thấy như thể giới đang trải rông trước mắt tựa 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 350 


một khu vườn. 

Biết bao là dịu dàng nằm trong những lời những ý! Những 
lởi những ý há chẳng phải là những cầu vồng và những chiếc cầu 
ảo tưởng nỗi liền giữa những tính thể đời đời ngăn cách? 

Có một thê giới khác biệt thuộc về mỗi linh hồn. Đối với 
mỗi linh hồn, thì mọi linh hồn khác là một thế giới hậu cảnh. 

Chính giữa những sự vật giống nhau nhất mới thoát lên 
những ảo tưởng đẹp đẽ vô ngân; bới vì những hồ thẳm nhỏ hẹp 
nhất mới là những hồ thẳm vô vàn khó vượt qua. 

Đối với ta, làm thê nào còn có một cái gì ở bên ngoài ta 
được? Chẳng có gì bên ngoài bản ngã! Nhưng tất cả những 
thanh điệu đều làm ta quên đi điều đó; có thế quên được nó, lòng 
ta êm địu xiết baol 

Danh xưng và thanh điệu há chẳng được ban cho sự vật để 
con người được lành bệnh đây sao? Ngôn ngữ là một cơn điên 
địu nhẹ: trong khi phát biểu thành lời, con người khiêu vũ tung 
tăng trên mọi sự. 

Mọi ngôn ngữ đều êm dịu vô ngần, mọi dối trá của thanh 
điệu đều êm đềm khôn tả! Những thanh điệu nâng bước tình 
yêu của chúng ta nhảy múa mê say trên những chiếc câu vỗng 
khám ngọc.” 


“Hỡi Zarathustra, lúc bấy giờ, con ó và con rắn bảo răng, 
đối với những kẻ tư tưởng như chúng ta, thì chỉnh những sự vật 
đang khiêu vũ: tất cä mọi sự đều chạy đến, đưa bàn tay chào 
đón, tươi cưởi, chạy trồn - rồi quay về trở lại. 

Tất cả mọi sự đều đi đến, đều trở về, bánh xe hiện hữu 
quay tròn vĩnh viễn. Tất cả mọi sự đều chết đi, tất cả mọi sự đều 


360 FRIEDRICH NIETZSCHE 


trổ hoa trở lại, vòng hiện hữu tự quay đuối theo chính mình vĩnh 
viễn đời đời. 

Tất cả mọi sự đều vỡ vụn, vả tất cá mọi sự lại được gắn 
liền, cùng một tòa lâu đài tính thể đó được xây nên vĩnh viễn. 
Tât cả mọi sự đều phân tán chia lìa, tất cả mọi sự lại chào mừng 
gặp gỡ nhau lần nữa; chiếc vòng hiện hữu luôn trung thành với 
chính mình qua ngàn triệu kiếp. 

Ở mỗi một khoảnh khắc, đều bắt đầu sự hiện hữu; chung 
quanh mỗi một cái “Ở đây” đều chu tuần lĩnh vực của cái “Ở 
kia”. Trung tâm điểm năm tại khắp mọi nơi. Con đường của 
vĩnh cửu là con đưởng quanh co khúc khuỷu.” 


Zarathustra lại mỉm cười, trả lời: 

“Ô, hỡi những con thú tính ranh của ta! Các ngươi biết quá 
rõ điêu gì phải được thành tựu trong bây ngày qua: 

- Con quái vật ấy đã lên vào trong cuông họng ta để làm ta 
ngạt thớ! Nhưng bằng một nhát cẵn ngon lành, ta đã cắn đứt đầu 
con quái vật và phun nhổ ra xa. 

Và các ngươi - các ngươi đã có một chiến lợi phẩm! Nhưng 
tá nằm đây, mệt mỏi vì đã cắn và nhổ, ta còn đau ốm vì sự giải 
thoát của chính mình. 

Các ngươi đã dự khản tát cá những điều ấy? Ỏ, các con 
thủ của ta ôi, các ngươi cũng tàn bạo nữa sao? Các ngươi cũng 
muốn ngắm nhìn nỗi khổ đau quần quại của ta như loài người 
đã làm sao? Bởi vì con người là con vật tàn nhẫn nhất. 

Từ trước đến giờ con người đã cảm thấy thoải mái dễ chịu 
khi họ dự khán những bi kịch, những trận đâu bỏ rừng cùng 
những cuộc hành hình; và khi họ bày đất ra hỏa ngục thì thực ra, 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 361 


hỏa ngục đó chính là thiên đàng của họ trên mặt đất. 

Khi bậc vĩ nhân rên xiết kêu la, thì lập tức kẻ tiện nhân 
chạy đến bên cạnh; và lòng đố ky làm lưỡi hẳn thòng ra khỏi 
miệng. Nhưng hắn lại bảo đó là “lòng lân mẫn xót thương”. 

Hãy nhìn kê tiện nhân kia, nhất là bọn thi sĩ: các ngươi có 
thấy lời lẽ của hắn buộc tội cuộc đời với biết bao là nông nhiệt? 
Hãy nghe hắn nói, nhưng hãy nhận rõ nỗi khoái lạc hắn hưởng 
thụ trong mọi lời buộc tội. 

Những kẻ buộc tội cuộc đời này: với một liếc nhìn thoáng 
nhanh, quả cuộc đởi đã có lý. Cuộc đời kinh hãi bảo rằng: “Mi 
yêu ta à? Hãy chờ một chốc nhé, ta hãy còn chưa có thời giờ 
đành cho mi”. 

Con người là con thú tản bạo nhất đối với chính mình; 
và nơi tất cả những người tự gọi mình là “kẻ phạm tội”, “kẻ 
mang vác thánh giá”, “kẻ thọ hình”, các ngươi đừng quên 
nghe thấy nỗi khoái lạc xen lẫn trong những lởi than vấn và 
buộc tôi của họ! 

Và chính ta nữa - ta có muốn vì thế mà làm kẻ buộc tội con 
người không? Hỡi ơi! Hỡi các con thú thân yêu, điều xấu ác 
khúng khiếp nhất thì cần thiết cho điều thiện hão nhất của con 
người, đây là điều duy nhất ta đã học được từ trước đến nay. 

Điều xấu ác khủng khiếp nhất lâ sức mạnh tuyệt vời khôn 
tâ của con người, là viên đá cứng rắn nhất dành cho kê sảng tạo 
tốt thương: con người phải trở nên thiện hảo vả hung tợn phữ 
phảng hơn. 

Ta chưa từng bị gắn chặt vào chiếc thập giá hàm ngụ ý 
nghĩa con người là xấu xa, nhưng ta đã 1a hét lên như chưa từng 
có ai đã la hét: 


362 FRIEDRICH NIET2SCHE 


“Hỡi ôi! Tại sao sự hung ác tệ hai nhất của loài người lại 
quá đối nhỏ nhoi đến thế! Hi ôi! Tại sao sự tốt lành thiện hảo 
nhất của loài người lại quá đỗi nhỏ nhoi đến thế! 

Nỗi kính tởm loài người: đấy chính là tên con hú đã bỏ vào 
cổ họng ta làm ta ngạt thở; và cả những gì mà viên bốc sư đã 
tiên đoán: “Mọi sự đều binh đẳng, chẳng có gi đáng nhọc công, 
tri thứ làm ta ngạt thở”. 

Một buổi hoàng hôn dằng đặc đang cực nhọc lê lết trước 
mặt ta, một nỗi buồn rầu mỏi mệt say cuồng chết người đang há 
miệng ngấp dài: 

“Con người hạ tiện mà mi chán ngán mỏi mệt, con người 
ấy sẽ quay trở lại trong vạn kiếp thiên thu” - nỗi buồn của ta 
ngáp đài như thế, nó lê lết chân đi mà không thể ngủ. 

Mặt đất của con người chuyến biến thành hang động đối với 
ta, lòng đất sụp đố, mọi đởi sống đều trở thành lụn bại hư hỏng 
thối tha, thành những đống xương khô và quá khứ nhờn tuột. 

Những lời than vãn của ta quyện lại trên các nắm mô và 
không thể rời xa; những tiếng thở đài củng những câu hỏi của ta 
vang đôi, tắc nghẹn, gặm nhắm, than thở đêm ngày: 

“Hỡối ôi! Con người sẽ vĩnh viễn quay trở về! Con người để 
tiện hèn hạ nhất và con người quý phái cao nhã nhất: họ quá 
giống nhau, ngay kẻ cao thương nhất cũng quá đỗi là người! 

Kẻ vĩ đại nhất cũng quá nhỏ bé tí tiện! - Đây chính là căn 
nguyên sự chán ngán của ta đối với con người! Và ngay cả con 
người tí tiện nhất cũng trở về vĩnh viễn! Đấy chính là nguyên 
nhân làm ta chán mọi hiện hữu. Hỡi ôi! Thật kinh tởm! Kinh 
tởm! Quả kinh tởm!” 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 363 


Zarathustra đã nói như thế, rồi hắn thở dài, hắn rùng mình 
ớn lạnh, vì chợt nhớ lại cơn bệnh của mình. Nhưng lúc báy giờ, 
con ó và con rắn không để cho hẳn tiếp tục nói nữa. Hai con thú 
trả lời hẳn như sau: 

“Hỡi kẻ bình phục, đừng nói nhiều nữa! Tốt hơn ngài riên 
cắt bước ra khỏi hang, đi đến nơi nào mà thể giới đang chờ đón 
ngài như một hoa viên. 

Hãy đến với những bông hông, những con ong cùng những 
bầy bổ câu! Nhất là hãy đến bên những con chim ca bót: để học 
hát ca như chúng vậy. 

Vì những kể bình phục thì phải hát ca; hãy để cho con 
người mạnh khóc nói năng. Và khi mà con ngưởi mạnh khỏe 
cũng đâm ra thèm muốn những điệu ca, thì đây sẽ là những điệu 
khác với những điệu của kẻ bình phục”. 

Zarathustra cười nhạo các con thú của hắn: 

- Ô, loài thú ranh mãnh; ô, cối xay lời lẽ, các ngươi im đi. 
Các ngươi thật biết tỏ tường ta đã tự bảy đặt cho mình niềm an 
ÚI nào trong bảy ngày qua! 

Ta phải cất tiếng hát ca lên lần nữa, đấy là niềm an ủi và 
sự bình phục ta đã tự bảy ra cho mình. Các ngươi có muốn biến 
thứ đó thành chiến lợi phẩm chăng? 


Hai con thú lại trả lời: 

- Đừng nói thêm nữa, tốt hơn ngài nên tìm một cây đàn cho 
những kẻ bình phục, một cây đàn mới tính khôi! 

Bởi vì, hãy nhìn xem kìa Zarathustra! Cần phải có những 
cây đàn mới cho những bài ca mới của ngài. 

Hãy ca hát và tràn trề, hỡi Zarathustra, hãy chữa trị tâm 


364 FRIEDRICH NIETZSCHE 


hỗn ngài bằng những bài hát mới: để cho ngài cỏ thể mang vác 
định mệnh vĩ đại của ngài, một định mệnh chưa từng có đối với 
loài người. 

Bởi vì, hỡi Zarathustra, các con thú của ngài biết rõ ngài 
là ai và ngài phải trở thành cái gì: ngài là kẻ tiên trí rao giảng 
sự quy hôi vĩnh cửu của vạn vật, - đây, giờ đây, đây chính là định 
mệnh của ngài! 

Ngài phải là kẻ đầu tiên rao giảng đạo lý quy hồi vĩnh cửu, 
- làm thế nào định mệnh vĩ đại Ấy không đồng thởi là mối nguy 
hiểm lớn lao nhất và cơn bệnh triền miên của ngài! 

Òt Chúng tôi biết ngài rao dạy điều gì: vạn sự đều vĩnh 
viễn trở về và chúng ta, chúng ta cũng trở về cùng vạn sự, chúng 
ta đã từng có mặt hằng hà sa số lần và vạn vật đã có mặt ở đó 
củng với chúng ta. 

Ngài dạy rằng có một Đại Niên của biến dịch, một con quái 
vật Đại Niên; như một chiếc đồng hồ bằng cát, nó phải không 
ngừng quay trở lại để chảy trôi và trút sạch hết một lần nữa: 

- đến nỗi tất cả những năm đó đều giống hệt nhau, giỗng 
nhau từ lớn đến nhỏ, - đến nỗi tất cả chúng ta đều giống hệt với 
chính chúng ta, trong Đại Niên ấy, giống nhau từ những điều lớn 
lao nhất đến những điều nhỏ bé nhất. 

Và hỡi Zarathustra, nếu ngài muốn chết ngay vào giờ phút 
này thì ngài cũng biết rõ ngài sẽ tự nhủ mình ra sao; - nhưng mà 
các con thú của ngài đang van xin ngài đừng chết! 

Ngài sẽ nói mà không xun rấy, lại còn thở ra nhẹ nhõm: bởi 
vi một gảnh nặng và một sự đè ép nặng nề sẽ được cất khỏi ngài, 
ngài, kẻ kiên nhẫn nhất trần gian! 

Giờ đây, ta tử vong và ta biến mắt - ngải sẽ nói như thể - 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ TH 365 


và trong giây phút, ta sẽ chẳng còn là gì nữa hết. Linh hồn cũng 
tử vong nhự thân xác. 

Nhưng một ngày kia sẽ trở lại sự đan kết những nguyên 
nhân làm ta bị siết chặt lại, - nó sẽ tái tạo lại ta! Chính ta, ta là 
thành phân trong những nguyên nhân của sự quy hồi vĩnh cửu. 

Ta sẽ trở về cùng với mặt trời này, trái đất này, con ó này, 
con rắn này - không phải cho một đời sống thiện hão hơn hay 
tương tự; 

- †a sẽ vĩnh viễn trở về cho cùng một đời sống này, nhất thể 
giống nhau, cả về lớn lẫn nhỏ, cốt để một lần nữa lên tiếng rao 
giảng về sự vĩnh viễn quy hỗi của vạn vật: 

- cốt để tuyên bố lần nữa đạo lý xuất sinh từ buổi Đại Ngọ 
Thiên của trái đất và loài người, cốt để rao giảng một lần nữa sự 
xuất hiện của Siêu nhân. 

Ta đã thốt ra lời, lời của ta đập vỡ tan ta từng mảnh: định 
mệnh thiên thu của ta muốn như thế, - ta tàn hoại như một kẻ 
tiên báo! 

Giờ đây, đã đến lúc mà kẻ đang tan biến tự chúc phúc cho 
chính mình. Như thể, chấm dứt sự đi xuống tàn hoại cửa 
Zarathustra”. 


Khi hai con thú thốt ra những lời đó xong, chúng im lãng 
chờ đợi Zarathustra tỏ lộ với chúng điều gì; nhưng Zarathustra 
không nghe thây rằng chúng đã im lặng. Hắn nằm dài, yên tĩnh, 
đôi mắt nhắm nghiền như say ngủ dẫu thực ra hắn không ngủ: hắn 
đang thầm lặng trò chuyện với linh hồn mình. Về phần con ó và 
con rắn, khí thấy Zarathustra irn lặng như vậy, chúng tôn trọng sự 
¡im lặng mênh mông bao quanh hắn và cẩn trọng lánh ra xa. 


VỀ NỖI KHÁT VỌNG MÊNH MÔNG 


ỡi hôn ta, ta đã dạy mí nói “Hôm nay”, cũng như “Ngày 

kia” và “Thuở nọ”, ta đã dạy mi nhảy múa vòng tròn bên 
trên tất cả những gì đã hiện thể ở đây, ở kia và ở chỗ khác. 

Hõi hỗn ta, ta đã giải phóng mi khỏi mọi xó ngách, ta đã 
tránh cho mi khỏi bụi bặm, mạng nhện và ánh sáng lờ mờ. 

Hỡõi hỗn ta, ta đã lau rửa mi khỏi mọi sự hổ thẹn nhỏ nhen, 
mọi đức hạnh tí tiện và ta đã thuyết phục mi đứng trần truông 
dưới đôi mắt nóng bỏng của mặt trời. 

Với cơn đông bão mang tên “tỉnh thần”, ta đã thối ào qua 
biển đen sâu thắm của mi, ta đã xua tan những đám mây và đã 
siết cổ kẻ siết cổ cắt họng tên là “tội lỗi”.* 

Hỡi hỗn ta, ta đã cho mi được quyền nói lên tiếng “Không” 
như dông bão, và nói lên tiếng “Vâng” như bâu trời rộng mở nói 
“Vâng”: giờ đây mi fĩnh lặng vô ngần như ánh sáng, mi xuyên 
thâu qua những cơn bão khước từ phủ nhận. 

Hỡi hồn ta, ta đã trả lại cho mi niềm tự đo bát ngát thênh 
thang đối với những gi được sáng tạo và những øì vô sinh; và còn 
có ai cảm nhận được như mi nỗi khoái lạc tràn trễ của tương lai? 

Hỡi hỗn ta, ta đã trả lại cho mi lỏng khinh bï, không phải 
lòng khinh bỉ như sự găm khoét của loài mọt gỗ, mà là lòng 
khinh bỉ lồng lộng ngút ngàn đây từ ái thương yêu, yêu thương 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 367 


say đấm nhất khi mình phải khinh bì nhất. 

Hỡi hỗn ta, ta đã dạy cho mi cách thuyết phục khuyến dụ 
đến độ chính những căn để cũng thuận theo ý mì: giống như mặt 
trởi thuyết phục biển cả dâng cao đến tận chiều cao của nó. 

Hỡi hồn ta, ta đã cất khỏi mi mọi sự vâng lời, mọi sự quy 
phục và nô lệ; chính ta đã ban cho mi cái tên “Kẻ dứt bặt thống 
khổ” và “Định mệnh”. 

Hỡi hôn ta, ta đã ban cho mi những tên gọi mới và những 
đồ chơi sặc sỡ, ta đã gọi mi là “định mệnh”, là “vòng tròn của 
những vòng tròn”, là “quả chuông màu thiên thanh vĩnh thúy”. 

Hỡi hẳn ta, ta đã ban phát cho lãnh địa của mi tất cả mọi 
trí huệ mi cần uống lãy, tất cả mọi thử rượu mới và cả những 
rượu của trí huệ, những thứ rượu nông được cất chứa từ một thời 
cổ xưa vô tận. 

Hỡi hỗn ta, ta đã đổ trút vào mi mọi mặt trời, mọi đêm tối, 
mọi im lặng, mọi khát khao, - lúc bấy giờ đối với ta, mi lớn 
mạnh lện nhự một gốc nho. 

Hỡi hôn ta, giờ đây mi đứng đó, giàu có, nặng nề, một gốc 
nho với những vú sữa căng phông, với những chùm nho vàng 
óng sum suê: 

Một gốc nho đây đặn, nặng nê hạnh phúc, đợi chờ trong sự 
giàu có, và lại còn bổ thẹn trong sự đợi chờ. 

Hỡi hỗn ta, giở đây chẳng nơi nào còn có một linh hồn yêu 
thương chan chứa, ôm ấp bao phủ và mênh mông hơn nữa! Còn 
có nơi nào mà tương lai và quá khứ lại gần gũi hơn là nơi mỉ? 

Hỡi hỗn ta, ta đã ban hết câ cho mi, bàn tay ta đã trút sạch 
hết cho mi. - Và giờ đây! Giờ đây mi mỉm cười báo ta, lòng đầy 
sầu muộn: “Kẻ nào trong hai chúng ta phải thốt lời cảm ta? 


368 FRIEDRICH NIETZSCHE 


- Há chẳng phải kẻ ban cho phải cảm tạ kể thuận lòng nhận 
lấy? Ban cho há chẳng phải là một nhu cầu? Nhận lẫy há chẳng 
phải vì lòng thương hại? 

Hỡi hỗn ta, ta biết nụ cười nở trên nỗi u sầu của mi rồi: sự 
giàu có tràn trẻ quá độ giờ đây đang đưa đôi tay đầy khát vọng ra! 

Sự sung mãn của mi đưa đôi mắt nhìn lên những mặt biến 
gầm thét, nó tìm kiếm và đợi chờ; khát vọng vô hạn của sự sung 
mãn lấp loáng qua bầu trời tươi cười của đôi mắt mi! 

Và thực ra, hỡi hồn ta, ai nhìn thấy nụ cười của mi mà 
không rơi nước mắt? Ngay cả những thiên thân cũng rơi lệ khi 
nhìn thấy lỏng hảo tâm vô tận trong nụ cưởi của mi. 

Chính hảo tâm của mi, hảo tâm bao la vô tận của mú, 
không muốn than vãn, khóc la: và hỡi hồn ta ơi, nụ cười của mi 
lại ước muốn những dòng lệ đắng, và miệng mi run rẩy thèm 
thuông những tiếng nức nở. 

“Mọi dòng lệ há chẳng phải là một lời than văn? Và mọi lời 
than văn chẳng phải là một lời buộc tội?” Mi đã tựnhủ mình như thê. 

Chính vì vậy ta thích cười vang, hỡi hỗn ta, ta thích cười 
vang hơn là gieo rắc nỗi khổ ải của mi, - 

- gieo rắc thành những dòng lệ đắng tất cả nỗi khổ gây ra 
do sự sung mãn của mi và tất cả sự nôn nao làm cho cây nho 
khao khát người hái nho cùng chiếc máng ép quả! 

Nhưng nếu mi không muốn khóc, khóc cho đến khi can hết 
nỗi u sầu tím sẫm của mi, thì mi phải bá ca, hỡi linh hồn ta! - 
Nhìn xem đây, ta, ta cũng cười vang, ta là kê bảo cho mi biết 
trước chuyện đó; 

- hãy ca hát bằng một giọng rên rĩ, cho đến khi tất cả 
những đại dương đêu câm tiếng để lắng nghe nỗi khát vọng 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 369 


mênh mông của m1; 

- cho đến khí trên những mặt biển lắng trầm hoài vọng, 
tướt đi chiếc thuyền buồm óng vàng kỳ diệu, chung quanh chất 
vàng óng ánh của chiếc thuyền nảy tung những sự việc tốt đẹp 
tinh quái dị kỳ; 

- và nhiều con thủ lớn nhỏ, cùng tất cả những gì có đôi 
chân mỏng mánh lạ kỳ, để có thể chạy nhảy trên những con 
đường mòn đầy hoa tím ây; 

- chạy đến chiếc thuyền vàng kỳ điệu, chiệc thuyền của ý 
chí tự do, và chạy đến với chủ mình; nhưng chính vị chủ ấy là 
người hái nho đang đứng đợi với chiếc máy ép bằng kim cương; 

- kể giải phóng vĩ đại của mi, hỡi hồn ta, kẻ bắt khá ngôn 
- kê mà đổi với mi chỉ những bài hát của tương lai mới biết tìm 
ra tên gọi! Và thực ra hơi thở của mi đã tỏa rộng hương thơm 
những bài hát của tương lai; 

- mi đã bốc cháy và mơ mộng, mì đã khát khao được ghé 
miệng uống nơi tất cả mọi giếng nguồn phủ dụ và trang trọng: 
nỗi u sầu của mí đã an nghỉ trong niềm lạc phúc tỏa ra từ những 
bài hát của tương lai! 

Hối linh hồn ta, giờ đây, ta đã ban cho mi tất cả, cả đên 
điều tốt lành tối hậu của ta, và hai tay ta trút sạch vì mi: - đây là 
tặng vật cuối cùng của ta: mì hãy ca hát lên] 

Ta đã bảo mi hãy ca hát lên, giờ đây, hãy cất tiếng hỏi: bây 
giờ trong hai chúng ta, zỉ là kẻ phải thốt lởi cảm tạ? - Nhưng tốt 
hơn, hãy ca hát cho ta, hãy ca hát lên, ồ, hỡi hồn ta! Và hãy để 
ta cảm tạ ơn mí”, 


Zarathustra đã nói như thế. 


VŨ KHÚC THỨ NHÌ 


a vừa nhìn sâu vào đôi mắt mi, hỡi Cuộc đời: ta đã nhìn 
1... kim ngân lấp lánh trong đôi mắt đen thẳm tuyệt vời 
của mi. Khoái lạc ấy làm tim ta ngưng tiếng đập. 

Ta đã nhìn thấy một chiếc thuyền vàng lấp lánh trên những 
lần nước đen thăm thắm, một chiếc thuyền vàng óng bập bênh, 
lướt sóng sâu thêm mãi, tan biên và lóe lên những đấu hiệu mới. 

Mi ném một cái nhìn về phía đôi chân cuồng say khiêu vũ 
của ta, một cái nhìn ru nhẹ, tươi cười, nông âm hỏi han: 

Chỉ cỏ hai lần, bằng đôi tay của mi, mỉ lung lay chiếc vòng 
- và chân ta đong đưa, cuồng say nhảy múa. 

Đôi gót chân ta bám chặt, đôi mắt cá chân ta lắng nghe để 
hiểu rõ lời mi: kể khiêu vũ luôn mang theo thính quan trong 
những đôi mắt cá. 

Ta đã nhảy bổ về phía mi; lúc ấy mi đã li lại trước đà hăng 
nỗng của ta: và lọn tóc đài bay phât phới của mi lượn sát về phía 
ta! 


Bằng một cái nhảy, ta lánh xa mỉ củng những con rắn của 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 371 


mỉ; nhưng mà mi đã có mặt ở đấy rồi, đáng nhẹ nghiêng Xoay, 
đôi mắt tràn đầy khát vọng. 

Với tia nhìn ám muội, mí đạy ta những con đường cam 
khổ; trên những con đường quanh co khổ nhọc, chân ta học biết 
những lọc lừa gian trải 

Ta sợ hãi mỗi khi mi gần gũi, ta yêu thương mỗi khi mi xa 
cách; cuộc trồn chạy của mi kéo ta gần lại, sự tìm kiếm của mi 
xui ta đừng bước: - ta đau khổ, nhưng, vì mi, có gì mà ta lại 
không sẵn lòng chịu đau khổ! 

Mi, kẻ bị sự lạnh lùng đốt sáng, sự hận thù quyền rũ, sự 
chạy trốn gắn bó, kẻ bị những sự chế nhạo cười cợt làm động 
lòng! 

Ai mà không thù ghét mị, hỡi kẻ trói buộc, bao bọc, dụ 
hoặc, hỡi kẻ kiếm tìm đang tìm gặp kia ơi! Ai mà lại không yêu 
mến mi, trong về ngây thơ, nôn nóng, hỡi kẻ phạm tội hối hả với 
đôi mắt thơ dại kia ơi! 

Giờ đây, mi lôi kéo ta về đâu, hỡi đứa trẻ hoang đảng, đồm 
đáng? Và kia, mi lại chạy trốn ta lần nữa, phũ phàng, bội bạc. 

Ta đuối theo mi bằng bước chân khiêu vũ, ngay cá trên một 
sàn nhảy mấp mô. Mi ở đâu? Hãy đưa tay cho ta năm! Hay chỉ 
cần đưa ra một ngón tay thôi! 

Nơi đây có nhiều hang động và bụi rậm: chúng ta sẽ lạc 
đường biền biệt! - Hãy đừng lại! Dừng bước lại đi thôi! Mi 
không nhìn thầy những con cú, những con dơi cắt cảnh bay lên? 

Đồ củ vọ là mi! Đồ dơi đêm! Mi muốn miệt thị ta? Chúng 
ta đang ớ đâu đây? Mi đã học tru rồng từ loài chó? 

Mi khả ái chia vẻ phía ta những chiếc răng trắng nhọn, đôi 
mắt dữ tợn của ri nhây xổ về phía ta. 


372 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Ô! Cuộc khiêu vũ gian nguy! Ta là kẻ săn đuổi: - mi muốn 
lảm con chó săn hay con mỗi của ta? 

Giờ đây hãy lại gần ta! Nhanh hơn thế nữa, hỡi kẻ nhảy 
nhót xâu xa đị hợm! Giờ đây hãy nhảy lên cao! Và nhảy bên kia! 
- Khổ thân cho ta, khi nhảy lên, ta đã rơi phịch xuống đất! 

A, hãy nhìn ta nằm sóng sượt? Hầy nhìn xem ta van nài ơn 
huệ nơi mi! Ta rất thích bước theo mi trên những con đường khả 
ái hơn; 

- những con đường của tỉnh yêu, xuyên qua những bụi rậm 
muôn màu tịch mịch! Hoặc là bên dưới kia, dọc theo cái hồ có 
những con cá vàng bơi lội nhảy múa tung tăng, 

Giờ đây mi đã thắm mệt? Ở dưới kia có những đản cừu và 
những buổi hoảng hôn óng chuốt: nằm yên say ngủ khi những 
mục tử thổi sáo vi vu há chẳng phải là điều tuyệt điệu? 

Mi đã quá mệt mỏi? Ta sẽ mang mi đến đó. Ta chỉ xin mí 
buông xuôi tay xuống! Có lẽ mi cũng khát? - Ta có thức uống 
sẵn đây, nhưng miệng lưỡi mi lại không thích nống! 

Ô! Con rắn nhanh nhẹn giảo quyệt này, mụ phủ thủy luồn 
lọt trườn uốn này! Mi đã bỏ đi đâu? Trên mặt ta, ta còn thấy hai 
dấu tích của bàn tay mi, hai vết đỏ! 

Thực ra, ta chán ngắn vì cứ mãi làm kẻ chăn chiên ngoan 
ngoãn của mi! Hối mụ phủ thủy, từ trước đến nay ta đã ca hát 
cho mị, giờ đây mi hãy vì ta mả la hét! 

Mi phải nhảy múa và la hét theo nhịp roi của ta! Nhưng 
mà, ta đã bỏ quên cái roi ở nơi nào đó? - Ô, không đâu! 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 373 


2 


Lúc bấy giờ, Cuộc đời trả lới ta như thế này, sau khi đã bịt chặt 
đôi tai thanh mảnh: 

“Ô, Zarathustra! Đừng nhấp nhấp cái roi của mi! Mi biết 
rõ mà: tiếng động ồn ào ám sát tư tưởng, - và kìa, óc ta đang dậy 
lên những tư tưởng rất đỗi dịu dàng. 

Cả hai chúng ta đều là những kẻ phá đám thực sư. Bên kia 
bở cõi thiện ác mới là xứ miền chúng ta tìm tháy hải đảo cùng 
đông cô xanh rờn của chúng ta - của riêng hai chúng ta mà thôi! 
Chính vì thế chúng ta phải yêu thương nhau! 

Và nêu ngay cả khi chúng ta không thành tâm yêu thương 
nhau :ận đáy lòng, thì có phải vì thế mà chúng ta ghét bỏ nhau 
chăng? 

Và mí há không biết rằng ta yêu thương mi? Thưởng khí ta 
lại yêu thương mi quả độ: lý đo là vì ta ghen tức với Trí huệ Hiền 
mình của mi. Ô! Trí huệ Hiển minh ngàn đời đó! 

Nếu Trí huệ Hiền minh có lần vuột thoát khỏi mi thì, hỡi 
ôi, cả đến tình yêu của ta nữa cũng nhanh chân chạy trỗn”. 

Lúc bấy giở, Cuộc đởi đưa mắt đăm đăm nhìn lại đằng sau 
và chung quanh mình rồi hạ thấp giọng: 

“Hối Zarathustra, mi không đủ trung thành với tal 

Mi không yêu ta thiết tha như lời mi nói; ta biết rằng mi 
muốn lìa bỏ ta liền ngay sau đây. 

Có một quả chuông cổ kính, nặng nè, rất đỗi nặng nê: quả 
chuông gióng lên báo hiệu nửa đêm ở trên kia, âm thanh vắng 
đến tận hang động của mi; 

- khi nghe chuông ấy báo nửa đêm, mi liên nghĩ đến 


374 FRIEDRICH NIETZSCHE 


chuyện rời bỏ ta sau đó. 

Hỡi Zarathustra, mi nghĩ đến chuyện ấy mà, ta biết rằng 
mí muốn rời bỏ ta liền đó!” 

Ta ngập ngừng đáp lại: “Ờ, phải rồi, nhưng mả mi, mi cũng 
biết thế mà”. Và ta thì thầm đôi lời vào tai Cuộc đời, giữa đám 
tóc rồi màu cỏ khô xõa tung điên loạn. 

“Mi biết thể à, hỡi 2Zarathustra? Chẳng ai biết điều đó cả 
đâu”. 

Và cả hai chúng ta nhỉn nhau và chúng ta đưa mắt nhìn 
đồng cỏ bao la, nơi cơn gió mát buổi chiêu nhẹ thổi, rồi chúng 
ta cùng bật khóc. - Nhưng lúc bây giờ, Cuộc đời đối với ta còn 
thân thiết hơn là tất cả Trí huệ Hiền minh của ta. 


Zarathustra đã nói như thể. 


Một! 
Ới con người, hãy cẩn trọng! 
Hai! 
Nửa đêm sâu thẳm rói gì? 
Ba! 
“Ta đã ngủ, ta đã ngủ, 
Bốn! 
“Ta 4ã thức đậy tử một giấc nzủ say: 
Năm! 


À . ` H 
“Trân gian chì sâu thăm. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 375 


Sáu! 

“Sâu thắm hơn là ánh ngày tửng nghĩ đên. 
Bảy! 

“Nỗi khổ đau của trần gian thì sâu thẳm. 
Tám! 

Hoan lạc sâu thẳm hơn đau khổ. 
Chím 

Đau khổ lên tiếng: hãy trôi qua và tàn tạ! 
Mười! 

“Nhưng mọi hoan lạc đều khao khát thiên thu! 
Mười một! 

“Khao khát thiên thu thăm thăm!” 
Mười hai 


BẢY ẤN TÍCH 
(hay là KHÚC CA THUẬN MỆNH) 


lá gì ta là một bốc sư đầy óc tiên trí đang bước đi trên một 

triền núi cao giữa hai vùng biển, 

- bước đi giữa quá khứ và hiện tại, như một đám mây nặng 
nề, - kẻ thù của mọi thung lũng ngột ngạt, của mọi cái gì mệt 
nhọc và không thể sống nổi hoặc chết đi: 

- sẵn sàng lóe lên ánh chớp giữa lỏng trường đạ tối tăm, 
sẵn sàng nhoáng lên tia sáng giải thoát, chất chứa đầy những lăn 
chớp khẳng định xác ngôn, những lằn chớp cười vang tiếng 
“Vâng” thuận mệnh! Sẵn sàng giáng những tiếng sắm tiên trí: 

- nhưng hạnh phúc thay kẻ nào chất đầy sắm chớp như thế! 

Thực ra, hẫn phải bị treo lơ lửng trên đỉnh cao rất lâu; như 
một cơn dông mù mịt, cơn dông mà một ngày kia sẽ phải thắn 
lên ánh sáng của tương lai! 

Ò! Làm thế nào ta không ngưỡng vọng đến vĩnh cửu, 
ngưỡng vọng chiếc vòng của những chiếc vòng, - chiếc vòng 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THỂ 377 


của sự hồi quy? 

Ta hãy còn chưa tìm thấy người đàn bà mà ta muốn cùng 
nàng sinh con, nếu đó không phải là chính người ta đang yêu 
đấu: bởi vì ta yêu nàng, hỡi Thiên thu! 

Bởi vì ta yêu nàng, hỡi Thiên thui 


E 


Giá gì có lúc cơn giận dữ của ta đập vỡ các lăng tẩm, đẩy lùi các 
trụ biên thủy, xô ùa những bảng giá trị cũ vỡ vụn xuống các hồ sâu: 

Giá gì có lúc sự chế nhạo cợt đùa của ta vung vãi những 
lời lẽ bạo tàn, giá gì ta đến như một chiếc chổi quét tan mạng 
nhện, như một ngọn gió thanh lọc cho những hang động sặc mùi 
tử khí, ẩm mốc, cũ xưa: 

Giá gì có lúc ta nhẹ nhàng ngồi trên nơi đã chôn vủi những 
thần thánh cũ, đưa tay chúc phúc và yêu thương thế giới, bên 
cạnh những lâu đài của những kẻ xưa kia từng phi báng thể giới: 

- bởi vì ta yêu thương đến cả những giáo đường cùng lăng 
tầm của những thần thánh, khi bầu trời đưa đôi mắt trong sáng 
nhìn xuyên qua vòm trởi vỡ vụn; ta thích ngỗi trên những giáo 
đường bị phá hủy, tựa như cỏ đại và trụ đá cổ xưa. 

Ô! Làm sao ta không nồng nàn khát khao vĩnh cửu, chiếc 
vòng của những chiếc vỏng - chiếc vòng của sự hồi quy? 

Ta hãy còn chưa tìm thấy người đàn bà mà ta muốn cùng 
nàng sinh con, nêu đó không phải là chính người đàn bà ta đang 
yêu đấu: bởi vì ta yêu nàng, hỡi Thiên thu! 

Hởi vì ta yêu nàng, hỡi Thiên thụ! 


378 FRIEDRICH NIETZSCHE 


3 


Giá gì có lúc một luồng gió thổi về phía ta, luồng gió của ngọn 
gió sáng tạo, của tính chất tất yêu linh thánh, cưỡng bách ngay 
chính những sự ngẫu nhiên phải nhảy vang điệu vũ của các vì sao: 

Giá gì có lúc ta đã cưởi lên tiếng cưởi của lằn chớp sáng 
tạo mà tiếp theo là tiếng sắm rên vang tuân phục của hành động: 

Giá gì có lúc ta chơi trỏ đen đỏ với thần thánh, trên chiếc 
bàn linh thiêng của mặt đất, đến độ mặt đất run rẩy vỡ vụn, phụt 
ra những con sông lửa: 

- bởi vì mặt đất là một chiếc bàn linh thánh, run rẩy trong 
những lời lẽ sáng tao tinh khôi, trong âm thanh của những con 
xúc xắc thần linh! 

Ô! Làm sao ta không nông nàn khát khao vĩnh cứu, chiếc 
vòng của những chiếc vòng, - chiếc vòng của sự hồi quy? 

Ta hãy còn chưa tìm thây người đàn bà mà ta muốn cùng 
nàng sinh con, nêu đó không phải là chính người đàn bà ta đang 
yêu đầu: bởi vì ta yêu nàng, hỡi Thiên thu! 

Bởi vì ta yêu nàng, hối Thiên thui 


4 


Giá gì có khi nào ta nốc cạn một hơi chiếc bình sủi bọt trộn lẫn 
nọ! sự! 

Giá gì có khi nào tay ta trộn lẫn cái xa xôi điệu vợi với cái 
gần gũi cận kẻ, lửa nóng với tỉnh thần; hoan lạc với thông khổ 
và sự tệ hại Với sự tuyệt với: 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 379 


Giá gì chính ta là một trong những hạt muối cửu chuộc 
này, thứ muối làm cho mọi sự pha trộn lẫn nhau trong chiếc bình 
trào bọt: 

- bởi vì có một thử muỗi nói liền Thiện với Ác; và chính 
sự xâu ác vĩ đại nhất cũng đáng dùng làm gia vị và làm cho trào 
bọt. 

Ôt Làm sao ta không nông nàn khát khao vĩnh cửu, chiếc 
vòng của những chiếc vòng - chiếc vòng của sự hổi quy? 

Ta hãy còn chưa tìm thây người đàn bà mà ta muốn củng 
nàng sinh con, nếu đó không phải là chính người đàn bà ta đang 
yêu đầu: bởi vì ta yêu nàng, hỡi Thiên thu! 

Bởi vì ta yêu nàng, hỡi Thiên thui 


5 


Giá gì ta yêu biển cả và tất cả mọi cái gì giông với biển cả, nhất 
là khi biển cả giận dữ chồng lại ta: 

Giá gì ta mang trong hồn niềm hoan lạc đầy âu lo, đẩy 
buôm ta về chốn xa lạ, giá gì trong niềm hoan lạc của ta có nỗi 
hân hoan của kê vượt biển: 

Giá gì sự nhẹ nhàng khinh khoái của ta mừng rỡ kêu thét 
lên: “Bở bến đã mắt tăm tôi - địp may cuối cùng của ta đã mát. 
Vô hạn đang sôi sục quanh ta, thời gian và không gian lấp lánh 
tuyệt mủ. Nào, lên đường thôi Hỡi trái tìm già nua thân ái!” 

Ô! Làm sao ta lại không nồng nàn khát khao vĩnh cửu, nôn 
nao muốn với tới chiếc vòng của những chiếc vòng - chiếc vòng 
của sự hồi quy? 


380 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Ta hãy còn chưa tìm thấy người đàn bà mà ta muốn cùng 
nàng sinh con, nêu đó không phải là chính người đàn bà ta đang 
yêu đấu: bởi vì ta yêu nàng, hỡi Thiên thu! 

Bởi vì ta yêu nàng, hỡi Thiên thui 


6 


Giá gì đức hạnh của ta là đức hạnh của một kẻ nhảy múa, giả gì 
đôi chân ta luôn nhây nhót trên những hoan lạc óng vàng: 

Giá gì sự đữ tợn của ta là một sự dữ tợn tươi cười, thơ thới 
an tâm giữa những nhánh hồng và những giậu rào hoa huệ: 

- bởi vì trong tiếng cười, mọi điều ác tụ hội lại nhưng đã 
được thánh hỏa và giải thoát nhờ lạc phúc tôi thượng của tiếng 
CƯỜI 

Và giá gì điều sau này là điều đầu tiên và cuối củng của ta: 
mọi cái gì trì độn nặng nề phải trở thành nhẹ nhàng khoái hoạt, 
mọi thân xác đều trở thành vũ công, mọi tỉnh thần đều trở thành 
chim chóc: thực thế, đấy là điểm ước muốn đầu tiên và cuối 
cùng của tal 

Ô! Lâm sao ta lại không khát vọng thiên thu, không nôn 
nóng vươn tới chiếc vòng của những chiếc vỏng, - chiếc vòng 
của sư hổi quy? 

Ta hãy còn chưa tìm thây người đản bà mà ta muốn củng 
nàng sinh con, nếu đó không phải là chính người đàn bà ta đang 
yêu dấu: bởi vì ta yêu nàng, hỡi Thiên thu! 

Bởi vì ta vêu nàng, hối Thiên thu! 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 381 


7 


Giá gì có lúc ta dàn trải những bầu trời bình lặng trên đầu ta, và 
ta bay bằng đôi cánh của chính ta trong bầu trởi riêng tư đó: 

Giá gì ta đã bơi lội nô đùa trong những vùng xa xôi sâu 
thẳm lóng lánh ánh sáng, và tự do của ta biến thành trí huệ của 
loài chím: 

- bởi vì trí huệ hiền mình của loài chim bảo rằng: “Này, 
không có cao, không có thấp! Ngươi hãy ném mình bên này, bên 
kía, đẳng trước, đằng sau, ngươi, kể khinh khoái nhẹ nhàng! 
Hãy ca hát lên! Đừng nói nữa! 

- “những lời nói há chẳng phải đành cho những kẻ trì độn 
nặng nề? Tât cả những lời nói há chẳng phải đều lừa dối kẻ 
khinh khoái nhẹ nhàng sao? Hãy ca hát lên! Đừng nói nữa!” 

Ô! Làm sao ta không nông nàn khát khao vĩnh cửu, không 
nôn nao với tới chiếc vòng của những chiếc vòng, - chiếc vòng 
của sự hôi quy? 

Ta hãy còn chưa tìm găp người đàn bà mà ta muỗn cùng 
nàng sinh con, nếu đó không phải là chính người đàn bà ta đang 
yêu đấu: bởi vì ta yêu nàng, hối Thiên thu! 

Bởi vì ta vêu nàng, hỡi Thiên thu\ 


PHẦN THỨ TƯ 


Hỡi ôi! Trên trái đất này còn có nơi nào người ta 
phạm phải những điên cuông vĩ đại hơn là những kẻ có 
lỏng thương xói? Và trên mặt đất còn có gì gây ra nhiều 
thống khổ cho bằng cơn điên cuồng của những kẻ có lỏng 
thương xót? 

Khốn thay cho kê nảo yêu thương mà lại không có 
một đỉnh cao vượt lên bên trên lòng thương hại của mình! 

Một ngày nọ, Quỷ sử bảo ta như thế này: “Cả Thượng 
để cũng có hỏa ngục của ngài: đó là tình yêu loài người 
nơi Thượng để”. 

Và mới đây, ta đã nghe Quỷ sứ bảo như sau: “Thượng 
để đã chết; chỉnh lòng thương xót loài người của Thượng 
để đã giết chết Thượng đế”, 

Zarathustra 
Về những kẻ có lỏng thương xót 


LỄ HIÊỄN MẬT 


hững ngày, những tháng, những mùa Xuân lại trôi qua trên 
l\. hồn Zarathustra, hắn chẳng để tâm đền; nhưng mái tóc 
Zarathustra giờ đây đã bạc phau. Một ngày nọ, Zarathustra ngồi 
trên một tảng đá trước hang lặng 1m lĩnh mặc nhìn vào cõi xa 
xăm - bởi vì tử nơi này, ta nhìn thấy được biến cả, biển cả xa hút 
bên trên những hồ thẳm quanh cơ khúc khuỷu. Hai con thú tư lự 
xoay quanh Zarathustra rồi sau cùng dửng lại trước mặt hẳn. 

“Hỡi Zarathustra, chúng lên tiếng hỏi, ngài đang đưa mắt 
dõi tỉm hạnh phúc mình chăng?” Zarathustra trả lời: “Sá gì hạnh 
phúc! Từ lâu rồi ta không còn khát vọng đến hạnh phúc nữa, ta 
khát vọng công trình của ta”. 

Hai con thú tiếp lởi: “Hỡi Zarathustra, ngài thốt lên điều 
ấy như một kẻ đã chán chưởng hạnh phúc. Ngài không ngủ 
trong một hỗ hạnh phúc màu thiền thanh đây chứ?” 

“Đề hề! Zarathustra mỉm cười trả lời, các ngươi mới khéo 
chọn ẩn dụ làm sao! Nhưng các ngươi cũng biết rằng hạnh phúc 
của ta thì nặng nề và chẳng giống với một nguôn suối lỏng: hạnh 
phúc ây đẩy xô ta và không muốn để ta ở lại, nó bám chặt vào 
ta như chất nhựa thông óng vàng nóng cháy”. 

Lúc bấy giờ, hai con thú tư lự lại xoay quanh Zarathustra 
và một lần nữa, chúng lại đến trước mặt hẳn. “Hỡi Zarathustral 


386 FRIEDRICH NIETZSCHE 


chúng lên tiếng - vậy thì vì lẽ đó mà ngài mãi mãi trở thành vàng 
óng sậm mảu hơn, mặc dầu tóc ngài muốn nhuốm vẻ bạc trắng 
và kết bằng cây gai? Nhìn xem kìa, ngài đang ngồi trong chất 
nhựa thông vàng óng của ngài!” 

“Các ngươi nói nhăng nói cuội gì thế? - Zarathustra vừa 
cười vừa hỏi lớn. Thực ra, ta đã báng bổ khi nói đến nhựa thông. 
Điều đang xây đến cho ta, cũng xảy đến cho tất cả mọi trái cây 
đang chín. Chính chất mát ngọ¿ trong huyết quản đã làm máu ta 
thành đậm đặc hơn và cũng làm cho cả tâm hỗn ta im lặng u 
trầm hơn”. 

“Hỡi Zarathustra, sự việc phải như thê - hai con thú tiếp lời 
và nép sát thân thể vào Zarathustra. Nhưng ngày hôm nay, ngài 
không muốn leo lên một ngọn núi cao hay sao? Khí trời thật 
trong lành tỉnh khiết và hôm nay người ta phân biệt rõ thể giới 
hơn bao giở hết”. 

Zarathustra trả lời: “Các ngươi nói đúng đó, những lời 
khuyên của các ngươi thật tuyệt và rất hợp lỏng ta: ngày hôm 
nay, ta muôn leo lên một đỉnh núi cao! Nhưng các ngươi hãy làm 
sao có được chất mật sẵn sàng cho ta trên đó: chất mật óng vàng 
thành tằng ong, chất mật vàng, trắng, ngọt ngào, mát lạnh. Các 
ngươi nên biết rằng, ta muôn cử hành lễ hiễn mật trên núi cao”. 

Nhưng khi Zarathustra đã leo lên đỉnh núi, hắn cho hai con 
thú tháp tủng theo hắn quay trở về, và nhận ra rằng mình đang cô 
đơn heo hút trên đỉnh cao. Khi ây, hắn cười hân hoan và đưa mắt 
nhìn chung quanh rồi nói như vây: 

“Ta đã nói đến những lễ hiên dâng và dâng hiển mật ngọt; 
nhưng đấy chỉ là một xảo thuật của lời nói ta, và thực ra, đó là 
một cơn điên hữu ích. Ở đây ta có thể ăn nói tự do hơn là trước 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 38? 


những nơi trú ấn của những ẩn sĩ cô đơn u tịch và những gia súc 
của các nhà ẩn sĩ. 

Ta đã nói gì về hành vi hy sinh hiên tế? Ta đang phung phí 
những gì thiên hạ cho ta, ta là kẻ phung phí với muôn ngàn bàn 
tay: làm sao ta còn đám gọi điều đó là hy sinh hiến tế! 

Và khi ta đòi mật, thì thật ra ta chỉ đòi một miếng môi, 
những thức uống dịu ngọt lây nhày mả những con gầu cảu nhàu 
cùng những loài chim lạ tính khí bất thường ham thích. 

Ta đã đòi hỏi miếng môi ngon lành nhất, miếng môi những 
thợ săn và thợ chải cần đến. Bởi vì nêu thê giới ví như một khu 
rừng tối ám đầy loài dã thú, một khu vườn hoan lạc đầy rẫy tất 
cả mọi thợ săn man rợ, ta thấy chẳng thà giống với một đại 
dương bao la, sâu thằm không đáy còn hơn. - Một đại đương lúc 
nhúc những loài cá muôn màu nghìn sắc và những con cua mà 
ngay cả các thần linh cũng sẽ thích ham, đến nỗi vì tình yêu đại 
dương, các ngài sẽ biến thành những thợ chài quăng lưới: thế 
giới khi đó sẽ phong phú vô vàn những điều kỳ điệu lớn, nhỏ! 

Nhất là thể giới loài người, đại dương loài người: chính đại 
dương đó là chốn ta quăng sợi dây vàng và bảo: Hỡi hồ thẳm 
con người, hãy mở rộng! 

Hãy mở rộng và ném cho ta những con cá, những con cua 
sắc màu óng ánh của mi! Với miễng mỗi ngon nhất, ngày hôm 
nay ta nhặt hái cho ta những con cá người kỳ tuyệt nhật! 

Ta đem chính hạnh phúc minh tung tóe, rải rác xa tít mù 
xa, giữa phương Đông, phương Nam và phương Tây, để xem thử 
có ít hay nhiều con cá ngưởi đã học biết cách trì kéo giấy giụa 
ở đầu hạnh phúc của ta. 

Mãi đến khi, cắn nhằm chiếc lưỡi câu sắc nhọn ấn kín của 


388 FRIEDRICH NIETZSCHE 


ta, những con cá bống sắc màu sặc sỡ nhất ở những đáy sâu phải 
vươn lên đến đỉnh cao ca ứa, vươn lên đến bên cạnh kẻ đữ tơn 
nhất trong những kẻ đánh cá người. 

Bởi vì ta vẫn luôn luôn là zhé đó từ nguyên sơ và tận cùng 
sâu thắm tâm hồn: trì kéo, lôi cuốn, nâng cao, giáo dưỡng, một 
người lôi kéo, một kẻ dạy dỗ và một bậc thầy, kẻ mà xưa kia đã 
chẳng luống công vô bổ khi tr nhủ mình: “Hãy trở thành 
nguyên tính của mi!” 

Vậy thời, giờ đây, con người phái leo lên đến bên ta; vì ta 
đang còn chờ dấu hiệu báo rằng giờ phút đi xuống của ta đã đến: 
chính ta hãy cỏn chưa xuống với loài người, như ta phải làm thế. 

Chính vì vậy, ta đợi chở ở đây trên những đỉnh cao chớn 
chở, lòng đầy xảo quyệt chế giễu, không nôn nóng cũng chẳng 
kiên trì, đúng hơn ta chờ đợi như một kẻ đã quên đi sự kiên trì 
mình đã học được, - vì hắn không còn kiên trì “thọ khể” nữa.* 

Vị vận mệnh ta để cho ta có đủ thời gian; có lẽ nó đã quên 
ta rồi chăng? Hoặc giả, ngôi trong bóng mát sau một tảng đá 
lớn, vận mệnh ấy đang đuổi bắt những con ruồi? 

Thực ra, ta hết lòng cảm tạ vận mệnh vĩnh cửu đã chẳng 
hề đuổi bắt hay thúc hối ta, nó đã để ta có thời gian làm những 
trò hề cùng những điều tàn bạo: đến độ ngày hôm nay ta đã có 
thể leo lên ngọn núi cao này để bắt cá. 

Có người nào đã từng bắt cá trên những đỉnh núi cao? Và 
dẫu điều mả ta ước muốn trên đỉnh núi cao kia có là điên rả 
chăng nữa, thì chẳng thà phạm phải một điều điên rỗ còn hơn là 
trở thành long trọng và xanh và vàng vì phải chờ đợi ở chốn 
đồng bằng, 


- trào bọt và bị phân thây trong cơn phẫn nộ vì phải chờ 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 389 


đợi, một cơn dông tố thánh thiện đến từ những ngọn nứi cất 
tiếng tru la, như một người không còn kiên nhẫn kêu thét to lên 
về phía những thung lũng: “Hãy nghe đây nêu không ta sẽ quất 
đập ngươi bằng những cây roi của Thượng đề!” 

Không phái vì thế mà ta thù ghét những kẻ hay nối giận! 
Ta thấy chúng chỉ đáng cho một chuỗi cười! Chúng phải nôn 
nóng như thể: những cái trống lớn ôn ào chỉ thốt được nên lời 
ngày hôm nay hoặc vĩnh viễn không bao giờ thốt nên lời nữa! 

Nhưng còn ta và vận mệnh cửa ta - chúng ta không nói cho 
thởi “Hiện tại”, chúng ta cũng chẳng nói cho thời “Vĩnh cứu”: 
chúng ta có kiên nhẫn để nói, chúng ta có thời gian để nói, thởi 
gian dư dật. Bởi vì một ngày nào đó, nó phải đến và sẽ không 
thể trôi qua. 

Cái gì phải đến một ngày nào đó và sẽ không thể trôi qua? 
- Nỗi Tình cờ vĩ đại của chúng ta, nghĩa là thời Ngự trị vĩ đại và 
xa xôi của Con người, thởi ngự trị của Zarathustra, sẽ kéo đải 
một nghìn năm, 

Cái thởi xa xôi ấy dẫu có xa xôi miên viễn đến đâu, nảo có 
sá gì! Đối với ta, nó vẫn không vì thể mà kém vững chãi. Ta 
đứng thẳng, rất vững vàng kiên cố trên hai chân, trên một nền 
tảng vĩnh cứu, trên những tảng đá nguyên sơ rắn chắc, trên 
những ngọn núi cổ này, những ngọn núi cao vút hiểm trở nhất, 
nơi giao ngộ của mọi trận gió, như một đường phân chia, ta cất 
tiếng hỏi rằng: nơi đâu, ở hướng nào và về đâu? 

Vậy thì, hãy cười lên, cười to lên đi, sự tàn bạo trong sáng 
vũ dũng của ta! Hãy ném tung từ những đỉnh cao chất ngất tia 
chớp của giọng cười giễu cợt của mị! Với lằn chớp đó, mi hãy làm 
môi dụ hoặc những con cá người xinh đẹp nhất! 


390 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Và tất cá những gì thuộc về ta trong tất cả mọi đại đương, 
sự vật thuộc về riêng ta trong tất cả mọi sự vật, - mi hãy búa lưới 
giủm ta, mi hãy đưa dẫn cái đó lên cao kía: đấy là điều ta đang 
chở đợi - ta, kẻ hung tợn nhất trong các kể thợ chài. 

Hãy vút ra xa bờ, vút ra xa bờ, hối lưỡi câu của ta! Hãy 
chìm xuống, thâm nhập sâu vào, hỡi miếng mỗi làm bằng hạnh 
phúc của ta ơi! Hãy nhỏ xuống hạt sương êm dịu ngọt ngào nhật 
của mi, hỡi mật ngọt của lòng ta ơi! Hãy cắn sâu vào, hỡi lưỡi 
câu, căn sâu vào bụng tất cả những nỗi buôn rầu ảo não tôi đen. 

Hỡi mắt ta, hãy vút ra xa bờ, vút ra xa bờ! Ôi, biết bao 
nhiêu đại đương quanh ta, biết bao nhiêu tương lai con người 
đang khởi đầu phát hiện. Và trên đầu ta - niềm im lặng pha 
hồng! Niềm im lặng không mây!” 


TIÊNG KÊU THỐNG KHỔ 


gày hôm sau, Zarathustra lại ngồi trên tâng đá cũ trước 

hang, trong khi hai con thú đi lang thang tìm kiếm những 
lương thực mới để mang về, - và cả mật mới nữa: vì Zarathustra 
đã phung phá tiêu tán mật cũ đến giọt cuối cùng. Nhưng giữa lúc 
Zarathustra đang ngồi đó, tay cầm thiền trương vạch lại cái bóng 
do thân hình hắn in hẳn trên mặt đắt, tâm trỉ đấm chìm trong một 
trầm tư sâu thắm, một trầm tư không hướng về chính Zarathustra 
lẫn cái bóng - thì bỗng nhiên hắn giật mình kinh hãi: hắn vừa 
nhìn thấy một cái bóng khác bên cạnh bóng kia. Trong khi 
Zarathustra vừa nhìn quanh vừa vụt đứng dậy, hắn nhìn thây 
viên bốc sư đứng bên cạnh hắn, đó chính là kẻ mà có lần hắn đã 
nhìn thấy ăn và uống cùng bàn với hắn, kê tiên tri cho tâm trạng 
chán nản rã rời, kẻ đã rao giảng rằng: “Mọi sự đều đồng đẳng 
như nhau, chẳng có gì đáng phải bỏ công, thế giới không có 
nghĩa gì, kiến thức bóp nghẹt con người”. Nhưng tử đó đến nay, 
khuôn mặt của viên bốc sư đã biến đổi; và khi Zarathustra nhìn 
tận mặt y, lòng hắn xiết bao kính hãi: biết bao là những lời tiên 
trí bí thống cùng những lăn chớp màu tro lạnh giá đã đi qua 
khuôn mặt này. 

Viên bốc sư đã nhận rõ những gì đang diễn ra trong tâm 
hồn Zarathustra, nên y đưa tay vuốt mặt, như muốn xóa nhỏa 


392 FRIEDRICH NIETZSCHE 


khuôn mặt đi; Zarathustra cũng làm giống nhự y. Khi cả hai đã 
điềm tĩnh và mạnh mẽ trở lại, họ đưa tay cho nhau nắm để tỏ 
rằng họ muốn nhìn nhận nhau. 

Zarathustra lên tiếng trước: “Xin nông nhiệt đón mửng 
bạn, viên bốc sư của cơn chán nân rã rời. Không phải là điều vô 
ích khi trước đây có lần bạn đã là người khách và kẻ củng bàn 
của ta. Cả hôm nay nữa, xin bạn cứ ăn uống tự do trong hang đá 
của ta và xin thứ lỗi nêu một lão già tươi vui hoan hỉ lại ngồi 
cùng bản với bạn!” 

Viên bốc sư lắc đầu: “Một lão già hoan hi! Dẫu ngài là ai 
hay dẫu ngài muốn mình là ai đi nữa, hỡi Zarathustra, ngài cũng 
sẽ không ở trong tình trạng đó lâu đâu trên đỉnh cao này. Chẳng 
bao lâu nữa, chiếc thuyền của ngài sẽ không còn nơi ẩn náu”. 

Zarathustra vừa cưởi vừa hỏi: “Vậy, ta đang ẩn nâp đây à?” 
Viên bốc sư trả lời: “Những làn sóng chưng quanh ngọn núi ngài 
đang dâng lên, dâng mãi không ngừng, những lản sóng của sự 
lầm than vô bờ, của sự buôn râu ảo não: chẳng mấy chốc chủng 
sẽ làm nổi thuyền ngài lên và xô dạt ngài đi”. 

Lúc bấy giờ, Zarathustra lặng im, kinh ngạc. Viên bốc sư 
tiếp lời: “Ngài không nghe gì cả nữa à? Tiếng xào xạc lẫn tiếng 
vo vo phát ra từ hồ thẳm?” Zarathustra vẫn im lặng, lắng tai: lúc 
bấy giờ hắn nghe một tiếng thét dài mà những hồ thắm phát ra 
và đội trả lại lẫn cho nhau, bởi vì không có hố thẳm nào muốn 
giữ lại tiếng kêu ấy, một tiếng kêu bị thông vô ngần. 

Sau củng, Zarathustra lên tiếng: “Hỡi kẻ tiên tri của bất 
hạnh, đáy là tiếng kêu thống khổ, tiếng gợi của một người, phát 
xuất từ một vùng biển đen nào đó. Nhưng ta có sá gì nỗi thống 
khổ của loài người! Tội lỗi cuối cùng được dành cho ta, ngươi 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẺ 393 


có biết tên nó là gì không?” 

“Lòng thương xót” viên bỗc sư trả lời với tâm lòng chan 
chứa khôn ngăn và y đưa hai tay lên: “Hỡi Zarathustra, tôi đến 
để kéo ngài tới tội lỗi cuỗi cùng ấy!” 

Viên bốc sư vừa nói dứt thì tiếng kêu lại vang dội lên lần 
nữa, tiếng kêu đài hơn, đầy lo sợ hơn trước, và cũng đã nghe gần 
hơn. “Zarathustral Ngài có nghe chăng? Viên bốc sư hỏi lớn, 
tiếng kêu ấy nhắm gửi đến ngài, tiếng thét ây nhằm kêu gọi ngài 
đấy: đến đây, đến đây, đến đây đì, đến lúc rồi, quá đúng lúc rồi!” 

Trong khi đó, Zarathustra câm lặng, tâm trí hắn rối loạn bời 
bởi và bị kích động dữ đội. Sau cùng, hắn lên tiếng hỏi, như một 
kẻ còn ngập ngừng đo dự: “Ai đang kêu gọi ta đưới kia như thế?” 

- Ngài không biết kẻ đó thực à? Viên bốc sư hăng hái trả 
lời, tại sao ngài lại giả vờ như thể chứ? Chính con người thượng 
đăng đang kêu cứu với ngài! 

Zarathustra hỏi lớn, lỏng tràn kinh hãi: “Con người thượng 
đẳng! Y muốn gì? muốn gì cơ chứ? Con người thượng đẳng! 
Y muốn gì ở đây?” - mổ hôi rịn đầy thân thể hắn. 

Nhưng viên bốc sư không trả lời cho nỗi xao xuyên lo âu 
của Zarathustra, y lắng nghe, lắng nghe mãi, nghiêng mình trên 
hồ thắm. Và sự im lặng kéo đài, y đưa mắt ngoái nhìn ra sau, và 
thấy Zarathustra đang đứng run rẩy. 

V lên tiếng bằng một giọng đầy buôn bã: 

“Hỡi Zarathutra, ngài không có bộ đáng của một kẻ mà 
hạnh phúc làm cho xoay cuồng: ngài sẽ phải nhây múa để đừng 
bổ ngửa ra sau! 

Và nêu ngài lại muốn khiêu vũ trước mặt tôi và làm đủ mọi 
trò nháy nhót, cũng không ai có thể bảo tôi rằng: “Nhìn xem kìa, 


394 FRIEDRICH NIETZSCHE 


kia là con người tươi vuí hoan hỉ cuối cùng đang khiêu vũ!” 

Nếu có ai muốn leo lên đến đỉnh cao này để tìm kiếm con 
người hoan hỉ đỏ, thởi y đã leo lên một cách luống công vô bổ: 
có nhiên là y sẽ tìm thầy những hang động bí mật, những chỗ trú 
thân cho các ẩn sĩ, nhưng y sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được 
những giếng nước hạnh phúc, những kho tảng chôn kin, hoặc 
những suỗi nguồn vĩnh phúc trinh tân. 

Hạnh phúc! - làm thế nào để tìm thấy hạnh phúc nơi những 
con người bị chôn liệm rồi như thế, nơi những nhà ẩn sĩ như thế! 
Ta có còn phải tìm kiếm niềm hạnh phúc cuối cùng trên những 
hỏn đão Vĩnh Phúc xa tít đẳng kia, trên những đại dương bị quên 
lãng? 

Nhưng mà tất cả mọi sự đều như nhau, chẳng có gì đáng 
cho ta bỏ công, mọi sự kiếm tìm đều vô bổ, chẳng còn những 
hòn đảo Vĩnh Phúc trên cõi đời này nữa!” 

Viên bốc sư than thớ như thế; nhưng dứt lời than thở của y, 
Zarathustra đã lây lại sự thanh thần tĩnh lặng và sự vững tâm, tựa 
như kể leo ra đến ánh sáng khi chui tử một vực thắm lên. 

“Không! Không! Ngàn lần không! - Zarathustra gầm lên, 
và đưa tay vuốt chòm râu bạc. Ta biết điều đó rõ hơn nhà ngươi! 
Hãy còn có những hòn đảo Vĩnh Phúc! Nhà ngươi đừng nói nữa, 
hỡi chiếc bị buồn phiền, hỡi kẻ hay khóc than rên rĩ! 

Hãy thôi bập bềnh, hỡi làn mây mang mưa buổi sáng! 
Ngươi không thây rằng ta đã bị xuyên thấu bằng nỗi buôn bã 
của tâm hồn ngươi và bị ướt đẫm như một con chó hay sao? 

Giờ đây, ta quẫy mạnh thân hình chạy xa ngươi để thân thể 
khô ráo trở lại: ngươi chớ ngạc nhiên! Ta có vẻ bất nhã chăng? 
Nhưng rơi đây là triều đình của ta. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 305 


Về con người thượng đẳng của ngươi, ta sẽ đến tìm ngay 
người đó trong những cánh rừng này: tiếng kêu của y đã phát ra 
tử đó. Có lẽ một con đã thủ đang hăm dọa y. 

Y đang ở trong lãnh địa của ta: ta không muốn có điều bất 
hạnh xảy đến cho y nơi đây! Và thực ra, trong vùng ta cư ngu, 
có rất nhiều thú hoang”. 

Dứt lời, Zarathustra toan cất bước, lúc ấy, viên bốc sư bảo: 

“Hỡi Zarathustra! Ngài là một tên xỏ lá ba que! Ta biết rõ 
mà: ngài muốn tránh gặp ta! Ngài thích ẩn trốn trong rửng sâu, 
và thích theo đuổi những con thú hoang? 

Nhưng chuyện ấy sẽ giúp ích gì được cho ngài? Dẫu sao 
thì đến tối ngài cũng sẽ gặp lại ta; ta sẽ ngồi trong hang đá của 
ngài, kiên nhẫn, nặng nề như một khúc gỗ, ta sẽ chờ đợi”. 

“Câu mong như vậy! Zarathustra nói lớn và bỏ đi, - những 
gì thuộc về ta trong hang đá cũng thuộc về ngươi, hỡi tân khách 
của ta! 

Nếu còn tìm thấy được mật ngon ở đó, ngươi cử hễm 
cho đến khi hết sạch đi, hối con gầu cần nhẫn, và hãy lắng địu 
tâm hỗn ngươi xuống! Bởi vì chiều nay cả hai chúng ta đều 
Sẽ vui vẻ, 

- vui vẻ và hài lòng rằng ánh ngày đã tắt! Và cả chỉnh 
ngươi cũng phải khiêu vũ theo âm thanh những ca khúc của ta, 
như thể ngươi đã là con gấu thông thái của ta. 

Ngươi chẳng tin ư? Ngươi lắc đầu? Vậy thì hãy đi đi, hỡi 
con gầu già! Nhưng ta, ta cũng là một viên bốc sư”. 


Zarathustra đã nói như thế. 


ĐÀM ĐẠO VỚI CÁC ÔNG VUA 


azathustra lên đường, băng qua những ngọn núi, những khu 
ÿJESR của hắn vừa được chừng một tiếng đồng hỏ, thì đột 
nhiên hắn nhìn thấy một đám rước lạ lùng. Ở giữa con đường 
Zarathustra muốn đi, có hai ông vua tiến bước, cả hai đầu đội 
vương miện, thất lưng màu đỏ huyết, sặc sỡ nhiều màu như 
những con chim hồng hạc: hai ông vua đấy trước mặt mình môt 
con lừa chớ nặng. “Mây ông vua này muốn gì đây trong vương 
quốc của ta?” Zarathustra kinh ngạc nhủ lòng như thế, và vội vã 
nâp vào sau một bụi rậm. Nhưng khi hai ông vua đến gần sát bên 
hãn, hẳn buột miệng thì thào, như một người đang lầm bẩm nói 
với chính mình: “Lạ thật, lạ thật! Sao vậy kìa? Ta nhìn thấy hai 
ông vua - nhưng lạt chỉ có một con lửa!” 

Lúc bây giờ hai ông vua đừng bước, mỉm cười nhìn về phía 
phát ra tiếng nói, rồi họ quay lại nhìn vào mặt nhau: “Ở xứ 
chúng ta, thiên hạ cũng nghĩ đến những chuyện đó, nhưng họ 
không nói ra thành lời”. 

Ông vua bên trái nhún vai, trả lời: “Đây chắc hẳn là một gã 


ZARATHUSTRA DÃ NÓI NHƯ THÊ 397 


chăn đê, hoặc một ẩn sĩ đã sống quá lâu giữa đá và cây. Không 
có bầu bạn quả cũng làm hư hỏng cả những phong tục tốt”. 

Ông vua kia văn lại, với vẻ giận dữ đẳng cay: “Những 
phong tục tốt! Vậy chứ chúng ta muốn trốn thoát khỏi cái gì đây, 
nếu không phải là muốn trốn khỏi những “phong tục tốt”, muốn 
trốn khỏi “giới thượng lưu” của chúng ta? 

Thực ra, chẳng thà sống giữa những ẩn sĩ và những gã chăn 
đê còn hơn là sống với đám tiện dân óng vàng, nguy hóa, nhạt 
phèo như nước ốc của chúng ta - dẫu rằng đảm tiên dân đó tự 
gọi mình là “giới thượng lưu”, 

- dẫu chúng tự gọi mình là “giai cấp quý phái”. Ở đây, tát 
cả mọi sự đều là trá ngụy, thối nát, trước nhất là dòng máu, nhở 
vào những chứng bệnh lâu đời xấu xa và những tay trị bệnh cỏn 
tôi tệ xâu xa hơn nữa, 

Kẻ có giá trị nhất thời đại bây giờ, chính là người nông dân 
tráng kiện; hắn là kẻ thô bạo, giảo quyệt, ngoan cố bướng bỉnh 
và kiên trì chịu đựng: đó là dòng đối quý phái nhất thời này. 

Người nông dân là kẻ tốt lành nhất thởi này; và đỏng đối 
nông dân phải trị vì. Nhưng đây là sự trị vì của đám tiện dân, - 
ta không còn lầm lẫn hồ nghi gì nữa. Thế mà, tiện dân có nghĩa 
là: hỗn mang, lộn xộn. 

Tình trạng loạn xà ngầu của đảm tiện dân: mọi sự trộn lẫn 
với mọi sự, vị thánh nhân và tên vô tại, người quý tộc và dân Do 
Thái, cùng tất cả những con thú chở trên chiếc tàu của Noé. 

Những phong tục tốt! Nơi xứ chúng ta, tất cả đều trá ngụy 
và thối nát. Chẳng còn ai biết tôn kính phụng thở nữa; đấy chính 
là điều chúng ta ước muốn trốn thoát. Đây là những con chó 
thêm ăn, rầy rà không chịu nối, chúng thếp vàng trên những 


398 FRIEDRICH NIET2ZSCHE 


chiếc lá cọ. 

Sự ghê tởm làm ta nghẹt thở, đến độ ngay cả các ông vua 
như chúng ta cũng đã trở thành trá ngụy, che đậy, hóa trang dưới 
bê ngoài xa hoa già cỗi nhạt màu của các đắng tiên vương, 
những huy chương trong cuộc lễ cho những con người ngu đần 
giảo hoạt nhất, và cho tất cả những ai tự biến mình thành kẻ cho 
vay năng lãi của quyền hành. 

Chúng ta không phải là những con người đệ nhất, nhưng 
chúng fa phải zở rz mình là những con người đệ nhất: rốt cuộc, 
chúng ta đã mệt mỏi, chán ngây đến tận cổ những trò lừa gạt trí 
trá k1a. 

Cái làm chúng ta ngoảnh mặt khinh bỉ, chính là đám tiện 
dân, chỉnh là tất cả những kẻ la lối bậy bạ, tất cả những con ruồi 
dính chặt không rời và những văn sĩ thổ tâ, chính là xú khí của 
những tên chủ hiệu buôn, sự náo động của những kẻ nhiều tham 
vọng, những hơi thở thối tha: - ô, thật xấu hổ khi phải sống giữa 
đám tiện dân lúc nhúc ấy, 

- thật xâu hổ khi phải gắng sức tổ ra là con người đệ nhất 
giữa đám tiện dân! Ô, thật là kinh tởm! Kinh tởm! Kinh tổm! 
Nào có sá gì những ông vua như chúng ta”. 

Lúc bây giờ ông vua bên trái lên tiếng: 

- “Chứng bệnh cũ của anh lại tái phát, sự kinh tởm lại xâm 
chiếm hồn anh, hối người bạn đáng thương! Anh không biết 
rằng có kẻ nào đó đang lắng nghe chúng ta hay sao?” 

Đã thấy và nghe rõ tất cả những lời lẽ trên, ngay khi đó, 
Zarathustra đứng dậy, rời khỏi chỗ ẩn, tiến đến trước mặt hai 
ông vua và lên tiếng: 


- “Kẻ lắng tai nghe các ngươi, kẻ thích nghe các ngươi, 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 399 


nhmg ông vua, kẻ đó tên là Zarathustra. 

Ta là Zarathustra, kẻ đã từng có lần bảo rằng: “Sá gì những 
ông vưa!'° Xin hãy tha lỗi cho ta nếu ta vui mừng khi nghe các 
ngươi nói cùng nhau: “Nào có sá gì những ông vua như chúng ta!” 

Nhưng nơi đây, các ngươi đang ở trong vương quốc dưới 
sự thống trị của ta: các ngươi có thể tìm kiếm được gì trong 
vương quốc ta? Có lẽ, trên đường đi, các ngươi đã gặp kẻ mà ta 
đang tìm kiêm: ta đang tìm kiếm con người thượng đẳng”. 

Khi nghe xong, hai ông vua đưa tay đấm ngực, rồi đồng 
thanh thốt lên: 

- “Chúng ta đã được nhận ral 

Lời nói của ngài như lưỡi kiếm xuyên thủng những bóng 
tối đày đặc nhất trong lòng ta. Ngài đã khám phá ra nỗi thông 
khổ của ta. Bởi vì, chúng ta đang trên đường đi tìm con người 
thượng đẳng, 

- con người cao cả hơn chúng ta, dẫu rằng chúng ta là 
những quốc vương. Chúng ta dắt theo con lửa này cốt đành cho 
con người đó. Bởi vì con người cao cả nhất cũng phải là vị chủ 
nhân cao nhất trên mặt đất. 

Trong trọn vẹn định mệnh loài người, chẳng có sự sỉ nhục 
nào tàn tệ hơn khi những kẻ mạnh trên mặt đất đông thời lại 
không là những nhân vật đệ nhất. Lúc bẫy giở, mọi sự đều trở 
thành giả mạo, tà vạy, quải dị. 

Và khi họ lại là những con người tôi tệ nhất, giống như thú 
vật, thì lúc bây giờ đám tiện dân leo lên và leo lên cao giá; sau 
cùng đức hạnh của đám tiện đân bảo rằng: “Này, chỉ có mình ta là 
đức hạnh!” 

Zarathustra đáp lại: 


400 FRIEDRICH NIETZSCHE 


“Ta vừa nghe những lời gì thế? Các ông vua quả thật khôn 
ngoan! Ta say mê và, quả vậy, ta đã nảy sinh ý muốn sáng tác 
một ca khúc về hiện tượng này: 

- khúc ca của ta có lẽ sẽ không dành cho lỗ tai của mọi 
người thiên hạ. Đã tử lâu, ta học quên đi lòng tôn kính đối với 
những lễ tai đài. Nào, hãy tiến lên!” 

(Nhưng vào lúc này, có một chuyện xảy ra: cả con lừa cũng 
lên tiếng. Nó rống to với giọng rõ ràng và vẻ mặt láu cá hiểm 
độc: I-A.) 

Một ngày nọ, vào Năm Đầu thế kỷ, 

Trong men say đủ chẳng nốc rượu nằng 

Người Nữ Vu than thở suốt hư không: 

“Ô, tôi tệ! Suy đổi! Ôi, tôi tệ! 

Hỡi trần gian sao suy đôi đến thế: 

Oai vang xưa La Mã biến đâu rồi? 

Nay chỉ là người gái của muôn nơi 

Và hoảng để oai hùng César ấy, 

Nay chỉ là con vật gây run rẩy! 

Cả Thượng đề cũng biến thành tên Do Thái” 


2 


Hai ông vua lẫy làm vui thích tán thưởng bài hát của Zarathustra: 
“Hỡi Zarathustral Chúng tôi đã hành sự đúng vô cùng khi 
lên đường tìm đến gặp ngài! 
Bởi vì các thủ địch của ngài đã chỉ cho tôi nhìn thấy hình 
ảnh ngài qua tắm gương của họ; trong gương, ngài có về mặt 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 401 


nhăn nhó của quỷ ma với nụ cười chua cay đến độ làm chúng tôi 
hoảng sợ. 

Nhưng nào có Ích gì! Ngài không ngừng thâm nhập vào tai 
và lòng chúng tôi với những câu châm ngôn của ngài. Lúc bảy giờ, 
rốt lại chúng tôi bảo rằng: nào có quan hệ gì khuôn mặt của ông ta! 

Chúng tôi phải nghe ngài nói, vì ngài là kẻ đã dạy: “Các 
bạn phải yêu hòa bình như một phương tiện mở ra những cuộc 
chiến tranh mới và hãy yêu một hỏa bình ngắn hạn hơn là một 
hỏa bình trường cửu!” 

Từ trước đến nay, chưa từng có ai đã thốt ra những lời lẽ 
đầy thượng võ như thế. “Điều thiện hảo là gì? Dũng cảm, đây 
chính là điều thiện hảo. Chính một trận chiến tranh tốt lành sẽ 
thánh hóa tất cả mọi sự”. 

Hỡi Zarathustra, khi nghe đến những lời này, dòng máu 
của tổ tiên trỗi dậy trong huyết quân chúng tôi: lời nói đỏ đã như 
lời lẽ của mùa Xuân thốt ra với những thủng đựng rượu cũ. 

Khi những lưỡi gươm giao chạm nhau giống những con 
răn lốm đốm vết đỏ thẫm, thì lúc bấy giờ, những đẳng tiên 
vương của chúng ta mới bắt đầu ham thích đời sống; đối với họ, 
mặt trời hòa bình thì lờ mờ và âm âm, song hòa bình lâu dài làm 
các ngài xâu hổ. 

Các đẳng tiên vương của chúng tôi thở dải não nuột u sầu 
khi họ nhìn thây những thanh gươm nhẫn bóng, không được 
dùng tới, treo trên tưởng! Giỗng như những thanh gươm đó, các 
ngài khao khát chiến tranh, Bởi vì mọi thanh gươm đều muốn 
uống máu người và lóc sáng khát vọng”. 

Trong khi hai ông vua nói năng ba hoa như thê vẻ lạc phúc 
của các đáng tiên vương của họ, với lòng hăng say nông nhiệt, 


402 FRIEDRICH NIETZSCHE 


thì Zarathustra lại ước muốn chế nhạo sự nòng nhiệt của họ vô 
cùng: bởi vì trước mặt Zarathustra là hai ông vua rất thanh thản, 
hai ông vua với vẻ mặt già nua thanh thoát. Nhưng Zarathustra 
đã tự thắng mình. Hắn lên tiếng: 

“Nào, lên đường ởi thôi! Các ngươi đang ở đúng đường, 
trên kia là hang đá của Zarathustra; và tối nay hẳn phải là một 
buổi tôi dài đặc! Giờ đây, một tiếng kêu thông khổ cấp bách 
đang kêu gọi ta rời xa các ngươi. 

Hang đá của ta sẽ được vinh dự nếu có các ông vua dừng 
chân tại đó đợi chờ; nhưng quả thật là các ngươi sẽ phải đợi chờ 
lâu lắm! 

Mà nào quan hệ gì! Thời đại hôm nay, có nơi nào người ta 
học chờ đợi tốt hơn là trong các chốn triều đình? Và trong tất cả 
những đức hạnh của các ông vua, đức hạnh độc nhất còn lại cho 
họ hiện nay, há chẳng phải đức hạnh được gọi bằng tên là “biết 
chờ đợi” hay sao?” 


Zarathustra đã nói như thê. 


CON ĐỈA HỨT MÁU 


ảng điệu tư lự, Zarathustra tiếp tục con đường, hắn leo 
I® thấp mãi, xuyên qua những khu rừng, đi đọc theo 
những đầm lầy; nhưng, như chuyện vẫn xảy ra với tất cả mọi 
người đang trằm tư đến những điều khó khăn nhất, vì lơ đễnh 
Zarathustra vấp phải một người. Lập tức, cùng lúc, có một tiếng 
kêu đau đớn, hai lời nguyền rủa và hai chục lời chửi bới ào vào 
mặt Zarathustra: đến nỗi Zarathustra kinh hãi, giơ gậy lên và lại 
đập vào kể hắn vừa vấp phải. Nhưng hâu như liền sau đó 
Zarathustra lây lại được bình tĩnh ngay, và hắn cười ô lên trong 
lòng về sự ngu xuẩn của mình. 

“Xin lỗi ngươi”, Zarathustra nói với người vừa bị hắn vấp 
phải, lúc đó đã giận đữ đứng dậy nhưng rồi lại ngồi xuống ngay. 
“Xin lỗi ngươi và trước hết, xin ngươi hãy nghe một ẩn ngôn: 

Như nột lữ khách đang mơ mộng đến những chuyện viền 
vông trên một con đường cô liêu thì sơ ý va phải một con chó 
đang nằm ngủ, một con chó nằm phục dưới ánh mặt trời. 

Cá hai chồm dậy, cộc cần xáp lại gần nhau; giống như 
những kể tử thủ, cả hai đều kinh sợ chết người: hai chúng ta là 
như thê đó. 

Nhưng tuy vậy, tuy vậy - chỉ còn thiếu chút nữa là cả hai, 
con chỏ và người lữ khách cô đơn ấy sẽ ôm chằm lấy nhau mà 


404 FRIEDRICH NIETZSCHE 


mơn trớn. Cả hai há chăng phải đều cùng là những kẻ cô đơn?” 

Kê bị Zarathustra vấp phải trả lời, vẫn với giọng điệu giận 
dữ: 

- “Dẫu ngài là ai, ngài vẫn tiến đến quá gần tôi, chẳng phải 
chỉ bằng bàn chân ngài mà còn bằng câu chuyện của ngài nữa! 
Này, vậy ra tôi là một con chỏ ả?” - và trong khi hỏi như thế, kê 
đang ngồi đó vụt đứng dậy, kéo cánh tay để trần của y ra khỏi 
đầm lầy. Bởi vi từ lúc đầu, y cứ nằm dài trên đất, ẩn khuất và 
khó nhận ra, như một kẻ đang rình dò một con môi trong các 
đầm lày. 

“Nhưng mà, ngươi làm gì thẻ?” Zarathustra kinh hãi kêu 
lên, vì thấy có rất nhiều máu chảy trên cánh tay trần của người 
nọ. “Chuyện gì đã xảy đến cho ngươi? Một con thú độc ác đã 
cắn ngươi phải không, hỡi kẻ bất hạnh kia?” 

Kẻ bị chây máu kia cười ngạo, vẫn với giọng giận dữ: 
“Chuyện ấy có quan hệ gì đến ngài cơ chử?” Y hỏi lớn và muốn 
cất bước tiếp tục con đường. “Ở đây, ta đang ở tại nhà ta và trong 
lãnh địa của ta. Bất cứ ai muốn chất vấn ta cũng được cả, nhưng 
ta sẽ không trả lời cho một kẻ vụng về.” 

“Ngươi lầm rồi - Zarathustra đáp bằng giọng thương hại và 
đưa tay giữ người kia lại. Ngươi lầm rôi: ở đây, ngươi không ở 
nhà ngươi đâu, mà đang ở trong lãnh địa của ta. Và nơi đây, nhất 
thiết phải đừng xảy ra điều bất hạnh nào cho bắt luận là ai. 

Ngươi cứ gọi ta bằng bất luận tên gì ngươi muốn, - ta vẫn 
là kẻ mà ta phải là. Ta là Zarathustra. 

Nào, trên cao kia là con đường dẫn tới thạch động của 
Zarathustra: hang đá không xa đây lắm - ngươi không muốn đến 
hang ta để săn sóc các vét thương ư? 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 405 


Hỡi kẻ bất hạnh, quả thực ngươi chẳng gặp may trong cõi 
đất này: trước tiên là con thú đã cắn ngươi, rồi thi con người lại 
giãm bước lên ngươi!” 

Nhưng khí nghe đên tên Zarathustra thì kẻ kia liên thay đổi 
thái độ. Y kêu lên: 

- “Chuyện gì đang xây đến cho tôi đây? Đối với tôi, trên 
cuộc đởi này, côn có øì quan trọng hơn là con người độc nhật 
mang tên Zarathustra kỉa, và con thú độc nhất sống bằng máu 
người, con địa? 

Chính vì con đỉa mà tôi đã phủ phục nằm đây, trên bở đầm 
lầy, như một kẻ đánh cá, và khi cánh tay căng thẳng của tôi bí 
cắn nát mười lần thì một con vật xinh đẹp hơn lại khởi sự cắn 
Vào máu tôi: Zarathustral 

ò, hạnh phúc! Ôi, phép màu! Xin chúc phúc cho cải ngày 
đã lôi kéo ta đến chốn đầm lầy này! Chúc phúc cho cái giác hút 
thiện hảo nhất còn đang sống ngày hôm nay, chúc phúc cho con 
đỉa vĩ đại của những ý thức: Zarathustra!” 

Kẻ bị Zarathustra vấp phải đã nói như thế. Và Zarathustra hài 
lòng về những lời lẽ cùng dáng điệu thanh nhã đầy tôn kính của 
y. Zarathustra vừa đưa tay cho y vừa hỏi: “Ngươi là ai? Giữa hai 
chúng ta còn nhiều điều cần phải soi sáng và làm cho tươi tỉnh lại: 
nhưng ta thấy rằng ánh sáng đã lên, trong sáng và thuần khiết.” 

Người bị chất vẫn trả lời: 

- “Tôi là Kẻ tận tâm của tỉnh thân, và trong những sự Việc 
của tỉnh thần, khó có kẻ nào để tâm đến chúng một cách khắc 
nghiệt, chật hẹp, chặt chế hơn tôi, trừ người mà tôi đã học hỏi: 
Zarathustra. 

Chẳng thà đừng biết gì cả còn hơn là biết quá nhiều 


406 FRIEDRICH NIETZSCHE 


chuyện, nhưng chỉ biết nửa vời! Chẳng thà làm một người điên 
cho riêng mình còn hơn làm một nhà hiễn triết trong ý kiến của 
những kẻ khác! Tôi là người đi đến tận căn để: 

- dẫu nó lớn hay nhỏ, nào có can hệ gì? Dẫu nó tên là đầm 
lầy hay trởi cao, nào có can hệ gì? Một mẩu đất lớn bằng bàn 
tay cũng đủ cho tôi: miễn đất đó thực sự là đất cứng! 

- một mấu đất lớn bằng bàn tay: người ta có thế đứng vững 
trên đó. Trong khoa học tận tâm đích thực, chẳng có gì lớn và 
chẳng có gì nhỏ.” 

Zarathustra hỏi: “Vậy, có lẽ ngươi là kể tìm biết về loài 
đìa? Ngươi theo đuổi loài đỉa đến tận những nguyên nhân đệ 
nhất, vì ngươi là kê tận tâm?” 

Kế bị Zarathustra vấp phải trả lời: - 

“Hỡi Zarathustra, đầy sẽ là một điều kỳ quái, làm thê nào 
tôi đảm chuyên tâm nghĩ về một chuyện như vậy! 

Nhưng điều mà tôi làm chủ và sành sôi, chính là bố óc con 
đia: - bộ óc con đỉa là vũ trụ của riêng /ôi! 

Và đây cũng là một vũ trụ! Nhưng xin ngài tha lỗi vì lòng 
kiêu hãnh của tôi lại bộc lộ nơi đây, bởi vì trong lĩnh vực này, 
chẳng ai sánh kịp với tôi. Chính vì thế, tôi mới bảo: “Nơi đây 
chính là lãnh địa của tôi”. 

Biết bao lâu rồi, tôi theo đuối cái sự việc độc nhất kia, bộ 
óc loài đỉa, cốt cho chân tý có thể co kéo dẻo dai thành sợi 
không thoát khỏi tay tôi nữa! Ở đây chính là vương quốc của /ôi. 

Chính vì thể tôi đã vứt bỏ những gì còn lại, chính vì thế tôi 
lãnh đạm với mọi cái còn lại; và kề cận tri thức khoa học của tôi, 
là sự ngu dốt đen tối của tôi trải rộng. 

Ý thức về tỉnh thần đòi hỏi tôi phải biết rõ một điều, còn 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 407 


ngoài ra thì mù tịt mọi điều khác: tôi đã kinh tởm tắt cả những 
biện pháp nửa vời của tỉnh thần, kinh tởm tắt cả những tình thần 
mây khói, bập bềnh và nồng nhiệt. 

Nơi nào sự chân thực của tôi ngừng lại, nơi đó khới đầu sự 
mù quáng của tôi. Và tôi muốn mù quáng. Tuy nhiên, nơi nào mà 
tôi muốn tri thức, tôi cũng muốn chân thực, nghĩa là chặt chẽ, 
nghiêm khắc, khổ hạnh, tàn bạo, không thể nguôi ngoai. 

Hỡi Zarathustra, có một hôm ngài đã đạy rằng: “Tính thân, 
chính là đời sông tự phân cắt chia lia chính đời sống”, câu đó đã 
dẫn tôi đến với đạo lý của ngài và đã quyên rũ tôi say mê đạo lý 
ấy. Thực ra, tôi đã tăng trưởng tri thức khoa học của tôi bằng 
chính máu huyết thân thể mình.” 

- “Điều ngươi nói quả là hiển nhiên”, Zarathustra ngắt lời 
ÿ; và máu vẫn tiếp tục chảy từ cánh tay trần của kẻ tận tâm vì có 
mưởi con đỉa đang bám chặt vào đấy. 

“Hỡi con người kỳ dị kia ơi, trong sự hiển nhiên này, tức 
là chính bản thân ngượi, chứa đựng biết bao lời giảng dạy! Và 
có lẽ ta sẽ không đám trút ra tất cả những lời giảng dạy vào 
trong hai lỗ tai nghiêm khắc của nhà ngươi. 

Nào! Chúng ta chia biệt nơi đây thôi! Nhưng ta mong sẽ 
được gặp lại ngươi. Trên kia là con đường đẫn đến hang đá của 
ta. Đêm nay ngươi sẽ là một người khách quý của Zarathustra. 

Zarathustra cũng muốn cứu chữa lại trên thân xác ngươi sự 
tốn hại hẳn đã gây ra khi lỡ giẫm đạp lên ngươi: đấy là điều ta 
đang nghĩ đến. Nhưng giờ đây, một tiếng kêu thông khổ đang 
cấp bách kêu gọi ta rời xa ngươi.” 


Zarathustra đã nói như thể. 


VIÊN PHÁP SƯ 


tưng khi vòng quanh một tảng đá, Zarathustra lại nhìn thấy 
NN đó không xa ở bên trên hắn, trên cùng đường đi, có 
một người đang múa máy tay chân như một tên điên giận đữ rồi 
cuỗi cùng y quăng mình nằm sắp xuống mặt đất. Lúc bây giờ, 
Zarathustra tự nhủ: ““Ta hãy dừng bước! Kẻ đó hẳn là con người 
thượng đẳng, chính tiếng kêu thông khổ đầy khủng khiếp đã xuất 
phát từ miệng y, - ta muốn thử xem ta có thể tiếp cứu gì được 
không”. Nhưng khi Zarathustra chạy vội đến bên người đàn ông 
đang nằm sắp trên mặt đất, thì hắn nhìn thấy một lão già run rẩy, 
đôi mắt trừng trừng; tất cả những cô gắng của Zarathustra để dựng 
lão ta đậy và làm lão ta đứng lên đều vô ích. Kẻ khốn khổ đưởng 
như chẳng nhận thấy rằng có người ở bên cạnh; trái lại, y không 
ngớt ngó nhìn dớn dác láo liên và làm những cử chỉ rất não lòng, 
như một kẻ bị hắt húi bỏ rơi, bị cô lập hoàn toản khỏi thế giới. 
Tuy nhiên, rốt cuộc, sau nhiều cơn rùng mình nhảy nhốm, co 
quắp cả thân người, y bất đầu than vãn bằng những lời lẽ sau đây: 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 409 


Ái sẽ sưởi Ấm ta, ai còn yêu thương ia nữa? 
Hãy đưa về ta những bàn tay nồng ám! 
Hãy cho ta than hông để sưởi nóng con tÙm. 
Nằm sóng sượi, run rấy, 
Như một kê dang hấp hỏi được sưởi ấm đôi chân 
Run lấy bẩy vì những cơn sốt xa lạ, 
Run rấy trước những mũi tên giá buốt bén nhọn 
của mùa Đông 
Mội kẻ bị ngươi săn đuổi, hỡi tư tưởng! 
Bất khả danh, ẩn khuất, kinh hoàng, 
Kẻ săn đuổi những đảm mây trời! 
Bị ngươi giáng sắm sét xuống đầu, 
Con mắt chê giễu đăm đăm nhìn ta từ đáy sâu bóng tôi 
Ta năm dài như thế đó, 
Ta uốn cong người, lăn tròn, văn veo đớn đau 
Hững chịu tắt cả những khổ hình ngàn kiếp 
Bị bắn hạ 
Bởi bàn tay ngươi, kê thợ săn làn bạo nhất trân đời, 
Ngươi, vị Thượng đề bí ẩn lạ lùng! 


Hãy xuyên thấu mạnh thêm! 
Hãy xuyên thấu thêm một lẫn nữa, 
Hãy xuyên thủng vỡ tan quả từn nông âm! 
Tại sao vẫn diễn mãi những khổ hình đau đớn 
Với những mũi tên cùn nhụi này? 
Tại sao ngươi còn ngắm nhìn 
Mà không bao giờ chân ngán nỗi thông khổ đớn đau 
của nhán loại, 


410 


FRIEDRICH NIETZSCHE 


Với ảnh sáng chớp lòa ngạo nghề trong đôi mắt thân 
linh của ngươi? 
Ngươi không muôn giỗt người, 
Mà chỉ muốn hành hạ đớn đau, hành bạ đớn đau? 
Tại sao ngươi lại hành hạ ta thông khổ? 
Hỡi Thượng đề giảo quyệt, bí ẩn lạ lùng? 


Ồ! Ô! 

Ngươi đã trườn lêt đên gân 

Trong đêm khuya tịch mịch. 

Ngươi muôn gì? Cư lên tiếng đu! 

Ngươi xô đẩy ép chạm sát vào ta. 

Ồ, ngươi đã tiền đến quá gân! 

Hãy củi đi! Cút cho thật gấp! 

Ngươi đang nghe làn hơi ta thơ, 

Ngươi đang nghe quả tim ta máy động 

Hỗi kẻ ganh tị là ngươi! 

Ngươi ganh tị vì điều chỉ thế? 

Hãy cút đi! Cút đì! Tại sao lại có chiếc thang này? 
Ngươi muốn thâm nhập vào 

Tân tím ta nồng Âm? 

Tặn những tư tưởng 

Bí ẩn nhất của ta chăng? 

Hỡi kẻ mặt dày mày dạn! Kê bí ẩn! - Tên trộm đạo! 
Ngươi muốn ăn trộm những gì? 

Ngươi muốn rình dò nghe lén những gì? 
Ngươi muốn được gì từ sự giày vò hành hạ? 
Hồi ngươi, kẻ giày vò hành hạ! 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 4Il 


Hỡi ngươi, đáng Thượng đê vừa là Đao thủ! 
Hoặc giả ta phải như con chó, 
Lăn trỏn trước mặt ngươi? 
Tận tuy, loạn cuông, ly tán khôi bản thân mình, 
ke váy đuôi bày tỏ lòng yêu thương ngươi? 
Hoài công vô ích thôi! Hãy xuyên sâu thêm nữa! 
Hỡi chiếc gai nhọn tàn bạo nhất! Không, 
1a không phải là con chó ngoan Hgoãn của ngươi, - 
ta chỉ là con thịt của ngươi thôi, 
Hi tay thợ săn hung tọn, 
Kế tù nhân kiêu hãnh nhất của ngươi 
Hi kê trộm đạo bên kia những đảm mây lờ lững! 
Sđn củng, ngươi hãy nói đi, 
Ngươi muốn gì nơi ta, hối kê trộm đạo trên đường, 
Ngươi, kè ẩn thân dưới những lần chớp! Kẻ bí ấn, 
hãy nói đi! 
Ngươi muôn gì nơi ta, - hỡi Thượng đề bỉ ấm xa lạ! 
$ao? Tiền chuộc của ía à? 
Tại sao ngươi lại muốn một món Hiền chuộc? 
Nhưng mà ngươi đòi hỏi quá nhiều đây nhé! 
Lòng kiêu hãnh của ta khuyên ngươi như thê! 
Mã ngươi hãy nói cho thát í! lời - lòng kiêu hãnh khác 
của ta khuyên ngươi như thế! 
Ha ha! 
Chính ta là điều ngươi muôn? Ta! 
1a à? Toàn thể con người ta? 


Hà hai 


412 


FRIEDRICH NIETZSCHE 


Và ngươi lại giày vỏ hành hạ ta, hối kê điên dại là ngươi! 
Ngươi đã giày vò hành hạ lòng kiêu hãnh của ta! 
Hãy ban cho ta tình yêu - ai là người sẽ sưởi Ấm ta? 
Ai là kê vẫn còn thương yêu ta? 

Hãy chìa về ta những bàn tay nông Ấm! 

Hãy cho ta than hông để sưởi nỏng con từn! 

Hãy ban cho ta, kẻ tối ư cô độc, 

Kè mà băng giá, ô, băng giả bảy tầng 

Đã dạy cho khao khát kẻ thủ 

Khao khát, ngay cá những thù địch, 

Hãy ban cho fd, - Ổ, ban cho lrọn ven 

Hi kẻ thù hung tơn nhất, 

Hãy ban cho ta trọn vẹn hỗn ngươi! 


Ồ, hẳn đã biễn mắt rồi, 

Ngay cả hắn cũng đã cao chạy xa bay, 
Kê đồng hành độc nhất, cuỗi cùng, 

Kẻ đại thù, 

Người xa lạ bí ẩn của ta, 

Tên dao thủ thân linh! 


Không! Ngươi hãy quay trở lại 
Cùng với tá: cả những giày vò thông khổ, 
Ngươi hãy quay trở lại với con người cô đơn cuối 
cùng trong số những kẻ cô đơn! 
Ồ, ngươi hãy quay trở lại! 
Tắt cả những suối lệ của ta 
Đều ào chảy đến ngươi, 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 413 


Hà ngọn lúa nông lay lẮI sau cùng của tìm ta 

Lại bừng sáng vì ngươi! ' 

Ồ, ngươi hãy quay trở lại, 

Ngươi, Thương đê bí ẩn xa lạ! Ngươi, nỗi thông khối 
Ngươi, nỗi niềm bạnh phúc cuỗi cùng của ta! 


/ 


Nhưng đến đây thì Zarathustra không thể dần lòng lâu hơn được 
nữa, hắn cầm lấy cây gậy, giáng hết sức bình sinh vào kẻ đang 
than văn. Vừa quất đập hắn vừa thét lớn trong tiếng cưởi phẫn nộ: 

“Dừng lại, dừng lại ngay, đổ đóng trò hẻ! Đồ làm bạc giả! 
Quân dối trá thành tình! Ta đã nhận rõ ra mi rồi! 

Ta muốn châm lửa vào hai chân mi, hỡi đồ phủ thủy vô 
liêm sỉ, ta biết nướng chín những kẻ mang đỏng máu của mỉ”. 

- “Thôi, thôi! Lão già vừa năn nỉ vừa nhây phấắt dậy, đừng 
đánh tôi nữa, hối Zarathustra! Tôi làm tất cả mọi trò đó chỉ để 
đùa bốn thôi mà! 

Những trò ấy nằm trong nghệ thuật của tôi; tôi chí muốn 
thử nghiệm chính ngài khi đưa ra sự thử thách nhỏ mọn đó!* 
Nhưng thật ra, ngài đã thâu suốt ý định của tôi. 

Song, cả ngài nữa - sự thử thách ngài đã ban cho tôi không 
phải là nhỏ! Ngài cứng rắn phũ phàng, hỡi Zarathustra hiên 
triết! Ngài đánh đập tàn nhẫn với những “chân lý” của ngài, cây 
tích trượng có đốt của ngài bắt tôi phải thú nhận chân lý ấy!” 

Zarathustra trả lời, giọng hãy còn tức giận và gương mặt sa 

À 
Sam: 


414 FRIEDRICH NIETZSCHE 


“Chớ nịnh hót ta, hỡi tên kép hát tận linh hỗn. Mi là giả 
mạo. Mi nói gì về chân lý? 

Mi, con công của những con công, đại dương của hư vinh 
phù phiềm, mi đã diễn trò øì trước mặt ta đó hở, đồ phù thủy xâu 
xa? Ta sẽ phải tin vào ø khi mi cất lời than văn như thế?” 

Lão già đáp: 

“Tôi chính là Kẻ khổ hạnh của tỉnh thân. Ngày xưa, chính 
ngài đã bày đặt ra chữ này, 

- nhà thi sĩ pháp sư sau cùng đủng tinh thân mình chống 
lại chính mình, kẻ đã bị chuyển hóa từ nội tâm và bị trí thức 
khoa học xấu xa cùng ý thức bất ổn của y làm thành băng giá 
cứng đơ. 

Và ngài nên thú thật điều này đi, hỡi Zarathustra. Ấy là, 
muốn khám phá ra những trò tiểu xảo cùng những di trả của 
tôi, ngài đã phải cần đến thời gian! Khi nâng đầu tôi lên giữa hai 
bàn tay, ngài đã tin rằng tôi đang thực sự bị khôn khổ giày vỏ. 

Tôi đã nghe ngài rên rỉ: “Người đời chẳng thương yêu y, 
họ chẳng thương yêu y tí nào!” 

Đánh lừa được ngài về điểm này là điều làm cho sự hung 
tợn của tôi thầm kín cất tiếng reo vui”. 

Zarathustra trả lời, giọng tàn nhẫn: 

“Mi hẳn đã đánh lửa được nhiều kẻ tính tế hơn ta về 
chuyện đó. Ta không cẩn trọng đề phòng đối với những kẻ cô ý 
đánh lừa. Ta phải coi thường sự cẩn trọng, số phận ta muốn thể. 

Nhưng còn mi - mi phải lầm lẫn: ta hiểu mi khá đủ để biết 
rõ điều ấy! Những lời nói của mi bao giờ cũng phải có hai, ba 
hay bốn nghĩa. Ngay cả những gì mi vừa thú nhận bây giờ cũng 
chẳng đủ thật, cũng chẳng đủ hư đối với ta! 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 415 


Hỡi đỗ làm bạc giả dữ tợn, làm sao mi có thể hành động 
khác đi! Mi sẽ che đậy tô điểm câ đến chứng bệnh của mi nếu 
mi xuất hiện trần truông trước viên y sĩ chữa trị cho mi. 

Cũng thế, mi vừa mới tô điểm che đây sự dối trá của mi 
trước mặt ta, khi mi bảo rằng: “chỉ để đùa bỡn thôi mà!” Cả 
trong câu nói đó cũng có về nghiêm trang đứng đấn. Mì đúng là 
một cái gì giống như một kẻ khổ hạnh của tinh thần! 

Ta đoán nhận ra mi rồi: mi đã trở thành viên Pháp sư cho 
tất cả mọi người thiên hạ, thế nhưng đối với chính bản thân mi, 
mi chẳng còn dối trá lẫn giảo quyệt nữa, - đối với chính bản thân 
mi, mi đã vỡ mộng và tỉnh ngộ! 

Mi đã gặt hái sự kinh tởm như là chân lý độc nhất của mi. 
Nơi con người mi, chăng còn lời nào là thật nữa, nhưng cái 
miệng của mí hãy còn là thật: nghĩa là, sự kinh tởm đang dán 
chặt vào miệng m†”. 

Khi Zarathustra nói đến đây thì viên Pháp sư già lớn tiếng 
trả lời bằng giọng cao ngạo: 

“Ngài là ai chứt Ai lại dám nói với za như thể, nói với ta, 
kể vĩ đại nhất trong những người còn sống ngày hôm nay?” - và 
y nêm một cái nhìn xanh lục phủ chụp lẫy Zarathustra. Nhưng 
liền sau đó, y thay đổi thái độ và buồn rầu bảo: 

“Hỡi Zarathustra, tôi đã mỏi mệt với tất cả những thứ đó, 
các nghệ thuật của tôi làm tôi kinh tớm, tôi không là người vĩ 
đại. Nào có ích gì mà giả vờ như thê! Nhưng ngài biết rõ điền 
này: tôi đã tìm kiếm sự cao đại! 

Tôi muốn biểu trưng cho một vĩ nhân và có rất nhiều người 
đã bị tôi thuyết phục tin theo như vậy: nhưng sự đối trá này đã 
vượt quá sức tôi. Chính sự dối trá này làm tôi vỡ tan thây. 


416 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Hỡi Zarathustra! Nơi con người tôi tất cả đều là dối trá; 
nhưng tôi vỡ tan thây - đó lại là điều có rhật nơi tôi”. 

Zarathustra đáp, dáng vẻ u sầu và đôi mắt lặng lẽ cúi nhìn 
xuống đất: 

“Đi tìm sự cao đại như thể là một điều vinh dự về phần mi, 
nhưng sự tìm kiếm đó cũng phản bội mi nữa. Mi không vĩ đại. 

Hỡi lão già pháp sư vô liêm sỉ, điều tốt đẹp nhất và chân 
thật nhất nơi mi, điều mà ta xưng tụng nơi mi, là mi đã mỏi mệt 
chán ngán chính bản thân mình và mi đã thốt lên câu: “Tôi 
không là người cao đại”. 

Chính đó là chỗ làm ta xưng tụng mi như một kẻ khổ hạnh 
của tỉnh thần: dẫu cho đấy là điều chỉ xảy ra trong một chớp 
mắt, thì trong chớp mắt Ấy mi cũng đã chân thực. 

Nhưng, hãy nói cho ta biết mi tìm gì ở đây trong những 
khu rửng, giữa những tảng đá củø f2? Và nêu mi đã nằm dài trên 
con đưởng 72 đi chỉ vì ta, thì thử hỏi, mi muốn chứng cứ gì từ 
nơi ta? 

Mi muốn cám dễ hoặc thử thách /a về chuyện gì?” 

Zarathustra nói như thế và đôi mắt hắn tóe lửa. Lão già 
pháp sư im lặng một lúc, rồi trả lời: 

“Tôi đã cám dễ hoặc thử thách chăng? Tôi chỉ tìm kiểm mà 
thôi. 

Hỡi Zarathustra, tôi đi tìm một kẻ nào chân thực, thăng 
thắn, đơn sơ, một kẻ không giả vở, một kẻ tuyệt đối liêm khiết, 
một chiếc bình đựng trí huệ hiền minh, một bậc thánh của tri 
thức, một vĩ nhân! 

Ngài há không biết thế sao, hỡi Zarathustra? 7ói đi đầm 
Zarathustra". 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 417 


Lúc bảy giờ, một sư im lặng trải dài ra giữa hai người; 
trong khi ấy, Zarathustra đắm chìm vào một trầm tư thăm thắm, 
đên nỗi hắn nhắm mắt lại. Nhưng sau đó, quay trở về với kẻ đối 
thoại, Zarathustra cầm lây bản tay của lão già pháp sư và bảo, 
giọng đây lễ độ pha giảo hoạt: 

“Được rồi! Trên kia là con đường dẫn đến hang đá của 
Zarathustra. Hang đá của ta chính là chỗ ngươi có thể tìm kiếm 
kẻ mà ngươi khát khao tìm kiếm. 

Và ngươi hãy hỏi ý kiến hai con thú của ta, con ó và con rắn: 
chúng sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Nhưng hang đá ta rất rộng lớn. 

Quả thật, chính bản thân ta, ta cũng chưa nhìn thây bậc vĩ 
nhân nào. Đối với cái gì cao đại, thì con mắt của kẻ tinh tế nhật 
ngày hôm nay cũng hãy còn quá thô vụng. Thời này là thời ngự 
trị của đảm tiện dân. 

Ta đã gặp quá nhiều người vươn tay duỗi chân và phình lớn 
bụng ra, trong khi đám dân chúng la gào: “Kìa, kia! Một vĩ 
nhân!” Nhưng mà tất cả những chiếc bễ thợ rèn ấy dùng được 
vào việc gì cơ chứ? Rốt lại, gió luôn luôn chui lò ra từ chúng. 

Rốt lại, con ếch luôn luôn phải vỡ tan thây, con ếch đã 
phình bụng quá to: lúc bây giờ, gió trốn thoát khỏi bụng ếch. 
Đâm mũi nhọn vào bụng một kẻ vênh váo, ta gọi đây là một 
cuộc giải trí hấp dẫn. Các con yêu dân của ta ơi, hãy lắng nghe 
điều đó! 

Hiện tại của chúng ta đang thuộc về đám tiện đân: ai còn 
biết được kể nào là lớn hay nhỏ nữa? Ai còn đi tìm sự cao đại 
mà thành công được chứ! Cao tay nhất là một kẻ điên: những 
người điên đang thành công trong việc đó. 

Ngươi lại đi tìm những vĩ nhân, hỡi kẻ điên cuồng kỳ la; 


418 FRIEDRICH NIETZSCHE 


vậy, ai đã đạy ngươi đi tìm họ? Hôm nay có phải là lúc thuận 
tiện cho chuyện tìm kiếm đó không? Hỡi kẻ kiểm tìm ranh mãnh 
kia ơi! Tại sao ngươi lại cám dỗ và thứ thách ta chứ?*” 


Zarathustra đã nói như thé, tâm hỗn hắn được khích lệ vui 
tươi, và vừa cất tiếng cười, Zarathustra vửa tiếp tục bước đi. 


MIỄN DỊCH 


hưng chỉ ít lâu sau khi thoát khỏi viên Pháp sư, Zarathustra 

lại thấy có một người ngôi trên vệ đường hắn đang đi, một 
ngưởi cao lớn, đen tuyền, khuôn mặt gầy nhom, xanh mét. Dáng 
vẻ bê ngoài của người này làm Zarathustra khó chịu kinh khủng. 
Zarathustra tự nhủ lòng: 

“Khổ thân cho ta! Ta đang nhìn thây sự buổn râu ảo não trá 
hình mang mặt nạ. Khuôn mặt này đường như xuất xứ từ đấm 
linh mục: bọn chúng muốn gì trong vương quốc của ta? 

Ối dào! Vừa mới thoát được tên pháp sư kia thì lại có ngay 
một tên thầy pháp khác đặt bước đi qua trên con đường của ta, 

- một tên thây pháp nào đó, với đôi tay xảo điệu, một kẻ 
Ảo não làm phép lạ nhờ vào ơn phước Thượng đề, một kẻ khinh 
thị nhẹ nhàng thế giới: giá gì quỷ đữ đến mang hắn đi! 

Nhưng quỷ dữ không bao giở có mặt đúng chỗ khí ta cần 
đến; quỷ đữ luôn luôn đến quá chậm, cái đồ loắt choắt mắc dịch, 
cái đỗ què chân liệt cẳng đó!” 

Zarathustra lâm bằm chửi rủa như thế, mà lòng rất nôn 
nóng, và Zarathustra nghĩ đến chuyện phải làm thể nào để đi qua 
trước mặt con người đen tuyên đó mà mất vẫn không nhìn y. 
Nhưng sự thể lại điễn tiên một cách khác. Bởi vì cũng lúc đó, kẻ 
đang ngồi trước mặt chợt nhận ra sự hiện diện của hắn. Giống 


420 FRIEDRICH NIETZSCHE 


như vửa gặp được một hạnh phúc bất ngờ, y tất ta tất tưổi nhảy 
cẵng lên chạy bổ về phía Zarathustra. 

YV lên tiếng: “Dẫu ngài là ai đi nữa, xin hãy giúp đỡ cho 
một kẻ lạc đưởng đang kiếm tìm, một lão giả có thể gặp phải bất 
hạnh ở chốn này! 

Thế giới này xa cách, la lùng vô tận đối với ta, ta đã nghe 
những con đã thú gầm thét tru trẻo; và ngay chính kẻ có thể cho 
ta nơi trú ngụ, kẻ đó lại đã biến mắt. 

Ta đi tìm kẻ kính tín cuối củng, bậc thánh, một ấn sĩ sống 
cô đơn hoang tịch trong rừng, nên hãy còn chưa nghe nói đến 
điều mà ngày nay tất cả mọi người đều nghe biết”. 

Zarathustra lên tiếng hỏi: “Điều mà ngày nay mọi người 
đều biết, đó là điều gì thế? Có lẽ đây là chuyện đẳng Thượng đề 
mà trước kia mọi người tin tưởng, nay đã chết rồi?” 

Ông lão buôn bã trả lời: “Ngài nói đúng. Và ta chính là kẻ 
đã phục dịch cho đẳng Thượng đề thuở xưa ấy đến tận giây phút 
cuối củng. 

Nhưng giờ đây, ta đang được miễn địch. Ta không có chủ 
song lại chẳng tự do; vì vậy, ta chẳng bao giở vui tươi được nữa, 
trừ những lúc sống trong hoài niệm. 

Chính vì thế, ta mới leo lên những ngọn núi này để cử hành 
thêm lần nữa một đại lễ, cho thích hợp với địa vị một cựu Giáo 
hoàng và một linh mục của giáo hội (vì ngài nên biết, ta là vị 
Giáo hoàng cuỗi cùng) - một cuộc lễ tràn đây những hoài niệm 
kính tín và sự tôn thờ Thượng đề. 

Nhưng giở đây, ngay cả chính y, con người kính tín nhất trong 
loài người, bậc thánh sống trong khu rừng, kẻ không ngừng cảm tạ 
Thượng đề bằng cách hát ca và than thở lầm bầm, y cũng đã chết. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 421 


Ta không gặp y khi tìm thấy cái chòi tranh y dùng làm nơi 
ẩn cư - nhưng ta thấy có hai con chỏ sói đứng đó tru rồng lên vì 
y đã chết, bởi lẽ tất cả thú vật trong rừng đêu thương mến y. Lúc 
bấy giờ, ta cắm đầu bỏ chạy. 

Ta đã hoài công đặt chân đến những khu rừng và những 
ngọn núi này chăng? Lúc bây giờ, ta bèn quyết định đi tìm một 
người khác, một kẻ kính tín nhất trong tất cả những kẻ không tin 
ngưỡng Thượng đề, - ta đi tìm Zarathustraf” 

Lão già nói như thế và đưa mắt sắc lạnh nhìn kê đối diện. 
Nhưng Zarathustra đã đưa tay nắm lấy tay viên cựu giáo hoàng, 
ngắm nghía lão hỏi lâu với lỏng ngưỡng mộ. Rồi Zarathustra 
lên tiếng: 

“Chao ôi! Bàn tay ngài mới thon đẹp làm sao, thưa đại 
nhân! Đây là bàn tay của một người luôn ban ơn phước. Nhưng 
hiện giờ, bàn tay ấy đang cầm tay kẻ mà ngài đang tìm kiểm, 
bàn tay ấy đang nắm giữ chỉnh ta, Zarathustra. 

Ta là Zarathustra, kẻ bất tỉn, người đã nẻm ra câu hỏi: “Ai 
là người bất tín hơn ta để ta vui hưởng lời giáo huấn của y?” 

Zarathustra nói như thế, và cái nhìn hắn thâm nhập vào 
trong những ý tưởng cùng những hậu ý của viên cựu giáo hoàng. 
Sau củng, vị giáo hoàng lên tiếng: 

“Kẻ đã yêu thương và sở hữu Thượng đề nhiều nhất, cũng 
là kẻ đã đánh mất Thượng đề tron vẹn nhất: 

Hãy nhìn xem, ta cho rằng giữa hai chúng ta, giở đây ta 
mới chính là kẻ bắt tín nhất. Nhưng ai lại muốn đem lòng hoan 
hi vì chuyện đót” 

Sau một khoảng im lặng thật sâu, với đáng trầm ngâm từ 
lự, Zarathustra lên tiếng hỏi: 


422 FRIEDRICH NIETZSCHE 


“Ngươi đã phục dịch Thượng đề đến giây phút cuối cùng? 
Ngươi biết rõ Thương đề chết như £hể nào chứ? Có phải quả thật 
như người ta kể rằng chính lòng thương xót đã làm Thượng đề 
nghẹt thở, 

rằng khi nhìn thấy con ngưởi bị đóng đính, Thượng để đã 
không chịu đựng nổi, 

rằng tình yêu đành cho con người lại biên thành hỏa ngục 
và sau củng là cái chết của Thượng đê?” 

Viên cựu Giáo hoàng không trả lời, mà lại đưa mắt ngỏ 
quanh ra chỗ khác, với một vẻ dữ tợn pha lẫn đớn đau ảo não 
trên gương mặt. 

Sau một lúc suy nghĩ chín chắn, Zarathustra lại tiếp lời, 
mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào tròng trắng mắt của lão già: 

“Thôi, ngươi cứ để ông ấy đi đi. Ngươi cứ để Thượng đề đi 
đi, vì Thượng để đã thua mát. Và dẫu rằng chỉ nói toàn điều tốt 
về cái chết của Thượng đề là điều làm ngươi được vinh dự, 
ngươi cũng như ta đều biết rõ Thượng để là ai, cũng như biết 
rằng Thượng đề đi theo những con đường kỳ dị”. 

“Nói thật giữa ba con mắt với nhau,* - viên cựu Giáo 
hoàng bảo với về tươi tỉnh trở lại (vì ông ta đui mất một mắt) - 
đối với những chuyện về Thương đề, ta là người rành rẽ hơn cả 
Zarathustra và ta có quyền như thê. 

Tình yêu của ta đã phục dịch cho Thượng đề suốt những 
năm trường, ở nơi nào ý chí của ta cũng đều dõi theo ý chí Thượng 
đề. Nhưng, một người nô bộc giỏi phải biết rõ hết - nhất là những 
chuyện mà chủ y tư giấu giêm cả với chính bản thân mình. 

Đó là một Thượng đề bí ẩn, đầy những huyền nhiệm. Thực 
ra, chính con trai của Ngài cũng chỉ đến với Ngài bằng những 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẺ 423 


con đưởng cong quẹo quanh co. Ở cánh cửa của đức tin vào đứa 
con trai, có sự ngơai tỉnh. 

Kê nào ca tụng Ngài như một Thượng đề của Tình yêu là 
kẻ có một ý tưởng thấp kém về chính tình yêu. Vị Thương đề đó 
chẳng muốn mình cũng là một quan tòa ban bố thưởng phạt đây 
sao? Nhưng kẻ nảo yêu thương, thì sẽ yêu thương vượt quá hình 
phạt củng sự đền bù tưởng thưởng. 

Khi vị Thượng đề phương Đông đó còn trẻ, Ngài cứng rắn 
và khao khát trả thù, và Ngài đã dựng lên một hỏa ngục để giải 
trí các sủng thần của mình. 

Nhưng sau cùng, Thượng đề đã trở thành già nua, nhu 
nhược, địu đàng và trắc ẩn, giống với một nội tổ hơn là một 
người cha, và Thượng đề càng giỗng hơn nữa với một lão bà lụ 
khu run run không vững. 

Thượng đề đến ngôi ở góc lỏ sưởi, khuôn mặt nhăn nheo, 
lo lắng vì đôi chân yêu ớt của mình, mỏi mệt chán chường thê 
giới, chán nản không cỏn ước muốn øì nữa. Sau cùng, vào một 
hôm, Thượng để chết ngạt vì lỏng thương xót quá lớn của Ngài”. 

Zarathustra ngất lời: 

“Ông cựu Giáo hoàng, chính ông đã tận mắt nhìn thấy 
những điều đó chứ? Rất có thể là chuyện đó đã diễn ra như thẻ, 
- như thế và cũng có thể là khác. Khi các đẳng thần linh chết, 
bao giờ họ cũng chết theo nhiều cách. 

Nhưng chẳng can hệ gì! Dẫu sự thể đã diễn ra như thế 
hay khác ổi - thì Thượng để cũng không còn nữa! Thương đề 
đã làm đôi mắt và hai tai ta ghê tởm, ta chẳng hề muốn trách 
cử Thương đề điều gì tệ hại. 

Ta yêu kê nào có cái nhìn trong sáng và ăn nói thẳng thắn. 


424 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Nhưng còn Thượng để thì - như ông đã biết rõ đây, ông cựu linh 
mục, - Thượng đề có một cái gì giống với lề lối các ông, lề lối 
của các linh mục: Thượng để là kẻ lờ mờ không minh bạch. 

Thượng để có tỉnh thần rối loạn mơ hồ. Chẳng phải 
Thượng để thù ghét chúng ta, với hơi thở hổn hến giận dữ, về 
chuyện chúng ta hiểu bậy Thượng để đó sao? Nhưng tại sao 
Thượng đề lại không ăn nói một cách minh bạch hơn chử? 

Và nếu lỗi đó là đo hai lỗ tai ta, thì tại sao Thương để lại 
ban chỉ cho chúng ta hai lỗ tai nghe chẳng rõ điều ông ấy nói? 
Giả sử có cáu ghét bám vào lỗ tai ta thì thử hỏi, ai đã đặt cáu 
ghét vào đó? 

Thượng đề như một kẻ làm đồ gốm chưa học xong nghề; 
có quá nhiều việc Thượng đề làm hỏng. Nhưng vì làm hỏng mà 
đâm ra trả thù những đỗ gồm và những tạo vật do chính tay mình 
nặn ra, thì đây quả là một tội lỗi đi nghịch lại óc ?hấm mỹ. 

Cũng có một óc thấm mỹ trong lĩnh vực của lòng thương 
xót; óc thẩm rrỹ này cuối cùng đã bảo: “Hãy cát khỏi chúng ta 
vị Thượng đề đy đi. Chẳng thà không có Thượng đề, chẳng thà 
quyết định vận mạng theo trí óc mình, chẳng thà điên đại, chẳng 
thà tự mình là chính Thượng đế, còn hơn!” 

“Ta đang nghe những lời gì đây? - Viên cựu Giáo hoàng 
ngắt ngang và vếnh tai lắng nghe. Hỡi Zarathustra, ngài còn tín 
mộ nhiều hơn là ngài đã tưởng, với một lỏng vô tín đắm say như 
thế. Ta không biết vị Thượng để nào ở trong ngài đã hoán cải 
ngài theo con đường bát tín như thế. 

Chẳng phải chính lòng thương xót của ngài đã ngăn không 
cho ngài tin vào một đắng Thượng đề? Và sự chính thực vĩ đại quá 
mức của ngài, rốt lại, sẽ kéo ngài vượt qua bên kía cõi bờ thiện ác? 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẺ 425 


Vậy thì ngài hãy nhìn xem cái gì đã được dành riêng cho 
ngài? Ngài có hai con mắt, một bàn tay và một cái miệng, được 
dành để chúc phúc đến tận thiên thu. Người ta không chúc phúc 
chỉ với bàn tay mà thôi. 

Ở gần bên ngài, dẫu rằng ngài muốn là người bắt tín nhất, 
ta vẫn ngửi thấy một mùi hương bí ẩn của khói nhang cùng 
những lời chúc phúc: ta cảm thấy điều ây lẫn trong đớn đau và 
khoái lạc tuyệt với. 

Hỡi Zarathustra, hãy cho ta làm tân khách của ngài, chỉ 
trong một đêm thôi! Sẽ chẳng còn nơi nào trên mặt đất ta thấy 
tốt lành hơn là ở bên cạnh ngải!” 

“Amen! Cầu cho được vậy, - Zarathustra đáp với sự kinh ngạc 
tột độ. Trên kia là con đường, đằng kia là hang đá của Zarathustra. 

Thực ra, ta rất thích tự mình dẫn ngươi về hang, vì ta yêu 
mến tất cả những người kinh tín. Nhưng giờ đây, có một tiếng 
kêu thống khổ đang hồi hả kêu gọi ta lìa xa ngươi. 

Trong lãnh địa của ta, phải đừng có tai ương bất hạnh nào 
xảy đến cho bất luận là ai: hang đá của ta là một hải cảng tốt. Và 
ta rất thích đem đặt tất cả những kẻ buôn rầu ảo não lên trên đất 
. liền và trên những đôi chân cứng cáp. 

Nhưng ai sẽ gỡ nỗi ưu uất ra khỏi vai ngươi đây? Ta quá 
yếu đuôi không làm nổi chuyện đó... Thực ra, chúng ta có thể 
chờ cho hết kiếp, mãi đến khi có kẻ nào đó hỗi sinh lại Thương 
đề của ngươi. 

Bởi vì vị Thượng để xa xưa đó không còn sống nữa: 
Thượng để đã thực sự chết rồi”. 


Zarathustra đã nói như thế. 


KÈ XẤU XÍ NHẬT LOÀI NGƯỜI 


arathustra lại lang thang qua những ngọn núi, những cánh 

rừng: đôi mắt Zarathustra tìm kiếm, tìm kiếm mãi, nhưng 
chẳng nơi nảo chủng bắt gặp kẻ mà chúng muốn nhìn thấy, kẻ 
khốn nạn đã thét lên tiếng kêu thông khổ. Tuy nhiên, suốt đọc 
đường, cõi lòng Zarathustra tràn đầy hoan lạc và biết ơn. Hắn tự 
nhủ: “Ngày hôm nay đã ban cho ta biết bao điều tốt lành để đền 
bù lại chuyện nó đã khởi sự một cách tệ hại thể kia! Ta đã gặp 
những kẻ đối thoại kỳ dị vô song! 

Giờ đây ta sẽ nghiên ngẫm, nhai đi nhai lại thật lâu lời nói 
của họ; những lời lẽ đó tựa như những hạt giống tốt, răng ta sẽ 
không ngừng nghiền nát và xay vụn chúng, cho đến khí chúng 
chảy ra những dòng sữa ngọt ngào trong tâm hôn ta!” 

Nhưng khi con đường vòng quanh một tảng đá, thời đột 
nhiên phong cảnh thay đổi, và Zarathustra bước vào trong cõi 
chết. Nơi đây dựng đứng lên những tảng đá màu đen pha lẫn sắc 
đỏ: chẳng chút cỏ xanh, cây cối, chẳng có lẫy một tiếng chim 
kêu. Bởi vì đấy là một thung lũng mà tất cả những con vật đều 
lánh xa, ngay cả những loài dã thú; duy chỉ có một giống rắn 
màu xanh lục to lớn dễ sợ là đến đấy nằm chết khi đã già. Chính 
vì thê những người chăn súc vật mới gọi nơi đây là thung lũng 
Rắn Chất. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 427 


Zarathustra mãi đắm chìm trong những hoài niệm đen 
thắm, bởi vì hẳn thấy rằng hình như mình đã đặt chân đến thung 
lũng này rồi. Và một sức nặng đè trĩu trên tỉnh thần Zarathusta: 
đến độ hẳn bắt đầu đi chậm lại cho đến khi, sau cùng, hắn dừng 
hẳn lại. Nhưng lúc bây giở, khi mở mắt ra, Zarathustra thấy một 
cái gì đang ngôi bên vệ đường, một cái gì mang khuôn mặt 
người nhưng hầu như chẳng có gì là người cả - một cái gì khó 
có thể gọi tên. Hốt nhiên, Zarathustra đâm ra hổ thẹn vô củng vì 
đã tận mắt nhìn thấy một điều như vậy: mặt mũi đỏ bửng đến 
tận chân tóc bạc phơ, Zarathustra quay mắt đi và cất bước để rời 
khỏi nơi chốn không hay này. Nhưng đột nhiên, một âm thanh 
cất lên trong cối sa mạc chết Ấy: từ mặt đất bốc lên một thứ tiếng 
khỏ khè, ọc ọc, như khi vào ban đêm nước ọc oe trong một ống 
dẫn bị bịt kín; sau cùng tiếng động đó trở thành một giọng nói, 
một lời nói của con người. Giọng nói ấy bảo: 

“Zarathustra, Zarathustra! Hãy giải đoán ẩn ngữ của ta nào: 
hãy nói đi! Nói đi! Đâu là sự trả thù chông lại người chứng? 

Hãy dừng lại và quay bước trở lui: nơi đây có băng giá trơn 
trượt! Hãy coi chừng lòng kiêu hãnh của ngươi sẽ bị gãy chân 
chốn này! 

Ngươi tự tưởng mình là biền minh trí huê, hỡi Zarathustra 
kiêu hãnh! Vậy ngươi hãy thử giải đoán ẩn ngữ của ta xem nào, 
ngươi là kẻ đập vỡ những trái hồ đào cứng rắn nhất, - hãy giải 
đoản ẩn ngữ là chính ta đây! Hãy nói đi: ta là a1?” 

Nhưng khi Zarathustra nghe xong những lời lẽ trên, thì 
điều gì xảy đến trong tâm hồn hắn? Ởlắn nảy lòng thương xói và 
đột nhiên ngã quy xuống tựa như một cây sối chông chọi từ lâu 
với những nhát rìu của đám tiều phu nay đột nhiên gục xuống 


428 FRIEDRICH NIETZSCHE 


nặng nề, làm kinh hãi ngay những kẻ muốn đốn hạ nó. Song 
Zarathustra đã từ mặt đất trỗi dậy. Và khuôn mặt hắn lộ vẻ cứng 
rắn. Hắn bảo bằng một giọng sắt đá tàn nhẫn: 

“Ta nhận rõ mi rồi: mỉ là ké đã giết chết Thượng để. Hãy 
để ta bỏ đi xa. 

Mi không chịu đựng nổi kê đã nhìn thấy mi, kẻ đã nhìn 
thấy mi thưởng xuyên thấu suốt tử bên này qua bên kia, mi, Kẻ 
xâu xí nhất loài người! Mi đã trả thủ người chứng đó!” 

Zarathustra nói như thế và muốn bỏ đi, nhưng sinh vật 
không thể gọi tên đó đã nắm lẫy một vạt Áo của hắn và lại bắt 
đầu ọc ọc tìm chữ. Sau củng, gã thối ra: “Hãy ở lại, Zarathustra! 

- Hãy ở lạ! Đừng bước qua con đường của ngài nữa. Tôi đã 
đoán ra chiếc rìu nào đã đồn hạ ngài ngã gục; hối Zarathustra, xin 
ngợi ca vì ngài lại hiên ngang đứng vững dậy được! 

Tôi biết rõ, ngài đã đoán được tâm trạng của kẻ đã giết 
chết Thượng đề, - kẽ sát hại Thượng đề. Hãy ở lại! Xin ngài hãy 
ngôi xuống cạnh tôi, làm thế không phải là vô ích đâu. 

Tôi sẽ đi về với ai đây nêu không phải là về với ngài? Hãy 
ở lại, hãy ngồi xuống đây. Nhưng đừng nhìn vào tôi! Hãy xưng 
tụng sự xâu xí của tôi như thê! 

Họ đang ngược đãi tàn hại tôi: giở đây ngài là nơi trú ẩn 
cuối cùng của tôi. Chẳng phải họ đang theo đuổi tôi bằng lòng 
thù hận hay bằng đám cảnh binh của họ đâu! Ô! Tôi sẽ cười 
nhạo những sự ngược đãi tàn bạo như thể, tôi sẽ lấy làm hãnh 
diện và vui vẻ vì điều đó! 

Từ trước đến nay, tất cả những thành công há chẳng dành 
cho những kẻ bị ngược đãi hành hạ tột cùng? Và kẻ nào tài hành 
hạ sẽ dễ học được chuyện fheo đuồi:* - vì vậy, họ chẳng luôn 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 429 


bám đẳng sau gót kẻ khác đó sao? Nhưng chính lỏng thương xói 
của họ... Chính lòng thương xót của họ là điều làm tôi chạy trốn; 
chính vì lòng thương xót ấy, tôi mới đi tìm một chỗ trú ẩn nơi 
ngài, Hỡi Zarathustra, xin ngài hãy che chở cho tôi, ngài, chỗ trú 
ấn tôi cao của tôi, ngài là kẻ duy nhất đã đoán nhận được tôi: 

Ngài đã đoán được tâm trạng của kẻ đã giết chết Thượng 
để. Hãy ở lại đây! Và nêu ngài muốn bỏ đi, thời hỡi người lữ 
khách hối hả kia ơi, chớ có đặt bước trên con đường theo đó tôi 
đã đến. Con đường ây đây rẫy xâu xa hung hiểm. 

Ngài có thù ghét tôi vì tôi cứ mãi lấp bắp nói năng không 
sối như thế chăng? Vì tôi đã ban cho ngài những lời khuyên? 
Nhưng ngài hãy biết rõ điều này, chính tôi, Kẻ xấu xí nhất loài 
người, là kê có đôi chân to lớn nặng nề nhất: con đường nảo tôi 
đã đi qua đều trở thành xấu xa hư hỏng. Tôi làm hư và đạp lún 
tất cả mọi con đưởng. 

Nhưng tôi đã thấy rõ rằng ngài muốn im lặng bước qua 
cạnh tôi, và tôi đã nhìn thấy sự đỗ mặt hổ thẹn của ngài: chính 
do đó tôi mới nhận ra rằng ngài là Zarathustra. 

Mọi người khác đều vứt cho tôi của bố thí, lòng thương 
hai, bằng cái nhìn hay lời néi. Nhưng để nhận của bố thí, tôi 
không đủ là người ăn xin, ngài đã đoán ra được thế. 

Tôi quá giảu có, giàu có vô ngàn về những chuyện vĩ đại, 
khủng khiếp, những chuyện xấu xí nhất và khó điễn tả thành lời 
nhât! Hỡi Zarathustra, sự hổ thẹn của ngài đã làm tôi vinh hạnh. 

Phải khó khăn vô vàn tôi mới trồn thoát khói đám đông lúc 
nhúc những kẻ đầy lòng xót thương bác ái, để tìm thấy kẻ độc 
nhất trong tất cả mọi người, kê hôm nay lên tiếng giảng dạy 
rằng: “Lòng thương xót là điều trải thởi thô bạo”. Kẻ đó chính 


430 FRIEDRICH NIETZSCHE 


là ngài, hỡi Zarathustra, 

- dẫu rằng đó là lòng xót thương của một đắng Thượng đề 
hay lỏng thương xót của loài người: thương xót là một sự lăng 
nhục xâm hại đến lòng băng trinh tiết tháo. Và ý chí không 
muốn trợ giúp cỏ thể cỏn cao quý hơn một vải đức hạnh quá vội 
vã chạy ủa đến cứu giúp. 

Thể mà, chính thứ đức hạnh mày, lòng xót thương bác ái, 
là điền mà hiện nay đám tiện dân xem là đức hạnh tuyệt hảo 
nhất: bọn chúng không có lòng tôn kính đối với sự bất hạnh vĩ 
đại, sự xấu xí vĩ đại, sự kỳ quái vĩ đại. 

Cái nhìn của tôi bay vượt qua trên tắt cả những thứ đó, như 
con chó dùng đôi mắt thống ngự những chiếc lưng của đàn cửu 
non lúc nhức. Đây là những sinh vật bé mọn, xảm xịt, ngoan 
ngoãn giống như lũ cửu. 

Giống như một con cò hắt đầu ra sau, khinh bí quay mắt khỏi 
những ao đầm phẳng lặng cạn cợt, cũng thế, tôi đưa mắt khinh thị 
nhìn xuống bên trên đám đông lúc nhúc những lượn sóng nhỏ màn 
xám đạt dào những ý chí của những tâm hồn hèn mợn. 

Đã quá lâu rồi, ngưởi ta cho bọn tiện dân là có lý, chính vì 
vầy cuối củng người ta đã ban cho bọn chúng quyên lực - giờ 
đây bọn chúng cát tiếng rao giâng: “^Chỉ có những điều mà đám 
tiện dân gọi là tốt, thì mới là điều tốt”. 

Và điều ngày nay người ta gọi là “chân lý” chính là điều 
được giâng dạy do một kẻ thuyết giảng xuất thân từ hàng ngũ 
tiện dân, kê đã từng nói về chính mình rằng: “Ta lả chân lý”. 

Chính kẻ tự cao tự đại đó từ lâu đã thổi căng chiếc mào của 
đảm tiện dân - chính đó là kẻ mà khi rao giảng: “Ta là chân lý”, 
đã không rao giảng một sai lảm tơ tóc nào, 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 431 


Người ta đã từng trả lời lễ độ hơn cho một kẻ tự cao tự đại 
như thể chưa? Tuy nhiên, hỡi Zarathustra, ngài bước qua trước 
mặt họ và bảo: “Không! Không! Ba lần không!” 

Ngài đã cảnh giác con người đề phòng sự sai lầm của họ, 
ngài đã là người đầu tiên lên tiếng cảnh giác về lòng thương xót, 
trong khi ngỏ lởi không phải cho tất cả mọi người cũng chẳng 
phải cho một ai, mà cho chính ngài và những kẻ mang dòng mán 
Của ngài. 

Ngài hể thẹn về sự hổ thẹn của kẻ kiên trì chíu đựng những 
thông khổ lớn lao. Và thực ra, khi ngài bảo: “Hỡi loài người, hãy 
đề phòng, chính từ lỏng thương xót mới bốc lên một đám mây 
vĩ đại!" 

Khi ngài rao giảng: “Tất cả những kẻ sáng tạo đều cứng 
rắn khốc liệt, tất cả mọi tình yêu vĩ đại đều cao vượt hơn lỏng 
xót thương bác ái của tình yêu”, thì hỡi Zarathustra, tôi thây 
ngài hình như đã hiểu thầu những dấu hiệu của thời đại! 

Nhưng còn chính ngài, ngài hãy cảnh giác đề phòng lòng 
xót thương bác ái của riêng ngài! Bởi vì có nhiêu kê đang lên 
đường hướng về ngài, nhiều kẻ đang đau khổ, đang hoài nghị, 
đang tuyệt vọng, đang tư trầm mình và hóa thành băng giá. 

Tôi cũng cảnh giác ngài hãy đề phòng chính tôi. Ngài đã 
đoán nhận được ẩn ngữ tốt đẹp nhất và tệ hại nhất của tôi: chính 
bân thân tôi và những gì tôi đã làm. Tôi đã biết rõ chiếc riu có 
thể đón hạ ngài được. 

Tuy nhiên, - kẻ ấy phải chết: y đã nhìn với đôi mắt thấu 
suốt mọi sự, - y đã nhìn thấy những chiều sâu và những hồ thắm 
của con người, y đã nhìn thấy tất cả những hổ thẹn cùng sự xấu 
xí được che kín của con ngưởi. 


432 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Lông bác ái của y chẳng hề biết đến sự hố then; y len lỏi 
vào trong những uẩn khúc đê tiện nhất của tôi. Ÿ phải chết, y, kẻ 
tò mò tọc mạch lộ liễu, kẻ xót thương bác ái đó. 

Y đã không ngừng nhìn thấy tôi; tôi muốn trả thù một 
chứng nhân như thế, không thì chính tôi phải giã tử cuộc sống. 

Vị Thượng đề đã nhìn thấy tật cả mọi sự, ngay cả con người, 
vị Thượng đề đó phải chết! Con người không thể chíu đựng nối 
chuyện một chứng nhân như thế mà vẫn cứ còn sống mãi”. 

Kẻ xấu xí nhất loài người nói như thế. Nhưng Zarathustra 
đã đứng lên, sửa soạn cát bước: vì hắn thấy giả lạnh tận tim gan. 
Zarathustra bảo: 

“Hỡi sinh vật khó có thể gọi tên, ngươi đã khuyên ta đừng 
bước theo con đường của ngươi. Để thưởng công, ta yêu cầu 
ngươi hãy bước theo con đường của ta. Nhìn kìa, trên kia là 
thạch động của Zarathustra. 

Hang đá của ta thi to lớn, sâu thắm và có nhiều xó xinh 
khuất lắp; kẻ ẩn dật cô tịch nhất cũng tìm được chỗ ẩn náu trong 
hang. 

Chung quanh hang có hàng trăm chỗ nứt nẻ, hàng trăm xó 
góc hẻo lánh dành cho tất cả những kẻ nào bò sát, bay lượn hay 
nhảy nhót. 

Ngươi, kẻ lưu đảy tự đày ải chính mình! Ngươi không 
còn muốn sống giữa loài người và giữa lòng xót thương bác ái 
của loài người nữa sao? Được rồi! Hãy làm y như ta. Như thể 
ngươi cũng sẽ được học hỏi từ ta. Chỉ kẻ nào hành động mới 
học hỏi được. 

Ngươi hãy bắt đầu bằng cách trò chuyện cùng hai con thú 
của ta! Con thú kiêu hãnh nhật đời và con thú giảo quyệt nhất 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 433 


đời - ước mong rằng chúng sẽ là những có vấn tốt cho cả hai 
chúng ta!” 

Zarathustra đã nói như thế, rồi hắn tiếp tục con đưởng của 
mình, đáng điệu trầm ngâm hơn trước và bước đi chậm rãi hơn, 
vì hắn tự chất vẫn mình nhiều điều song chẳng tìm ra câu trả lởi 
một cách dễ đàng. 

Zarathustra nghĩ thầm trong lòng: 

“Gã đó khốn khổ ngần nào! Trong khi lõm bõm những lời 
lẽ cay đắng chứa đầy sự hổ thẹn ấn kín, trông gã mới xấu xí làm 
sao! 

Thiên hạ bảo ta rằng gã tự yêu thương chính mình. Than 
ôi! Tình yêu chính mình Ấy hẳn phải to lớn vĩ đại đường nào! Có 
bao nhiêu khinh bỉ mà gã đã không vượt qua được! 

Cả kê đó nữa cũng tự yêu thương chỉnh mình bằng cách tự 
khính bỉ chính mình. Đối với ta, gã là một tỉnh nhân vĩ đại và 
một kẻ khinh bỉ vĩ đại ngất trời. 

Ta chưa hè gặp ai tự khinh bỉ mình sâu xa đến thế: cä niêm 
khính bỉ ấy cũng năm trong phương trời của sự cao đại hoằng 
viễn, Hỡi ôi! Kẻ đó có lẽ là con người thương đẳng mà ta đã 
nghe thốt ra tiếng kêu thống khổ chăng? 

Ta yêu những người cảm nghiệm sự khinh bí ngút trời. 
Nhưng, con người là một cái gì cần phải được vượt qua”. 


NGƯỜI ĂN XIN TỰ NGUYỆN 


hi Zarathustra đã rời Kẻ xâu xí nhất loài ngưởi, hắn lạnh 
Ku và cảm thây mình đơn chiếc, bởi vì có nhiều tư tưởng 
giá buốt cô đơn thổi qua tỉnh thần hắn, đến độ cả tứ chỉ hắn cũng 
run lên vì lạnh. Nhưng trong khi tiếp tục leo lên càng lúc càng 
xa, trèo non vượt suối cùng khắp, khi thì đi đải theo những cánh 
đồng cỏ êm mượt xanh rờn, khi thì vượt qua những khe hồ 
hoang đại đầy đá sỏi mà xưa kia một đỏng thác hủng hổ đã chảy 
ào qua, Zarathustra đột nhiên thấy được sưởi ấm lại và tinh thần 
hắn bất đầu phần chân. 

“Chuyện gì đã xây đến cho ta như thế? - Zarathustra tự hỏi, 
có một cải gì âm nóng sống động làm ta tươi tỉnh lại, chắc nó 
phải đang ở gần ta. 

Ta đã bớt đơn chiếc hơn: ta tiên cảm thấy những người bạn 
đồng hành, những người anh em xa lạ đang lảng vắng rỉnh đỏ 
chung quanh ta, hơi thở nông âm của họ làm tâm hôn ta xúc động”. 

Nhưng khi Zarathustra đưa mắt nhìn quanh tìm những an 
ủi cho nỗi cô đơn của mình, hắn nhìn thấy một đàn bỏ cái tụ tập 
trên một khu đôi cao: chính SỰ gần gũi củng mùi vị của đàn bỏ 
đó đã sưởi âm lòng hắn. Thẻ nhưng, những con bò ây đường như 
đang chăm chú lắng nghe một kẻ nào ngỏ lời với chúng và 
chẳng hè đề phòng người khách lạ mới tới. Song khi đã đến gần 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 435 


đàn bỏ cái, hắn nghe rõ có một giọng nói của con người cất lên 
giữa đàn bò; và rành rành trước mắt, tất cả mọi con bỏ đều quay 
đầu về kẻ đang chuyện trò cùng chúng. 

Lúc bấy giờ, Zarathustra vội vã leo lên núi để giải tán đám 
súc vật, vì hắn sợ rằng trên đó đang xảy ra một tai ương gì đó 
mả lòng xót thương của đám bò khó cứu chuộc lại được chăng. 
Song Zarathustra đã làm. Bởi vì hẫn thấy một người đàn ông 
ngôi bệt trên mặt đất đường như đang muốn thuyết phục những 
con bò đừng nên sợ hãi y; một con người thanh bình, một nhà 
thuyết giáo dịu hiền của rừng núi, mà ngay cả đôi mất cũng 
thuyết giảng lòng tốt. “Ngươi tìm gì ở đây thế?” Zarathustra hỏi 
to, giọng kinh ngạc. 

Người kia trả lời: 

“Điều mà ta tìm kiếm ở đây à? Hỡi kẻ phá đám! Cũng là 
một điều như nhà ngươi, nghĩa là ta tìm kiếm hạnh phúc trên 
trần gian. 

Chính vì thế ta muốn học sự khôn ngoan trí huệ từ đám bỏ 
cải này. Bới vì ngươi nên biết, đã nửa buổi sáng nay ta nói với 
chúng vả chúng sắp giảng đạy lại cho ta. Tại sao ngươi lại phá 
đám bọn chúng? 

Nếu không quay trở lại và không trớ thành những con bò 
cái, thời chúng ta chẳng thể vào được nước thiên đàng. Bởi vì có 
một đức tính chúng ta phải học hồi từ loài bỏ: sự nhai đi nhai lại. 

Và nói thật, dẫu con người có chiêm hữu được toàn thể địa 
cầu chăng nữa, nhưng nều hắn không học được điều duy nhật này 
là “nhai đi nhai lại”, thì tắt cả mọi cái khác sẽ phụng sự cho hắn 
vẻ chuyện gì? Vì hắn sẽ chẳng tự giải thoát khỏi nỗi ảo não vĩ đại 
của mình: 


436 FRIEDRICH NIETZSCHE 


- giải thoát khỏi nỗi ảo não vĩ đại hôm nay của loài người 
mang tên là sự &nh tớm. Và hồm nay, ai là kẻ không có sự kinh 
tởm đầy lòng, đầy miệng và đây hai con mắt? Cả ngươi nữa! Cả 
ngươi nữa! Nhưng ngươi thử nhìn đám bỏ cái này xem!” 

Con người thuyết giáo miền rừng núi đã nói như thế, rồi y 
quay mặt lại về phía Zarathustra, - bởi vì từ đầu đến giờ đôi mắt 
y vẫn trìu mền thương yêu nhìn mãi về đám bò cái. Đột nhiên y 
biến sắc. Y thốt kêu lên kinh hãi và đột ngột đứng bật dậy khỏi 
mặt đất: 

“Kê mà ta đang trò chuyện là ai thế? Kè đó chính là con 
người không chán chường kinh tớm, chính là Zarathustra bằng 
xương bằng thịt, kẻ đã vượt thắng được sự kinh tổm vĩ đại, chính 
là con mắt, chính là cái miệng, chính là quả tim của Zarathustra 
đây mà!” 

Khi thốt lên như thê rồi, y cúi hôn đôi bàn tay của người 
mà y đang ngồ lời, đôi mắt tràn đầy lệ trong, y xứ sự như thể có 
một quà tặng vô giá hay một món trân châu bắt ngờ từ trên trời 
rơi xuống cho y. Trong khi ấy, đám bỏ cái nhìn ngắm quang 
cảnh ấy với lòng kinh ngạc. 

Zarathustra vừa trả lời vừa né tránh những ve vuốt của 
người kia: 

“Hỡi con người xa lạ khả ái, ngươi đừng nói về ta mà trước 
hết hãy nói cho ta nghe về ngươi; ngươi há chẳng phải là Kẻ ăn 
xin tự nguyện, kẻ mà ngày xưa đã vứt tung khỏi bản thân mình 
một tài sản vĩ đại, 

- kê đã hổ thẹn về tài sản của mình và hổ thẹn về những 
người giàu sang, nên đã đến trú ẩn nơi những người bần cùng 
nhất để ban cho họ sự phong phú cùng tắm lòng của mình? 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 432 


Nhưng họ chẳng hè đón nhận y”. 

Người ăn xín tự nguyện lên tiếng: 

“Họ chẳng hè đón nhận tôi, ngài biết rõ điều đó. Chính vì 
vậy, sau cùng, tôi đã đến với những con thú và đến với đàn bò 
cái này”. 

Zarathustra ngất lời: 

“Đây chính là điều ngươi đã học được. Ban cho một cách 
khéo léo quả thật khó khăn vô ngần, so với chuyện nhận lầy một 
cách khéo léo; và ban cho một cách khéo lẻo là cả một nghệ 
thuật, đây chính là kết quả tối thượng của thiện tính tài giỏi”. 

Người ăn xin tự nguyện đáp: 

“Nhất là trong thời đại chúng ta hiện nay, khi tật cả những 
gì thấp kém đều được nâng cao, đều thẹn thùng và kiêu hãnh 
theo lỗi của mình: lề lỗi của đám tiện dân. 

Bởi vì, như ngài dư biết, đã đến lúc khởi đầu cuộc nổi loạn 
vĩ đại của đám tiện dân vả nô lệ, cuộc dấy loạn tàn hại, chậm 
chạp lớn dần, lớn dân lên mãi; 

Thời đại hôm nay, những kẻ ti tiên nổi loạn chồng lại tất cả 
những gì bé nhỏ và chống lại tắt cả của bố thí khiêm tốn; vậy thì 
những kê quá giàu sang phong phú nên cảnh giác đề phỏng; 

Những kẻ mà, tựa như một chiếc chai lọ phình bụng chậm 
rãi nhỏ giọt qua một chiếc cổ chai quá chật hẹp: chúng rất dễ 
làm vỡ cổ chai. 

Sự ham muốn đây dâm dật, lòng thèm khát đẳng cay, mỗi 
hiềm thủ gay gắt, lỏng kiêu hãnh hạ lưu: tất cả những điều đó đã 
nhây xổ vào mặt tôi. Bảo rằng người nghèo khổ là những người 
hạnh phúc, là bảo một điều không thật. Tuy nhiên, nước thiền 
đàng ở nơi những con bỏ cáT”. 


438 FRIEDRICH NIETZSCHE 


“Tại sao nước thiên đàng lại không ở nơi những người ø1ảu 
sang chứ?” Zarathustra hỏi như thế để thử lòng y trong lúc hắn 
cần mẫy con bỏ cái không cho chúng thân mật cạ mũi đánh hơi 
kẻ đối thoại yên bình ấy. 

Người ăn xIn tư nguyện trả lời: 

“Tại sao ngài lại thử thách tôi? Ngài biết rõ điều đó hơn tôi 
mà, Zarathustra, vậy thì cái gì đã đẩy tôi về với những con người 
bần cùng nhất? Chẳng phải đấy là sự kinh tớm những con người 
giàu có nhất trong chúng ta hay sao? 

- kinh tởm những tên tù khổ sai cho sự giàu có, những 
người với con mắt lạnh lùng, quả tim xâu xé bởi những ý tưởng 
trục lợi, biết buông lưới thủ lợi tử trong mỗi đống rác, 

- kinh tớm đám tiện dân mà mùi hôi thối của chúng bốc lên 
làm thương tốn tận trời xanh, 

- kinh tởm cái đám hạ lưu được sơn son thiếp vàng trá 
nguy mà tổ tiên chúng với những ngón tay cong quắp đã là 
những kẻ cho vay nặng lãi hoặc những kẻ nhặt giẻ rách, kính 
tởm cái bọn dễ tính với phụ nữ, dâm dật và chóng quên: - bởi vì 
bọn chúng chẳng khác với gái giang hồ là mãy. 

Đám tiện dân ở bên trên, đám tiện dân ở bên dưới! Ngày 
nay, nào có hệ gì nữa “những người nghẻo và những người 
nghèo”! Tôi đã học quên đi sự phân biệt nói trên và tôi đã chạy 
trốn xa tít mù, càng lúc càng tít mù xa, mãi đến khi tôi đến với 
máy con bò cái này”. 

Người giáo đồ yên bình nói như thê, y thở mạnh và cháy 
mô hôi vì quá cảm xúc đối với những lời lẽ đã thốt ra: đến nỗi, 
đám bò cái lại ngạc nhiên thêm lần nữa. 

Nhưng trong khi y thốt ra những lời trên, Zarathustra vẫn 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẺ 439 


luôn mỉm cười nhìn thẳng vào mặt y vả lặng lẽ lắc đầu. 

“Hỡi người thuyết giáo của núi rừng, ngươi đang tự bức 
bách ngươi thái quá khi dùng những chữ khắc bạc đến thê. 
Miệng và mắt ngươi không hợp cho những điều khắc bạc như 
thế dâu. 

Cả đến đạ dày ngươi cũng vậy, theo chỗ ta thấy: vì nó ky 
với tất câ những gì là phẫn nộ, hận thủ và cặn bã thối tha. Dạ 
dày ngươi cần đến những thực phẩm êm dịu bơn: ngươi chẳng 
phải là một tay đô tể. 

Ta thây, đúng hơn, ngươi thuộc dòng ăn cỏ cây trai tình. Có 
lẽ ngươi đang nhai những hạt thóc. Dẫu sao, ngươi không hợp 
với những niềm vui của loài ăn thịt sống, ngươi chỉ ưa thích mật 
ngọt của ong rửng”, 

Người ăn xin tự nguyện trả lời, lòng đã vơi sầu muộn: 

“Ngài đoán nhận tôi thật đúng, Tôi ưa thích mật ngọt và tôi 
cũng nhai những hạt thóc, bởi tôi tìm kiếm những gì ngon ngọt, 
làm cho hơi thở thuần khiết; 

Và cũng là những gì đòi hồi nhiêu thởi gian, dùng làm của 
tiêu khiển lẫn món ăn ngon trọn ngày cho những kẻ biếng lười 
nhác nhớm. 

Nói đúng ra, đám bò cái này vượt thắng tất cả mọi đối thủ 
trong nghệ thuật đó: chúng đã phát minh ra việc nhai đi nhai lại 
và nằm dài sưởi nẵng mặt trời. Vì thẻ chúng kiêng cữ được tất 
cả những tư tưởng nghiêm trang làm phông lớn quả tim”. 

- “Được rồi! Zarathustra bảo. Ngươi cũng sẽ gặp hai con 
vật của fa, con ó và con rắn, hiện nay chúng chẳng có kẻ nào 
tương đương trên mặt đắt. 

Này, kia là con đường dẫn đến hang đá: ngươi hãy làm 


440 FRIEDRICH NIETZSCHE 


khách trọ của ta đêm nay. Và ngươi hãy trò chuyện với hai cơn 
thủ của ta về nỗi hạnh phúc tuyệt vời của loài thú vật, 

- cho đến khí chính ta quay trở về hang. Bởi vì giờ đây một 
tiếng kêu thống khổ đang hối hâ kêu cầu ta rời xa ngươi. Ngươi 
cũng sẽ tìm thây nơi hang đá của ta chất mật mới, chất mật ngọt 
ngào của những bộng ong, óng vàng, dịu lạnh: ngươi hãy uống 
lây mật ấy! 

Giờ đây, hãy mau giã biệt đám bò cái của ngươi, hỡi con 
người quái dị khả ái, dẫu việc đó có đất giá đên đâu đi nữa với 
ngươi. Vì chính đàn bỏ cái này là những người bạn tốt nhất và 
những vị thầy của ngươi!” 

“Trừ một con duy nhất mà tôi hãy còn ưa thích hơn tất cả, 
Người ăn xin tự nguyện trả lời. Hỡi Zarathustra, chính ngài cũng 
lả người tốt và ngài còn có giá trị hơn là một con bỏ cái!” 

Zarathustra giận đữ hét lớn: 

“Bước, bước mau! Đề nính hót xấu xa! Tại sao ngươi lại 
muốn làm hư hoại ta bằng những lời tán tụng như thể và bằng 
mật ngọt của những lời nịnh hót này? 

“Bước, bước mau xa khỏi ta!” Zarathustra hét lớn một lần 
nữa và giơ cao chiếc gậy quất vào người ăn xin hiền dịu; người 
ăn xin vội co giò chạy mất. 


CHIẾC BÓNG 


hưng khi Người ăn xin tự nguyện vừa chạy xa và 

Zarathustra còn lại một mình đơn lẻ, thời hắn nghe một 
giọng nói mới lạ cất lên từ đằng sau: “Đứng lại, Zarathustra! 
Chờ tôi với! Chính tôi đây, hối Zarathustra, chiếc bóng của ngài 
đây!” Nhưng Zarathustra không đừng chân chờ đợi, vì đột nhiên 
một sự tủi giận xâm chiếm lòng hẳn, do cái đám đông người 
đang chen chúc nhau trong vùng núi cao của hắn. Hắn tự nhủ: 

“Sự cô đơn của ta đã ra sao rồi? Quả thật ta quá đỗi chán 
ngán; vùng nứi này lúc nhúc những người là người, vương quốc 
của ta không cỏn thuộc vẻ thế giới này nữa, ta cần có những 
ngọn núi mới. 

Chiếc bóng của ta đang gọi ta. Nào sá gì chiếc bóng của 
ta! Cứ để chiếc bóng chạy đuổi theo ta - ta chạy trên nó”. 

Zarathustra tự nhủ lòng như thể và co giò chạy trồn. Nhưng 
kẻ ở đằng sau Zarathustra cất bước đuổi theo, đến nỗi có ba kẻ 
chạy theo sau nhau: trước hết là Người ăn xin tự nguyện, rồi đến 
Zarathustra, kể thứ ba và sau cùng là Chiếc bóng của 
Zarathustra. Nhưng ba người chạy chưa được bao lăm thì 
Zarathustra chợt ý thức được sư điên rồ của mình, và bằng một 
cử chỉ, Zarathustra rũ bỏ lòng tủi giận và sự kinh tởm ra Xa. 

Z.arathustra nói lớn: 


442 FRIEDRICH NIETZSCHE 


“Sao chứ? Những điều lố bịch kỳ cục nhất há chẳng luôn 
xảy đến cho những bậc thánh và những ẩn sĩ già nua như chúng 
ta hay sao? 

Thực ra, cơn điên cuỗng của ta đã lớn lên trong những 
vùng núi non cô tịch! Giờ đây ta đang nghe tiếng rốn rắng từ sáu 
bàn chân giả cả của những tên điên đang đuổi theo nhau. 

Nhưng Zarathustra có quyền sợ hãi một chiếc bóng chăng? 
Vì vậy, sau cùng, ta tin rằng chiếc bóng có đôi chân dài hơn ta”. 

Zarathustra đã nói như thế và tươi cười hoan hỉ. Hắn dừng 
bước rồi đột nhiên quay lại - và ô kìa, Zarathustra đã làm chiếc 
bóng và hồn người của hắn bổ nhào, vì chiếc bóng ôm hắn quá 
gần và yêu ớt quá đỗi. Khi tận mắt quan sát chiếc bóng, 
Zarathustra đâm ra kinh hãi như đứng trước sự xuất hiện bắt ngờ 
của một bóng ma; hồn người ấy mới ôm o, đen đúa, trũng rỗng 
và mỏi mệt ngần nào! 

Zarathustra hỏi, vẽ dữ tợn: 

- Mi là a1? Mi làm gì ở đây? Và tại sao mi lạt tư xưng là 
chiếc bóng của ta? Mi làm ta không ưa nổi. 

Chiếc bóng trả lời: 

- Xin ngài thứ lỗi vì lỡ ra lại là tôi; và hỡi Zarathustra, nếu 
tôi có làm ngài ưa không nổi, tôi xin tán thành và ngợi khen ngài 
quả là có khiếu thẩm mỹ. 

Tôi là một lữ khách, tử lâu rồi tôi bám chặt vào đôi gót 
chân ngài: tôi luôn luôn ở trên đường, nhưng lại không mục đích 
và vô gia cư, đên nỗi chỉ thiêu chút nữa, tôi đã là người Do Thái 
lang thang, trừ sự kiện tôi không phải là dân Do Thái cũng 
chẳng phải là thiên thu. 

Rồi sao? Tôi cứ phải luôn luôn dẫn bước trên đường mãi 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 443 


mãi? Tôi cử phải trủ trừ thất thưởng, bị xô đấy và lôi kéo bởi 
gió bốn phương? Hỡi địa cầu, ngươi được tạo ra quá tròn cho 
chân tal 

Tôi đã ngôi trên tất câ mọi bề mặt; tôi đã ngủ yên trên 
những tắm gương soi và kính cửa hàng, tựa như hạt bụi mệt mỗi. 
Tất cả đều thu nhỏ tôi lại, chẳng có gì làm tôi giảu có, tôi biến 
mình thành mảnh đẻ ôm o. 

Nhưng hỡi Zarathustra, chính ngài là người tôi đã theo 
chân và theo đuổi lâu nhất; dẫu cho tôi có trốn lánh ngài, thì 
không vì thế mà tôi chẳng phải là chiếc bóng tài giỏi nhất của 
ngài: nơi nào ngài ngồi xuống, tôi cũng nghỉ chân. 

Củng với ngài, tôi đã lang thang trong những thể giới xa 
vời lạnh lẽo nhất, như một bóng ma thích chạy nhảy trên những 
mái nhà bị mủa Đông nhuộm trắng và chạy nhảy trên mặt tuyết 
giá băng. 

Cùng với ngài, tôi đã khát khao tất cả những trái cắm, tất 
cả những gì xấu xa, diệu vợi nhất; và giã sử tôi có thủ đắc được 
đức hạnh nào, thì đó là đức hạnh vô úy, đức hạnh chẳng hề kinh 
sợ bất cứ sự cầm đoán nào. 

Cùng với ngài, tôi đã đập vỡ điều mà quả tim tôi đã phụng 
thờ mãi mãi, tôi đã lật nhào tất cả những biên giới cùng những 
ảnh tượng, tôi đã săn đuối những khát vọng nguy hiểm vô vàn. 
Thật ra, tôi đã một lần bước qua bên kia tất cả những tội ác gớm 
ghê nhất. 

Cùng với ngài, tôi đã mất đi đức tin nơi chữ nghĩa, nơi 
những giá trị đã được thừa nhận và những danh từ đao to búa 
lớn! Khi con quỷ thay da lột xác, thì cùng lúc nó chẳng thay đổi 
tên gọi đấy sao? Bởi vì chính tên gọi ấy cũng chỉ là một lớp da. 


444 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Có lẽ chính con quỷ cũng chỉ là... một lớp da. 

“Chẳng có gì là thật cả, mọi sự đều được phép làm”: đây 
là điều mà ngày nọ tôi đã tự nhủ lòng để khích lệ mình thêm can 
đâm. Tồi bị vứt àm câ đầu óc lẫn tim gan vào trong những vũng 
nước giá bu”t cắt đa. Hỡi ôi! B:.t bao lần sau đó tôi đã thấy 
mình trần truỗng đỏ cạch như một con tôm! 

Hỡi ôi! Tôi đã làm gì với tát cả lòng tốt, với tắt cả sự thẹn 
thùng và tất cả đức tin nơi những người thiện hảo! Hỡi ôi! Sự 
ngây thơ giả trá mà xưa kia tôi đã thủ đắc, sự ngây thơ của 
những con người thiện hảo và của những điều đối trá cao nhã 
của họ, bây giờ đang ở nơi đâu! 

Rất thường khi tôi đã bước ởi trên gót chân của Chân lý: lúc 
ấy, Chân lý đập mạnh vào đầu tôi. Đôi lúc tôi trởng mình nói dối, 
và chỉ khi đó, tôi mới thấy rằng mình chạm vào Chân lý. 

Quá nhiều sự việc đã được soi tô dươi mắt tôi, chính vì thế 
chẳng gỉ là quan hệ đối với tôi nữa. Chẳng gì còn tổn tại từ 
những điều tôi yêu thương nữa, - làm thê nào tôi còn có thể tự 
yêu thươn, chính mình được chứ? 

“Sống theo ý thích của mình, hay hoàn toàn chẳng sống gì 
cả”: đấy là điều tôi ước muốn, đẩy củng là điều kẻ thánh thiện 
nhất ước muốn. Nhưng, hỡi ôi! Làm thế nảo còn có được cho tôi 
một niềm vui thú? 

Tôi hãy còn một mục tiêu nào đó chăng? Một bến bờ mà 
cảnh buồm cởa rôi rong ruốổi đến? 

Một ngọn gió lành? Hỡi ôi! Chỉ duy có kể biết mình đi 
đâu mới biết đâu là ngọn gió lành thổi đến cho y, một ngọn gió 
thuận lợi. 

Tôi còn lại gì? Một tắm làng chán ngán, ngạo mạn, kiêu 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 445 


căng; một ý chí thất thường: đôi cánh vừa chập chững bay; một 
sống lưng bị gãy. 

Cuộc tìm kiếm nơi trú ẩn ca rôi - hỡi Zarathustra, ngài 
biết đó, - cuộc tìm kiếm này đã là cuộc thử lửa, là mối phiền 
não* làm tôi khánh kiệt, tiêu hủy cả đời tôi. 

“Đâu là rơi trú ẩn cửa £?" Nơi trú ẩn ấy chính là điều mà 
tôi hỏi thăm đỏ xét, nơi trú ẩn ấy chính là điều mà tôi đang tìm 
kiếm, đã kiểm tìm và đã không tìm thấy được. Ôi, vĩnh cửu mọi 
nơi, ôi vĩnh cửu không ở nơi nào cả, ôi vĩnh cửu - hoài công vô 
ích!” 

Chiệc bóng nói như thế và khuôn mặt của Zarathustra cứ 
chảy dài ra khi nghe những lời trên. Sau cùng, Zarathustra bảo 
bằng giọng buên rầu: “Mi là chiếc bóng của ta! 

Hỡi tinh thần tự đo lang bạt, hiểm họa của mí chẳng phải 
nhỏ nhoi! Mi đã gặp một ngày xâu; hãy coi chừng kẻo nó lại tiếp 
theo bằng một buổi tối còn tệ hại hơn nữa! 

Những kẻ lang thang phiêu bạt như mỉ cuối cùng đều tự 
cảm thấy mình hạnh phúc, ngay cả trong một nhà tù. Mi đã từng 
nhìn thấy những kẻ sát nhân ngủ ra sao trong nhà tù chưa? 
Chúng ngủ một cách thanh thản, chúng yên tâm hưởng thụ sự an 
toàn mới mẻ. 

Mi hãy đề phòng, rồi ra một đức tỉn chật hẹp sẽ xâm chiếm 
lấy mi, - một ão tưởng khắc bạc và khốc liệt! Bởi vì kể từ lúc 
này trở đi, tất cả những gì là chật hẹp, kiên cô sẽ quyến rũ và 
cám dỗ hồn mi. 

Mi đã đánh mắt mục đích: hỡi ôi, làm thế nào mi sẽ có thể 
đền bù an ủi mình về sự mất mát đó? Mi há chăng mất luôn cả 
con đường của mi đây sao? 


AÁo FRIEDRICH NIETZSCHE 


Hỡi kẻ lãng tử khính bạc đáng thương, hỡi con bướm mỗi 
mệt kiat Tối nay mi có muốn ngơi nghỉ và một nơi chốn nương 
thân không? Hãy trèo lên hang đá của ta: 

Trên kía là con đường dẫn lên hang đá. Giở đây, ta muốn 
lánh xa ngươi cho thật mau. Ta cảm thấy như có một chiếc bóng 
đang đè nặng trên hồn ta. 

Ta muốn chạy đi một mình, để chung quanh ta lại trở nên 
sáng rỡ. Chính vì thể ta còn cần phải hưởng thụ đôi chân một 
cách vui tươi khoái hoạt trong một thời gian lâu nữa. Tuy nhiên, 
vào đêm nay - tất cả sẽ khiêu vũ nơi hang đá của ta!” 


Zarathustra đã nói như thế. 


NGỌ THIÊN 


arathustra lại cất bước chạy, chạy mãi, nhưng hắn không 
/ gặp một ai nữa, hắn cô thân độc ảnh và tự tìm gặp lại 
mình, hưởng thụ sự cô đơn, nêm nhấp sự cô đơn đó và nghĩ đến 
những điều tốt đẹp suốt mây giờ liền. Nhưng vửa lúc chính ngo, 
khi mặt trời ở đúng ngay trên đỉnh đầu, Zarathustra đi ngang qua 
trước một cây cổ thụ uốn mình cong queo sẵn sùi có đốt, được 
ôm siết bốn bên bằng tình yêu tràn trê của một gốc nho, đến độ 
chính vì thể người ta không nhìn thấy được thân cây: từ cây cổ 
thụ ấy, treo lũng lẵng vô vàn những chủm nho vàng mọng hiến 
dâng cho lữ khách qua đường. Lúc bấy giờ, Zarathustra có ý 
muốn làm địu cơn khát nhẹ mơn trên đầu lưỡi bằng cách hái một 
chủm nho. Nhưng khi Zarathustra đã vươn tay ra rồi, lòng hẳn 
lại nổi lên một ước vọng khác, mãnh liệt hơn: ước vọng được 
nằm dài ngủ đưới gốc cây trong buổi chính ngọ của đất trời. 

Đáy là điều mà Zarathustra đã làm, và khi Zarathustra đã 
nằm dài trên mặt đất, trong nỗi lặng im tịch mịch cùng niềm bí 
ẩn của có dai muôn màu, thì hắn đã quên đi cơn khát nhẹ và thĩu 
thu ngủ. Bởi vi, như một câu châm ngôn của Zarathustra đã 
bảo: “Có việc cân thiết hơn việc khác”. Tuy nhiên, đôi mất 
Zarathustra vẫn mở lớn, vì hắn không chán chiêm ngưỡng và 
ngợi ca thân cây cổ thụ cùng tình yêu của gốc nho. Nhưng trong 


448 FRIEDRICH NIETZSCHE 


khi ngủ, Zarathustra tự nhủ với lòng mình như sau: 

“Im lặng! Im lặng! Thế giới há chẳng vừa thành tựu đây 
sao? Việc gì đang xảy đến cho ta đây? 

Như một ngọn gió ngạt ngào vô hình vô ảnh đang khiêu vũ 
trên biển cả gơn sóng lăn tăn, nhẹ nhàng hìu hắt như một chiếc 
lông chim: cũng thế, giác ngủ đang khiêu vũ trên ta. 

Giác ngủ không khép mắt ta lại, giấc ngủ để linh hồn ta 
tỉnh thức. Thực ra, giấc ngủ nhẹ nhàng hiu hắt như một chiếc 
lông chim. 

Giấc ngủ đang thuyết phục ta, ta không biết là thế nào; 
giấc ngủ chạm đến ta từ bên trong bằng một bản tay mơn vuốt, 
giấc ngủ đang bức bách ta. ÙỪ, nó đang bức bách ta, đến độ linh 
hôn ta mở rộng; 

- linh hồn kỳ lạ của ta đuỗi dài ra, mệt mỏi vô củng! Đêm 
tối của ngày thứ bảy đã đến với linh hồn ta giữa khi chính ngọ 
chăng? Linh hỗn ta đã lang thang quá lâu trong miên vĩnh phúc, 
giữa những điều tốt lành đang chín tới? 

Linh hỗn ta duỗi rộng dài ra, dài ra mãi! Lính hỗn kỳ lạ của 
ta đã ngủ giẤc bình yên. Nó đã nếm nhắp nhiều sự việc tốt đẹp 
lắm rồi, nỗi buôn rầu óng vàng này đang đè ép nó, lính hỗn ta 
nhăn nhó mặt mày. 

Như một chiếc thuyền đã vào trong vịnh biến yên tịnh 
nhất, giờ đây linh hồn ta đang áp lưng vào mặt đất, mỏi mệt vì 
những chuyến hải hành xa thẳm cùng những biển cả bất trắc 
khôn lường. Mặt đất há chẳng trung thành hơn sao? 

Như một chiếc thuyền cặp bờ hầu như mơn nhẹ vào lòng đất 
- và lúc bây giờ, chỉ cần một con nhện giăng tơ từ đất liên ra đến 
chiếc thuyền im bóng; chẳng cần đến sơi đây nào kiên cố hơn; 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 449 


Như một chiếc thuyền mệt nhoài nằm im trong vịnh biển 
yên tịnh nhật, cũng thế, giờ đây ta đang yên nghĩ gần đắt liên, 
trung thành, tín cấn và trong niềm chờ đợi, được buộc chặt với 
đất liền bằng những sợi dây mong manh phiếu điểu nhất. 

Ò, hạnh phúc! Ô, hạnh phúc! Hỡi linh hỗn ta, có gì mà mi 
không hát ca chứ? MI đang vên nghỉ giữa lòng cỏ dại. Nhưng 
bây giờ là giờ phút bí mật và long trọng, giờ phút mà chẳng có 
kẻ chăn chiên nảo vị vu tiếng sáo. 

Hãy coi chừng! Buổi ngọ thiên thiêu đốt đang ngủ yên trên 
những đồng cỏ. Đừng ca hát! Hãy im lặng! Thể giới đã tựu thành. 

Hõi linh hôn ta, con chim miền đồng cô, đừng ca hát! Và 
cũng đừng thì thào khe khẽ nữa! Hãy nhìn kia - im lặng! Buổi 
chính ngọ già nua ngàn kiếp đang ngủ yên, buổi chỉnh ngọ đang 
nhếch môi động miệng: vào giở phút này, nó há chẳng đang 
uống lấy một giọt hạnh phúc, một giọt nâu sạm cổ xưa của thứ 
hạnh phúc óng vàng, của thứ rượu vàng óng? Hạnh phúc đẹp 
tươi của nó đang vung trộm lướt đến bên mình. Một vị thần cũng 
cười tươi như thế là cùng. Im lặng! 

- “Hạnh phúc! Phải có ít thứ đường nảo để có đủ hạnh 
phúc!” Xưa kia ta đã nói như thể và tưởng rằng mình khôn 
ngoan trí huệ. Nhưng đấy chính là một sự báng bổ; giờ đây ta đã 
học biết được điều ây. Những kẻ điên cuỗng trí huệ nói bằng một 
ngôn ngữ tốt đẹp hơn nhiều. 

Hạnh phúc là cái gì bé nhỏ nhất, im lặng nhất, nhẹ nhàng 
hiu hắt nhất, tiếng xào xạc của một con thằn lằn bỏ trong cổ đại, 
một hơi thở, một sự trưởn lướt, một cái nháy mắt - điều chẳng 
quan hệ gì lại tạo thành hạnh phúc tuyệt vời nhất. Im lăng! 

Chuyện gì đã xảy đến cho ta? Hãy lắng nghe! Thời gian đã 


450 FRIEDRICH NIETZSCHE 


chạy trốn rồi chăng? Ta đã không té ngã?... Hãy lắng tai! Ta đã 
không bị té ngã vào cái giếng sâu của thiên thu vĩnh cửu đây sao? 

Chuyện gì đang xây đến cho ta?... Im lặng! Ta đã bị đánh 
trúng vào quả tìm? Hỡi ôi!... Đúng vào quá tím! Ô, hỡi quả tim 
ta ơi, hãy vỡ tan, hãy vỡ tan thành từng mánh sau một hạnh phúc 
như thẻ, sau một cú đánh như thế! 

Sao? Thế giới chẳng vừa thành tru đấy sao? Tròn đầy và 
chín mọng? Ôi! Quả cầu tròn mượt óng vàng* - quả câu sẽ bay 
bổng về đâu? Có phải ta đang chạy đuổi theo sau nó! Suyt! 

Im lặng -” (vào lúc đó, Zarathustra vươn vai duỗi thân và 
cảm thấy rằng mình đang nằm ngủ). Zarathustra tự bảo: 

“Đứng dậy, đồ mê ngủ! Đỗ lười biếng ngủ ngày!** Nào, 
đứng lên đi, hỡi đôi chân già lão! Đến giở rồi, đã đúng giờ rồi! 
Mi còn phải vượt qua bao quãng đường dài nữa. 

Mi đã ngủ nghê thả cửa, trong bao nhiêu lâu rồi? Trong 
một nửa thiên thu! Nào, bây giờ đứng dậy đi thôi, hối quả tìm 
già lão của ta. Sau một giấc ngủ miệt mài như thế, phải cân có 
bao nhiêu thởi gian đế đánh thức mi dậy?” 

(Nhưng Zarathustra đã thiếp ngủ trở lại và nh hồn hẳn 
cưỡng kháng tự vệ và lại dàn trải rộng ra). - “Hãy để ta yên! Im 
lặng! Thê giới chẳng vừa thành tựu đây sao? Ô! Quả cầu tròn 
mượt óng vàng đó!” 

“Đứng lên đi, tên trộm vặt, đồ lười biếng!*** Zarathustra 
bảo. Sao? Cứ vươn tay duỗi chân, ngấp dài, rơi té xuống đáy 
những cái giếng sâu mãi hay sao? Mi là ai thế? Hỡi linh hỗn ta!” 
(Vào lúc đó, Zarathustra hoắng kinh vì một tĩa sáng mặt trời rớt 
từ trên cao xuống ngay mặt hắn). Zarathustra thở đài, ngôi dậy: 

“Hỡi trời xanh trên đầu ta, mi đang nhìn ta đây à? Mi đang 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 451 


lắng nghe linh hồn kỳ lạ của ta? 

Khi nào mi sẽ uống lây giọt sương đã rơi trên tất cả mọi sự 
vật trần gian? Khi nào mi sẽ uống lấy linh hôn kỳ lạ này? 

Hõi giếng sâu của thiên thu vĩnh cứu! Hỡi hỗ thắm hoan 
say kinh hãi của buổi ngọ thiên! Khi nào mi sẽ hút lây linh hồn 
ta vào trong sâu thăm của mi?” 


Zarathustra đã nói như thế, rồi hắn đứng đậy khỏi chỗ nằm 
dưới gốc cây cổ thụ, như thể đứng dậy khỏi một cơn say cuồng 
kỳ lạ, và ô kìa, mặt trời vẫn còn nằm trên đỉnh đầu hẳn. Căn cứ 
vào sự kiện đó, người ta có thế kết luận một cách hợp lý rằng 
ngày hôm đó Zarathustra đã thiếp ngủ chẳng được bao lâu. 


CUỘC CHÀO MỪNG 


au những cuộc kiếm tìm dai dẳng vô vọng, khi Zarathustra 
XE trở lại hang đá thì trời đã xẻ chiều. Nhưng khi chỉ còn 
cách hang đá chừng hai mươi bước, lại xảy ra chuyện mà 
Zarathustra ít chờ đợi nhất: tai hắn lại nghe thầy riêng kêu thông 
khổ vang đôi núi rừng. Và điều kinh dị là vào lúc ấy, tiếng kêu 
lại xuất phát từ hang đá của Zarathustra. Nhưng đây là một tiếng 
kêu kẻo dài, kỳ lạ, pha trộn nhiều âm thanh hỗn tạp, và 
Zarathustra phân biệt rõ là tiếng kêu ấy tạo thành do nhiều 
giọng, dẫu rằng đứng cách xa, nó tựa hỗ tiếng kêu của một chiếc 
họng duy nhất. 

Lúc bẫy giờ, Zarathustra vội phóng mình chạy bay về hang 
đá, và cải quang cảnh đang chờ đợi hắn sau tiếng kêu thét hèa 
tấu đó mới kỳ đị làm sao! Bởi vì tất cả những người mà trong 
ngày hôm nay hẳn đã bước qua bên cạnh họ, đều ngôi kê cận 
nhau trên nền hang đá: Ông vua bên phải và Ông vua bên trái, 
lão Pháp sư, vị Giáo hoàng, Người ăn xin tư nguyện, Chiếc 
bóng, Kẻ tận tâm của tỉnh thần, viên Bốc sư ủ rũ và Con lửa; Kẻ 
xấu xí nhất loài người đội trên đầu mình một vòng hoa và quấn 
hai chiếc khăn choảng cổ màu đỏ thắm - bởi vì y thích giả trang 
và làm đẹp giống như tất cả những kẻ xấu xi trên cõi đời này. 
Nhưng ở giữa đám bạn đồng hành buồn bã đó, con ó của 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 453 


Zarathustra đứng sững, lông dựng lên, lo lắng, vì con ó đã phải 
trả lời quá nhiều chuyện mà lòng kiêu hãnh của nó không có câu 
trả lời, con răn giảo quyệt quản vòng tròn chung quanh cổ ó. 

Zarathustra ngắm nhìn tật cả cảnh tượng đó với một nỗi 
kinh ngạc sâu xa, rồi hắn lần lượt nhìn kỹ mặt từng người khách 
của mình với một sự tò mò từ ải, hắn đọc rõ tâm hồn bọn họ và 
lại kinh ngạc thêm lần nữa. Trong khi đỏ, những kẻ tụ hội trong 
hang đá đã đứng dậy, kính cẩn chở Zarathustra ngỏ lời. Và 
Zarathustra đã nói như sau: 

“Hỡi các ngươi, những con người kỷ đị, những kẻ đang 
tuyệt vọng! Vậy ra tiếng kêu thống khổ vang đến tai ta chính là 
tiếng kêu của các ngươi? Giờ đây, ta cũng biết rõ nơi chỗn cần 
phải tìm kẻ mà ta đã hoài công tìm kiếm suốt ngày hôm nay: 
Con người thượng đẳng. 

Con người thượng đẳng đó, đang ngôi trong chính hang đá 
của ta! Nhưng tại sao ta lại kính ngạc chứ Chẳng phải chính bản 
thân ta đã lôi cuốn hắn về hang đá bằng những cuộc hiến mật và 
những tiếng còi rúc giả tiếng chim đầy tỉnh quái của hạnh phúc 
ta đây sao? 

Tuy nhiên, ta thấy hình như các ngươi chẳng hòa hợp với 
nhau khi các ngươi tụ tập lại nơi đây, các ngươi, những kẻ đã thét 
lên tiếng kêu thống khổ. Trước tiên, cần phải có một kẻ nào đó 
xuất hiện, một kẻ nào đó làm các ngươi lại há miệng cười, một 
kẻ khở đại ngớ ngẩn vui tươi và nhân hậu, một tay khiêu vũ, một 
trận cuồng phong, một kẻ dại khở tính tình thay đổi như chong 
chóng, một lão điên khùng nào đó: - ý các ngươi nghĩ thê nào? 

Xin các ngươi thứ lỗi cho ta, các ngươi, những kẻ đang 
tuyệt vọng, xin các ngươi hãy thử lỗi vì ta đã nói với các ngươi 


454 FRIEDRICH NIETZSCHE 


bằng những lời lẽ quả thật rất đơn sơ, không xứng đáng với 
những người khách như thê kia! Song các ngươi chẳng đoán 
được điêu gì làm cho lỏng ta thành thơi an nghỉ: 

Đây chính là các ngươi và quang cảnh do các ngươi hiến 
tạo, xin các ngươi thứ lỗi cho ta! Bởi vì khi nhìn thấy một kẻ 
tuyệt vọng, mỗi người đều khôi phục lại lòng can đâm của mình. 
Để an ủi phủ đụ một kẻ tuyệt vọng, mỗi người đều tin răng mình 
khá mạnh, 

Hỡi những người khách trứ danh của ta! Ta chính là người 
đã được các ngươi ban cho sức mạnh đó, một món quà vô giá! 
Một quà tặng đích thực của những người khách! Thôi, đừng giận 
đữ nếu ta cũng hiến tặng cho các ngươi những gì thuộc về ta. 

Đây là vương quốc và lãnh địa của ta: nhưng trong buổi 
hoàng hôn cùng buổi tối hôm nay, chúng sẽ thuộc về các ngươi. 
Con ó và con rắn của ta sẽ sẵn sàng phục dịch các ngươi: hang 
đá của ta sẽ là nơi an nghỉ cho các ngươi! 

Trong hang đá và bên cạnh ta, chẳng ai trong các ngươi sẽ 
bị tuyệt vọng; trong lãnh địa của ta, ta che chở mỗi người chống 
lại những con dã thú của họ. An toàn: đó là lợi ích đầu tiên ta 
hiến tặng cho các ngươi! 

Và lợi ích thứ nhì, là ngón tay ta. Thể nhưng, nếu có được 
ngón tay ta, thì sớm muộn gì các ngươi cũng chộp lẫy cả bàn tay 
ta. À, thêm vào đó, ta còn cho các ngươi tâm lòng của ta nữa. Ta 
xin hoan nghênh chào đón các ngươi, hỡi những người khách 
của ta!” 

Zarathustra đã nói như thế, rồi hắn cưởi với lòng thương 
yêu hung tơn. Sau lời chào mửứng này, những người khách lại 
nghiêng mình thí lễ lần nữa trong sự im lặng đầy tôn kính; nhưng 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 455 


Ông vua bên phải đã nhân danh cả bọn trả lời Zarathustra: 

“Hỡi Zarathustrat Căn cứ vào cách thức ngài đã đưa ra bàn 
tay và lời chào mừng, chúng ta nhận ra rằng ngài chính là 
Zarathustra. Ngài đã tự hạ mình trước chúng ta; một tí nữa thì ngài 
sẽ xúc phạm đến sự tôn kính của chúng ta. 

Nhưng ai có thể tự hạ mình với biết bao là kiêu hãnh thể 
đó như ngài được? Điều này nâng cao chính chúng ta lên, và 
khích lệ đôi mắt lẫn quả tim chúng ta. 

Chỉ cốt để nhìn thấy duy có điều ấy thôi, chúng ta sẵn lòng 
leo lên những ngọn núi cao hơn ngọn núi này. Bởi vì chúng ta 
đã đến đây với lòng khát khao ngoạn cánh, chúng ta muốn nhìn 
thấy điều làm cho những đôi mắt vần đục trở thành trong sáng. 

Và kìa, tất cả những tiếng kêu thống khổ của chúng ta đã 
tắt lãng. Giác quan và tắm lỏng chúng ta đã bừng nở, xuất thân 
ngây ngất. Chí một tóc tơ nữa thôi, là tính thần chúng ta sẽ trở 
nên đũng cảm hân hoan. 

Hỡi Zarathustra, trên mặt đât chẳng có gì vui thỏa hơn là 
một ý chí cao vời hùng mạnh. Đây là một cái cây tuyệt mỹ nhất 
trần đời. Toàn bộ một phong cảnh được khích lệ nhờ một cái cây 
như thể. 

Ta so sánh ý chí ây với một cây thông, thứ cây lớn mạnh 
như ngài, hỡi Zarathustra. Cao lớn, im lặng, cứng rắn, cô đơn, 
làm bằng thứ gỗ hảo điệu, uyển chuyển mềm mại nhất, lạ lùng 
tuyệt điệu. 

Và sau cùng vươn những cành lá xanh ri, mạnh mẽ hướng 
về sự ngự trị của riêng mình, ném ra những câu hỏi mạnh bạo 
quất vào những trận gió, những cơn bão cùng tắt cả những gì 
quen thuộc ở các đỉnh cao; 


456 FRIEDRICE NIETZSCHE 


- và trả lời còn mạnh bạo hơn, với tư cách kẻ chiến thắng 
kiêu hãnh. Ô! Ai lại chẳng leo lên những ngọn núi cao để chiêm 
ngưỡng những thứ cây như thế? 

Hỡi Zarathustra, những kẻ ảo não ưu phiên nhất đều được 
khích lệ khi nhìn thây cái cây của ngài; dáng vẻ bề ngoài của 
ngài làm an tâm những kẻ còn đo dự và chữa lành tâm hồn họ. 

Và thực vậy, hôm nay có nhiều cái nhìn đang hướng vọng 
về ngọn núi cùng cái cây cao vút của ngài; một khát vọng nung 
nâu đã bắt đầu trỗi dậy, và có rất nhiều kẻ đã học nêu lên câu 
hỏi: Zarathustra là a1? 

Và tất cả những kê mà từ trước đên giờ ngài chưa hề rỉ vào 
tai họ chát mật ngọt củng bài hát của ngài, tất câ những kẻ ẩn sĩ 
cô đơn và cô đơn hai bóng, đều đột ngột nhủ lòng: 

“Zarathustra hãy còn sống sao? Cuộc đời chẳng còn đáng 
bỏ công sông nữa! Chẳng có gì là quan trọng, mọi sự đều vô bổ: 
trừ phi - trừ phi chúng ta sống với Zarathustra!” 

'“Tại sao hắn, kẻ đã được tiên báo lâu như thế, hắn lại không 
đến? - Nhiều người cắt tiếng hỏi như vậy. Nỗi cô đơn đã thiêu rụi 
hắn rồi sao? Hay chính chúng ta phải tiến bước về với hắn? 

Giờ đây, chính sự cô đơn lại thành mềm nhữn và vỡ vụn 
tan tành như một nắm mồ mở rộng, không còn có thể giữ lại 
những người chết. Khắp nơi người ta đêu nhìn thấy những kẻ đội 
mỏ sống lại. 

Giờ đây, hối Zarathustra, những ngọn sóng triều đang đâng 
lên đến tận chỗ ngài. Chiếc thuyền của ngài sẽ không còn nằm 
yên trên cạn lâu hơn được nữa. 

Về việc chúng tôi đã đến hang đá của ngài, chúng tôi là 
những kẻ từng nuôi lòng tuyệt vọng và không còn tuyệt vọng 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ A457 


nữa: đây chỉ là dâu hiệu và điềm triệu báo rằng sắp có những 
con người tốt đẹp hơn chúng tôi sẽ đến đây; 

- bởi vì chính kẻ đó đang ở trên đường hướng về ngài, tàn 
vật cuối cùng của Thượng đề giữa loài người; nghĩa là: tất cả 
những người nuôi khát vong, lòng ghê tởm mênh mông, sự chán 
chường ngun ngút. 

- tắt cả những kẻ không còn thiết tha muốn sống nữa trừ 
phi họ có thể học by vọng trở lại - học biết nỗi hy vọng bao Ïa 
từ chính ngài, hỡi Zarathustra!” 

Ông vua bên phải nói như thế rồi nẫm lấy bàn tay 
Zarathustra, muốn hôn lên đây, song Zarathustra nẻ tránh sự tôn 
sùng của ông ta và lùi lại, kính hoảng, im lặng, tựa hồ đột nhiên 
hắn đã bỏ chạy xa tít khỏi chốn này. Nhưng, sau một lúc, 
Zatathustra lại định thần quay trở về với những người khách, rồi 
nhìn họ bằng tia nhìn trong sáng và dò xét, hắn ngỏ lời: 

“Hỡối những con người thượng đẳng, những người khách 
của ta, ta sắp nói với các ngươi bằng Đức ngữ một cách rõ 
ràng". Các ngươi không phải là những kẻ mà ta đã chờ đợi trên 
những ngọn núi cao này”. 

(“Bằng Đức ngữ một cách rõ ràng?” Xín Thượng đề xót 
thương! - Ông vua bến trái lúc đó tự nhủ với lòng mình như thế. 
Người ta đã thấy rằng vị hiền triết phương Đông ấy không biết 
rõ những con người Đức đầy lòng nhân hậu này! 

Nhưng ông ta muốn nói “bằng Đức ngữ một cách sỗ sàng” 
- được đi! - Đây không phải là cái gì làm thiên hạ chán ngán 
nhất trong thời này!”) 

Zarathustra lại tiếp: 

“Rất có thể tất cả các ngươi đây đều là những con người 


458 FRIEDRICH NIETZSCHE 


thượng đẳng: nhưng theo ta thấy, các ngươi hãy còn chưa đủ lớn 
và đủ mạnh. 

Theo mắt ta thấy, có nghĩa là: vì cái ý chí không lay chuyển 
nổi, đang câm lặng trong ta, một ý chí lúc nảy đang im tiếng 
nhưng sẽ không lặng câm mãi mãi. Và nều các ngươi là những 
người của ta, các ngươi vẫn không phải là cảnh tay mặt của ta. 

Bởi vi những kẻ như các ngươi, những kẻ đi trên những đôi 
chân bệnh hoạn mong manh yếu ớt, trước tất cả mọi sự đêu 
muốn được kiêng nể e dè cẩn trọng, dẫu họ có biết đến điều đó 
hay giấu giềm điều đó. 

Nhưng còn ta, ta không kiêng nể e dè cẩn thận cá tay lẫn 
chân, ta không kiêng nể e dè các chiên sĩ của 1a: làm thể nào các 
người có thể tự mình có khả năng đảm đương nổi cuộc chiến 
tranh của 12? 

Củng với các ngươi, ta còn làm hỏng những chiến thắng 
của ta nữa, Và có hơn một người trong các ngươi bổ ngửa tế 
nhào khi vừa nghe một khúc ầm vang của những hồi trồng giục 
của ta, 

Vì thê, theo ý ta, các ngươi không đủ cao đẹp, cũng không 
đủ quý phái. Ta cần đến những tắm gương trong suốt sáng ngời 
nhẫn bóng để đón tiếp đạo lý của ta. Phản ảnh trên bề mặt các 
ngươi, hình ánh của chính ta sẽ bị biến dạng lệch lạc khó coi. 

Trên vai các ngươi còn trĩu năng biết bao gánh nặng, biết 
bao hồi niệm; và có hơn một tên lùn xâu xa đã ngôi chò hố trong 
các xó xỉnh kin đáo nhất của các ngươi. CẢ trong các ngươi, 
cũng vẫn có đám tiện dân ẩn mặt. 

Dẫu thuộc về một chủng loại thương đẳng, song về nhiều 
phương điện các ngươi vẫn bị vặn vẹo không ra hình thủ. Trên 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 459 


cõi đời này, chẳng có người thợ rèn nào có thể sửa chữa và uốn 
thăng các ngươi lại được. 

Các ngươi chỉ là những chiếc cầu: làm sao cho những kẻ tốt 
đẹp hơn các ngươi có thể qua được bờ bến bên kia! Các ngươi 
biểu trưng cho những cấp độ: vì thế, các ngươi chớ nên nuôi lòng 
phẫn hận đối với kẻ ở bên trên các ngươi và đang leo lên chiều 
cao thẳm riêng của hấm 

Rất có thể một ngày kia, hạt giống các ngươi sẽ nảy sinh 
cho ta một đứa con đích thực và một kẻ thừa tư hoàn hảo: nhưng 
giờ phút đó hãy còn xa xôi vời vợi. Các ngươi không phải là 
những kẻ thủ đắc được tên họ và di sản của ta. 

Các ngươi không phải là những người ta đang chờ đợi trên 
những ngọn núi cao này, các ngươi không phải là những người 
sẽ cùng ta xuống đến với loài người một lần cuối cùng. Các 
ngươi chỉ là những kẻ tiền phong đã đến để báo cho ta biết rằng 
có những con người khác, cao đại hơn, đang còn ở trên đường 
đi đến. 

không phải là những con ngưởi nuôi khát vọng vĩ đại, lòng 
kinh tởm mênh mông, sư chán ngắn ngút ngàn, cũng không phái 
là cái mà các ngươi đã gọi là “những vết tích của Thượng đề trên 
mặt đất”. 

- Không, không! Ba lần không! Ta đang chở đợi ølng con 
người khác ở đây, trên những ngọn núi này, và nếu không có họ, 
ta chẳng thể nào bước chân ra khỏi nơi đây. 

Ta đang chờ đợi những con người khác, vĩ đại hơn, mạnh 
mẽ hơn, chiến thắng hơn, những con người mà thể xác lẫn linh 
hôn rất thăng bằng kiên có: họ, những con sư tử đang cười vang, 
họ phải huy hoàng đi đến. 


460 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Hỡi những ngươi khách kỳ lạ của ta, - cắc ngươi vẫn còn 
chưa nghe nói về những đứa con của ta sao chứ? Và các ngươi 
cũng chẳng nghe rằng các con ta đang ở trên đường đi đến? 

Vậy thì các ngươi hãy nới cho ta nghe về những khu vưởn, 
về Quần đảo Vĩnh Phúc, về chủng loại mới mẻ xinh đẹp của ta, - 
tại sao các ngươi lại không nỏi cho ta nghe vẻ những điều đó chứ? 

Ta khẩn nài tình thương yêu của các ngươi hãy đền bù lại 
lòng hiệu khách của ta như thế: các ngươi hãy nói cho ta nghe về 
những đứa con của ta. Chỉnh vi chúng mà ta giàu có, chính vì 
chúng mà ta đã nghèo nàn: có gì mà (a đã không ban phát hết đâu? 

- Có gì mà ta sẽ không ban cho đế có được một điều: những 
đứa con ấy, những đám cây sống động ấy, những đám cây sống 
nhờ ý chí và nhờ hy vọng cao vời nhất của ta!” 


Zarathustra đã nói như thế rồi đột nhiên hắn ngừng lại nửa 
chừng, vì nỗi niềm hoài vọng xâm chiêm lấy hắn. Hắn nhắm mắt, 
khép miệng lại, khí đà phần khích của lòng hắn càng gia tăng 
mạnh mẽ. Và cả những người khách của hắn nữa, cũng im lặng, 
bất động, đớn đau, trừ có lão Bốc sư giả là đưa tay múa máy. 


BỮA ĂN CUỐI CÙỦNG* 


ởi vì vào lúc ấy, viên Bốc sư cắt ngang lời chào mừng của 

Zarathustra và các người khách: lão chen lắn đến phía 
trước, như một kẻ không có thời giở để mất, lão cầm lây bàn tay 
của Zarathustra và nói lớn: “Nhưng mà, hỡi Zarathustral 

Có việc cần thiết hơn việc khác, đỏ chính là điều ngài đã 
đạy: nào! Giở đây có một việc đối với tôi còn cần thiết hơn tất 
cả mọi việc khác. 

Tôi muốn nói lên một lời vừa đúng dịp: ngài đã chẳng mời 
tôi dùng bữa đây sao? Và ở đây có nhiều người đã vượt qua các 
quãng đường dải. Tuy vậy, ngải không muộn đãi chúng tôi no nê 
bằng những lời nói đây chứ? 

Vì vậy, tất cả các ngài đều đã nói quá nhiều đến chuyện 
chết lạnh, chết chìm, chết ngạt và những khổ nạn khác của thân 
xác; nhưng chẳng có ai nhớ đến khổ nạn của riêng ri: nỗi sợ hãi 
bị chết đói”. 

(Viên Bốc sư già nói như thế, và khí nghe những lời này, 
hai con thú của Zarathustra bỏ chạy vì kinh hãi: chúng thấy rằng 
tất cả những gì lúc ban ngày chúng đã mang về hang đá chẳng 
đủ làm no cho riêng một mình lão Bốc sư). 

Viên Bốc sư tiếp tục: “Đó là chẳng nói đến nỗi sợ hãi bị 
chết khát. Và dẫu tai tôi có nghe tiếng nước chảy vỗ vào thành 


462 FRIEDRICH NIETZSCHE 


đá, giống như những lời thuyết giảng của trí huệ khôn ngoan, 
nghĩa là đổi dào triền miên không hề môi mệt, thì riêng phần tôi, 
tôi vẫn muốn uống rượu. 

Tất cả mọi người đều không phải là kẻ mới sinh ra đã biết 
uống nước lã suốt đời như Zarathustra. Nước lã cũng không tôt 
cho những kẻ mệt mỏi úa tàn: thức uống chúng ta cần đến chính 
là rượu, - chỉ rượu rnới đem lại một sư bình phục đột ngột và một 
sức khỏe tức thì”. 

Về chuyện này, vì lão Bốc sư đòi phải có rượu, nên Ông 
vua bên trải, ông vua trằm ngâm it nói, cũng lên tiếng. Ông ta 
bảo: “Chúng tôi đã chăm nom đến chuyện rượu, tôi và anh tôi, 
Ông vua bên phải: chúng tôi có rất nhiều rượu, - cả một khối chở 
trên lưng con lửa, giờ chúng ta chỉ còn thiêu bánh mì”. 

“Bánh mì à? Zarathustra vừa hỏi vặn vừa cười. Chính bánh 
mi lại là thứ những con người sống cô đơn chẳng hệ có. Nhưng 
con người không chỉ sống bằng bánh mỉ, con người còn sống 
nhờ thịt ngon và ở đây ta có hai chú cửu tơ. 

Giờ đây các người hãy xẻo thịt chúng cho chóng, gia vị và 
ướp chúng bằng cây đan sâm: ta thích thịt cừu non làm như thế. 
Và chúng ta chẳng thiếu rễ cây lẫn trái cây, chúng có đủ cả ngay 
cho những kẻ háu ăn và những người tính tế khó tính nhất, 
chúng ta cũng chả thiếu gì những hạt có vỏ cứng hay những ẩn 
ngữ khác để đập vỡ. 

Vậy thời chẳng mây chốc nữa, chúng ta sẽ đự một bữa ăn 
ngon. Nhưng kẻ nào muốn ăn với chúng ta thời phải bắt tay vào 
việc, các ông vua cũng như những kẻ khác. Bởi vì nơi hang đá 
của Zarathustra, ngay cả một ông vua cũng có thể là một người 
đầu bếp.” 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THỂ 463 


Lời đề nghị này được đưa ra thuận lòng mọi người; duy chỉ 
có Người ăn xin tự nguyên là kinh tởm thịt, rượu và đồ gia vị. 
Lão ta pha trò: 

“Xin các ngài hãy lắng nghe lời kẻ tham ăn háu uống 
Zarathustra! Người ta có trèo lên các hang động và núi cao để 
làm một bữa yến tiệc như thế hay không? 

Thực ra, giờ đây tôi hiểu rõ điều mà ngày xưa Zarathustra 
đã giảng dạy cho chúng ta: “Xin cảm tạ sự nghèo hèn!” Và tôi 
hiểu vì sao Zarathustra muốn trừ khử những người ăn xin”. 

Zarathustra đáp: 

“Hãy thanh thản vui tươi như chính ta đây. Cứ giữ những 
thói quen của ngươi, hỡi ông bạn quý của ta ơi! Hãy nhai hạt 
thóc, uống nước lã, ca tụng thức ăn của nhà ngươi, miễn là nó 
làm cho ngươi vui vẻ! 

Ta chỉ là một lề luật cho những người mang dòng máu của 
ta, ta không phải là một lề luật cho tật cả mọi người. Nhưng kê 
nào mang dòng mắấu của ta thời phải có những khúc xương cứng 
cáp và những bàn chân nhẹ nhàng, 

- tươi vui khao khát những cuộc chiến chinh và những yến 
tiệc, chẳng buôn phiền, không mơ mộng, luôn sẵn sàng cho 
những sư việc khỏ khăn nhất như sẵn sàng cho cuộc lễ trong của 
minh, khang kiện vả vẹn toàn lành mạnh. 

Những gì tốt đẹp đều thuộc về những con người mang 
dòng máu của ta và thuộc về chính ta, và nêu người ta không sẵn 
lòng ban cho chúng ta, chúng ta sẽ vô chụp lấy: - thực phẩm 
ngon lành nhất, bầu trời tinh khiết nhất, những tư tưởng mãnh 
liệt nhất, những người đàn bà diễm lệ nhất”. 

Zarathustra đã nói như thể; và Ông vua bên phải lên tiếng: 


464 FRIEDRICH NIET2ZSCHE 


“Lạ chưa! Đã có bao giờ người ta nghe được những điều chính 
xác như thế thốt ra từ miệng một nhà hiền triết? 

Và thực ra, đối với một nhà hiền triết, đấy chính là điều kỳ 
dị nhất: với tắt cả mọi thử đó ông ta vẫn cứ thông mính vả chẳng 
có gì là ngu đốt hơn cả”. 

Ông vua bên phải nói như thể với sự kinh ngạc, trong khi 
đó con lửa kết thúc câu nói này bằng một tiếng I-A láu cá. 
Nhưng tiếng be be đó là khởi đầu của bữa ăn đài nọ, bữa ăn được 
các sách sử gọi là “Bữa ăn cuối cùng”. Trong bữa ăn này, chẳng 
bàn tới vân đề nào khác hơn là Con người thượng đẳng. 


VỀ CON NGƯỜI THƯỢNG ĐĂNG 


é€ ân đầu tiên khi đến với loài người, ta đã phạm phải cơn 
lãm của kể cô đơn, cơn điên rô vĩ đại: ta đã đứng ở chốn 
công trường. 

Và vì ngỏ lời với tất cả mọi người, cho nên ta chẳng nói 
với một ai. Song vào buổi tối, những người đi dây làm trỏ xiếc 
và những xác chết đã là bạn đồng hành của ta; và ngay chính ta, 
ta cũng gần giống như một xác chết. 

Nhưng cùng với bình minh, một chân lý mới mẻ đã hiện 
đên với hồn ta; lúc bây giờ, ta đã học nói rằng: “Sá gì chôn công 
trường và đám tiện dân! Sá gì tiếng ôn ảo tạp nham và những lỗ 
tai dài của đám tiện đần!” 

Hỡi những người thượng đẳng, hãy học từ †a điều này: ở 
chốn công trưởng, chẳng có ai tin vào những người thượng đẳng. 
Nếu các ngươi muốn thuyết giảng ở chốn công trườagp, thởi cũng 
được đi! Nhưng đám tiện dân sẽ nheo nheo con mắt: “Tất cả 
chúng ta đều bình đẳng”. 

“Những người thượng đẳng À?” - đám tiện dân hỏi như thế 


466 FRIEDRICH NIET2ZSCHE 


và nheo nheo con mắt, - không có những người thượng đẳng, tắt 
cả chúng ta đều bình đẳng, mọi người đều có giá trị bằng người 
khác, trước mặt Thượng đề chúng ta đều bình đẳng!” 

Trước mặt Thương đế! - Trong khi mà vị Thượng để ấy đã 
chết. Nhưng trước đám tiện dân, chúng ta không muốn là những 
người bình đẳng. Hỡi những người thượng đẳng, các ngươi hãy 
xa lánh chốn công trường! 


2 


Trước mặt Thượng đề! - Trong khi mà vị Thượng đề ấy đã chết! 
Hỡi những người thượng đẳng, vị Thượng đề ấy đã là mỗi nguy 
hiếm lớn nhất của các ngươi. 

Các ngươi chỉ được phục sinh kế từ khí vị Thượng đề ấy 
yên nghĩ trong mô. Chỉ lúc này đây, mới ló đạng buổi Đại Ngọ 
Thiên, chỉ lúc này đây con người thượng đăng mới trở thành chủ 
nhân! 

Hỡi các anh em, các ngươi có hiểu lời ta vừa thốt? Các 
ngươi kinh sợ: tâm hỗn các ngươi đã choáng váng rồi sao! Hỗ 
thắm đang ngoác miệng trước mắt các ngươi? Con chó ngao của 
hỏa ngục đã lẽo đẽo sủa vang đằng sau các ngươi? 

Nào bước đi! Hỡi những người thượng đắng! Chỉ lúc này 
đây, ngọn núi của tương lai nhân loại mới sắp trổ sinh. Thượng 
đề đã chết: giở đây, chúng ta muốn cho Siêu nhân được sống. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 467 


3 


Hôm nay, những kẻ lo lắng ưu tư nhất lên tiếng hỏi: “Làm thế 
nào bảo trì con người?” Nhưng Zarathustra lại cất tiếng hỏi, điều 
độc nhất và tiên quyết cần phải hỏi: “Làm thế nào vượz bỏ con 
người?” 

Siêu nhân nung nấu trong lòng ta, chính Siêu nhân là đối 
tượng duy nhất đối với ta, - chứ chăng phải con người: chẳng 
phải kẻ lầm than nhất, chẳng phải kẻ ưu sầu nhất, chẳng phải kẻ 
thiện hảo nhất. 

Hõi các anh em, điều mà ta có thể yêu thương nơi con 
người, nằm ở chỗ: con người là một sự chuyển tiếp và một sự 
suy tàn. Và cả nơi các anh em nữa, cũng có nhiều điều làm ta 
yêu thương và hy vọng. 

Hỡi những người thượng đăng! Các ngươi đã khinh bỉ, đó là 
điền làm ta hy vọng. Bởi vì những kẻ khinh bỉ đữ đội nhất cũng 
chính là những người ngưỡng mô mề cuồng nhất. 

Các ngươi đã tuyệt vọng, đó là điều cần phải tôn vinh nơi 
các ngươi. Các ngươi đã không học biết làm thế nảo các ngươi 
sẽ có thể đầu hàng, các ngươi đã không học biết những sự cẩn 
trọng vụn vặt nhỏ nhen. 

Ngay hôm nay, bọn người tí tiện đã trở thành chủ nhân, tất 
cả bọn chúng đều thuyết giảng sự khước từ, sự khiêm cung, SƯ 
cẩn trọng, sự chuyên tâm, và những đức hạnh nhỏ nhen. 

Cái gì xuất phát từ đám đàn bà hoặc từ bọn hẳu phòng, và 
nhất là sự pha trộn của đám tiện dân hiện nay, cái đó muốn trở 
thành chủ nhân của tất cả số mệnh con người. Ồ! Kinh tởm! 
Kinh tởm! Thật kinh tổm! 


468 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Cái đó lên tiếng hỏi đi, hỏi lại và không ngừng lên tiếng 
hỏi: “Làm thể nào bảo trì con người một cách tốt đẹp nhất, lâu 
dài nhất, đễ chịu nhất?” Họ là những chủ nhân như thế đó của 
hỗöm nay. 

Hối các anh em, các anh em phải vượt bỏ những chủ nhân 
hiện thởi, - những kẻ tí tiện đó: chính bọn chứng là hiểm họa lớn 
nhất đối với Siêu nhân. 

Hối các người thượng đẳng, xin các ngươi hãy vượt bỏ 
những đức hạnh nhỏ nhen, những sự cẩn trọng nhó nhen, những 
sự tôn kính đối với những hạt cát, sự đông đảo lúc nhúc của bầy 
kiến, sự tự mãn đáng thương, “hạnh phúc của tối đại đa số”! 

Chẳng thà tuyệt vọng còn hơn là buông tay đầu hàng. Và 
thật vậy, ta yêu các ngươi bởi vì các ngươi không biết sống ở thời 
đại hôm nay, hỡi những người thượng đẳng! Bởi vì chỉ như thế 
các ngươi mới sống viên mãn tuyệt vời nhất! 


4 


Hỡi các anh em! Các anh em có dũng cầm can trường? Các anh 
em có thừa cả quyết? Không phải là thứ can trường trước những 
người chứng, mà là lòng dũng cảm của những kẻ cô đơn, lòng can 
trưởng của những con ó chẳng hè có lây một đẳng Thượng đề làm 
khán giả ngắm nhìn. 

Những tâm hồn lạnh lẽo, những con la, những người mù, 
những kẻ say rượu chẳng hề có cái mà ta gọi là con tim. Kê nào 
có con tim thì biết được sự sợ hãi, nhưng lại chế phục được sợ 
hãi; đó là kê nhìn sâu vào hồ thẳm với niềm kiêu hãnh ngái trời. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 469 


Kè nào nhìn sâu vào hố thẫm, nhưng với đôi mắt của con 
ó - kẻ nào ôm choàng hỗ thắm với những móng vuốt bén ngời 
của con ó, kẻ đó là người đũng cảm can trưởng. 


5 


“Con người là loài hung bạo” - tất cả những kê hiền triết nhất 
đều nói như thể để an ủi vỗ về ta. Than ôi! Giá mà điều đó vẫn 
còn đúng đến hôm nay! Vì sự xấu ác là sức mạnh tốt đẹp nhất 
cho con người, 

“Con người phải trở thành tốt lành và hung tợn hơn” - đó là 
đạo lý do chính ta giảng đạy. Điều xấu ác vĩ đại nhật thì cần thiết 
cho điều thiện hảo tót vời nhất của Siêu nhân. - 

Đối với người thuyết giáo cho đám tiện dân, thì đau khổ và 
gánh vác những tội lỗi của loài người là điều tốt lành. Nhưng còn 
ta, ta vui hưởng đại tôi như niềm an di lớn lao cho lòng mình. 

Song những lời lẽ ấy không dành cho những lỗ tai dài của 
đám tiện dân: tất cả mọi lời nói đều không xuất sinh cho mọi 
cửa miệng. Đấy lả những điều tỉnh tế xa vời; ước gì những chiếc 
chân cừu sẽ không cô chộp cho bằng được chúng! 


6 


Các ngươi, những người thượng đẳng, các ngươi có tin rằng †a 
có mặt nơi đây để sửa chữa lại những gì mà các ngươi đã làm sai 
lạc bậy bạ hay không? 


4?0 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Hoặc giá, tử nay về sau, ta muốn ru các ngươi ngủ thật say 
sưa, Vì các ngươi là những người đang đau khổ? Hoặc giả, ta sẽ 
chỉ cho các ngươi những con đường mòn dễ dàng hơn, vì các 
ngươi là những kẻ lang thang lạc lõng và đang bị lâm nguy 
trong núi lớn? 

Không, không, ba lần không! Dòng giống của các ngươi 
phải bị diệt vong ngày càng nhiều hơn - bởi vì số mệnh của các 
ngươi phải càng ngày càng kinh khổ khắc bạc hơn. 

Vì chỉ như thế - chỉ như thế con người mới lớn lên đến tận 
chiều cao nơi mà sắm sét bủa vào đầu hắn, và làm hẳn vỡ tan: 
đủ cao vời cho sắm sét 

Tỉnh thần cùng khát vọng của ta hướng đến con số ít ỏi, 
hưởng đến những điều lâu đài, xa xôi vời vợi. Nỗi khốn khổ 
ngắn ngủi nhỏ nhoi đông đảo của các ngươi nào có nghĩa lý gì 
đối với ta! 

Đối với ta, các ngươi hảy còn khổ đau chưa đúng mức! Bởi 
lẽ các ngươi chỉ mới đau khổ vì chính mình, các ngươi hãy còn 
chưa thống khổ vì con người. Nói ngược lại là các ngươi nói đối! 
Tất cả các ngươi, các ngươi đều không đau khổ nỗi thống khổ 
mà ta đã từng chịu đựng. 


7 


Sâm sét không gây hại nữa, là điều chẳng đủ, đối với ta. Ta 
chẳng hề muốn đánh lạc đường sắm sét, ta muốn sắm sét học 
cách phục vụ cho ta. 

Tử lâu rồi, Trí huệ Hiền mỉnh của ta kết tụ lại như một 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 4 


đám mây, Trí huệ ấy càng lúc càng tĩnh lặng tối ám hơn. Mọi 
Trí huệ Hiền minh một ngày nọ phải vụt ra những lằn chớp dữ, 
đều như thê. 

Đối với những con người thời đại kia, ta chẳng muốn làm 
z r ~ 3 £ HH. , £ 
ảnh sáng, cũng chẳng muôn được gọi là ánh sáng. Ta muôn 
xuyên mù mắt bọn chúng. Hỡi sắm sét của trí huệ ta! Hãy đánh 
vỡ mắt bọn chúng đi! 


8 


Đừng nên ước muốn điều gì quá sức các ngươi: có một sai lầm 
xấu xa nơi những kẻ ước muốn quá sức mình. 

Đặc biệt là khi họ ước muốn những điều cao đại! Vì họ đánh 
thức đậy lòng hỗ nghỉ đối với những con người cao đại, những kẻ 
xài bạc giả và đóng kịch tính tế kia, 

- mãi đến khi, cuối cùng, họ giả trá trước chính họ, với đôi 
mắt ám muội, những tâm gỗ bị mọt ăn mòn ruỗng và được sơn sửa 
trang hoàng bằng những danh từ đao to búa lớn, bằng những đức 
hạnh làm đáng, bằng vẻ hào nhoáng của những đồ mạo hóa. 

Hỡi những người thượng đẳng! Hãy cẩn trọng đẻ phòng. 
Hiện giờ, đối với ta, chẳng gì quý giá và hiểm hoi hơn là tính 
chân thực. 

Thời đại hôm nay há chẳng thuộc về đám tiện dân? Thế mà, 
đám tiện dân chẳng biết cái gì là lớn, cái gì là nhỏ, cái gì là ngay 
thẳng hay chính trực: chủng quanh co âm hiểm một cách ngây 
thơ vô tội vạ, chúng luôn luôn nói dối. 


472 FRIEDRICH NIETZSCHE 


9 


Hỡi những người thượng đẳng, những con người can đảm, 
những con người thẳng thắn, hãy nuôi lòng hoài nghỉ triệt để ở 
thời đại hiện nay! Và hãy giữ kín những lý lẽ của các ngươi. Bởi 
vì thời hiện đại đang thuộc về đám tiện dân! 

Điều mà đám tiện dân đã học tin vào không lý do, thì ai có 
thể dùng đến những !ý lẽ để đảo ngược lại? 

Ở chỗn công trường, người ta thuyết phục đám đông bằng 
điệu bộ. Còn những lý lẽ chỉ tổ làm bọn tiện dân sinh lòng e đè 
nghi hoặc. 

Và nếu có lần nảo chân lý cất tiêng ca khải thắng ở chỗn 
công trường, thì lúc bấy giờ, các ngươi hãy lên tiếng hỏi với 
lỏng hoài nghỉ lành mạnh: “Sự sai lầm vĩ đại nào đã tận hự đân 
tranh cho chân lý đó?” 

Các ngươi cũng phải cẩn trọng đề phòng những nhà học 
giả thông thái! Chúng thù ghét các ngươi, vì chúng nghèo nàn 
vô bổ! Chúng có những đôi mắt lạnh lẽo khô khan, trước mặt 
chúng tất cả mọi con chim đêu bị trụi lông xơ xác. 

Chúng khoe khoang là chẳng hề nói đối. Nhưng bắt lực 
trong việc nói dỗi là điều hãy còn quá cách xa với tình yêu chân 
lýt Các ngươi hãy cẩn trọng đề phòng! 

Sự thiếu vắng cơn sốt nhiệt cuồng thì hãy cỏn lâu mới 
được gọi là trì thức! Ta không tín vào những tỉnh thần bị đông 
lạnh cứng đơ. Kẻ nào không biết nói đối thời cũng chẳng biết rõ 
chân lý là gì. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẺ 473 


10 


Nếu muốn leo lên cao, các ngươi hãy sử dụng đôi chân của 
chính mình! Đừng bắt kê khác mang các ngươi lên cao, đừng 
ngôi trên lưng hay trên đầu của kẻ khác! 

Còn ngươi, ngươi đã nhảy lên ngựa rồi! Giờ đây, ngươi cho 
ngựa phóng nước đại về mục tiêu của ngươi chăng? Nhưng mà 
bạn ơi, cái chân khập khiễng của bạn cũng ngôi trên hmg ngựa! 

Khi ngươi đến đích rồi và khi nhảy xuống ngựa, thì hỡi con 
người thượng đăng, chính ngay lúc đỏ, ngươi sẽ sảy chân vấp 
ngã trên đỉnh cao của ngươi! 


11 


Hỡi những người thượng đẳng, các ngươi là những kể sáng tạo! 
Người ta chỉ thai nghén đứa con riêng của chính mình. 

Các ngươi đừng để bị đưa dẫn vào chỗ sai lầm! Vậy, ai là 
kẻ láng giềng của các ngươi? Và ngay cả khi các ngươi làm điều 
tốt “cho kẻ lắng giêng”, thì các ngươi cũng chưa sáng tạo những 
gì tuyệt hảo cho hắn. 

Các ngươi, những kẻ sáng tạo, các ngươi hãy quên tiếng 
“cho” ấy đi: chính đức hạnh của các ngươi muốn rằng các 
ngươi đừng đính líu gì với các tiếng “cho”, “bởi”, “bởi vì”. Các 
ngươi phải nhét chặt tai lại để đừng nghe đến những tiếng giả 
trá tỉ tiện Ấy. 

“Cho kẻ láng giềng đông loai”, chỉ là đức hạnh của hạng 
tiện đân. Nơi họ, người ta bảo: “Kẻ nào giống nhau thì quần tụ 


414 FRIEDRICH NIETZSCHE 


nhau” và “Bàn tay này rửa sạch bàn tay kia”: - họ chẳng có được 
quyên lực cũng như sức mạnh của lòng ích kỹ của các ngươi! 

Trong lỏng ích ký của các ngươi, những kẻ sáng tạo, có sự 
tiên liệu và sự cẩn trọng của người đàn bà đang thai nghén! Điều 
mà hãy còn chưa có ai tận mắt nhìn thấy, chính là hoa trái kết 
thành: chính hoa trái đó là cái được tình yêu các ngươi che chớ, 
bảo trì và nuôi dưỡng. 

Chỗ nào có được trọn vẹn tình yêu của các ngươi - nơi đứa 
con các ngươi - thì chỗ đó cũng có tất cả đức hạnh các ngươi! 
Công trinh của các ngươi, ý chỉ cúa các ngươi, đây chính là kê 
“đồng loại” láng giềng cửa các ngươi: các ngươi đừng làm gia 
tăng thêm những giá trị giả mạo! 


12 


Hỡi những người thương đăng, những kẻ sảng tạo! Kẻ nảo phải 
sinh nở đều lâm bệnh, và kẻ nào đã sinh nở đều phải bị ô uế. 

Hãy hỏi những người đản bà: người ta không sinh nở vì 
sinh nở đem lại lạc thú. Sự đau đớn làm cho những con gà mái 
và những nhà thơ củng cục tác. 

Hỡi các ngươi, những kẻ sáng tạo, nơi các ngươi có nhiều 
sự ô uẽ. Bởi vì các ngươi đã phải làm những người sản mẫu. 

Một đứa trẻ vừa cất tiếng chào đời: ôi, biết bao là ô uề mới 
đã đến với trần gian! Hãy lánh xa! Kẻ nào đã sinh nở thời phải 
lau rửa tâm hôn mình! 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 475 


13 


Chẳng nên đức hạnh vượt quá sức mình! Và chẳng nên đỏi hói 
nơi các ngươi điều gì bất như thực. 

Hãy bước đi theo những dấu tích mà đức hạnh của ông cha 
các ngươi đã từng bước đi. Làm sao các ngươi lại muốn leo vút 
lên cao nêu như ý chí của ông cha các ngươi không leo cao củng 
Với các ngươi? 

Nhưng kẻ nào muốn làm kẻ dẫn đầu, hãy nên cẩn trọng coi 
chừng kẻo lại làm kẻ theo đuôi đội số! Và chốn nào đã có những tật 
xâu của ông cha, thì các ngươi đừng nên tìm kiếm sự thánh thiện! 

Sự thể sẽ ra sao nêu có kể đòi hỏi nơi bản thân mình sự 
trinh khiết, trong khi ông cha y đã giao du đi lại với phụ nữ và 
thích nốc rượu mạnh cùng ngốn thịt heo rừng? 

Đây sẽ là một sự điên rô! Quả vậy, ta thực tâm thấy rằng 
sự việc sẽ tốt đẹp hơn nhiều nêu một người như thế là chồng của 
một, hai hay ba người phụ nữ! 

Giả sử họ có lập nên những tu viện và cho đề trên cửa: “Con 
đường dẫn đến sự trinh khiết”, thì ta cũng vẫn bảo rằng: “Nào có 
ích gì! Đây lại thêm một sự điên rô mới nữa!” 

Họ có tạo cho chính mình một nhà trừng giới và một nơi 
trú ẩn? Họ cứ làm đi! Nhưng ta vẫn chẳng tin gì vào chuyện đó! 

Trong sự cô đơn, điều mà mỗi người mang đên sẽ lớn 
mạnh thêm lên, kể cả con thú nội tâm. Vì vậy phải khuyên ngăn 
nhiều người đừng nên héo lánh với cô đơn. 

Mãi đến bây giờ, trên cối đời này, còn gì ô uễ hơn là một 
vị thánh sống trong sa mạc? Chung quanh những con người như 
thế, chẳng phải chỉ có quỷ ma được tháo tung xiêng xích, mà 


476 FRIEDRICH NIETZSCHE 


còn có cả con lợn lòng. 


14 


Rut rẻ, hổ thẹn, vung về, giống như một con hổ nhảy hụt đà 
chới với: hỡi những người thương đẳng, ta đã thưởng thây các 
ngươi lẻn ra một mình như thế. Các người đã gieo hỏng mội 
ván xúc xắc. 

Nhưng nào có sá gì, các ngươi là những kẻ gieo quân xúc 
xắc! Các ngươi đã không học chơi đùa và chế giễu như ta phải 
chơi đủa và chế giễu! Chúng ta há chẳng luôn ngôi nơi chiếc bàn 
vĩ đại của sự chế giễu và trỏ chơi đây sao? 

Và vì các ngươi đã làm hỏng những chuyện trọng đại, đây 
có phải là một lý lế để các ngươi làm hỏng chính mình chăng? 
Và nếu các ngươi làm hồng chỉnh mình, thì đấy có phải là một 
lý do để làm hỏng con ngưởi? Nhưng, nếu con người bị làm 
hỏng: ở thôi, hãy can đảm lên! 


15 


Một sự việc càng cao tuyệt trong chúng loại của mình thời càng 
ít có cơ thành tựu. Các ngươi, những người thượng đẳng đang tụ 
hội ở đây, chẳng phải các ngươi đều bị hư hỏng thất bại hệt cả 
đây hay sao? 

Tuy nhiên, hãy can đảm lên, nào sá gì chuyện đó! Còn 
không biết cơ man những điều có thể tựu thành được! Hãy học 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 477 


cười nhao chính mình, cười ầm cho thật hả hê! 

Cũng vậy, có gì đáng kinh ngạc đâu khi các ngươi bị thất 
bại, khi các ngươi chỉ thành công một nửa, vì các ngươi là những 
kê bị đập vỡ nửa vời! Chẳng phải zương lai loài người đang va 
chạm chen lần nhau trong bản thân các ngươi sao? 

Điều xa vời sâu thẳm nhất mả con người có được, chiều 
cao các ngôi sao và sức mạnh bao la của hắn: tất cả những điều 
đó há chẳng đang sủi bọt tràn bở trong chiếc nồi của các ngươi 
sao? 

Nào có kinh ngạc gì, nêu có hơn một chiệc nôi bị vỡi Hãy 
học cười nhạo ầm vang chính mình cho thật hả hề! Hỡi những 
người thượng đẳng, hãy còn không biết bao nhiêu là điều có thể 
tựu thành được! 

Và, thực ra, biết bao điều đã thành tựu! Mặt đất này có biết 
bao sự việc tốt lành và toàn hảo, thành tựu mỹ mãn! 

Hỡi những người thượng đẳng, hãy đặt chung quanh các 
ngươi những sư việc tốt lành và toàn hảo. Sự trưởng thành óng 
chuốt của chúng làm bình phục quả tim chúng ta. Sự hoàn hảo 
dạy chúng ta hy vọng. 


1ó 


Tội lỗi lớn nhất từ trước đến nay trên mặt đất là gì? Há chẳng 

phải là lời nói của kẻ đã bảo rằng: “Khôn thay cho những kẻ nào 

ỀM vi) Ê các v. À 4» 
cât tiềng cười vang nơi trần thê! 

Y đã không tìm thấy những lý do để cười vang trên mặt 

đất? Nêu quá thế, thì y đã tìm kiếm rất tồi. Ngay đến một đứa 


478 FRIEDRICH NIETZSCHE 


trẻ cũng còn tìm được một cái gì đó để cười. 

Kẻ thốt ra lời lẽ trên chưa biết yêu thương đúng mức, bằng 
không, y cũng đã thương yêu chúng ta, những con người cười 
vang hoan hï! Nhưng y đã thủ hận lăng nhục chúng ta bằng cách 
giao phó chúng ta cho những lời than vấn cùng những tiếng 
nghiền răng. 

Vậy thì, khi không yêu thương, người ta phải lập tức cất lời 
nguyên rủa hay sao? Ta thấy điều đó thật là bất nhã. Nhưng đấy 
lại chính là điều mà con người không có lòng khoan thứ đó đã 
làm. Y xuất thân từ đám tiện dân. 

Và chính bản thân y, y cũng yêu thương chưa đủ; bằng 
không, có lẽ y sẽ ít phẫn hận hơn về chuyện thiên hạ chẳng yêu 
thương y. Mọi tình yêu cao đại đều chẳng những ước muốn tình 
yêu, mã còn ước muốn một cái gì nhiều hơn thê nữa. 

Các ngươi hãy lánh xa con đường của những kẻ không có 
lỏng khoan thứ ấy! Đấy là một lữ người nghèo nản bệnh hoạn, 
một giống người thuộc đám tiện dân: giống đó đưa đôi mắt ranh 
mãnh nhìn ngó cuộc đời này, giống đó có đôi mắt xâu xa đổi với 
mặt đất trần gian này. 

Các ngươi hãy lánh xa con đường của những kẻ không có 
lòng khoan thử ấy! Chúng có những đôi chân nặng trịch, những 
trái tìm lên cơn sốt: chúng chẳng hề biết khiêu vũ. Đôi với 
những con người như thế, làm sao mặt đất trần gian lại có thể 
nhẹ nhàng cho được! 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 479 


17 


Tất cả những sự việc tốt lành đều tiễn gần đến mục tiêu bằng 
những con đường cong quẹo. Như những con mèo, chúng uốn 
cong lưng, chúng gử gử trong họng vì hạnh phúc gần kê, tật cả 
những sự việc tốt lành đều cười tươi hoan lạc. 

Tiến trình của một kể nào đó giúp ta đoán được hắn đã 
bước vào con đường riêng tư của bản thân mình hay chưa. Hãy 
nhìn ta bước đi đây! Nhưng kẻ nào tiến đến gần mục tiêu của 
mình thì không tử tốn bước đi mà lại nhe nhàng khiêu vũ. 

Và, thực vậy, ta đã chẳng hè trở nên một pho tượng đá và 
ta chẳng còn đứng yên đó nữa, cứng nhắc, tê cóng, bọc đá như 
một cột trụ. Ta thích chạy thật nhanh. 

Và dẫu rằng trên mặt đất trần gian có những đầm lây cùng 
thống khổ dày đặc, kẻ có đôi chân nhẹ nhàng vẫn chạy nhảy 
thênh thang trên sình lầy, vẫn khiêu vũ phiêu bổng như trên một 
mặt băng được quét dọn sạch sẽ. 

Hõi các anh em, hãy nâng lòng lên cao, lên cao, cao vời 
hơn nữa! Và đừng quên đôi chân mình! Hỡi những kẻ khiêu vũ 
tài ba, hãy nâng thêm chân lên, và tốt hơn thế, các ngươi hãy 
biết trồng chuối ngược! 


18 


Vòng hoa hồng hiến tặng cho kẻ cười vang hoan hỉ đó, chính ta 
đã tự đặt lên đầu mình, chính ta đã phong thánh cho tiếng cười 
của ta. Hiện giờ, ta chẳng tìm thấy kẻ nào đủ mạnh để đâm 


480 FRIEDRICH NIETZSCHE 


đương chuyện đó. 

Zarathustra kẻ phiêu bồng khiêu vũ, Zarathustra con người 
nhẹ nhàng khinh khoái, kẻ vẫy đập cánh mình, sẵn sàng, nhanh 
nhẹn, nhẹ nhàng một cách linh thánh: 

Zarathustra vị bốc sư, Zarathustra kể tươi cười hoan hi, 
không nôn nã, chẳng hẹp hỏi cố chấp, một kẻ yêu những cơn 
phóng mình nhảy vọt xòe chân*, tự tay ta đã đặt vòng hoa hồng 
phụng hiển ấy trên đầu mình! 


19 


Hãy nâng lòng lên cao, hỡi các anh em, cao lên! Cao vời 
hơn nữa! Và đừng quên nâng cả chân mình lên cao! Hỡi những 
kẻ khiêu vũ tài ba, hãy nâng thêm chân lên, và tốt hơn thê, các 
ngươi hãy biết trồng chuối ngược! 

Cả trong hạnh phúc cũng có những con thú nặng nề và 
những kẻ thọt chân từ thuở sơ sinh. Chúng cổ gẵng một cách đặc 
biệt đi kỳ giống như một con voi cố gắng trồng chuối ngược. 

Chẳng thả cuồng điên vì hạnh phúc còn hơn là điên cuỗng 
vì đau khổ, chẳng thà khiêu vũ một cách nặng nề còn hơn là 
bước đi như người khập khễnh. Vậy, các ngươi hãy học trí huệ 
khôn ngoan từ ta: ngay cả điều tệ hại nhất cũng có hai mặt. 

~ Ngay cả điều tệ hại nhất cũng có những đôi chân vững 
chãi để cất lên khiêu vũ. Vậy thì, hỡi những người thượng đẳng, 
các ngươi hãy tự thân học đứng thẳng trên đôi chân mình! 

Vậy thì, các ngươi hãy quên đi nỗi ưu uất cùng tất cả 
những sự buôn rầu của đám tiện dân) lN ta thầy những tên hề 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 48I 


của đám tiện dân hôm nay mới buồn bã làm sao! Nhưng thời đại 
hôm nay đang thuộc về đám tiện dân! 


20 


Hãy như ngọn gió khi phóng đi từ những hang sâu trên núi; gió 
muốn khiêu vũ trên tiếng kêu rít của chính mình. Các đại đương 
rên rĩ náo động khi gió thổi qua. 

Kẻ nào chấp cánh cho những con lừa và vắt sữa những con 
sư tử cái, kẻ đó đáng được xưng tung, kẻ có tỉnh thân tốt lành và 
bất khuất thổi qua như một cơn dông tố trên tất cả những gì đang 
hiện hữu hôm nay và trên toàn thể đám tiện dân. 

- Kẻ nào làm kẻ thủ của tất cả những đầu óc ngu xuẩn, 
những đầu óc điên tàng, kẻ thù của tắt cả những chiếc lá khô và 
cỏ đại: xin hãy ngợi ca tính thần kẻ ấy, tính thần đông bão, man 
đại, tốt lành và tự đo, tính thần khiêu vũ trên những đầm lầy và 
những buổn phiền như trên những đồng cỏ mượt! 

Kẻ nào thù ghét những con chó bệnh hoạn của đám tiện 
dân và toàn thể cái bọn hư hỏng tối ám đó: xin hãy ngợi ca tinh 
thân kẻ ấy, tính thần của tất cả những tinh thân tự đo, cơn dông 
bão tươi cười thổi bụi vào mắt của tất cả mọi kẻ mê nghiện màu 
đen, thổi bụi vào tất cả những nơi mưng mủ. 

Hỡi những người thượng đẳng, điều tệ hại nhất nơi các 
ngươi là: các ngươi đã không chịu học khiêu vũ như ta phải 
khiêu vũ! - Khiêu vũ trên cao khỏi đầu mình! Nào có sá gì 
chuyện các ngươi thất bại! 

Hãy còn biết bao nhiêu điều có thể tưu thành. Vậy thì hãy 


482 FRIEDRICH NIETZSCHE 


học cười vang cao vút khỏi đầu các ngươi! Hỡi những kẻ khiêu 
vũ tài ba, hãy nâng lỏng lên cao, cao hơn, cao vời hơn nữa! Và 
chớ quên cười thật ầm vang! 

Vòng hoa của con người cười tươi hoan hỉ, vòng hoa hồng 
thắm đó, hỡi các anh em, ta ném tặng cho các anh em đó! Ta đã 
phong thánh cho tiếng cười. Hỡi những người thượng đẳng, vậy 
thời các ngươi hãy học cười cho thật ầm vang! 


SẲU CA 


hi Zarathustra thốt ra những lời trên, thì hắn đang đứng ở lối 
Kế thạch động, nhưng sau những lời cuối cùng, Zarathustra 
rời bỏ những người khách và chạy trốn một lúc ra bên ngoài với 
bầu trời lồng lộng thênh thang. Zarathustra nói lớn: 

“Hỡi những mùi hương trinh tuyên chung quanh ta, hỡi 
niềm hạnh phúc thanh thản an bình chung quanh ta! Nhưng mà, 
các con thú của ta đâu rôi? Của ta, của ta, con ó và con rắn của ta! 

Hỡi hai con thú của ta, hãy nói cho ta rõ: tất cả những con 
người thượng đẳng đó, - có lẽ họ không /ơm tho lắm? Ôi những 
mùi hương trính tuyển chung quanh ta! Chỉ lúc này ta mới biết 
rố và mới cảm thấy ta yêu thương các ngươi dường nào, hỡi 
những con thú của ta!" 

Và Zarathustra còn nói một lần nữa: “Ta yêu các ngươi, hỡi 
những con thú của ta!” Trong khi đó con ó và con rấn dựa kề ôm 
chặt Zarathustra khí hắn thốt lên những lời này, và chúng ngước 
đôi mắt lên nhìn hắn. Cả ba cùng đứng lặng im như thẻ hít thở 
khí trởi trình khiết. Bởi vì ở ngoài này, không khí tốt lành hơn 


484 FRIEDRICH NIETZSCHE 


là nơi những cơn người thương đẳng. 


2 


Nhưng khi Zarathustra vừa mới rởi khỏi hang đá thì lão già Pháp 
sư đứng lên và ngỏ lời, lão vừa nói vừa đưa cặp tất tĩnh quái 
nhìn quanh: “Hắn ta đã ra khỏi hang rồi! 

Và hỡi những Con người thượng đẳng - xin cho phép ta cù 
lét các ngài bằng cái tên đầy ngợi ca nịnh hót này, như chính 
Zarathnstra đã gọi. Tĩnh thần tính quái lửa đảo của ta, tỉnh thần 
pháp sư, đã xâm chiếm lẫy hỗn ta; con quỷ u buồn của ta, 

- con quỷ rà tận thâm tâm, là kẻ thà địch của lão già 
Zarathustra đó: xin bãy tha thứ cho nó! Giờ đây, con quỷ ấy muốn 
thi thổ trò quỷ thuật của nó trước mặt các ngài. Đây là giờ của nó; 
và ta hoài công chiên đâu chồng lại tà thần đồi bại xấu xa ây. 

Với tắt cả các ngài, bất luận những danh dự mà các ngài tự 
ban cho mình bằng lời nói, dẫu rằng các ngài tư ban cho mình 
tên là “những tinh thần tự đo” hay “những kể chân thực” hay 
“những kẻ khổ hạnh của tinh thần”, “những kể được tháo tung 
xiềng xích” hay “những kê nuôi khát vọng vĩ đại”, 

với tất cả các ngài, những kẻ đang đau đớn vì sự kinh tớm 
mênh móng như ta, kê mà đỗi với hắn Thương đề cũ xưa đã chết rôi, 
nhưng vẫn còn chưa có một đẳng Thượng đế mới nằm trong nôi 
hồng quần quanh những lớp tã, với tất cả các ngài thì tà thần xâu xa 
của ta, con quỷ pháp sư của ta, sẽ sẵn lòng cho tất cả các ngài. 

Ta biết rõ các ngài, hỡi những con người thượng đẳng, ta 
biết rõ hắn ta, - ta biết rõ lão quỷ lùn mà ta miễn cưỡng yêu 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THẺ 485 


thương, lão Zarathustra đó: rất thường khi ta thấy hắn có vẻ 
giống với một chiếc mặt nạ xính đẹp của bậc thánh nhân, 

- giống với một sự giả trang mới mẻ quái lạ làm tươi vui tà 
thần xâu xa của ta, con quỷ u sầu của ta: - thưởng khi đường như 
ta yêu thương Zarathustra vì có lợi ích cho tà thân xâu xa của ta. 

Nhưng mà nó đang xâm chiếm hôn ta, tà thần xâu xa đó, 
tinh thần của sự u sâu, con quỷ của buổi hoàng hôn, nó đang 
quật ngã ta: và thực ra, hỡi những người thượng đẳng, nó nuôi 
một khát vọng, 

- các ngươi hãy mở rộng mắt ra! - khát vọng muốn rắn 
truông, trong bộ dáng đàn ông hay đàn bà, ta hãy còn chưa biết 
rõ: nhưng nó đang đến đó, nó quật ngã ta. Khổ thân cho ta! Xin 
các ngài hãy mở rộng giác quan! 

Ảnh ngày đang hạ thấp xuống đối với mọi sự vật trần gian; 
buổi chiều tà đang đến, ngay cả đối với những sự vật tốt đẹp 
nhất. Hãy lắng tai nghe và nhìn kỹ, hỡi những con người thượng 
đẳng, cái tính thần phiên não u sầu trong buổi hoàng hôn nảy, 
dẫu khoác lây bề ngoài nam nhân hay nữ giới, quả là một con 
quỷ ghê gớm ngần nào!” 

Viên Pháp sư già nói như thể, và ranh mãnh đưa mắt nhìn 
khắp lượt chung quanh, rồi lão vươn tay nâng chiếc đàn thất cầm 
của mình lên tấu khúc. 


Quang đăng trên không, 
Khi hạt sương rong 


486 


FRIEDRICH NIETZSCHE 


Đã rơi xuống vỗ về lòng đất lạnh, 

Không chút dự âm, bóng mở sương ảnh 

- Hạt cam lỗ như cảnh đẳng từ bi 

Mang hài sen nhẹ lướt bước chân đi - 
Ngươi nhở chăng, nhớ những khi lửa nóng 
Đốt tâm can, ngày xưa ngươi khát vọng 
Hạt sương lòng trong bóng mát cành dương, 
Nước mắt thần hàn gắn vết dau thương, 
Nhưng tiếc thay trên đường khô có cháy, 
Ảnh tà dương đã bạo tàn đuổi chạy 

Đuổi ngươi qua bóng tôi mẫy hàng cây, 
Ảnh mặt trời dây hiểm độc, gất gay. 


Cười chế nhạo: “Phải mày là chân lý” 
Không! Trật rồi hắn chỉ là thi sĩ! 

Một loài nai đây quỷ quyệt đáng khinh. 
Hắn phải dôi lừa, cố ý, chân tình, 

Như lúc đi săn hắn rình mỗi thú, 

Thú hóa trang với sắc màu đây đủ, 

Hắn lòm theo để tự hóa trang chơi, 

Tự biến thành ra giỗng thủ, con môi. 


Vậy chăng, kẻ rự xưng tôi chân Ìÿ?... 
Không đâu! Hắn chỉ điên và thị sĩ, 

Dùng đôi lời bỏng bẩy khá nhiều duyên, 
Hải ca vang trong mãi nạ chàng điền, 
Bước lang thang trên miền ngôn ngữ bịa, 
Trên câu vng với muôn màu sắc tỉa, 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 


Giữa thiên đàng bịp, giữa địa cầu lửa, 
Bước lang thang bay đáy đó dong đưa, 
Chỉ một chàng điêm! Lại vừa thị sĩ! 


Vậy chăng, kẻ tự xưng tôi chân lý?... 
Không êm, chẳng cứng, 

Không ẩm ï, chẳng lạnh lùng, 

Bị hóa thành hình ảnh đóng vào khung, 
Hay lại được tôn sùng làm tượng đá, 
Trước đền thờ đẳng Thiên vương cao cả, 
Giữa cung môn làm bộ hạ đứng bên thêm: 
Không! Hắn tận thù chân lý dựng đền, 
Tránh điện nguy nga quen miễn thảo mãng, 
Tỉnh bắt thường thích linh miêu kết bạn, 
Phóng mình qua mọi của hắn tung bay, 
Bất cứ đâu! Không nhất định đó đây, 

Hit khí trời trong núi cây rừng râm, 

Hút đam mê, hít thiết tha say đấm! 

Mong được dùa trong cây rậm rừng già, 
Ciữa đảm hùm beo sắc sỡ màu hoa, 

Thân hông mạnh và đẹp như là tôi lỗi, 

Với đôi môi đây tình yêu khiêu gợi, 

Ngao đời tuyệt diệu, quỷ đói, thiên thân, 
Chạy nhảy, dã man, luôn trôn, nói gian. 


Hoặc nữa, làm đại bàng dôi mắt quảm, 
Nhìn từ lâu, đăm chiêu nhìn hỗ thấm: 


Trong hỗ thẩm chúng chìm đắm hôn say, 


4ã7 


48ã FRIEDRICH NIETZSCHE 


Hạ thấp dân chúng nhẹ lướ! vòng xoay, 
Bỗng như điện, như tên bay thẳng cánh, 
Xung đàn cừu le làng không kịp tránh, 
Như hổ dói chúng và mạnh cừu non, 
Với giống cừu chúng thù hận linh hôn, 
Ghét luôn ai tướng cừu còn đính mặi, 
Töc láy như len, lờ đờ cặp mắt, 


- ` Là ý „£ ` 
Về dịu dàng xám ngắi giống cỪu non. 


Hổ báo rừng già, ác điểu đầu non, 

Là ước vọng của tâm hôn thi sĩ, 

Có khuôn mặt, ngươi lấy làm thích chỉ, 
Hồi chàng điên, chàng thì sĩ điện ơi... 


Ngươi là kẻ quả hiểu rõ con người, 

Như Thượng đề, như loài cừu không khác: 
Thượng dé ở trong người, đành xé nát, 

Cửu trong người, cũng cười lạt phân thây. 
Hạnh phúc ngươi là ở tại nơi đây! 

Hạnh phúc của độc ưng hay độc báo, 

Hạnh phúc của thi nhân, của chàng điện bạo!... 


Trên không trong lành, 

Khi mảnh trăng thanh 

Đưa nhẹ hào quang sắc xanh màu lá, 
Với chủi ghen, giữa ánh hông chiêu hạ, 
- Thủ ghét ban ngày, 

Trợt bước chân bay, 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 


Trước những vườn hoa nghiêng cây hông thắm, 
Cho đến khi chúng âm thầm chìm lặn 
Mở hẳn trong đêm: 


Nhớ ngày xưa ta cũng rớt từ trên, 
Từ giấc mơ điên khi thèm chân lý. 
Từ ánh ban ngày để cùng trí kỷ, 

Nay sợ ngày, ảnh sảng chỉ thêm đau, 

Ta chìm dân trong chiều tôi, đêm sâu: 

Cháy tâm can ta ôm đâu ước vọng, 

- Ngươi nhớ chăng, nhở những khi lửa nóng, 
Sôi máu hông ngươi ước vọng bao lần 

Ước làm sao ta kiếm được chữ chân 

Chân là được ra khỏi ngàn chân lý! 

Chỉ để làm điên! 

Chỉ làm thi sĩ! 


VỀ KHOA HỌC 


lên Pháp sư hát lên như thế; và tắt cả những người tụ họp 
V„ hang đá tựa như những con chim bị mắc vào chiếc 
lưới của sự khoải lạc giảo quyệt ưu uất của lão. Duy chỉ cỏ Kẻ 
tận tâm của tinh thân là không để mình bị vướng lưới: y vôi giật 
lây chiếc thụ cầm trên tay viên Pháp sư và la lớn: “Không khí! 
Hãy để không khí trong lành ùa vào! Hãy vời Zarathustra vào 
hang đái Mi đã làm đặc thêm và đầu độc không khí trong hang 
này, hỡi đồ phủ thủy già! 

Hỡi con người giả đối sâu hiểm kia, sự quyến rõ của mi 
dẫn đến những khát vọng, những khu rừng xa lạ. Và khốn thay 
cho chúng ta nếu những người như mỉ mà lại nói về chán fÿ và 
ban cho chân jý tằm quan trong! 

Khốn thay cho tất cả mọi tỉnh thần tự do tự tại nào không 
cẩn trọng đề phòng những tên pháp sư như thế! Thê là rồi đời tự 
do của họ! Mi rao giảng sự quay về với những ngục tù và mi dẫn 
dắt vào trở lại trong chốn ngục tủ, 

- hối con quỷ già ưu uất kia, lời than văn của mi có chứa 
đựng một chiếc còi để giả tiếng chim, mi giống những kẻ khi 
thốt lời ca tụng sự trinh khiết, lại bí mật mời gọi người ta hướng 
đến những khoái lạc!” 


Kẻ tận tâm nói như thế; nhưng viên Pháp sư già đưa cặp 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 491 


mắt nhìn chung quanh lão, vui hưởng sự chiến thắng của mình, 
và hoàn trả lại sự tủi giận mà Kẻ tận tâm đã gây cho lão. Rồi lão 
nói bằng giọng khiêm tốn: “Mi im miệng đi. Những bài hát hay 
đều muốn có những vọng âm hay; sau những bài hát hay, phải 
im lặng thật lâu. 

Đây là điều mà tất cả những con người thượng đẳng kia 
đang làm. Nhưng còn mì, có lẽ mi đã chẳng hiểu gì nhiều về bài 
thơ vĩ đại của ta. Nơi con người mi, chẳng có chút gì mang chất 
tính thần pháp sư”. 

Kẻ tận tâm đáp lại: “Mi đã ngợi khen ta khi tách biệt ta ra 
khỏi mi như thế! Được lắm! Nhưng còn các người kia, ta nhìn 
thấy gì đây? Các ngươi đang còn ngôi đó với những cái nhìn 
tràn đầy khát vọng. 

Hỡi những tâm hôn tự do, vậy thời tự do của các ngươi đã 
bỏ đi biền biệt về đâu? Ta thấy các ngươi gần giống với những 
kẻ đã nhìn những cô gái khỏa thân nhảy múa suốt một lúc lâu: 
cả tâm hồn các ngươi cũng bắt đầu nhây múa! 

Hỡi những con người thượng đẳng kia ơi, nơi các ngươi hẵn 
có quá nhiều hơn điều mà viên Pháp sư gọi là cái tỉnh thần phủ 
chú lửa đảo xâu xa của lão: - chúng ta phải khác biệt với nhau. 

Thật vậy, trước khi Zarathustra quay trở về thạch động, 
chúng ta đã nói năng và suy tướng chưng nhau khả đủ để ta biết 
rằng bản chất chúng ta !ä khác biệt với nhau. 

Các ngươi và ta, chúng ta đi f những điều khác biệt nhau 
ở chốn nảy. Bởi vì phần ta, ta đi tìm nhiều sự an đoàn hơn, chính 
vì thể ta đã đến hang đá của Zarathustra. Quả vậy, chính 
Zarathustra là ngọn tháp, là ý chí kiên cô nhất, - trong lúc mà 
hiện nay mọi sự đều đao động, cả mặt đất cũng rung động đảo 


492 FRIEDRICH NIETZSCHE 


điên. Nhưng còn các ngươi, khi ta nhìn ánh mắt của các ngươi, 
thì hầu như ta thây rằng các ngươi đang đi tìm nhiều sự bất ổn 
hơn, nhiều cơn rùng mình hơn, nhiều mối nguy hiểm hơn, nhiều 
cuộc động đất hơn. Ta thấy hầu như các ngươi thèm muốn, hỡi 
những người thượng đăng, hãy xá lỗi cho sự phỏng đoán của ta, 
- các ngươi thèm muôn đời sống nguy nan hiểm nghèo nhất, đời 
sông gây cho bản thân ra nhiều sợ hãi nhất, đởi sống của những 
con đã thú, thèm khát những cánh rừng, những hang động, 
những ngọn núi đựng và những mê cung. 

Và không phải những kẻ dẫn đưa các ngươi rz khói nguy 
nan là những kẻ làm các ngươi hải lỏng nhất, mà chính là những 
kẻ đánh lạc lối các ngươi, dẫn các ngươi xa lạc khỏi mọi con 
đường, những con quỷ quyền rũ. Nhưng nếu những khát vọng 
kể trên là chân thật nơi các ngươi, thì không vì thê mà ta thây 
chúng kém là những điều bá? khả. 

Bởi vì sư sợ hãi chính là tình cảm bẩm sinh và nguyên sơ 
của loài người; sự sợ hãi là nguyên nhân giải thích vạn sự, là 
nguyên nhân của lội lỗi nguyên tổ và của đức hạnh nguyên tổ. 
Cả đức hạnh của ta nữa, cũng phát sinh từ sự sợ hãi, đức hạnh 
ấy có tên là: 7í thức Khoa học. 

Bởi vì sự sợ hãi những con dã thú - đây chính là sự sợ hãi 
mà loài người đã biết đến từ vạn cổ, kể cả sự sợ hãi đối với con 
vật mà con người che giấu và kinh sợ trong chỉnh bản thân mình 
- Zarathustra gọi đó là “con thú nội tâm”. 

Sự sợ hãi lâu dài xa xưa đó, sau cùng, đã được tinh luyện 
và được tâm linh hóa, - hiện nay ta thấy hình như nó mang tên 
là Trí thức Khoa học”. 

Kê tận tâm đã nói như thể, nhưng vào đúng lúc đó, 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 493 


Zarathustra đã quay trở vào thạch động, đã nghe và đoán được 
những lời lẽ cuối củng, Zarathustra ném một nắm bông hồng 
cho Kẻ tận tâm và cười vang trên những “chân lý” của y. 
Zarathustra hỏi lớn: “Sao! Ta vừa nghe gì vậy kìa? Thực ra, ta 
thấy rằng nhà ngươi là một kẻ điên hoặc giả chính ta mới là kẻ 
điên: và ta vội vã hoàn trả lại chân lý của nhà ngươi về chỗ cũ. 

Bởi vì sự sợ hãi là ngoại lệ của chúng ta. Nhưng còn lòng can 
đảm, thú ưa phiêu lưu và niềm vui đối với điều bất xác, đối với 
những gì hãy còn chưa được thử làm liều, - lòng can đâm, theo ta, 
đây là biểu trưng cho toàn bộ lịch sử nguyên thủy của con người. 

Lòng can đảm này, sau củng được tĩnh luyện, được tâm 
linh hóa, lòng can đảm vừa nói của con người, với đôi cảnh của 
con ó và sự giảo quyệt của con rắn: theo như ta thấy lòng can 
đảm ấy hiện nay mang tên là.. ” 

“Zarathustral” tất cả những người tụ tập trong hang đá 
đồng kêu lớn lên như cùng một giọng, rồi phá lên cười âm; 
nhưng có một cái gì đó bốc lên từ họ tựa hồ một đám mây đen. 
Cả viên Pháp sư già cũng phá lền cười và lão bảo bằng một 
giọng piảo qUyệt: “Ô! Tinh thần xấu xa của ta đã bỏ đi rồi! 

Và ta đã chẳng lưu tâm cảnh giới các ngươi ngờ vực tỉnh 
thần đó sao, khi ta bảo rằng nó là một kẻ lường gạt, một tinh 
thần đối trá lửa đão? 

Nhất là khi tỉnh thần ấy hiện lộ trần truỗng. Nhưng cỏn z4, 
ta có thể làm gì với những sự ác hiếm của nó! Có phải ⁄2 là kẻ 
đã tạo nên nó và đã tạo nên thế giới đâu? 

Nào! Giờ đây, một lần nữa, ta hãy trở thành những con 
người thiện hảo tươi vui! Và dẫu rằng Zarathustra có tia nhìn ăm 
đạm - các ngươi hãy nhìn ông ây xem! Ông ấy đang thủ ghét ta 


494 FRIEDRICH NIETZSCHE 


- thì trước khi đêm xuống, Zarathustra sẽ lại học thương yêu và 
ca ngợi ta, Zarathustra không thể sống lâu mà không làm những 
điều điên cuồng như thế. 

Z2arathusira thương yêu những kẻ thù: chính Zarathustra là 
người biết rành nghệ thuật ây, trong tất cả những người ta đã 
gặp. Nhưng Zarathustra lại trả thù những người bạn!” 

Viên Pháp sư già đã nói như thế, và những người thượng 
đẳng nhiệt liệt hoan hô lão, đến nỗi Zarathustra cất bước chạy 
vòng trong hang đá, vừa chạy hắn vừa đưa tay ra lắc tay những 
người bạn của mình với vẻ đữ tơn và lòng thương yêu, - như thể 
hắn có một điều gì cần xin lỗi và sửa sai đối với mỗi người. 
Nhưng khi Zarathustra đến trước cửa hang, thì hắn lại thèm khát 
cuồng điên bầu không khí trinh khiết đang ngự trị bên ngoài, 
thèm khát con ó và con rắn, - và hắn muốn trốn thoát bỏ đi. 


GIỮA NHỮNG NÀNG GÁI THƠ SA MẠC 


éé ửng bỏ đi!” Lúc bấy giờ, kẻ lữ hành lang thang phiêu 

1).. nói thế, kẻ lữ hành tên gọi là Chiếc bóng của 
Zarathustra. - “Đừng bỏ đi, hãy ở lại bên chúng tôi, nếu ngài bỏ 
đi thì nỗi khổ não nặng nề xưa cũ ất sẽ trở lại xâm chiếm tâm 
hồn chúng tôi. 

Lão Pháp sư nọ đã vung vãi cho chúng tôi cái phần tệ hại 
nhất của lão, và coi kìa vị cựu Giáo hoàng vô ngần tín mộ, đã 
để lệ trào lên mắt và đã lại đáp thuyên lang thang trở lại trên mặt 
biển U sâu. 

Tuy nhiên, những ông Vua kia lại có môi tươi tỉnh; bởi vì 
hôm nay, giữa chúng ta, chính họ là những người đã học tươi tỉnh 
tài khéo nhất. Nếu bọn họ không có chứng nhân thì ta dám đánh 
cuộc rằng cái trò lơ láo kia sẽ khởi đầu trở lại, nơi bọn họ nữa - 

- cái trò lơ láo của những đám mây, của những ngọn gió 
Thu gào thét; 

- cái trò lơ láo của những hôi than van gào thét và những 
tiếng kêu thông khổ của chúng ta: hỡi Zarathustra! Hãy ở lại bên 


49% FRIEDRICH NIET2ZSCHE 


chúng ta. Nơi đây có vô lượng những khốn cùng ẩn kín muốn 
thốt ra lời, vô tượng buổi chiều tà, vô lượng mây giăng, vô lượng 
không khí năng! 

Ngài đã nuôi dưỡng chúng tôi bằng những dưỡng chất 
nhân gian và những châm ngôn trầm mạnh hảo hùng: vậy xin 
ngài đừng để những tinh thần ẻo là yêu mềm lại vô xông tới 
chúng tôi vào giờ trắng miệng! 

Riêng ngài, phải, chỉ riêng ngài mới biết cách phôi đựng 
quanh mình bầu không khí cương mãnh và thuân khiết! Ta có 
bao giở gặp thấy trên trần gian nảy một bầu không khí thuần 
khiết như bầu không khí trong thạch động của ngài chăng? 

Thê mà chính ta đã từng du hành nhiều xứ sở, lỗ mũi ta đã 
học biết hít thở và lượng giá nhiều làn không khí: nhưng chỉ 
riêng bên ngài, khứu giác ta mới câm nhận được niềm vui chan 
chứa nhất! 

Nếu chẳng là, - nếu chẳng là, - ồ, xin tha thứ cho ta một kỷ 
niệm cũ càng! Xin tha thử cho ta một khúc ca cũ kỹ sau buổi ăn 
mà xưa kia ta đã sáng tác ra giữa những nàng gái thơ sa mạc. 

Bởi vì, bên cạnh những nàng gái thơ sa mạc ấy, cũng phất 
phơ một bầu không khí thuần khiết tươi mát của phương Đông; 
chính tại chốn xa xôi vời vợi đó ta mới sống cách xa biên biệt 
cái cõi châu Âu già cỗi, âm u, ẩm ướt và u sâu! 

Lúc bấy giờ, ta đã yêu những nàng gái phương Đông ấy, 
cùng với những vương quốc khác của những vòm trời biêng biếc 
không hề có mây mù hay tư tưởng lượn bay. 

Các ngươi không thể nào ngờ tới biết bao là kiêu diễm khả 
ái khi các nàng ngừng nhảy múa, ngôi đó im lìm thăm thẳm mà 
chăng hề nghĩ tưởng suy tư, giỗng như những bí ẩn nhỏ nhoi, 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 497 


những ẩn ngữ bí mật được phong kín đợi chờ, những hạt hỗ đào 
sau bữa tiệc, 

- điễm ảo đị thưởng, thật như thế đó! Nhưng chẳng có 
mây che: giống như những ẩn ngữ đang mời người giải đoán: 
chính để tôn vinh những nàng kiêu nữ xinh xinh đó, mà ta đã 
đặt ra khúc tụng ca hát cuối bữa ăn này”. 

Người lữ khách tên gọi là Chiếc bóng của Zarathustra đã 
nói như thế; và trong khi mọi người trong hang đá chưa có ai 
kịp trả lời thì gã đã vớ lẫy cây thất cầm của viên Pháp sư già, 
và đưa mắt nhìn quanh, vê mặt bình an thông tuệ, hai chân 
khoanh lại. Nhưng hai lỗ mũi của gã phập phông hít thở 
không khí, vừa chậm rãi thong dong vừa có vẻ như tra vấn hỏi 
han, như một kẻ vừa lạc chân đến những xứ miền mới lạ, đang 
nếm hưởng làn không khí mới tỉnh. Rồi gã khởi sự la rồng lên 
khúc hát. 


Sa mạc lớn dần: khốn thay cho kẻ nào ôm giữ sa mạc! 


AI 

Trong thế! Huy hoàng! 

Một cuộc khởi đâu đích đáng! 

Với sự trọng thể của bờ cõi Phí cháu! 
Xưng hợp cho một con mãnh sư, 
Hoặc với một kẻ rồng vang đạo lý... 

- Nhưng có nghĩa gì sự đó 


498 


FRIEDRICH NIETZSCHE 


Hỡi các bạn gái diễm kiều, 

Ở dưới chân các nàng, lẫn đấu tiên, 
Một gã Âu châu được phép ngồi an nghỉ 
Dưới bóng kè xanh. SeÌah. 


Dị thường thay, ô thật vậy! 

Ta cũng ngôi đây, 

Cận kè với sa mạc nhưng mà 

Đã xa cách ngàn trùng với sa mạc, 

Và chẳng hè bị tàn phá: 

Ngất ngây bởi 

Khu ốc đảo tươi mát tỉ hon 

- Bởi vì nó vừa mở rộng hai khóe môi và ngáp 
Cái miệng điễm kiều khả ái, 

Cái miệng thơm tho nông nã nhất trong những cái 
miệng tí hon kiều điễm: 

V ta rớt vào trong đó, 

Rớt vào tận đáy, xuyên qua - Xuyên qua 

Giữa các bạn đấy, 

Hỡi các bạn gái diễm kiều! Selah. 


Vĩnh hiển, vinh hiển thay, con kình ngư nọ 

Nếu nó chăm sóc hạnh phúc 

Của người khách trọi - Ô, các em hiểu chứ 

Lời bóng bẩy đó của ta? 

Vinh hiển thay chiếc bụng bao la nọ 

Nếu chiếc bụng ây quả là 

Một chiếc bụng khả ải của vùng ốc đảo xanh tươi, 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 499 


Như nơi ốc đảo này: - Nhưng ta nghỉ hoặc 
Bởi vì ta đến từ cõi Âu châu 
_ Cỗi miền đa nghỉ hơn tắt cả những mụ vợ tâm phào 
luống tuổi. 
Cúi xin Thượng đê cải thiên chôn này! 


Amen! 


Vậy đó, ta đã ngi đây, 
Trên vùng óc đảo tÍ hon kiều diễm này, 
Giống như một hạt chà là, 
Náu nâu, dịu một, óng lừng, 
Thèm mong một làn môi cong tròn thiêu nữ, 
Hơm cả thèm muốn hàm răng nanh, 
Những hàm răng thiêu nữ, 
Lạnh buỗi, trắng tình như băng tuyết và bén nhọn vô cùng 
Bởi lẽ bên cạnh các nàng 
Là chỗn mà quả tim các hại chà là nông nàn khao 
khát. Selah. 


Giống như những hoa trải kia của giờ ngọ, 

Quá đổi giống nhan, 

1a đã nằm đó, 

Vi vút chung quanh là những côn trùng có cảnh 
Đùa giỡữn chung quanh Ia, 

Vầ giữa những ý tưởng cùng nhiệt hưng khảit khao 
Công tỉ hon hơn nữa, 

Cuông dại hung tàn hơn nữa, 

1h được vậy bọc bởi các em, 


500 


FRIEDRICH NIETZSCHE 


Hồi những con mèo cải tí hon, những nàng gái thơ 
điểm lẻ, 
Tm lìm e ấp và đầy rẫy hoảng sợ không đâu, 
Dowdou và Souleika 
- bị thôi miên hấp dẫn, nếu /ø phong kín trong một tiếng 
tân kỳ. 
Vô ngân là tình cảm 
(cúi xin Thương dỄ thứ tha tội lỗi 
chỗng lại ngôn ngữ này) 
- To ngôi hít thở không khí tuyệt vời, 
Không khí của thiên đường điểm ảo, thật vậy, 
không khí trong sáng, nhẹ nhàng, ông , 
tuyêt hảo như chưa từng bao giờ 
rớt xuống từ mặt trăng kia. 
Cá phải do ngẫu nhiên, 
Hoặc vì tư phụ, 
Mà sự việc ấy xảy ra? 
Như những thì sĩ xa xưa từng kể lại! 
Nhưng ta, kẻ hoài nghỉ, ta nghỉ ngại, 
Chính bởi vì ta đễn 
Từ cõi Âu châu 
Vốn đa nghỉ hơn mọi mụ vợ đè luông tuổi. 
Câu xìn Thượng đê cải thiện chôn này! 
Amen! 


Uống trọn bầu không khí diễm tuyệt, 
LỖ mũi căng phông như những chên rượu không chân, 
Không tương lai, không hoài niêm, 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 501 


Ta ngôi như thể đó tại chỗn khía, 

Hỡi những cô bạn gải diễm kiều, 

Hã ta đưa mặt nhìn chiếc lá kẻ, 

Như một nàng vũ nữ, 

Đang uốn cong lưng, tròn nhịp đong đưa thân thể, 

- thiên hạ sẽ bắt chước múa may khi nhìn nàng lâu quả! 

Như một nàng vũ nữ, 

Đang đựng quả lâu, thật là láu quả, 

Đứng hoài hoài mãi mãi trên một ông chân. 

- Jâ ta tưởng từ đây nàng quên mắt 

Chiếc ông chân thứ hai! 

Bởi vì ta hoài công tìm kiêm 

Cải kho tàng song sinh 

- Cái ông chân thứ hai ấy, - 

Trong cõi miền gân gũi thiêng hông 

Của những mảnh quần gấp nếp, những mảnh quản bời bởi 
bay loạn 

Khả ải diễm kiều. 

Vâng, nếu các nàng chịu tin cả vào ta, 

Hõi những cô bạn điễm kiều; 

Thì ta sẽ xin được nói rằng nàng đã đánh mãi nó rồi!... 

Hu! Hụu! Hu! 

Chiếc ống chân thứ hai kia 

Nó đã bỏ đi rồi! 

Đi mãi mãi! 

Hõi ơi! Tai hai ngắn nào cho ông chân duyên dáng kia! 

Nó sẽ dừng lại nơi đâu? Khi bị bỏ rơi buôn rũ 

Cải ống chân cô độc ấy mà? 


502 


FRIEDRICH NIETZSCHE 


Có lẽ răng nó đang hãi sợ 

Một con quái vật hung tàn, mỘi con mãnh sư vàng rực 
Óng ánh dát vàng? Hoặc giả nó đã bị 

Gặăm nhắm mát rồi? - Hỡi ơi! Hỡi ơi! 


Ồ, đừng khóc chứ! 

Hỡi những quả tim mềm mại dịu dàng, 

Đừng khóc chữ, 

Hỡi những trải tim của hạt chà là, của nhũ hoa căng sữa, 
trải tìn của những nàng mọi đen. 

Đừng khóc nữa, 

Hỡi nàng Doudou xanh xao! 

Hãy hùng mạnh lên, hối Souleika! Can đảm! Can đâm lên! 

- Hoặc là phải cần dẫn 

Có lẽ là ở nơi đây 

Một cái gì kích lực, một liều thuốc bổ? 

Một châm ngôn thơm ngát? 

Một lời khuyên đụ trang trong? 


AI Hãy lên cao, hỡi phẩm cách! 

Hõi phẩm cách đức hạnh, phẩm cách Âu châu! 

Hãy thổi ào, thổi ào qua lân nữa! 

Hi kẻ thét gầm đức lý! 

Ai 

Hãy tru rồng thêm lẫn nữa, 

Tru rồng la gào đức hạnh! 

Như con mãnh sư đức hạnh, trước những nàng gái thơ 


Sa mạc! 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 503 


- Bởi vì những tiếng thét gào của đức hạnh, 

Hỡi những nàng thiêu nữ my kiều, 

Chính là khát vọng nắu nung của con người Âu châu, 
những cơn đói cào ruội của con người Âu châu! 

Báy giờ ta đã ở tại đây rồi, 

1h, kẻ Âu châu, 

Ta chẳng thể làm gì khác hơn, cúi xin Thượng đê trợ giúp!* 

Amen! 


Sa mạc lớn dân, khốn thay cho kẻ nào mang giữ sa mạc! 


THỨC TỈNH 


au bài hát của Kẻ lang thang phiêu bạt và Chiếc bóng, hang 

đá bỗng nhiên vang động những tiếng cười nói tiếng ồn ào; 
vì tất cả những người khách tu họp trong hang đều cất tiếng nói 
cùng một lúc và cả đến con lừa cũng không thể giữ im miệng 
lưỡi. Zarathustra lại rơi vào một cơn thù hận thoáng qua và một 
chút lòng cười nhạo những người khách của hắn; dẫu rằng 
Zarathustra vui sướng vì nỗi vui mừng của họ. Hắn thấy đáy là 
dâu hiệu của sự bình phục. Vì thế, hắn lẻn ra khỏi hang, bên 
ngoài bầu trời lông lộng, và hắn nói với hai con thú của mình: 

“Bây giờ, nỗi thống khổ của họ đã tấu tán về đâu? 
Zarathustra lên tiếng và trong cõi lòng hắn cũng đã tan mất chút 
buôn phiền nhỏ nhoi. - Ta thấy dường như trong hang đá của ta 
họ đã học quên đi những tiếng kêu thống khổ của mình! 

- dẫu rằng điều bắt hạnh là họ vẫn còn chưa học quên được 
sự kêu la.” Và Zarathustra đưa hai tay bịt hai tai lại, vì trong lúc 
ấy những tiếng I-A của con lừa pba trộn đặc biệt với những sự 
vui mừng hớn hở của những con người thượng đẳng nọ. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 505 


Zarathustra lại tiếp lời: 

“Họ đang hân hoan vui về, và ai biết được có lẽ họ đang 
vui vẻ nhở ở chủ nhân! Nếu họ đã học cười từ nơi ta, thì họ lại 
chẳng học được tiếng cười của ta. 

Nhưng nảo có hè gì! Họ là những lão già: họ bình phục 
theo lối riêng của họ; lỗ tai ta đã từng chịu đưng những điều tệ 
hại nhất nhưng không vì thê mà trở thành ưu sầu ảo não. 

Ngày hôm nay là một chiến thắng: kẻ thủ sinh tử ngàn đời 
của ta, Tính thần Trì độn Năng nề, giờ đây đã tháo lui và bỏ 
chạy! Cái ngày hôm nay đã khởi sự một cách tệ hại nhọc nhằn, 
giờ đây ngày Ấy sắp kết thúc tươi đẹp vô ngần! 

Và ngày muốn châm dứt. Chiều đã đến rồi: tay ky mã bài tình 
đang phóng ngựa vượt qua biển cả. Người ky mã lòng đầy hạnh 
phúc đó đang trở lại trên chiếc yên đỏ thắm, hắn đong đưa trên 
lưng con tuân mã tài tình tuyệt điệu làm saol 

Bầu trời đưa mắt nhìn trầm tịnh, thể giới đang dàn trải 
trong chiều sâu thăm thẳm. Ô! Tất cả các ngượi, những con 
người đặc biệt đã đến cạnh ta! Sống cạnh ta là một điều đáng bỏ 
công khó nhọc”. 

Zarathustra đã nói như thế. Và lúc bây giở, những tiêng kêu 
thét, những chuỗi cười lại vang vọng từ hang đá. Nhưng 
Zarathustra đã tiếp lời: 

“Bọn họ đang nhe miệng cắn, con mỗi của ta đang bị cắn. 
cả nơi họ, kẻ thù cũng tháo chạy: Tình thần Trì độn Nặng nè. Họ 
đã học cười chính bản thân mình rỗi: ta có nghe rõ chăng? 

Lương thưc nuôi người cúa ta, những châm ngôn ngạt ngào 
chân xác, đã có hiệu quả. Và thực ra, ta không nuôi họ bằng 


506 FRIEDRICH NIETZSCHE 


những rau cải làm trương bụng, mả bằng một lương thực dành 
cho những chiến sĩ, một lương thực cho những kẻ chỉnh phục: ta 
đã đánh thức dậy những khát vọng tính khôi. 

Có những hy vọng mới mẻ đang máy động trong tay chân 
của họ, quả tim họ đãn nở ra vươn duỗi chân tay. Họ đã tìm thây 
những từ ngữ mới. Chẳng máy chốc tính thần họ sẽ hít thở được 
sự táo bạo hăng nông. 

Cố nhiên, thứ thực phẩm này không dành cho những đứa 
trễ nít, cũng chẳng dành cho những người đàn bả mảnh mai suy 
nhược, dẫu họ trẻ hay già. Phải có những phương tiện khác để 
thuyết phục đạ dày bọn đó; ta không phải là vị lương y và chủ 
nhân bọn họ. 

Sự kinh tởm chán ngán ấy đang rời xa những con người 
thượng đẳng kia. Ô, được lắm! Đắy là chiến thắng của ta. Trong 
vương quốc của ta, họ cảm thấy an toản, mọi nỗi hổ thẹn ngu 
đần đều bỏ chạy, họ đang thổ lộ tâm tình. 

Họ đang thổ lộ tắm lòng mình, những giờ phút tuyệt vời 
lại trở về với họ! Họ chẳng có việc gì làm và họ đang nhản tản 
nhai đi nhai lại, - họ trở thành có lòng biết ơn thâm tạ. 

Đấy chính là điều ta xem như là dấu hiệu tốt đẹp nhất: họ 
trở thành có lòng biết ơn. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ bày ra những 
cuộc lễ và sẽ đựng nên những bia đá cho những nỗi vui ngày cũ 
của mình. 

Họ là những kẻ đang bình phục!” Zarathustra đã nói như 
thế, tâm hồn hắn tràn đây vui tươi hoan lạc, đôi mắt hắn nhìn ngó 
ra bên ngoài; trong khi đó, con ó và con rắn nếp sát vào thân thể 
Zarathustra và đi gần sát với hạnh phúc củng sự im lặng của hắn. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 507 


s4 


Nhưng đột nhiên lỗ tai Zarathustra kinh hoảng, vì thạch động từ 
trước đến giở vang dội tiếng ồn ào cười nói, bỗng rơi vào một 
sự im lặng chết chóc; lỗ mũi của Zarathustra đánh hơi thấy một 
mùi hương khói thơm tho, như mùi những trái thông đang cháy. 

“Chuyện gì thế? Họ đang làm gì trong kia?” Zarathustra 
vừa tự hỏi vừa tiền lại gần cửa hang để lấn lút quan sát những 
thực khách của mình. Nhưng, kỳ dị thay! Zarathustra đã tận mắt 
nhìn thấy những gi trong lúc đó? 

“Tất cả bọn họ đều lại trở thành những con người kính Zm 
Họ đang câu nguyên. Họ là những thằng điên!” Zarathustra lầm 
bẩm với cõi lòng kinh ngạc sững sờ. Và thật vậy, tất cả những con 
người thượng đẳng đó - hai Ông vua, vì Giảo hoàng hôi hưu, viên 
Pháp sư trâng tráo, Người ăn xin tự nguyện, Kẻ lang thang phiêu 
bạt và Chiếc bóng, lão Bốc sư Tiên trị, Kẻ tận tâm của tỉnh thần 
và Kẻ xấu xí nhật loài người: tất cả bọn họ đều quỳ gối trên nền 
hang, giống như những đứa trẻ và những bà giả tín mộ, họ quỳ 
gỗi sừng bái Con lừa. Và Kẻ xâu xi nhất loài người đã bắt đầu lõm 
ba lõm bõm, sùi cả bọt mỗm bọt mép, như thể có một điều gì bất 
khä ngôn muốn vọt thoát ra từ y; nhưng sau cùng, khi y thực sự 
nói được, thời những lời y độc tụng là một lời cầu nguyện kỳ đị 
đầy kính mộ, nhằm tôn vinh con lừa đang được khỏi hương sủng 
bái. Và đây là bài cầu nguyện đó: 

Amen! Vinh đanh và trí huệ và lòng biết ơn và sự ngợi ca 
và sức mạnh của Thượng để ta, vĩnh cửu đời đời! 

- Và con lừa be be lên tiếng: I-A. 

Ngài mang những gánh nặng của chúng ta, ngài đã khoác 


508 FRIEDRICH NIETZSCHE 


lây khuôn mặt của kẻ nô bộc, ngài kiên trì nhẫn nại trong lòng 
và chăng bao giở nói lên tiếng “Không”; và kẻ nào yêu thương 
Thương đề của mình, kẻ đó trừng phạt ngài càng hăng hái. 

- Và con lừa be be lên tiếng: I-A. 

Ngài không hê mở miệng ra lời, trừ phi là để luôn luôn nói 
lên tiếng “Vâng” với thế giới ngài đã sáng tạo nên; như thế ngài 
hát tụng thế giới của ngài. Chính sự giảo quyệt là nguyên nhân 
sự câm lặng nơi ngài: vì thế hiểm khi ngài lầm lẫn. 

- Và con lửa be be lên tiếng: I-A. 

Trong vẻ tầm thưởng, ngài băng qua thê giới. Màu đa của 
thân xác bao phủ đức hạnh của ngài là màu xám.* Nếu có tỉnh 
thân, ngài giấu kín tỉnh thần ấy; nhưng tất cả mọi người đều tin 
vào hai lỗ tai dài của ngài. 

- Và con lửa be be lên tiếng: I-A. 

Biết bao là trí huệ hiền minh ẩn kín trơng sự kiện ngài có 
đôi lỗ tai đài và luôn luôn thốt lên tiếng “Vâng” thuận nhận, và 
chẳng bao giờ lên tiếng bảo “Không”. Chẳng phải ngài đã sáng 
tạo thê giới theo hình ảnh của ngài, nghĩa là càng ngu đần đến 
mức tối đa càng tốt? 

- Và con lửa be be lên tiếng: I-A. 

Ngài biết rõ những con đường thẳng và những lối quanh 
co; những gì loài người gọi là thẳng hay cong queo đều ít can hệ 
đến ngài. Vương quốc của ngài nằm ở bên kia cõi bở thiện ác. 
Sự ngây thơ vô tội của ngài nằm ở chỗ ngài chẳng biết chút gì 
về tinh thể của sự ngây thơ vô tội. 

- Và con lừa be be lên tiếng: I-A. 

Hãy nhìn đây, ngài chẳng hề xua đuổi xa ngài bất luận kể 
nào, cä người hành khát, lẫn những ông vua. Ngài để mặc cho 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ s00 


những đứa trẻ đến với ngài, và nếu những người tội lỗi muốn 
quyên rũ dụ hoặc ngài, ngài chỉ cần thốt ra một tiếng I-A. 

- Và con lừa be be lên tiếng: I-A. 

Ngài yêu thương những con lửa cái cùng những trải vả tươi 
mát, ngài không khinh miệt bất luận thứ thực phẩm nào. Một 
cây thảo nhí làm ngài nhột nhột quá tìm khi ngài đói. Ở trong 
ngài, là cả trí huệ khôn ngoan của một đắng Thượng đề. 

- Và con lừa be be lên tiếng: I-A. 


LỄ TRỌNG DÀNH CHO CON LỪA 


hưng đến đoạn này của lởi cầu nguyện, thời Zarathustra 

không thể tự dẫn lỏng lâu hơn được nữa. Zarathustra cũng 
thét to lên: I-A, với giọng to hơn câ giọng con lừa, rồi nhảy xổ 
vào giữa đám khách đã hóa điên của mình. “Các ngươi đang làm 
gì thế, hỡi những đứa trẻ nít? Zarathustra vừa hét lớn vừa lôi 
những người đang quỳ gối cầu nguyện đứng đậy. Khốn nạn cho 
các ngươi, nếu có ai khác hơn là Zarathustra nhìn thây các ngươi 
vào đúng lúc này! 

Mọi người sẽ cho rằng, cùng với đức tín mới mẻ của các 
ngươi, các ngươi đã trở thành những kẻ tệ hại nhất trong số 
những kẻ báng bổ Thượng đề, hoặc giả là những kẻ rỗ đại nhất 
trong số các mụ giả! 

Còn chính ngươi, hỡi vị cựu Giáo hoàng giả nua, ngươi 
làm sao thỏa ý được khi sùng bái một con lừa như vậy, làm như 
con lửa là Thương đề?” 

Vị Giáo hoàng trá lời: 

“Hỡi Zarathustra, xin ngài thứ lỗi cho ta, nhưng mà trong 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ s1" 


những sự vụ liên can đến Thượng đề, ta sáng suốt hơn ngài. Và 
điều Ấy quả đúng là như thê. 

Chẳng thà sùng bái Thượng để dưới hình thức này, còn hơn 
là không sủng bái Thượng để! Hỡi người bạn thiết của ta, xin 
ngài hãy suy ngẫm vẻ lời Ấy: ngài sẽ đoán ngay ra được rằng lời 
nói Ấy chửa đựng trí huệ khôn ngoan. 

Kẻ nào đã bảo: '“Thượng để là tỉnh thân” - thì cho đến bây 
giờ, trên mặt địa cầu này, kẻ đó đã bước một bước dải nhật và 
nhảy một cải nhãy xa nhất về hướng tâm trạng hoài nghi vô tín: 
một lời nói như thế không dễ gì cứu chữa lại được trên trần gian! 

Quả tim già nua của ta lại nhảy múa và vui mừng nhẫy 
cẵng lên vì hãy còn có một cái gì đáng được sùng bái trên mặt 
đất này. Hỡi Zarathustra, xin ngài hãy tha thứ cho quả tim già 
nua của một vị Giáo hoàng tín mộ!” 

Zarathustra quay qua bảo với Kẻ lang thang phiêu bạt và 
Chiếc bóng: 

“Còn ngươi, ngươi tự gọi mình là tỉnh thần tư do và ngươi 
tưởng mình là tỉnh thần tự do thật. Thể mà ở đây, ngươi lại 
buông thả theo những sự tôn thờ thân tượng cùng những lễ lạc 
lạ lùng như thế kia sao? 

Thật ra, ở đây ngươi còn làm những điều tệ hại hơn là 
những điều ngươi đã làm bên cạnh các cô gái tóc nâu quái quỷ 
kia, ngươi, kẻ tín đồ mới mê và tinh ranh!” 

“Thật là điều đáng buồn, quá vậy, Kẻ lang thang phiêu bạt 
và Chiếc bóng trả lời, ngài đã có lý: nhưng tôi có thể làm gì được 
chứ? Hỡi Zarathustra, vị Thương đề cũ đã hồi sinh, dẫu ngài có 
muốn nói gì cũng thế. 

Chính Kẻ xấu xí nhất loài người đã là nguyên nhân mọi 


312 FRIEDRICH NIETZSCHE 


sự: chính y đã hôi sinh Thượng đề. Và giả sử y có bảo rằng ngày 
xưa y đã giết chết Thượng đề rồi, ngài cũng đừng tìn: nơi các 
đẳng thần lính, bao giờ cái chết cũng vẫn chỉ là một định kiên 
mà thôi.” 

Zarathustra lại tiếp lời: 

“Còn ngươi, hỡi viên Pháp sư vô liêm già lão, ngươi làm 
gì thế? Trong những giờ phút tự do này, ai còn đám tin vào ngươi 
nữa, nếu ngươi lại đi tin vào những trò con lửa linh thánh kia? 

Ngươi đã làm một điều xuẩn ngốc; làm sao một người giảo 
quyệt như ngươi lại có thể làm một điều xuẩn ngốc như thế chứ?” 

Viên Pháp sư giảo quyệt đáp lời: 

“Hỡi Zarathustra, ngài đã có lý, đây quả là một điều xuẩn 
ngốc - nó khá đắt giá đối với tôi”. 

“Còn ngươi nữa, Zarathustra quay lại bảo với Kẻ tận tâm của 
tỉnh thần, ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi và sở tay lên lỗ mũi! Trong 
chuyện này chẳng có gì làm rộn đến lương tâm của ngươi ä? Tinh 
thần ngươi há chẳng quá tinh sạch cho những sự sùng bái đó và 
cho hương khói của những con người quá sủng mộ thẻ kia sao?” 

Kẻ tận tâm trả lời, và lầy ngón tay sở lên lỗ mũi: 

“Trong quang cảnh này có một cái gi đó đem lại thiện ích 
cho lương tâm tôi. 

Có lẽ tôi không có quyền tin tưởng vào Thượng đề: nhưng 
điều chắc chắn là chính đưới hình thức này, tôi thấy Thương đề 
xứng đáng cho người ta tin tưởng nhất. 

Theo chứng tử của những tín đỗ nhiệt tâm nhất thì Thượng 
đề phải là vĩnh cửu; khi mà người ta có thởi giờ dư đật nhàn nhã, 
người ta sẽ sử đụng thời giờ. Khi tiến bước chậm chạp và ngu 
xuẩn chừng nào hay chừng đó thì một vị Thượng đề như thế có 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 513 


thể bước đi xa được. 

Và kẻ nào có quá nhiều tinh thần sẽ thích đeo bám lây ngay 
cả sự ngu xuẩn và sự điên cuồng. Hỡi Zarathustra, xin ngài hãy 
tự suy ngẫm về chính mình! 

Thực vậy, chính ngài, vì có quá nhiều trí huệ khôn ngoan, 
ngài rất có thể biến thành một con lửa. 

Một nhà hiền triết toàn hảo chẳng thích đi theo những con 
đường quanh co đây sao? Bè ngoài chỉ dạy cho ta rõ điều đó, hỡi 
Zarathustra - bề ngoài của ngài!” 

- “VÀ sau cùng, ngươi! Zarathustra nói với Kẻ xấu xí nhất 
loài người lúc đó hãy còn đang phủ phục đưới đất, hai tay đang 
ra về phía con lừa (vì y đã cho lừa uống rượu) - Hãy nói đi, kẻ 
lõm bỡm chẳng ra lời, ngươi đã làm gì ở đây? 

Ta thấy như ngươi đã biến hình, mắt ngươi long lanh sáng, 
chiếc áo choàng của đẳng lính thiêng che phủ vẻ xấu xí của 
ngươi: ngươi đã làm g?? 

Điều mà mây người kia vừa nói có thật chăng, có quả là 
ngươi đã hồi sinh Thượng đế? Và tại sao? Thượng đẻ bị giét chết 
và trừ khử, há không phải là chuyện hữu lý? 

Ta thấy như chính ngươi đã được thức tỉnh: ngươi đã làm 
gì? Tại sao ngươi đã hoán tâm hồi đạo? Hãy nói đi, kẻ âm ở 
chăng thành lời!” 

Kẻ xấu xí nhất loài người trả lời: 

“Hỡi Zarathustra, ngài là một tên ba que xô lá! 

Nếu Thượng để còn sống, hoặc nêu Thượng đề sống lại lần 
nữa, hoặc nếu Thượng để đã chết hẳn, thì thử hỏi trong hai 
chúng ta, ai là kẻ biết rõ điều ấy nhất? Ta xin hỏi ngài điều đó. 

Nhưng có một điều mà ta biết rõ, - hối Zarathustra! Ta đã 


514 FRIEDRICH NIET2ZSCHE 


học biết điền này từ chính ngài thuở xưa kia: kẻ nào muốn giết 
hại tàn liệt sâu thẳm nhất thì kẻ đó phá lên cười. 

“Người ta sát hai không phải bằng cơn phẫn nộ điên 
cuỗng, mà chỉnh bằng tiếng cưởi” - ngày xưa ngài đã thuyết 
giảng như thế. Hỡi Zarathustra, ngài là người ẩn mặt, là kẻ phá 
hoại không giận đữ, là vị thánh nguy hiểm, ngài là một tên ba 
que xổ lá!” 


2 


Nhưng lúc bấy giờ, trong lòng kinh ngạc vì những câu trả lời 
như thế của bọn ba que xỏ lá, Zarathustra lại phóng mình ra cửa 
hang, rồi la thét bằng một giọng chát tai, Zarathustra ngỏ lời với 
đám thực khách: 

“Hỡi tt cả các ngươi, những kẻ điên cuồng láu lĩnh, những 
tên múa rối! Các ngươi che giấu giả trang trước mắt ta nào có 
ích gì! 

Quá tim của mỗi kẻ trong các ngươi rúng động vì niềm vui 
sướng hân hoan, bởi vì sau cùng các ngươi đã lại trở thành giống 
như những đứa trẻ, nghĩa là đầy lòng tín mộ, 

- bởi vì sau cùng các ngươi đã lại hành động y hệt nhự 
những đứa trẻ, bởi vì các ngươi đã cầu nguyên, chắp hai tay lại 
và thì thào: hỡi Thượng để thân yêu! 

Nhưng giờ đây, các ngươi hãy rời bỏ căn phòng trẻ con 
nảy, cái hang đá riêng của các ngươi, nơi mà ngày hôm nay mọi 
trò trẻ con đều được quyền phô điễn. Các ngươi hãy ra ngoài để 
làm cho mát mề lỏng cuồng nhiệt nóng nảy trẻ con của các 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 315 


ngươi và làm dịu bớt nhịp đập tim của các ngươi! 

Có nhiên, nêu không trở thành như những đứa trẻ, thời các 
ngươi sẽ không thể bước được vào thiên đàng #jz. (Và 
Zarathustra đưa tay chỉ lên trời xanh). 

Nhưng chúng ta hoàn toàn chẳng muốn bước vào nước 
thiên đàng: chúng ta đã trở thành người, - vì thể chúng ta ước 
muốn vương quốc của mặt đất trần gian”. 


3 


Và Zarathustra lại bắt đầu ngỏ lời. Zarathustra bảo: 

“Hỡi những người bạn mới của ta ơi, những con người quái 
dị, các ngươi, những người thượng đắng, giờ đây, các ngươi làm 
ta hài lòng khôn xiết! 

- kể từ khi các ngươi đã lại trở nên vui vẻ. Thực vậy, các 
ngươi đều rạng rỡ hân hoan: ta thây rằng đối với những bông 
hoa như các ngươi, cần phải có những cuộc lễ mới, 

- một cơn điên cuồng dũng căm thoáng qua, một sự tôn thờ 
Thượng để nào đó, hay một lễ trọng nào đó dành cho con lửa, 
một lão già điên, một Zarathustra hoan hỉ, một cơn lốc mang hơi 
gió chiếu rọi tâm hồn các ngươi. 

Các ngươi đừng quên đêm nay, đừng quên lễ trọng đảnh 
cho con lửa này, hỡi những ngưởi thương đẳng! Các ngươi đã 
bày đặt ra những điều ấy trong hang đá của ta và ta cho đây là 
một đâu hiệu tốt đẹp, - chỉ có những kẻ đang thời kỳ bình phục 
mới phát minh bày đặt ra được điều đó. 

Và nêu các ngươi cử hành một lần nữa lễ trọng dành cho 


S16 FRIEDRICH NIETZSCHE 
con lửa như lần này, các ngươi hãy hành lễ bằng tình yêu dành 
cho các ngươi, các ngươi cũng hãy hành lễ bằng tình yêu dành 
cho ta! Và hãy hành lễ để tưởng nhớ đến 2!” 


Zarathustra đã nói như thế. 


KHÚC HÁT CUÔNG SAY 


rong khi đó, tát cả mọi người đều lần lượt đi ra ngoài nơi 
Wn+ khí trong đêm tối tươi mát trằm mặc, và đích thân 
Zarathustra cầm tay dẫn Kẻ xấu xí nhất loài người để chỉ cho hẳn 
thây thê giới ban đêm của mình, mặt trăng tròn vành vạnh, lửng 
lơ và những dòng thác bạc réo trào bên cạnh hang đá. Sau củng, 
cả bọn ngừng lại đó, đứng gần bên nhau, tất cả những con người 
giả cả nhưng quả tìm được an ủi và đũng cảm đó kinh ngạc tận 
nơi sâu kín cõi lòng mà thấy rằng mình rất thoải mái trên mặt 
đất; trong lúc đó, sự thân mật của ban đêm càng lúc càng tiên 
đến gần quả tim cúa họ. Và một lần nữa, Zarathustra lại nghĩ 
thầm trong trí: “Ôt Giờ đây những con người thượng đẳng đó 
làm ta vui sướng đường nào!” - nhưng hắn không nói ra điều đó, 
vì hắn kính trọng hạnh phúc cùng sự ìm lăng của họ. 

Nhưng lúc bấy giờ, có một chuyện đáng kính ngạc nhất 
xẵy ra trong cái ngày đây rẫy những chuyện kinh ngạc này: Kẻ 
xâu xí nhất loài người đã bắt đầu lại một lần cuối củng để kêu ọc 
ọc và thối phì phì, sau cùng, khi hắn đã tìm ra được chữ, thì ô 


518 FRIEDRICH NIETZSCHE 


kìa, một câu hỏi phát ra từ cửa miệng hẳn, rõ ràng và chính xác, 
một câu hỏi tốt lành, sâu thăm và sáng súa làm rung động quả 
tim của tất cả những người nghe. 

Kẻ xấu xí nhất loài người cất tiếng hỏi: 

“Hỡi các bạn của ta, đang tụ họp nơi đây, các bạn giống 
với cái gì? Nhở ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên ta hài lòng vì 
đã sống cuộc đởi ta trọn vẹn. 

Chỉ chứng nghiệm điều đó không thôi, là điều chẳng đủ 
đối với ta. Sống trên mặt đất là chuyện đáng bố công: một ngảy, 
một cuộc lễ với Zarathustra đã đạy cho ta biết yêu thương mặt 
đất. 

“Đời sống có phải là hé đó chăng?” ta sẽ hỏi cái chết như 
thế. “Được rỗi! Nào, chúng ta hãy khởi đầu lại!” 

Hối các bạn của ta, các bạn nghĩ thể nào? Há các bạn 
chẳng muốn nói với cái chết giống như ta: “Đời sống có phải là 
thê đó chăng? Được rồi, vì tình yêu Zarathustra, chúng ta hãy 
khởi đầu lại!” 

Kẻ xấu xí nhất loài người nói như thê; và lúc ây trời đã gần 
Nửa đêm. Và các bạn nghĩ rằng chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó? 
Ngay khi những người thượng đẳng nghe xong câu hỏi của hắn, 
đột nhiên họ ý thức được sự hóa thân củng sự bình phục của 
mình, và họ hiểu rõ ai là kẻ đã đem đến cho họ sự khởi thức đó; 
lúc bầy giờ, họ đố xô về phía Zarathustra với lòng biết ơn, kinh 
trọng đầy trìu mến, và mỗi người hôn bàn tay Zarathustra theo 
cách thái riêng của mình: kẻ thì khóc, người thì cười. Trong lúc 
đó, lão Pháp sư giả nhây múa vì vui mừng; và nêu lão ta có hơi 
chênh choáng say rượu vào lúc ây, theo ý kiến một vài người kể 
chuyện lại, thì chắc chắn là lão ta còn say sưa hơn nữa vì cuộc 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 519 


đời ngọt ngào địu nhẹ, và lão đã bỏ rơi tất cả mọi nỗi chán nản 
rã rời. Có người còn thuật lại rằng lúc bảy giở ngay cả con lừa 
cũng bắt đầu khiêu vũ: bởi vì không phải là chuyện vô bổ khí 
Kê xấu xí nhất loài người đã cho con lửa uống rượu. Dẫu sự thực 
có thật là như thế hay khác đi chăng nữa, dẫu con lửa có thực sự 
khiêu vũ hay không vào buối tối đó, thì buổi tối Ấy đã có những 
phép lạ vĩ đại và dị kỳ hơn là chuyện con lừa biết khiêu vũ. Nói 
tóm lại, “Chẳng có can hệ gì!” như Zarathustra sẵn lòng nỏi thể. 


2 


Trong khi chuyện Ấy xây đến cho Kẻ xấu xí nhất loài ngưởi, thời 
Zarathustra vẫn đứng đó, tựa như một kẻ say rượu: cải nhìn của 
hẳn tắt lặng, lưỡi hẳn líu lại, đôi chân hắn run rẩy như muốn ngã. 
Và ai có thể đoán được những tư tưởng nào đã xẹt qua tâm hôn 
Zarathustra vào lúc đó? Nhưng người ta thấy rằng tỉnh thần 
Zarathustra đi thụt lùi và bay về trước, tỉnh thần ấy đang phiêu 
du ở một cõi miền rất xa xôi miên viễn, có thế nói được là “ở 
trên một chỏm núi cao giữa hai mặt biển, 

- nỗi liền quá khứ và tương lai, tựa một đám mây nặng nề", 
như có người đã viết. Dần đà, trong khi những con người thượng 
đẳng ôm lây Zarathustra, hắn hơi định tĩnh trở lại, và đưa tay 
ngăn bớt sự nồng nhiệt cúa đám đông những người tôn sùng và 
đang lo âu vì hắn; nhưng hắn vẫn im lìm không nói. Đột nhiên, 
Zarathustra quay đầu lại, vì hình như hắn vừa nghe thấy một 
tiếng gì đó: lúc bấy giờ, hắn đặt ngón tay lên miệng ra hiệu và 
bảo: “Hãy đến đây!” 


520 FRIEDRICH NIETZSCHE 


Lập tức có một sự im lặng trầm tịnh kỳ đị bao quanh hắn; 
nhưng tử cõi miễn sâu thẳm, chậm chạp dâng vọng lên âm thanh 
của một tiếng chuông. Zarathustra lắng tai nghe ngóng, những 
con người thượng đẳng cũng làm thế; rồi Zarathustra đặt một 
ngón tay lên miệng ra dấu lần thứ nhì và bảo lần nữa: “Hãy đến 
đây! Đến đây! Đã gân Nửa đêm rồi!” - và giọng nói của 
Zarathustra đã bị biên đổi. Nhưng Zarathustra chẳng hề nhích 
động khói chỗ: lúc bây giờ, sự im lặng càng dàn trải ra sâu thẳm 
mịt mùng bí ẩn hơn nữa, và tất cả mọi người đêu lắng tai nghe 
ngóng, kể cả con lửa cùng hai con thú vinh dự đi theo hầu 
Zarathustra, con ó và con rắn, và cả chiếc hang đá của 
Zarathustra, câ vằng trăng vằng vặc tươi mát và cá chính đêm 
tối mênh mông. Trong lúc đó, Zarathustra đặt ngón tay lên 
miệng ra hiệu lần thứ ba và bảo: “/Jấy đến đây! Đền đây! Đến 
đây! Bây giờ chúng ta hãy bước đi nào! Đã dên giờ rôi: chúng 
ta hãy bước vào trong Đêm tôi\” 


3 


Hỡi những người thượng đằng, gần Nửa khuya rỗi: vì thế ta 
muốn thì thầm với các ngươi một điều, một điều mà chiếc 
chuông già nua kía đã thì thầm củng ta, 

- với biết bao là bí mật, kinh hoàng và thân ái; một điều mà 
chiếc chuông già nua buổi nửa khuya kia đã khởi đầu lên tiếng 
cùng ta, chiếc chuông đã kinh nghiệm hơn bắt luận kẻ nào, 

- chiếc chuông đã từng đêm nhịp tìm cúa tố phụ các ngươi. 
Hõi ô1! Hỡi ôi! Nó thở đài não nuột làm sao! Nó cười vui đường 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 321 


nảo trong mộng mị! Cái giờ phút già nua Nửa khuya, sâu thẳm, 
nghìn trùng sâu thắm! 

Im lặng! Im lặng! Người ta đang nghe rất nhiều sự vật 
không thể tự lên tiếng vào lúc ban ngày; nhưng giờ đây, khí trời 
tươi mát, cả tiếng đập của quả tim các ngươi cũng đà lịm tắt, 

- giờ đây, những sự vật lên tiếng và nghe hiểu nhau, chúng 
len vào những tâm hôn đêm tối và quá tỉnh thức: Hỡi ôi! Hỡi ôi! 
Nó thở dải não nuột làm sao! Nó cười vui dường nào trong 
mộng mIl 

Ngươi há chẳng nghe cái giờ phút già nua Nửa khuya, giờ 
phút nghìn trùng sâu thẳm kia đang bí mật lên tiếng với chính 
ngươi, với lòng kinh hãi và thân ái ngần nào? 

Ởi con người. hãy cẩn trọng! 


4 


Khổ thân cho ta! Thời gian đã trôi qua chỗn nào? Có phải ta đang 
rơi xuống những giếng sâu thăm thẩm? Thế giới đang yên ngũ! 

Hối ôi! Hỡi ôi! Tiếng chó tru, mặt trăng vằng vặc giữa trời. 
Ta thích chết, ta thích chết còn hơn là bảo cho các ngươi biết 
những gì mà quả tim nửa khuya của ta đang suy tưởng đến. 

Ta đã chết rồi. Thôi thế là xong! Hỡi loài nhện độc, tại sao 
ngươi lại giãng màn lưới chung quanh ta2 Ngươi đang thêm khát 
máu tươi? Hỡi ôi! Hỡi ôi! Giọt sương đang rơi, giờ đang đến, 

- giờ phút mà ta lạnh run và đông cứng lại thành băng, giờ 
phút lên tiếng hỏi, hói, hỏi hoài hỏi mãi: “Ai có đủ tâm lỏng và 
con tim để làm chuyện đó?” 


322 FRIEDRICH NIETZ7SCHE 


- Ai phải là vị chủ nhân của mặt đất? Ai muốn bảo: những 
dòng sông lớn nhỏ ấy phải chây qua chúng ta như thế! 

- giờ đang đên gần: hỡi con người thương đẳng, hãy cẩn trọng 
đề phòng! Ngôn ngữ này dành riêng cho những lỗ tai tỉnh tế, dành 
riêng cho lỗ tai các ngươi - Nửa đêm sâu thăm đang nói gì? 


Si 


Ta bị xô dạt đến đằng kia, linh hồn ta đang khiêu vũ. Nhiệm vụ 
thưởng ngày! Nhiệm vụ thường ngày! Ai phải là vị chủ nhân của 
thế giới2 

Mặt trăng vô ngần tươi mát, gió lặng câm. Hỡi ôi! Hỡi ôi! 
Các ngươi đã cất cánh bay đủ cao chưa? Các ngươi đã khiêu vũ: 
nhưng một chiếc chân không phải là một chiếc cánh. 

Hỡi những kẻ khiêu vũ tuyệt vời, giờ đây mọi niềm vui 
đều đã qua đi. Rượu đã biến thành cặn đẳng, mọi ly tách đều trở 
thành mông mảnh, những ngôi nhà mỏ bập bẹ. 

Các ngươi đã bay chưa đủ cao: giờ đây các ngôi nhà mỗ 
bập bẹ! “Hãy cứu vớt những người chết! Tại sao đêm tối quá lê 
thê? Mặt trăng không làm chúng ta say cuồng được sao?” 

Hỡi những người thượng đẳng, các ngươi hãy cứu vớt 
những ngôi nhà mô, hãy đánh thức những thây ma dậy! Hối ôi! 
Tại sao con sâu hãy còn đục khoét nữa? Giờ đang đến, nó đang 
đến, 

- tiếng chuông vang vọng vi vu, quả tìm hãy còn khỏ khè, 
con sâu đang găm nhâm, con mọt gỗ, con sâu của quả tim. Hỡi 
ôi! Hỡi ôi! Trần gian thì sâu thắm! 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 54 


6 


Hỡi cây thất cầm địu ngọt! Hỡi cây thất cầm dịu ngọt! Ta yêu 
tiếng âm nhạc của ngươi, thứ tiếng của con cóc đang say! Như 
thứ tiếng đang đến với ta từ xa, từ một ngày xưa xa xôi, từ những 
ao hồ diệu vợi của tỉnh yêu! 

Hỡi quả chuông già nua! Hỡi cây thất cầm dịu ngọt! Tắt cả 
những đau khổ đã xé nát lòng ngươi, nỗi đau khổ của người cha, 
nỗi đau khổ của những người cha, nỗi đau khổ của đẳng tổ tiên. 
Ngôn ngữ của ngươi đã chín muỗi, 

- ngôn ngữ ấy đang chín muồi như mùa Thu và buổi xé trưa 
óng vàng và quả tim ẩn sĩ của ta; giờ đây ngươi lên tiếng: chính 
thể giới đã chín muôi, quả nho đang nâu sẫm lại, 

- giờ đây, trần gian muốn chết, chết vì hạnh phúc tràn trẻ. 
Hối những người thượng đẳng, các ngươi không câm thấy điều 
ấy hay sao? Một cách bí mật, một mùi vị lửng lơ; 

- một làn hương và một mùi vị của vĩnh cửu thiên thu, một 
mùi vị của chất rượu óng vàng, nâu sẫm, của những đóa hồng 
diễm phúc, của nỗi niềm hạnh phúc cố xưa; 

- một nỗi hạnh phúc say sưa muốn chết, một nỗi hạnh phúc 
của giờ phút Nữa khuya cắt lên tiếng hát - trần gian thì sâu thẳm: 
sâu thẳm hơn là ánh ngày từng nghĩ đên! 


V 


Hãy mặc ta! Hãy để mặc ta! Ta quá trinh khiết đối với ngươi. 
Đừng động chạm đến ta! Thế giới của ta há chăng vừa được 


524 FRIEDRICH NIET2ZSCHE 


thành tựu đó sao? 

Làn da ta quá tính khiết cho những bàn tay của ngươi. Hãy để 
mặc ta, hỡi làn ánh sáng ảm đạm u tối, lăng nhăng bá láp và nặng 
nề kia! Giờ phút Nửa khuya há chẳng trong sáng hơn đây sao? 

Những người trính khiết nhất phải là những vị chủ nhân 
của thế giới, những con người Ýô danh nhất, những con người 
mạnh mẽ nhất, những tâm hỗn nửa khuya trong sảng và sâu 
thẳm hơn tất cả mọi ánh ngày. 

Hỡi ánh ngày, ngươi đang sở soạng bước theo ta? Ngươi 
đang sờ soạng bước theo hạnh phúc của ta đó à? Ta có vẻ quá 
giàu có đối với ngươi, kẻ cô đơn, một kho tảng giấu kin, một 
hầm chứa vàng? 

Hỡi thế giới, mi đang 0bở ghét ta? Ta có tầm phảo thế tục 
đối với mi chăng? Ta có là người tin đạo chăng? Ta là viên bốc 
sư chăng? Nhưng mà, hỡi ánh ngày và thế giới, các ngươi quá 
đỗi nặng nẻ, 

- các ngươi hãy vươn những bàn tay thông minh hơn về 
phía một hạnh phúc sâu thẳm hơn, về một nỗi thông khổ bắt 
hạnh sâu thẳm hơn, về một vị Thượng đề nào đó, chứ đừng vươn 
tay về phía ta: 

- nỗi bất hạnh của ta, hạnh phúc của ta thì sâu thắm, hỡi 
ánh ngày xa lạ, tuy thế, ta không phải là một Thương để, cũng 
chẳng phải là một hỏa ngục của Thượng đề: Nỗi đau khổ của 
trần gian thì sâu thẲm. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 525 


8 


Hỡi thế giới kỷ dị! Nỗi thống khổ của Thượng đề thì sâu thảm 
hơn! Ngươi hãy chộp lấy nỗi thống khổ Thượng đề, chứ đừng vô 
lấy ta! Ta là ai? Một cây thất cầm địu ngọn đang say cuồng, 

- một cây thất cầm nửa khuya, một cái chuông kêu như 
cóc, chăng một ai hiểu được, nhưng vẫn phải lên tiếng trước 
những người điệc, hỡi những con người thượng đẳng! Bởi vì các 
ngươi không hiểu được ta! 

Đã qua rồi! Qua rồi! Ôi, tuổi trẻ! Ôi, ngọ thiên! Giờ đây là 
buổi chiều và đêm tối đã đến, và giở phút nửa khuya, - ngọn gió, 
con chó tru la: 

- ngọn giỏ chẳng phải là một con chó sao? Gió rên rỉ, gió 
sủa vang, gió tru tréo. Hỡi ơi! Giờ phút Nửa khuya đang thở dài, 
cười vang, khỏ khè và hỗn loạn như thế kia! 

Nhà nữ thi sĩ say cuồng ấy đang thốt lên tiếng nói khô khan 
ngần nào! Nàng đã vượt quá mức say cuồng của mình? Nàng đã 
thức tỉnh quá khuya, nàng đang bắt đầu gặm nhậm lại? 

- Cải giờ phút Nửa khuya già nua và sâu thăm này đang găm 
nhằm lại nỗi đau khổ của mình trong mộng mị, và hơn thế nữa, nó 
đang găm nhắm lại niềm vui tươi hoan lạc. Bởi vì: khi nỗi đau khổ 
đã sâu thắm, thì, Hoan lạc còn sâu thẳm hơn là đau khổi 


9 


Hỡối thân nho, ngươi tán tụng ngợi ca ta quả mức! Ta há đã chẳng 
đẽo gọt thân ngươi sao? Ta tàn bạo và ngươi chảy máu: lời ngợi 


326 FRIEDRICH NIETZSCHE 


ca mà ngươi gửi đến cho sự tàn bạo say sưa của ta muốn điều gì? 

“Tất cả những gì đã thành tựu, tất cả những gì đã chin 
muôi - đều muốn chết!” ngươi nói như thế. Hãy chúc phúc, xin 
hãy chúc phúc cho con dao của người trồng nho! Nhưng còn tất 
cả những gì chưa chín muỗi thì lại muốn sống: hỡi ôi! 

Nỗi đau khổ bảo rằng: “Hãy qua đi, hãy qua mau, hỡi đau 
khổ!" Nhưng tắt cả những gì đang đau khổ đều muốn sống, để 
chín, để trở thành vui tươi và tràn đây khát vọng, 

- tràn đầy khát vọng về cái gì xa xôi miên viễn nhất, sáng 
sủa nhất. “Ta muốn có những kẻ thừa kế, ta muốn có những đứa 
con, ta không ước muốn chính ta”, tất cả những gì đang đau khổ 
đều nói thể. 

Nhưng niềm vui tươi hoan lạc thì không muốn có những kẻ 
thừa kế lẫn những đứa con, - niềm hoan lạc tự ước muôn chính 
mình, niềm hoan lạc ước muốn thiên thu vĩnh cửu, sự quy hồi 
của những sự vật, tất cả những gì vĩnh viễn giống nhau. 

Đau khổ bảo: “Hỡi quả tim, hãy vỡ tan ra, hãy trào máu! 
Nào, hai chân, hãy bước tới! Đôi cánh, hãy vút bay! Hỡi nỗi đau 
khổ, hãy tiền tới! Đằng kia! Trên kia!" Được rồi! Nào bước đi! Hỡi 
quả tím già úa của ta; Đau khổ lén tiếng: “Hãy trôi qua và tàn tạ!” 


10 


Hỡi những người thượng đẳng, các ngươi nghĩ như thê nào? Ta có 
là một viên bốc sư? Ta có là một kẻ mơ mộng? Ta có là một người 
đoán điềm giải mộng? Một quả chuông vang vọng lúc nửa khuya? 

Một giọt sương? Một làn hơi nước, một mủi hương nồng 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ S27 


nã của thiên thu? Các ngươi há không nghe điều đó sao? Thế 
giới của ta vừa thành tựu, Nửa khuya cũng là đúng ngọ Nửa trưa. 

Nỗi đau khổ cũng là một hoan lạc, sự nguyễn rủa cũng là 
một lời chúc phúc, đêm tôi cũng là một mặt trời, - các ngươi hãy 
lánh xa! E ta sẽ đạy các ngươi rằng một kế hiên minh trí huệ 
cũng là một người điện. 

Các ngươi đã từng bao giờ thốt lên tiếng “Vâng” với niềm 
hoan lạc? Hỡi các bạn ta, lúc bây giờ cắc ngươi cũng sẽ nói 
“Vâng” với tát cả những khổ đau. Tất cả mọi sự đều được kết 
buộc, mắc míu, hợp nhất nhau trong tình yêu. 

Các ngươi đã từng ước muốn một điều gì đó sẽ trở lại hai 
lần chưa? Các ngươi đã có khi nào bảo rằng: “Mi làm ta hài 
lòng, hỡi hạnh phúc, khoảnh khắc vèo qua như một thoáng thiên 
thụ!” Chỉ như thể, các ngươi mới ước muốn mọi sự quy hỏi trở 
lại! 

- Tất cả lại một lần nữa, tất cả vĩnh viễn, tất cả được ràng 
buộc, mắc míu, đầy tình yêu. Ô! Chỉ như thế, các ngươi mới 
thực sự yêu thương thể giới. 

- Các ngươi, những con người vĩnh cửu, các ngươi yêu 
thương thế giới một cách thiên thu vĩnh cửu và chưa từng có; các 
ngươi cũng nói với nỗi đau khổ - hãy qua đi, nhưng hãy trở lại: 
bởi vì mọi hoan lạc đêu khao khát thiên thu. 


11 


- TẤt cả mọi hoan lạc đều khao khát thiên thu của vạn sự, khao 
khát mật ngọt, men nễng, khao khát một buổi Nửa khuya say 


528 FRIEDRICH NIETZSCHE 


cuông, khao khát những ngôi nhà mô, khao khát sự an ủi của 
những dòng lệ đẳng nhỏ trên những cửa mộ, khao khát một 
hoàng hôn đỏ thắm ánh vàng. 

- Còn có gì mà hoan lạc lại chẳng hè khát khao ước muốn! 
Hoan lạc khát khao hơn, thân ái hơn, đói khát hơn, khủng khiếp 
hơn, bí mật hơn tất cả mọi đau khổ, hoan lạc tự khát khao ước 
muốn chinh mình, hoan lạc tự ngoạm cắn chính mình, ý chí ước 
muốn chiếc vòng hồi quy sôi sục trong hoan lạc, 

- hoan lạc khát khao tình yêu, hoan lạc khát khao thù hận, 
hoan lạc nằm trong sự phong phú, hoan lạc ban cho, hoan lạc 
vứt bô xa mình, hoan lạc van xin để có người đón nhận, hoan lạc 
cảm tạ kê nào đã cướp lây nó. Hoan lạc thích được thủ ghét, 

- hoan lạc giảu có đến nỗi nó khát khao đau khổ, hỏa ngục, 
thủ hận, hổ thẹn, tàn tật, khát khao ¿hé giới, - bởi vì thể giới, ô! 
Các ngươi biết điều ấy rồi! 

Hỡi những người thượng đẳng, chính các ngươi là đối 
tượng khao khát của hoan lạc, kẻ phóng túng sa đà, người điễm 
phúc, - hoan lạc theo đuổi nỗi đau khổ của các ngươi, hỡi những 
người bị sa hóng! Tắt cả mọi hoan lạc thiên thu đều theo đuổi 
những sự việc bị sa hỏng. 

Bởi vì mọi hoan lạc đều khát khao ước muốn chính mình, 
chính vì thế hoan lạc khát khao sự thống khổ! Hỡi hạnh phúc! 
Hỡi khổ đau! ò, trái tim, hãy vỡ tan ra từng mảnh! Vậy thì, hỡi 
những con người thượng đẳng, hãy học biết điều này: hoan lạc 
khát khao ước muốn thiên thu vĩnh cửu. 

- hoan lạc khát khao ước muốn thiên thu của vạn sự, khả! 
khao thiên thu thăm thẳm, tuyệt mù! 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 529 


12 


Giở đây, các ngươi đã học được khúc hát của ta chưa? Các ngươi 
đã đoán được khúc hát Ấy muốn nói gì chưa? Nào! Hỡi những 
con người thượng đăng, hãy hát lên khúc hát của ta, hãy lần lượt 
hát lên! 

Giờ đây, chính các ngươi hãy hát ca lên điệu hát có tên là 
“xin một lần nữa”, khúc hát có nghĩa là: “trong vĩnh cửu ngàn 
đời”! Hãy cất tiếng hát lên, hỡi những con người thượng đẳng, 
hãy lần lượt cất tiếng hát lên điệu hát của Zarathustra! 


Ởi con người, hãy cẩn trọng! 

Nửa đêm sâu thẳm nói gì? 

“7a đã ngủ. Ta đã ngủ. 

“Mã ta đã thức dậy từ một giác ngủ say. 
“Trân gian thì sâu thẳm, 

“§âu thẩm hơn là ánh ngày từng nghĩ dên. 
“Nỗi dau khổ của trần gian thì sâu thẩm, 
“Hoan lạc sâu thẳm hơn đau khổ. 

“Đau khổ lên tiếng: hãy trôi qua và tàn tạ! 
“Nhưng mọi hoan lạc đều khao khát thiên thu, 
“- Khát khao thiên thu thắm thẳm! 


DẦU HIỆU 


ào buổi sáng tỉnh mơ, tiếp theo đêm đó, Zarathustra nhây 
V. khỏi thảo sàng, buộc lại thắt lưng và bước ra ngoài hang 
đá, nồng nàn, mạnh mẽ như một mặt trời ban mai ló đạng khỏi 
những ngọn núi sẵm đen màu u tối. 

Zarathustra lên tiếng như ngày xưa hắn đã từng lên tiếng: 

“Hỡi thiên thể vĩ đại kia ơi, tắt cả hạnh phúc của mi sẽ ra 
sao nêu không có những người mà mi soi chiêu! 

Và nếu họ vẫn cứ nằm trong hang, trong khi mi đã thức dậy 
và đi đến để ban phát rải tung, thì nỗi e lệ đầy kiêu hãnh của mi 
sẽ phẫn nộ biết chừng nào! 

Ò, họ hãy còn yên ngũ, những con người thượng đẳng đó, 
trong khi ta đã thức tính: họ chẳng phải là những bạn đồng hành 
thực sự của ta! Họ chẳng phải là những người mà ta chờ đợi ở 
đây, trên miền núi cao chất ngất. 

Ta muốn khởi đầu công trình của ta, ta muốn bắt đầu ngày 
của ta, nhưng họ lại không hiểu đâu là những dấu hiệu của buối 
sáng của ta, đối với họ, tiếng động bước chân ta chẳng phải là 
một dâu hiệu báo thức. 

Họ hãy còn yên ngủ trong hang đá của ta, giấc mộng họ 
hãy còn cuốn chặt lẫy những khúc hát cuông say của ta. Lỗ tai 
lắng nghe za, - lỗ tai váng mệnh: đó là cái mà thân thể họ đang 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 541 


còn thiếu”. 

Zarathustra tự nhủ lòng như thê trong lúc mặt trời ló dạng: 
lúc bấy giờ, Zarathustra đưa mất dò hỏi nhìn lên những đỉnh 
cao, vì hắn nghe trên đầu minh tiếng kêu sắc lạnh của con ó thân 
yêu. “Ô! Con ó của ta đang kêu trên đỉnh cao kia, chính đây là 
điều làm ta hài lòng và hợp ý. Những con thú của ta đã thức 
giác, vì ta đã thức giấc. 

Con ó của ta đã thức giác, và cũng như ta, nó đang ca ngợi 
mặt trời. Với những móng vuốt sắc ngời, con ó đang quặp chặt 
lấy làn ánh sáng trinh tân. Các ngươi là những con thú đích thực 
của ta, ta thương yêu các ngươi. 

Nhưng ta hãy còn thiếu những con người đích thực của ta.” 

Zarathustra đã nói như thể, song lúc bấy giờ đột nhiên 
Zarathustra thấy mình bị vây phủ chung quanh như bởi hằng hà 
sa số con chim đang bay lượn, bị vây phủ trong tiếng xào xạc dịu 
nhẹ của muôn vản đôi cánh, và sự hợp bầy chung quanh đầu hắn 
lớn lao đến nỗi Zarathustra phải nhắm mắt lại. Và thực ra, đây 
giống như một đám mây tên bắn tung về phía một kẻ thù mới. 
Nhưng, ô kia, đây là một đám mây yêu thương phủ xuống một 
người bạn mới! 

“Chuyện gì đang xây đến cho ta?” Zarathustra kinh ngạc 
tự hỏi, và hắn chậm rãi ngồi xuống tảng đá lớn nằm trấn trước 
cửa hang. Nhưng khi quờ tay chung quanh hắn, xua trên đuổi 
dưới để ngăn bớt sự trìu mến của bầy chim, thời Zarathustra lại 
gặp một chuyện dị kỳ hơn nữa: bát thần tay hắn thọc sâu vào 
một mở lông rậm dày ấm nóng, đồng thời trước mặt hắn vang 
đội một tiếng gầm, - tiếng gầm kéo đài và êm địu của một con 
sư tử. 


332 FRIEDRICH NIETZSCHE 


“Dấu hiệu đã hiển hiện rồi!” Zarathustra bảo, và lòng hắn 
vụt biến đổi. Thực vậy, khí nhìn rõ trước mặt mình, hắn nhận ra 
một con vật khống lồ màu vàng rực đang nằm dưới chân, trya 
đầu lên đầu gối hắn, như chẳng muốn xa rởi hắn trong tình 
thương yêu trìu mến của nó, giống như một con chó đã tìm gặp 
lại chủ mình. Trong khi ấy, những con bồ câu cũng không kém 
xôn xao sốt sắng hơn con sư tử trong tình yêu của mình, và mỗi 
lần có một con bổ câu bay chạm phớt qua mũi sưr tử, con sư tử 
lại lắc đầu kinh ngạc, và há miệng cười ngây ngô. 

Khi nhìn thấy tất cả những cảnh tượng đó, Zarathustra chỉ 
thốt được một câu: “Các đưa con của ta đang tiên đến gân, các 
đứa con của rat" - rồi Zarathustra trở nên câm lặng hoàn toàn. 
Nhưng lòng hắn được vơi địu bớt và từ đôi mắt hẳn, những giọt 
lệ ứa ra rơi xuống bản tay. Zarathustra không để tâm đến bất cứ 
chuyện gì, hắn cứ ngồi đấy, bất động, không đưa tay ra ngăn cản 
những con vật. Lúc bấy giở, những con bồ câu lượn qua lượn lại, 
đậu trên vai Zarathustra, vuốt ve mái tóc bạc phơ của hắn; và 
chúng chẳng hề mỏi mệt trong sự trìu mến cũng như bộc lộ tâm 
tình. Trong khi đó, con mãnh sư không ngớt le lưỡi liếm những 
giọt lệ rớt xuống trên hai bàn tay của Zarathustra, vừa liêm, nó 
vừa gầm gửừ trách móc một cách rụt rè. Đây là những gì mà các 
con vật đã làm. 

Tất cả những việc đó kéo dải rất lâu hay rất mau, chẳng 
ai biết được: bởi vì, đối với những sư việc như thê, trên mặt đất 
này chẳng có thời gian để đo đếm. - Song trong lúc đó, những 
con người thượng đẳng đã thức giấc trong hang đá của 
Zarathustra, họ cùng sửa soạn kéo nhau đi thành đoàn đến 
trước mặt Zarathustra để ngỏ lởi chào mừng ban mai, bởi vì khi 


ARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 533 


thức giấc, họ không thấy Zarathustra ở trong hang cùng bọn 
họ. Nhưng khi họ đã ra đến cửa hang và âm thanh những bước 
chân của họ vang ra báo trước, thì con sư tử giật mình rỗi đột 
nhiên nó bỏ Zarathustra ngôi đây để nháây phóng về phía hang, 
miệng rồng lên những tiếng gầm giận đữ; lúc bây giờ, nghe 
tiếng sư tử rỗng, những con người thương đẳng buột mồm kêu 
lên một tiếng kinh hãi rồi bỏ chạy tháo lui; trong chớp mắt, họ 
biến mất dạng. 

Vẻ phần Zarathustra, chính hắn cũng bị choáng tai và phóng 
tâm lơ đăng, hắn đứng dậy khỏi tâng đá, đưa mắt nhìn xung quanh, 
rồi vẫn đứng đó, kinh ngạc, hắn tự vẫn lòng mình, suy trởng và cô 
đơn. Sau cùng, Zarathustra chậm rãi bảo: “Ta đã nghe thấy gì? 
Chuyện gì vừa xảy đến cho ta?” 

Và hồi niệm đã trở lại cùng Zarathustra và trong chớp mắt 
hắn đã hiểu rõ tất cả những gì đã xây ra giữa ngày hôm qua vả 
ngày hôm nay. Zarathustra vừa đưa tay vuốt chỏm râu bạc vừa 
bảo: “Đây là tảng đá, đây là chỗ mà sảng hôm qua ta đã ngôi; 
và đây chỉnh là chỗ viên Bốc sư đã tiên đến gần ta, đấy là chỗ 
ta đã nghe lần đầu tiên tiếng kêu mà ta vừa mới nghe lúc nãy 
đây, tiếng kêu to thống khổ. 

Hỡi những con người thượng đẳng! Chính nỗi thông khổ 
của các ngươi là điều mà viên Bốc sư đã báo trước cho ta biết 
vào buổi sáng hôm qua, 

- chính nỗi thống khổ đó là điều mà viên Bốc sư đã muốn 
kéo lồi ta đến để cám dỗ thử thách ta; lão ta đã bảo: hỡi 
Zarathustra, tôi đến để đưa ngài tới tội lỗi cuối cùng của ngài đây. 

Tới tôi lỗi cuối củng của ta? Zarathustra buột miệng kêu 
lên, và hẳn cười ô giận dữ về chính lởi nói mình. - Cái gì đã 


534 FRIEDRICH NIETZSCHE 


được đành cho ta như là tội lỗi cuối cùng của ta?” 

Một lần nữa, Zarathustra lại chìm đắm miên man trong 
chính mình, và lại ngôi xuống trên tảng đá lớn để trầm tư. Đột 
nhiên, bắn đứng bật dậy: 

“Lòng xót thương! Lòng xót thương bác ái đối với con 
người thương đẳng!” Zarathustra bật kêu lên, và khuôn mặt hắn 
trở thành trơ trơ vô cảm. Ô, điều đó đã qua rồi! 

Nỗi đam mê và lỏng xót thương bác ái của ta, nào có quan 
hệ gì? Ta đã tìm kiếm bạn/ phúc chăng? Không, ta đang tìm 
kiểm công trình của tai 

Ồ! Con sư tứ đã đến, những đứa con của ta đang đến gân, 
Zarathustra đã chín muôi, giờ của ta đã đến: 

Kia là Bình Minh của ra, ngày của ía đang khởi sự, #ãy 
thức giác, thức giác, hối Ngọ Thiên vĩ đạit” 


Zarathustra đã nói như thế, rồi hắn rời khỏi hang đá, nồng 
nàn và mạnh mẽ như mặt trời buổi ban mai ló ra tử những ngọn 
núi đen sãm u buồn. 


PHỤ LỤC 


NIETZSCHE: NĂM TẢN VĂN VỀ 
ZARATHUSTRA 


Mùa Hạ 1881. 

ỡi đắng quân vương, nhà ngươi đã bảo: cái hình ảnh bước di 

đằng trước đám đông dân chúng, cái hình ảnh biến tất cả'bọn 
họ thành những kẻ chế tạo hình ảnh, hình ảnh đó phải phụng sự cho 
quân chúng của nhà vua. 

Thời đại này không còn phải của những ông vua nữa: đám 
đông dân chúng chẳng còn xứng đáng nữa để có những ông vua. 

Hãy hủy hoại, hỡi đẳng quân vương, nhà ngươi phải hủy 
hoại tất cả những con người nảo mà trước họ chẳng phiêu bổng 
bay lượn một hình ảnh nảo: họ là những kẻ thủ tôi tệ nhất của toàn 
thể nhân loại! 

Và giả sứ ngay các ông vua cũng là như thế thì, hỡi đẳng quân 
vương, nhả ngươi hãy hủy hoại họ nếu nhà ngươi có được quyền 
lực đó. 

Những viên chánh án và biện lý của luật pháp đã thỏa thuận với 
nhau để hủy điệt một kẻ gây hại. Họ hồi xem ý ta có muốn cho luật 


338 FRIEDRICH NIETZSCHE 


pháp được tự do hành xử, hay muốn cho Ân huệ lân lướt Luật pháp. 

Đối với một đẳng quân vương thì điều gì là khó lựa chọn nhất. 
Ân huệ hay Luật pháp? 

“Luật pháp”, ông vua trả lời, vì ông ta là một người có tâm hồn 
độ lượng. 

“Vậy thì ngươi hãy chọn luật pháp và dành ân huệ lại cho 
những kế hung bạo để bọn chúng tự vượt bỏ được chỉnh mình.” 

“Ta đã nhận ra Zarathustra rồi, ông vua mỉm cười bảo. Còn ai 
khác hơn Zarathustra mà lại biết lăng nhục một cách kiêu hãnh dường 
kia! Nhưng điều mà nhà ngươi gặt hái được, là một án tử hình”, 

- rồi ông vua chậm rãi thấp giọng đọc, làm như chỉ có mình 
ông ta đang cô độc với chính mình: “Bị kết ản tử hình, Zarathustra, 
kẻ quyến dụ quần chúng.” 

“Hãy giết chết đám đông quần chúng nếu nhà ngươi có được 
quyền lực đó”, Zarathustra lại thét lên lần nữa với vẻ kinh hoàng, tỉa 
nhìn của hắn xuyên thâu những tư tưởng của ông vua. 

Và ông vua, đáng điệu trầm ngâm, bước lui vài bước đên tận bên 
khung cửa số; ông ta chẳng thốt ra lởi nào, cũng chẳng đưa mắt nhìn 
Zarathustra. Sau cùng, ông ta quay mặt về phía cửa sổ. 

Nhưng khi nhìn qua cửa sổ, ông vua thấy một cái gì đó làm 
cho mặt mày ông ta biến sắc hẳn. “Zarathustra, ông vua báo với về 
lễ phép của một đẳng quân vương, xin ngài hãy tha thứ cho †a vì ta 
đã không trả lời ngải ngay. Ngải đã ban cho ta một lời khuyên: và, 
quả vậy, ta sẽ sẵn lỏng nghe theol Song lời khuyên đó đến quá 
chậm rồi!” 

Nói xong, ông vua xé toạc tắm giấy đa cừu vứt xuống đất. Hai 
người lặng lẽ chia tay. 

Điều mà ông vua đã nhìn thấy từ khung cửa số, là đám đông 
dân chúng: đảm đông dân chúng đang chờ đợi Zarathustra. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ 539 


HI 


Mùa Hạ 1883. 
Hỡi ôi! Cái gì đã làm ta trở thành cô đơn và hung bạo, giống như con 
gầu trong những hang động ở những xứ miền hoang dai? 

Hõi ôi! Ai đã lưu đày ta giữa những đá tảng và những cơn bão 
tố chẳng yêu thương trìu mén? 

- Về tình yêu của chúng ta? Hỡối ôi! Giờ đây ta lại tìm gặp tri 
thức tàn bạo nọ - vậy, ai là kê đã xua đuổi ta vào trong sa mạc và làm 
ta thành hoang đại đã man? 

Hoài công! Vô ích! Chính các ngươi đã xua đẩy ra ngoài kẻ 
hoang đai đã man: chẳng phải khát vọng bằng hữu của các ngươi đã 
biến ta thành một con gầu của hang động hoang liêu? 

Hỡi ôi! Và ta lại bị thay đổi khác đi vì sự hiện diện của chúng, 
kế từ khí ta tự gọi mình là kẽ bị lưu đảy: và cơn cuồng đại điên rồ 
của tình yêu đó lầm ta càng trở thành xa lạ, khiếp đám hơn. 

Ta muốn đổ ào tất cả sự hung tợn của hôn ta trên tất cá những 
bạn hữu: có lẽ như thế ta sẽ quyến dụ những thủ địch của ta về với 
điều đang hướng dẫn chỉ đạo cho ta. 

Một lần nữa, ta lại cô đơn và bị đày ải. Ta bị đày ải do những 
người bạn của ta vào trong nỗi cô đơn, và do những người yêu 
thương trìu mến ta. Vì vậy, ta muốn ngỏ lời với các kẻ thù của ta. 

Ta muốn lên tiếng với những kẻ nào thù hận ta: có lẽ ta sẽ 
quyên dụ họ một cách hiệu quả hơn là khi quyên dụ những bạn hữu. 

Vị vậy, giờ đây ta đang nồn nóng khát khao những thủ địch của 
mình cũng như xưa kia ta đã từng khát khao mọi chân lý. 

Lúc bây giờ, ta đã gọi chân lý là tất cả những gì làm ta khôn 
khổ, tất cả những gì làm ta điêu đứng nhất. 


540 FRIEDRICH NIETZSCHE 


HI 


Mùa Hạ 1883. 
“Hỡi Zarathustra, làm thế nào ngài đã đạt đén trí huệ hiền minh?” - 
các ngươi lên tiếng hỏi như thế để học hỏi nghệ thuật đạt đến trí huệ 
hiền minh. 

Điều trước tiên, là ta chẳng hề bao giờ hỏi bắt cứ ai làm thế nào 
người ta leo lên đến trí huệ hiền minh. Ta đã không tìm ra kể có 
những lỗ tai xứng hợp cho lời lẽ của miệng ta. 

Điều gì khó khăn nhất đối với ta thì ta đã học làm nó trong bí 
mật: ai là kẻ đã nhìn thấy ta cô thân độc ảnh xuống tảu trên những 
đại hải kinh hoàng và mới mẻ? 

Và khi ta đã quay lưng lại với mọi thần tượng thân yêu, ai là kẻ 
đã nhìn thấy ta cất bước bỏ đi? Chẳng ai nhìn thấy ta đã bỏ đi vào 
trong lò than hồng của sa mạc. 

Bằng vô số con đường và vô số lề lối, ta đã học leo lên cao, và 
1a còn cảm tạ ngọn gió rã băng: bởi vì ngọn gió ấy làm dòng sông ta 
đâng trảo lên và làm vỡ vụn băng giá. 

Với những cục nước đá, ta đã thường leo lên và chộp lây miễn 
đật đã được hứa cho ta: tất cả mọi người không phải ai cõng đều có 
thể chỉnh phục theo lỗi đó. 

Bởi vì ta là một kê chỉnh phục trên nẻo đường đi về của chân 
lý ta: tay ta vạch đậm tên Zarathustra ở khắp nơi nào ta đặt chân đến. 


IV 


1884-1885 


“Chúng ta đã kêu la cầu cứu một hạnh phúc: nhờ hạnh phúc ấy chủng 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHƯ THÊ S41 


ta đã leo lên được đến dưới tằm mắt nhìn của ngài! Giờ đây, nói làm 
sao xiết lòng biết ơn vô ngần của chúng ta đối với tất cả sự kinh tớm 
chán ngán, đôi với bầu không khí hư hỏng lụn bại nọ, nhờ đó chúng 
ta đã học nêu lên câu hỏi và kiếm tìm mãi mãi và leo lên cao, 

- học nêu lên câu hồi đúng chỗ, đúng chiều cao: “Zarathustra 
còn sống chăng? Làm thế nào mà Zarathustra hãy còn sống được?” 

Đôi với kẻ nào biết truy vấn tài tình thì câu trả lời đã hiển lộ ra 
một nứa. Và sự thật là cả trọn vẹn một câu trả lời, một câu trả lời tốt 
đẹp hiện đang ở trước mắt chúng ta: Zarathustra hãy còn sống và 
sống hơn bao giở hết... 

Zarathustra kẻ khiêu vũ, Zarathustra kẻ bay bổng trong không 
gian, chớp cánh làm hiệu, sẵn sàng cất cánh vút lên, làm hiệu với 
mọi loài chim, sẵn sàng và sẵn có, nhẹ nhàng và sắp sẵn một cách 
linh thánh. 

- Zarathustra kẻ tươi cười hoan hỉ, Zarathustra kẻ trầm mặc lạnh 
lùng, không nôn nóng cũng chẳng hẹp hòi bụng dạ, nhưng là kẻ yêu 
thích những cơn phóng mình nhảy vọt xỏe chân múa nhảy; 

- kể mang vương miện của nụ cười, một vương miên kết thành 
những đóa hỗng rực rỡ. Hỡi Zarathustra, chính bàn tay ngài đã 
choàng vương miện lên đầu ngài như thế đó, ngày hôm nay sẽ chẳng 
có kẻ nào khác đủ mạnh như thê. 

Và ngay cá khi ngài đã nhìn thấy những sự việc tôi tệ và đen tối 
hơn bất cứ máy nghiền màu đen nào, ngay cả khi chẳng có bậc thánh 
nảo đã từng băng qua những địa ngục của ngài, 

- ngay câ khi ngài tự quấn mình trong những đêm tối mới và 
lao mình xuống những hồ thằm mới, giống như một làn sương mù 
âm u lạnh giá; thì bao giở rốt cuộc lại ngài cũng vẫn trái rộng trên 
đầu ngài mái lều muôn sắc. 

- ngài đã trải rộng tiếng cười giòn giã của ngài bên trên đêm 
tôi, bên trên hỏa ngục, bên trên sương mù của những hồ thẳm; và nơi 


s42 FRIEDRICH NIETZSCHE 


nào dựng đứng lên cái cây vĩ đại kiên cường của ngài, nơi đó bầu trời 
chẳng thể nào âm u lâu mãi được.” 

Đến đây thì Zara(hustra cắt ngang lời thuyết giáo của ông vua, 
hắn đặt ngón tay lên miệng õng vua và bảo: “Ô, những ông vưa này! 

Họ thỏa thuận với nhau để tôn vính và tuyên đọc những lời lẽ 
long trong: bọn họ đã quen với chuyện đó rỗi! Nhưng mà, lỗ tai ta sẽ 
ra sao? 

Lỗ tai ta thu nhỏ lại và càng lúc càng nhỏ bé lại, các ngươi 
không nhìn thấy sao? 

Tai ta co quắp lại trước những lời lẽ long trọng ôn ảo nọ, 

Và thực vậy, hỡi các ông vua, với những lời ca ngợi kiểu đó, 
các ngươi có thể lật nhảo một kẻ mạnh nhất; không nên nốc cạn, vì 
để tôn vinh bất luận người nào, một chén rượu tràn như thế.” 


1884-16§5 


Zarathustra nhìn viên Bóc sư tiên tri khiêu vũ và đưa tay tró vào mặt 
lão. Nhưng liền ngay sau đó, Zarathustra đột ngột trốn thoát khỏi 
đám đông những người câm tạ và thương yêu trìu mễn hắn; hắn leo 
lên một núi đá đứng dựng: dọc đường lên núi, hắn bứt vải đóa hồng 
và chổi hồng. Từ trên đỉnh cao của núi đá, tay cầm hoa hồng, buổi 
chiều hôm ấy Zarathustra lên tiếng thuyết giáo lần cuối cùng: đưa 
mắt nhìn đắm ngưởi tuyệt vọng nọ nay không còn tuyệt vọng nữa, 
đám người chết trôi nay đã đứng vững an lành trên đất liền, 
2arathustra cười vui hoan hỉ, hắn bện những hoa hồng đã bứt được 
thành một vòng hoa và đọc bài thuyết giáo mà thiên hạ gọi là “Bài 
Thuyết giáo hoa Hồng”. 


ZARATHUSTRA ĐÃ NÓI NHU THÊ 543 


“Bước ra, bây giờ mi hãy bước ra đi, hối tên quỷ lùn được thả 
lỏng. Mi nói về ai thế? Hãy cất cánh bay lên, hỡi ngọn cuỗng phong 
của bão tố - giống như một tiếng thét và một niềm hoan lạc. Mí hãy 
chớp cánh bay vút lên trên những đại hâi bao la cho đến khí mi tìm 
thấy Quần đảo Vĩnh Phúc! 

Mi hãy ngỏ lời chào mừng các con ta trên đảo, mi hãy mang 
đến cho chúng lời chào mừng của một kẻ sống cạnh mặt trời, láng 
giêng với tuyết lạnh, thân cận với con ó, hãy mang đến cho chúng 
tình yêu của phụ thân chúng thay cho lời chào mừng. 

Hỡi các con ta, hỡi những đứa con tốt lành của ta, hỡi chủng 
loại mới mề và tươi đẹp của ta: các con ta đang chờ đợi gì trên châu 
đảo của chúng? 

Há chẳng phải đã đến lúc, đã quá đúng lúc để sau cùng chúng 
đi đến với phụ thân chúng? - Hỡi ngọn cuồng phong mang bão tổ của 
ta ơi, mí hãy thổi qua bên tai chúng câu hỏi đó. Ta hả chẳng đang chờ 
đợi các con của ta piông như một người mái tóc đã trở nên bạc xám? 

Hãy vút ra ngoài, ra ngoài, hỡi tinh thân được tháo tung xiềng 
xích của những cơn bão ta! Từ đỉnh cao những hang động trên núi 
lớn, mi hãy phóng minh vào biển cả, mi hãy vội vàng lên và chúc 
phúc cho các con ta trước khi đêm tôi đến, 

- chúc phúc cho các con ta bằng hạnh phúc của ta, hạnh phúc 
của vỏng hoa hồng thắm này! Mi hãy tung ném hoa hồng lên trên 
châu đảo của chúng như một dấu hỏi cất lên tiếng hỏi: “Tử nơi chốn 
nào đã đến một hạnh phúc tuyệt vời dường kía?” 

Mãi cho đến khi chúng học biết nêu ra câu hỏi: “Cha chúng ta 
hãy côn sống à? Làm thế nào cha chúng ta, Zarathustra, hãy còn 
sống được? Người cha già Zarathustra có còn yêu thương các con 
cúa mình chứ?” 

Hãy lôi kéo các con ta về với ta bằng hạnh phúc tuyệt vời phiêu 
diêu nhất của ta! Hãy quyên rũ chúng đến với lòng hoài vọng chân 


544 FRIEDRICH NIET1ZSCHE 


thành và nóng sốt của người cha đang nung nấu trong ta! Ngươi hãy 
rót lên chúng, từng giọt tìmg giọt một, mật ngọt tình yêu ngan ngát 
tử trái tm từ ái của một người cha! 

Gió thối mạnh, gió thổi mạnh, mặt trăng văng vặc soi chiếu, ô 
hỡi những đứa con xa xôi yêu đấu của ta, sao các ngươi lại không đến 
bên cạnh phụ thân các ngươi? Gió thổi mạnh, chẳng còn đám mây nào 
che ám bầu trời, thế giới đang yên ngũ. Ò, hạnh phúc, hạnh phúc ơi!” 


Nhưng khi vừa thốt ra những lời lẽ trên, Zarathustra rùng mình 
ớn lạnh tận gốc rễ quá tim: bởi vì khi nhìn xuống dưới chân, hắn thấy 
rằng minh hoàn toàn cô thân độc ảnh. Hắn đã quên những người 
khách, - đám khách của hắn có lẽ cũng đã quên lãng hắn rồi chăng? 
“Các ngươi ở đâu? Các ngươi đang ở đâu?” Zarathustra bật kêu lên 
trong đêm tối: nhưng đêm tối câm lặng không lời. 

“Các ngươi ở đâu? Các ngươi ở đâu rồi, hỡi các con thú của 
ta?” Zarathustra lại kêu to lên lần nữa, mắt nhìn vọng về đêm tối. 
Nhưmg cả đến hai con thú của Zarathustra cũng nín lặng không lời. 


CHÚ THÍCH CỦA NGƯỜI DỊCH 


Ậ 


éé arathustra đã nói như thể” của Nietzsche là một tác 

Viên nổi tiếng khỏ địch, vì những ẩn ý, những biếu 
tượng, những hình ảnh hết sức cụ thể để chỉ những chân lý trừu 
tượng, vì những lối chơi chữ mang hai, ba nghĩa khác biệt nhau, 
vì tư tưởng triết học được điễn tả hết sức cô đọng và nhẹ nhàng 
mây khói như thi ca, vì những lỗi ghép chữ mới lạ tân kỳ của 
Nietzsche. Nietzsche không muốn làm bạn đường với những 
độc giả vội vàng, và bởi đỏ, nông cạn hởi hợt. 

Vì thế, trong khi biên dịch, ngoài nguyên bản Đức ngữ 4iso 
sprach Zarathustra trong bộ Friedrich Nieizsche, Werke in drel 
Bãnden, cuốn IJ, do Karl Schlecta san nhuận (Carl Hanser Verlag, 
Mũnchen, 1960), chúng tôi còn sử dụng kinh nghiệm dịch thuật 
Zarathustra trong các bản địch Anh ngữ và Pháp ngữ hiện hành: 

L) Thus Spoke Zarathusrra, bản dịch của Waltier Kawƒmarm, 
trong The Portable Nietzsche; bản in lần thứ 21 (1967) của n.x.b 
The Viking Press - New York, từ những trang 103-439. 

2) Thuy Spoke Zarathusrra, bản dịch với lời giới thiệu của R. 
J⁄ Hollingdale;, bản ìn lần thứ 4 (1967) của n.x.b Penguin Books. 

3) Thus Spoke Zara(hustra, bản dịch của Marianne Cowan, 
bản in lần thứ 5 (1968) của n.x.b Henry Regnery Company: 
Chicago. 


4) Aimsi parlaH Zarathusửa, bản dịch với lời tựa của 
Geneviẻre Bianquis, trong tùng thư song ngữ Đức-Pháp, n.x.b 
Aubier. 

3) Ai parlait Zarathustra, bàn dịch của Henry Albert, 
n.x.b Mercure de France (1967). 

6) Ainsi parlait Zarathustra, bản dịch của Maurice Betz, 
tựa của Henri Thomas, n.x.b Gallimard (1965). 

Nói chung, có thế nhận định về các bản dịch ấy trên hai 
phương diện: văn từ, tức là phương tiện chuyên chở của ngôn 
ngữ địch và nội dung ẩn mật mà phương tiện ây đưa dẫn đến. 

Về mặt văn từ, các bản địch Pháp thường để lộ nhiều sơ hốt 
so với các bản Anh ngữ. Chẳng hạn, nơi trang 312-313, bản dịch 
của Bianquis, ta thấy câu “so tief đer Mensch 1n đas Leben sieht, 
so tief sicht er auch in das Leiden” được chuyển thành “quand 
I'homme plonge son regard dans la vie, c`est dans la pitié qu'iÌ 
le plonge” (khi cơn người nhìn sâu vào đời sống thì con người 
cảng nhìn sâu vào lòng thương xót), trong khi thực ra câu đó có 
nghĩa “càng nhỉn sâu vào đời sống, con người càng nhìn sâu 
thấm vào trong thông khổ”. Lý do chắc là vì Bianquis đọc lầm 
chữ Leiđen (sự đau khổ, thống khổ) trong nguyên bản thành chữ 
Miileiden là “lòng thương xót”. Bán của Beltz (trang 182): 
“homme voit au fond de la soufffance aussi profondément 
qu”au fond đe la vie” cũng không lột tả được nguyên ý, trừ bản 
của Albert (trang 146): “Í'hommme voít au fond de la soufrance, 
aussI profondẻment qu`il voit au fond de la vie`”. 

Một thí dụ nữa, trong bài Sẩu ca, câu nguyên văn tiếng 
Đức là: ^“cr selber dũnkt mịch ốfÑer gleich einer schõnen 
Heiligen-Larve” đã được Albert (trang 274) lẫn Betz (trang 
339) địch là: “1l me semble le plus souvent semblable à une 
belle larve đe sainf" (và thường khi ta thấy hắn có vẻ giống với 


một con sâu xinh đẹp của bậc thánh nhân) thay vì phả: địch là 
“.. à un beau masque đe saint” (giống như chiếc mặt nạ xính 
đẹp của bậc thánh nhân) để chuyển xuống đoạn dưới (xin đọc 
lại trang 606 bản Việt ngữ), dẫu rằng trong Đức ngữ, chữ Larve 
mang củng lúc hai ý nghĩa “mặt nạ” và “con sâu”. 

Thêm vào đó là một số những lỗi kỹ thuật không được đỉnh 
chỉnh, nên có thể làm sai lạc tinh thần nguyên tác. Chẳng hạn 
“âme” m lộn thành “âne”, “esprit de lourdeur7” 1n thành “esprit 
đe đouleur”, vần vân. 

So sánh những cách địch và những khuyết điểm trong từng 
bản dịch sẽ là một công việc kéo đài, vượt quá khuôn khố bài 
Chú thích này, vì nhân đó, chúng tôi cũng phải đưa ra quan điểm 
dịch thuật của riêng mình. Nêu nhớ rằng đa số trong sáu dịch giả 
dẫn thượng đều là những địch giả tài ba chuyên môn về 
Nietzsche, thì ta sẽ đễ đàng thông qua vần đề văn tử để bước 
thẳng tới vấn đề thứ hai có tỉnh cách căn để hơn mà ta đã nêu 
ra: văn từ sử dụng đưa dẫn tới nội dung tư tưởng nào? 

Đối diện với câu hỏi này, ta sẽ lập tức thầy rằng f4! cả mọi 
bản dịch đều là bắt toàn, bao lâu còn chưa trả lời được câu hỏi 
căn bản “Zarathustra là ai?” 

Đặt vào một bầu khí triết học mới, ngôn ngữ dịch 
Zarathustra liền thay đổi bình điện và người ta hầu như bắt buộc 
phải dịch trở lại Zarathustra một lần nữa. Chẳng hạn, đặt vào 
trong kiến giải của Heidegger về Nietzsche, thì một chữ đơn 
giản là Der Genesende (Kẻ bình phục, trang 441 bản Việt ngữ) 
cũng đã đặt thành bao nhiêu vấn đề, Nêu dịch theo nghĩa thông 
thường như các bản Anh và Pháp là “The Convalescenf” hay “Le 
Convalescent”, thì ta đã vô tình đánh rơi mất ý nghĩa triết học 
của Zarathustra đưới khía cạnh là một “kẻ bình phục”. Theo sự 
phần tích của Heidegger, đez ŒGenesende, cùng ngữ tộc với động 


từ genesen, do ngữ căn Hy Lạp neomai, nosfos, mà ý nghĩa là 
“quay trở về nơi cư trú”. Vậy, đer Genesende, là kẻ đang lên 
đưởng bình an quay trở lại quê hương, quy hồi về với vận mệnh 
và tỉnh thể của mình. Đó là ý nghĩa Nietzsche muốn nêu lên khí 
gọi Zarathustra là đer Genesenda. Bản Việt ngữ có thể dùng chữ 
“kẻ bình phục” hay “kê hồi phục”, trong ý nghĩa thông thường 
là “kẻ vừa qua cơn bệnh nặng” và ý nghĩa triết học là “kê đang 
phục hồi hay quy hỏi về với tình thể của mình”. Ở đây, Việt ngữ 
đã có cơ hội may mắn song hành với Đức ngữ mật thiết, hơn là 
các ngôn ngữ khác, để khai mở những ẩn ngữ còn được che giảu 
trong Z27a!hustra. 

Nhưng còn những lần nào, Việt ngữ lại che khuất thêm 
những ẩn ngữ ấy đi? 

Đó có lẽ là lỷ đo tại sao mãi đến bây giờ, mặc dầu đã có 
hàng chục bản địch Zarathustra, tác phẩm này vẫn được dịch đi 
dịch lại mãi, như một cám dỗ và thách thức luôn luôn mới mẽ: 
“Tác phẩm dành cho tất cả và không dành cho một ai”, 


Nhằm giới hạn bớt chiều đải và tính cách khúc mắc của 
tác phẩm, phản Chú thích sau đây hoàn toàn dựa theo R. J. 
Hollingdale trong bản dịch đã dẫn. Người dịch nhân đây cũng 
xin ngỏ lời cảm tạ Giáo sư Ngõ Trọng Anh đã cho phép sử dụng 
bản địch bài thơ Sẩu Ca (trang 607-611) đã đăng trên tạp chí 
Tư Tưởng, Viện Đại học Vạn Hạnh, như một đóng góp đầy thơ 
mộng cho ngày sinh nhật sắp đến của Nietzsche. 


Trang 26: “cuộc hạ san” dịch chữ Uwergehen, vốn mang 
ba ý nghĩa khác nhau mà bản Việt ngữ không chuyển nổi: 1) đi 


xuống; 2) lặn tắt, 3) bị tàn hoại hủy diệt, đi xuống dưới thấp. 
Zarathustra hạ san: Zarathustra đi xuống: lặn tắt: sa đọa và bị 
tàn hoại. 

Trang 33: “con người là một sự chuyển tiếp và một sự suy 
tàn” dịch chữ bergang und Umiergang. Tính chất tương phản 
giữa #ber (bên trên) và un/er (bên đưới) hay được Nietzsche sử 
dụng, cũng không thể diễn tâ trong Việt ngữ. Ngoài ra chữ zưer 
và Unfergang còn được hiểu theo ba nghĩa của chú thích trang 26. 

Trang 35: “con người cuối củng hay con người hạ đẳng 
nhất” trong nguyên bản là đerteizte Mensch: con người mạt hậu, 
xuất hiện sa củng khi nhân loại bước vào hoàng hôn và đêm tối 
để chở đón một bình minh mới. Chữ “hạ đẳng” chỉ tính cách nhố 
nhăng của mẫu người cuối cùng mà chúng tôi muốn nhân mạnh. 

Trang 38: “Tự ngôn”: Worređe, nêu diễn nghĩa ra, sẽ là: 
“phân đặt trước (vor) những bài thuyết giáo (Rede}°. Sau phần 
này là những bài thuyết giảo của Zarathustra (die Reden 
Zarathustras). Một lỗi chơi chữ không địch được. 

Trang 45: “Kè đứng lên đập vỡ những bảng giá trị của họ, 
kẻ hủy hoại, kẻ phạm tội trọng”, Nietzsche chơi chữ bằng cách 
liên kết chữ 8zecher (kẻ đập vỡ) với chữ Werbrecher mà ý nghĩa 
thông thưởng là: kẻ phạm tội. erbrecher phân tích ra còn mang 
ý nghĩa: kê-đập-vỡ-lề-luật”. 

Trang 57: “những người nuôi ảo tưởng thế-giới-bên-kia” 
hay “những kẻ nuôi ảo giác về cối-bên-kia” dịch chữ 
Hinterweiiler, một chữ do Nietzsche bày đặt ra, để gợi nhớ tới 
chữ /jimterwaldler: kè dị hình, kỳ quái. 

Trang 58: “một cú nhảy trí mạng”, có thể Nietzsche nhằm 
bác bỏ quan điểm của triết gia Đan Mạch Sốren Kierkegaard 
(1813-1855), chủ trương con người cần phải thực hiện một 
“bước nhảy” từ tình trạng vô tín đến tình trạng tín ngưỡng. 


Trang 59: “thân xác muốn thò đầu qua những bức tường tối 
cao” diễn dịch thành ngữ Ä⁄ đem Kopƒfe durch đie Wand wollen, 
có nghĩa chính là “chay ào đên mọi vật”. 

Trang 94: “tình thần” dịch chữ Œeis. Trong Đức ngữ, 
Geisi có nhiều nghĩa: tinh thần, thần hồn, tâm trí, trí năng... và 
một nghĩa nữa là linh hồn, đồng nghĩa với $eele. Nên hiểu chữ 
tinh thân theo nghĩa bao gồm cả tâm trí lẫn trí năng. 

Trang 96: “Tất cả những gì làm người ta suy tư nhiều đều 
trở thành khả nghỉ”, Nietzsche chơi chữ đenken (động từ): tư 
tưởng, suy tưởng, và bedenkíich (tính từ): khả nghi, 

Trang 106: “Hãy nói sự thật và biết sử dụng cung tên cho 
thiện nghệ”... ám chỉ dân Ba Tư. “Hãy xưng tụng và tuân phục 
cha mẹ...” ám chỉ dân Do Thái, “hãy trung tín và vi tỉnh yêu 
lòng trung tín...” ám chỉ dân Đức. 

Trang }07: “con người” nghĩa là kẻ đo lường giá trị vạn 
vật: “Mensch"”, đas ist der Schãtzende. Nietzsche ép chữ theo 
ngữ nguyên bằng cách bất ta hiểu rằng: con người (À/ensch, 
xuất xứ tử chữ mannisco, súc-tiểu-từ của chữ AZønn) là kẻ đo 
lưởng (mensuraiio, chữ Latinh). 

Thang 109: “Ta chỉ khuyên các ngươi nên chạy trốn kẻ láng 
giêng và nên yêu kẻ xa xôi vời vợi”, Nietzsche đối nghịch chữ 
Nãchsten: kề láng giềng, kẻ gần gũi nhất, với chữ Ƒerrsten: xa 
xôi vời vợi, phản nghĩa với “gần gũi” và, do đó, được dùng như 
phản nghĩa của “kẻ láng giêng”, để chỉ một thế hệ Siêu nhân tạo 
thành một dân tộc tỉnh anh mà hiện giờ chưa xuất hiện. 

Trang 114-115: “Có nhiều kẻ mi không nên đưa tay cho họ 
nắm, mà chí nên đưa chân” là một lối nói đủa để chuyển xuống 
câu tiếp: “và ta muốn răng chân mi cũng có vuốt sắc”. Trong 
nguyên ngữ, nó còn có nghĩa là: “dùng gậy quất đập tay ai”. Việt 
ngữ không thể chuyển dịch cả hai nghĩa củng một lúc. 


Trang 123: “Ngươi không nên chỉ truyền giống ngươi 
rộng ra, mà còn phải nâng giống ngươi cao lên”; Nichf nur fbr! 
sollst dụ dịch pÏlanzen, sondern hinauƒ/t Nletzsche chơi chữ với 
động từ ƒoz/p/lanzen nghĩa là truyền lan (theo nghĩa sinh vật 
học) và bửng cây trồng nơi khác, và động từ hừzp/lanzen nghĩa 
là nhổ bứng từ một cây gốc đem trồng ra chỗ khác, để sinh ra 
một cây mạnh mẽ hơn. 

Trang 148: “Tất cà những gì thưởng tồn đều chỉ là ẩn dụ 
biểu trưng”, Nietzsche ám chỉ đến câu thơ chót của phân II vở 
kịch Faust của đại thí hào Goethe. Nietzsche sẽ nhắc tới cùng 
câu này ở trang 217. 

Trang 164: Tôi công chính: Tôi đã trả được thù! Nietzsche 
chơi chữ với tính từ zerechr (công chính) và quá phân từ gerấcht 
(đã trả thủ), vì trong Đức ngữ, hai chữ trên đọc y như nhau. 

Trang 169: “nơi cư trú của chúng ta quá cao sang, quá 
hiểm dốc” là có gắng dịch câu ñoch und sfeil leben, vừa có 
nghĩa đen là “sông ở một nơi cao vút và dốc đứng” vừa có 
nghĩa bóng là “sống một cách cao nhã quý phái và đũng cảm 
gan liều”. 

Trang 168: “ƠI hỡi những tia nhìn yêu thương, những 
khoảnh khắc linh thánh”, Nietzsche chơi chữ Bficke: những tía 
nhìn, và chữ 4ugenblicke: những khoảnh khắc. 4ugenbiicke do 
chữ 4ugen là “những con mắt” nên còn có nghĩa là “những 
thoáng nhìn của đôi mắt”, mà bản dịch không chuyển ra được, 
vì phải năm lây nghĩa thứ nhất. 

Trang 201: “bàn tay làm tối ám kẻ hành động”: đíe Hand 
verdunkelt den Handelnden. Nietzsche chơi chữ với chữ Hand: 
bàn tay và chữ #andeinden (cũng có chữ Hana): kẻ hành động. 

Trang 217: "và tất cả những gì thường tôn, bắt hoại đều chỉ 
là ẩn đụ biểu tượng”, cùng chú thích như trang 148. 


Trang 227: “Kê lang thang phiêu bạt và Chiếc bóng”, cũng 
là tên một tác phẩm của Nietzsche (1880). 

Trang 229: “viên bốc sư tiên trí” ở đây là hình ảnh của triết 
gia Đức Arthur Schopenhauer (1788-1860), y sẽ xuất hiện trở 
lại ở Phần thứ tư (trang 383). 

Trang 231: Alpa - từ cổ của chữ “Alp” (giống “elfe” trong 
tiếng Pháp) chỉ một cảnh tượng đáng sợ trong các giác mơ. 

Trang 240: “những ý tưởng và hậu ý”: Gedanken und 
Himtergedanken, bản Việt ngữ và Pháp ngữ điễn tả gọn hơn bản 
Anh ngữ trước lối chơi chữ này. 

“Với những người gủ, ta có thể nói bằng giọng điệu gù”, 
Pucklicbte: người gù; buecklichf ređden: nói nghiêng nói ngửa, nót 
trái lại. Bản Việt ngữ không chuyển được lối chơi chữ này để 
diễn tả cả hai nghĩa cùng một lúc. 

Trang 2535: “Mi muốn nhìn thấu tắt cả những lý lẽ cùng căn 
để vạn sự ”, Grưnd và Hintergrund. Grund vừa có nghĩa là nên 
tảng, vừa cá nghĩa là lý tính, lý lẽ, đây sâu, nên chúng tôi dùng 
chữ !ý 2 và căn để 

Trang 264: “Ta có bao giờ từng nghe một con chó gào la 
cầu cứu như thẻ này chưa”: giống với một cảnh Nietzsche tửng 
mục kích khi còn nhỏ. Cha ông bị ngã lăn ra chết, và Nietzsche 
nghe tiếng chó sủa rân lên mới chạy đến và biết được cải chết 
của người cha. 

Trang 266: hắn lại chế phục và làm chủ định mệnh mình. 

Trang 275: “bầu trời” dịch chữ Himmei, còn có nghĩa nữa 
là thiên đàng, không thể dịch được cả hai nghĩa trong củng một 
chữ. 

“Bởi sự ngẫu nhiên tình cờ” trong nguyên bản là voz 
Ohngeƒähr, còn có thể hiểu là: “đức ngài Ngẫu Nhiên”, vì ở đây 
Nietzsche dùng O#ngeƒahr như một danh từ riêng với tước hiệu 


von ở trước để chỉ thuộc dòng quý tộc. 

Trang 301: “kẻ đứng trong những căn phòng tối chở 
những linh hồn hiện ra - trong khi linh hồn thì tếch đi một 
mạch”, Nietzsche chơi chữ với hai nghĩa của chữ Ge¿s¿: linh 
hồn, thản hồn. 

Trang 302: “Chư vì không trải qua một buổi “hoàng hôn” 
chết chóc ảm đạm gì cả”, có ý muôn miệt thị Wagner với vở 
nhạc kích Hoàng hôn của những thân linh (Gõtterdãmmerung). 

Thang 322: ]-A: tiếng kêu của con lừa, trong Đức ngữ là 74, 
đọc giống với .Jz là vâng, đa, ừ. Kéo dài giọng đọc tiếng I-A, thì 
ta sẽ có chữ Dạ của Việt ngữ, một chữ Dø chỉ rõ tính cách giả 
mạo của con lừa trong sự chấp nhận. Ở đây, Việt ngữ gần Đức 
ngữ hơn là các bản Pháp và Anh. 

Trang 345: “ta là một khai đề cho những tay chơi tuyệt 
diệu hơn! Ta là một gương mẫu!” Nietzsche chơi chữ ƒOrspiel: 
khai đề và Beispiel: gương mẫu, thí dụ. 

Trang 347: Unterhalt: sự duy trì Umterhaltung: vừa có 
nghĩa sự duy trì, vừa có nghĩa là sự giải trí, vui đủa. Bản Việt 
ngữ bỏ mắt nghĩa thử hai. 

Trang 348: Nietzsche chơi chữ Eheschliessen: sự kết ước 
hôn nhân và chữ Ehebrechen nghĩa đen là phả vỡ hôn nhân; 
nghĩa thông dụng là: ngoại tình. 

Trang 349: “Biệt đâu lời hứa hẹn thê thốt của chúng mình 
chỉ là một lỗi lầm ngộ nhận?” Nietzsche chơi chữ Wersprechen: sự 
hứa hẹn, thề thốt, và Wersehen: lỗi làm ngộ nhận. Phân tích ra, hai 
chữ này còn dẫn tới một liên tưởng khác: trong chữ versprechen 
có sprechen là “nói” và trong chữ versehen có sehen là “nhìn”. 

Trang 350: "Xã hội loài người là một mưu định thí nghiệm, 
một sự tìm kiếm trường kỳ”, thêm một lối chơi chữ nữa mà 
Nietzsche thưởng sử dụng với hai chữ versuchen: thử nghiệm, 


mưu định, toan tính và suchen: tìm kiếm. 

Trang 357: Nietzsche ám chỉ đến Wagner. Trong phần mở 
đầu của màn III vở nhạc kịch S/eøƒ?ied, Kẻ lang thang (Woltan) 
gọi Erda, tượng trưng Dất Mẹ, thức giấc, rồi sau đó bảo nàng 
ngủ trở lại. 

Trang 356: “đã siết cổ kê siết cổ cắt họng tên là tội lỗi”, ở 
đây Nietzsche dùng chữ HWrgerin, giỗng cái, vì tội lỗi mà 
Nietzsche muốn nhân cách hóa là giống cải: đie Sũnde. 

Jrang 388: “ta chờ đợi như một kẻ đã quên đi sự kiên trì 
mình đã học được, - vì hắn không còn kiên tri “thọ khổ” nữa”, 
Nietzsche chơi chữ Gedulđ: sự kiên trì, kiên nhẫn, và động từ 
dulden: nhẫn nại chịu khổ, kiên trì chịu khổ. 

Trang 413: “tôi chỉ muốn thử nghiệm chính ngài khi đưa 
ra sự thử thách nhỏ mọn đó”, chơi chữ với chữ Probe, vốn có hai 
nghĩa thử nghiệm, thử thách và trình diễn, trưmg bày. Bản Việt 
ngữ chỉ diễn được một nghĩa. 

Trang 418: '“Tại sao ngươi lại cảm dỗ và thử thách ta chứ?” 
đo động từ 9£rsuchen vừa có nghĩa là thử thách vừa có nghĩa là 
cảm dỗ. 

Trang 422: “Nói thật giữa ba con mắt với nhau”: wer drei 
Augen gesprochen, mô phỏng diễn ngữ thông dụng unier vier 
Augen gesprochen: nái thật với nhau (nghĩa đen: nói với nhau 
dưới bốn con mắt nhìn), vì viên cựu giáo hoàng chột mắt. 

Trang 428: “kẻ nào tài hành hạ sẽ dễ học được chuyện /#eo 
đưới?, do verfolgen: hành hạ, ngược đãi, và ƒoigen: theo đuổi, 
theo sau. 

7rang 445: “cuộc tìm kiểm này đã là cuộc thử lửa, là mối 
phiên não làm tôi khánh kiệt, tiêu hủy câ đời tôi”, do lỗi chơi 
chữ với các đanh từ Suchung: sự tìm kiếm, em: nơi trú ẩn, quê 
hương, và Heimsuchung: mỗi phiền não đớn đau. 


Trang 450: “Ôi! Quả cầu tròn mượt óng vàng”, thực ra 
phải dịch là “chiếc vỏng tròn mượt ửng vảng” vì ở đây 
Nietzsche chơi chữ với chữ Rej/ (đanh từ): chiếc vòng, và zeŸƑ 
(tính từ): chín vàng. Dịch là quả cầu để nhắc đến quả đất, nhưng 
vẫn không quên ý nghĩa của vòng tròn. 

“Đề lười biếng ngủ ngày!" dịch chữ 7zgedieb: kẻ lười 
biếng nhác nhớm; phân tích nghĩa đen, 7zgedieb còn có nghĩa 
“kẻ ăn trộm giờ giác ban ngày”. 

Trang 457: “bằng Đức ngữ một cách rõ ràng”: đeutsch und 
deutlich, Nietzsche chơi chữ dựa vào lỗi phát âm tương tư của 
đeutsch: bằng Đức ngữ, và đeuilich: một cách rõ ràng: thành ngữ 
deutsch reden có nghĩa là: nói một cách rõ ràng. 

Trang 461: “bữa ăn cuỗi cùng”, dịch chữ 4bendmahil, một 
hình thái cổ của chữ 4bendessen, vốn chỉ có nghĩa là “bữa ăn 
tối”. Nhưng chữ 4bendmahl còn được dùng trong Thánh kinh để 
chỉ bữa ăn cuối cùng của Giêsu với môn đệ, trong đó Giêsu ban 
Thánh thể cho các môn đệ, cho nên chúng tôi thêm chữ “cuối 
cùng” để gợi nhắc lại ý nghĩa mà Nietzsche muốn ám chỉ tới. 

Trang 480: “một kẻ yêu những cơn phóng mình nhảy vọt 
xòe chân”, Nietzsche chơi chữ với chữ Sprzngc: những cơn 
phóng mình nhảy vọt, và seitensprũnge: nghĩa đen là “nhây qua 
một bên”; nghĩa dùng theo thành ngữ là “đào tấu, bỏ chạy”. Bản 
Việt ngữ chưa có chữ thỏa đáng. 

Trang 503: “Ta chẳng thể làm gì khác hơn, cúi xin Thượng 
đề trợ giúp!”: Ich kan nìcht anders, Goif he|fe mứ, cầu nói thời 
danh của Luther trước Quốc hội Worms. 

Trang 506: “Màu da của thân xác bao phủ đức hạnh”, địch 
chữ Leib Farbe vừa có nghĩa “màu da thân xác” vừa có nghĩa 
“màu đa ra thích”. 


MỤC LỤC 


Giới thiệu 5 
Phần mật 23 
Tự ngôn của Zarathustra25 25 
Những bài thuyết giáo của Zarathustra 48 

Về ba cuộc hóa thân 48 

Về những giảng tòa về đức hạnh 52 

Về những người nuôi ảo tưởng thê giới bền kia 57 

Về những kẻ khinh miệt thân xác 62 

. Về những hoan lạc và đam mê 6S 

Về người tội nhân mặt mét 68 

Về đọc và viết 72 

Về cái cây trên đỉnh núi 75 

Về những kẻ rao giảng sự chết §0 

Về chiến tranh và các chiến sĩ 84 

Về thần tượng mới 88 

Về những con ruồi ở công trường 93 

Về sự trinh khiết 98 

Về bằng hữu 101 


VỀ một nghìn lề một mục đích 105 


Về tình yêu kẻ láng giềng 109 


Về những con đường của kể sáng tạo 112 
Vệ những thiêu nữ và bà giả 116 
Về vết cắn của con rắn độc 120 
Về con cái và hôn nhân 123 
Vẻ cái chết tự nguyện 127 
Về đức hạnh ban phát 131 
Phần thứ hai 139 
Đứa bé với tắm gương 141 
Trên những hòn đảo Vĩnh Phúc 146 
Về những kẻ có lòng thương xót 151 
Về các linh mục 156 
Về những con người đức hạnh lố1 
Về đám tiện đân 166 
Về những con nhện độc 170 
Vẻ những nhà hiền triết nổi đanh 176 
Dạ khúc 181 
Vũ khúc 184 
Mộ khúc 188 
Về sư chiến thắng tự thân 194 
Về những con người cao nhã 200 
Về xử sở văn minh 204 
Về trị thức băng trinh 208 
Về những nhà học giả 213 
Về những thi sĩ 217 
Về những biến cố vĩ đại 222 
Viên bốc sư tiên tri 228 
Về sự cứu chuộc 234 


Về sự e dè cẩn trọng của loài người 241 


Giờ phút im lặng nhất 246 


Phần thứ ba 251 
Kẻ lang thang phiêu bạt 253 
Về ảo tượng và ẩn ngữ 258 
Về niêm lạc phúc bất đắc đĩ 266 
Trước buổi rạng đông 172 
Về đức hạnh làm cho tỉ tiện nhỏ bé 278 
Trên núi ôliu 287 
Vẻ sự tha thứ bỏ qua 292 
Về những kẻ bội giáo 297 
Trở lại quê hương 304 
Về ba điều xâu ác 310 
Về tỉnh thân trì độn nặng nề 318 
Vệ những bảng giá trị cũ và mới 325 
Kẻ binh phục 356 
Vẻ nỗi khát vọng mễẽnh mông 366 
Vũ khúc thứ nhì 370 
Bảy ấn tích (hay là Khúc ca thuận mệnh) 376 

Phần thứ tư 383 
Lễ hiến mật 385 
Tiếng kêu thống khổ 391 
Đàm đạo với các ông vua 396 
Con đĩa hút máu 403 
Viên pháp sư 408 
Miễn dịch 49 
Kẻ xấu xí nhất loài người 426 
Người ăn xm tư nguyện 434 


Chiếc bóng 441 


Ngọ thiên 447 


Cuộc chào mừng 452 
Bữa ăn cuỗi cùng 461 
Về con người thượng đẳng 465 
Sâu ca 483 
Về khoa học 490 
Giữa những nàng gái thơ sa mạc 495 
Thức tỉnh 504 
Lễ trọng đành cho con lửa 510 
Khúc hát cuồng say 517 
Dâu hiệu 530 
Phụ lục 3535 
Nietzsche: năm tản văn về Zarathustra 537 
I 537 
H 539 
Hi 540 
IV 540 
V 542 


Chú thích của người dịch 543 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC 
I8 Nguyễn Trường Tộ - Ba Đình - Hà Nội 
Điện thoại: 04 8294684 - 04 8294685: Fax: 04 8294781 
E-mail: nxbvanhoc(Œ@hn.vnn.vn 
Chỉ nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 
290/20 Nam kỳ -Khởi nghĩa 
Điện thoại: 08 8469858 = 08 8483481 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYÊN CỪ 
Chịu trách nhiệm nội dung 
NGUYÊN THỊ HẠNH 
* Biên tập: TRỊNH THỊ DIỆU 
* Thiết kế bìa: LÊ PHƯƠNG 
* Trình bày: ĐỨC THẮNG 
* Sửa bảnin: VŨ MINH 


CÔNG TY VĂN HÓA & TRUYỀN THÔNG NHÃ NAM 
1B/IF1, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: 04.51468675 - Fax: 04.5146965 
Blog: http://360.yahoo.com/nhanambook 


Email: nhanambook@vnn.vn 


Văn phòng đại diện tại TP Hò Chí Minh 
Nhà 015 Lô B chung cư 43 Hò Văn Huê, 
Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.8479853 
Email: nhanamhcm(@hđïn.fpt.vn 


In 1.000 cuốn, khổ 14x20.5cm tại Công ty In và DVTM Phú Thịnh. Căn 
cứ trên số đăng ký kế hoạch xuầt bản: 398-2008/CXB/31-44/VH và 
quyết định xuất bản số 405/QĐ-VH của Nhà xuất bản Văn học ngày 
20.5.2008. In xong và nộp lưu chiếu năm 2008. 


Hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện hàng loạt cuốn sách làm giá sách của Nhã 
Nam với chất lượng in thấp và nhiều sai lỗi. Mong quý độc giả hãy cấn thận khi 
chọn mua sách. Mọi hành vỉ in và buôn hán sách lậu đều vì nhạm pháp luật và 
làm tổn hại đến quyền lợi của tác giá và nhà xuất bản. 


TÁC PHẨM DÀNH CHO TẤT CẢ 
VÀ KHÔNG DÀNH CHO MỘT AI 


_—©S—— 


Zarathustra đã nói như thế 
là tác phẩm chính yếu của Nietszche. 
Vừa thơ ca, vừa triết lý, nó ở giữa 
trung tâm tư tưởng Nietszche: 
chính trong Zarathustra đã nói như thế 
Nietszche đã tuyên bố và ca tụng 
Siêu nhân. 


AR 


MUA BẢN SÁCH GIÁ 


Giá: 84.000đ 


8'95ó024!9118ó7 


